Thực hành thiền 
Nguyên Thủy 


Chỉ dần tra cứu: 

0. Giới Thiệu và Hướng Dần: 3 

///A - Phần cốt lõi/// 7 

1 . Lợi ích của thiền 7 

Những lợi ích của thiền định 7 

Lợi ích cao nhất là thoát khỏi sinh tử - luân hồi 10 

Lợi ích chữa bệnh 12 

2. Thực Tập Thiền Quán -Hòa thượng Mahasỉ Sayadaw 12 

Giai Đoạn Chuẩn Bị 13 

Bài Tập Thứ Nhất 19 

Bài Tập Thứ Hai 20 

Bài Tập Thứ Ba 21 

Bài Tập Thiền Hành Căn Bản 25 

Thiền Mức Cao Hơn 26 

Bài Tập Thứ Bốn 27 

3. Con đường duy nhất - Những lời giảng dạy về Thiền Minh Sát trích từ các bài Pháp .29 

1. Giáo Pháp 30 

2. Tiêu Chuẩn Đạo Đức 35 

3. Định 38 

4. Bắt Đầu Hành Thiền Minh Sát 41 

5. Thực Hành Thâm Sâu Hon 52 

58 

4. Những Giai Đoạn Tiến Triển của Thiền Minh Sát 58 

I. Giới Tịnh 59 

II. Tâm Tịnh 61 

III. Kiến Tịnh 62 

IV. Đoạn Nghi Tịnh 63 

V. Đạo Phi Đạo Tri Kiến Tịnh 69 

VI. Đạo Tri Kiến Tịnh 69 



VII. Tri Kiến Tịnh 76 

Chú giải thuật ngữ 80 

5. Kinh Đại Niệm Xứ 86 

126 

6. MƯỜI MỘT PHƯƠNG THỨC PHÂN TÁCH NGŨ UẨN 126 

Thọ Cảm Kinh Nghiệm Trong Ba Thời 127 

Những Cảm Thọ Bên Trong Và Bên Ngoài 128 

Thọ Cảm Thô Kịch Và Vi Te 129 

Thọ Cảm Thấp Hèn Và Cao Thượng 129 

Thọ Cảm Xa và Thọ Cảm Gần 129 

Mười Một Cách Phân Tách Tưỏưg uẩn 129 

Mười Một Cách Phân Tách Hành uẩn 132 

Mười Một Cách Phân Tách Thức uẩn 135 

Tiến Trình Tái Sanh 136 

Định Luật Phát Sanh Tùy Thuộc 137 

Quán Chiếu Tâm Theo Kinh Tứ Niệm Xứ (Satipatthãna Sutta) 139 

7. THUẦN HÓA TUỆ MINH SÁT 141 

Làm Thế Nào Phát Triển Tuệ Minh Sát? 142 

Tuệ Chán Nản Phát Triển Khi Thấy Khổ 145 

Tuệ Chán Nản Phát Triển Khi Thấy Vô Ngã 147 

Thật Sự Mong Muốn Niết Bàn 149 

ức Đoán Niết Bàn 150 

Sáu Đặc Điểm Của Tuệ Xả Hành (Salikhãrupekkha nãlỊa) 150 

Phát Triển Tuệ Đưa Vượt Lên 153 

Từ Nhàm Chán Tiến Đen Thánh Đạo Và Thánh Quả 155 

Sự Mô Tả Trùng Họp Với Thực Nghiệm Của Hành Giả Như Thế Nào? 155 

Suy Tư Của Vị A La Hán 156 

Kết Luận 158 

8. Sách tham khảo của Mahasi và các thiền sư đệ tử: 159 

///B- Phần bổ sung-/// 162 

0. Danh sắc (ngũ uẩn) 162 

1 . CUỘC PHỎNG VAN THIỀN SƯ MAHASI SAYADAW 165 

Đôi nét về Thiền sư Mahasi Sayadaw 165 

Phần I: Những điều liên quan đến Vipassana 167 

Phần II: Các Kỳ Thuật thiền Vipassana Ngày Nay 182 

2. Ba bài pháp về Thiền Quán - Mahasi Sayadaw 201 

Bài pháp thứ nhất - Giáo pháp của Đức Phật Thiền sư Mahasi Sayadaw Bình Anson 

lược dịch 202 

Bài pháp thứ hai - Pháp hành thiền của Đức Phật 207 

Bài pháp thứ ba - Thiền Quán và Bốn Sự Thật Cao Diệu Thiền sư Mahasi Sayadaw 
Bình Anson lược dịch 211 

3. PHƯƠNG PHÁP MINH SÁT ÁP DỤNG ĐỂ CHỮA BỆNH 217 

4. Giáo lý Phật giáo về sự Tái Sanh 227 

///C- Phần Phụ Lục-///..... 244 

0. Một tóm tắt về giáo-pháp của Đức Phật 244 

0. Bảy Pháp Trợ Bồ Đe Chướng Ngại và Pháp Đối Trị Tóm Lược Cách Trình Pháp ....250 


1 . Làm thế nào đế tu tập niệm hơi thở đạt đến An chỉ định 256 

2. Từ Vựng Pali - Việt tham chiếu 276 

3. Các bài Kinh cần biết 290 

Kinh Vô Ngã Tướng Anattalakkhana sutta 290 

Đại kinh Saccaka (Mahàsaccaka sutta) - Đúc Thế Tôn và các giai đoạn tu hành của 

Ngài 292 

Kinh Phân biệt về Sự thật (Saccavibhanga sutta) - HT Thích Minh Châu Dịch 304 

Đại kinh Khố uấn (Mahàdukkhakkhanda sutta) 307 

Đại kinh Đoạn tận ái (Mahàtanhàsankhaya sutta) 313 

KINH TẤT CẢ LẬU HOẶC (Sabbàsava Sutta - Pháp Thông Dịch) 328 

Kinh An trủ tầm (Vtakkasanthàna sutta) 335 

Đại kinh Xóm ngựa (Mahà-Assapura sutta) 337 

4. Địa chỉ chùa và thiền viện nguyên thủy 345 

I- Chùa Bửu Quang - Tố đình Phật giáo Nam Tông Việt Nam - quận Thủ Đức, 

Tp.HCM . . 345 

Danh sách thiền viện, chùa nguyên thủy ở nơi khác: 347 

II- Địa chỉ chùa Nam Tông tại các tỉnh 350 


0. Giới Thiệu và Hướng Dẩn: 

• Rất nhiều bạn chưa bao giờ hành thiền, nên không biết ích lợi vĩ đại của 
thiền 

• Rất nhiều bạn dùng 24h đế kiếm tiền (ngay luôn trong mơ), rồi dùng tiền 
đế chữa bệnh thân tâm, dùng tiền đế đốt tiền 

• Rất nhiều bạn hành thiền mãi, tu mãi, tụng kinh mãi mà không “thấy” gì 
cả 

Rất nhiều bạn còn băn khoăn như thế này “Liệu mình có thực hành đúng đế hưởng lợi gì 
hay không?” hay “Căn cơ mình thấp làm sao mà thành Phật (A la hán) ngay trong kiếp 
này được?”.. .và nhiều câu hỏi khác. Thật ra, những câu hỏi tự vấn này liên quan sâu xa 
đến cái “sân” và “tham” của chúng ta. Đây chỉ là trạng thái tâm (tâm sở) nó hiện lên rồi 
mất thôi bạn à, nó không có cốt lõi. Bạn biết không, khi cái gốc tham và gốc sân này khởi 
lên thì kèm theo nó là những “chập tâm’ (hay luồng tâm) ngã mạn theo sau. Ngã mạn ở 
đây thế hiện rõ ràng ở “tư duy so sánh” so sánh ta với người khác, người khác với người 
khác. Ngã mạn (tự cao, tự đại, khoe khoan, chỉ trích) chỉ là một khía cạnh, khía cạnh 
nguy hiểm nữa của ngã mạn là tự hạ thấp mình, tự cho mình là hèn kém về trình độ, trí 
thức, kinh nghiệm, căn cơ. Hai khía cạnh này rất có hại cho cuộc sống làm việc thường 
ngày, và nó càng có hại cho việc giác ngộ. Bình thản trước mọi điều (tâm xả) là một 
trong những đặc tính tâm của một vị Thánh, cho dù bạn chưa có được, cũng không vì thế 
mà bạn không bắt chước được. 



Phật Pháp truyền bá sang Việt Nam hơn 2000 năm. Tuy nhiên, chúng ta chỉ thật sự nếm 
huơng vị nguyên thủy của Phật Pháp từ năm 1952 khi giáo lý nguyên thủy của Đức Phật 
theo truyền thống Theraveda (Thuợng Tọa Bộ. Nguyên Thủy) đuợc thành lập bởi ngài 
Hộ Tông. Giáo lý nguyên thủy rất giản dị và khoa học, có lê vì thế mà nhiều nuớc 
phuơng Tây hiện nay phần lớn chọn theo huớng đi này. Ai nói rằng “không ai đắc đạo 
trong thời đại này” và “không nhiều”, người đó rất thiếu trách nhiệm và rất ẩu thả 
trong suy xét. Giáo Pháp Ngụyên Thủy rất dễ thực hành và rất dễ “thấy” kết quả 
qua từng giai đoạn có thể kiểm chứng ngay, nó rất cụ thể chứ không trừu tưọng khó 
hiểu như nhiều ngưòi đã không biết. Ví dụ, để trị tâm sân hận thì có thiền tâm từ, để 
thấy được pháp (thực tánh Pháp, Bất toại nguyện, vô thường, vô ngã) thì có thiền minh 
sát (vispassana), đế luyện những khả năng đặc dị, thần thông thì có hệ thống 8 thiền (sắc 
giới, vô sắc giới). Tuy nhiên, đế giải thoát thành Phật hay mong muốn ít hơn là có được 
đời sống thánh thiện thì có thiền Minh sát, bạn chỉ cần hành thiền minh sát là đủ đế từng 
bước tiến vào dòng Thánh và thảnh Phật. Khi hành thiền Minh sát (đúng cách) thì lúc 
đó là lúc chúng ta đang ”vô tình” thực hành Bát Chánh Đạo. Chúng ta không cần 
học nhiều như chúng ta đã nghĩ, chúng ta cũng không cần thông minh đế thành Phật. Tuy 
nhiên, bạn cần phải học nhiều nếu giảng dạy, giúp đỡ người khác hay làm thiền sư gì đó, 
thực hiện lý tưởng Bồ tát v.v. . .Hành thiền minh sát không đòi hỏi chúng ta phải xuất gia 
mới mau đắc v.v. . .Ngay tại cuộc sống sinh hoạt thường nhật này, chúng ta có thể thành 
Phật. Biết đâu sau này bạn sẽ giảng dạy cho nhiều người khác có được cuộc sống đầy ý 
nghĩa. 

Sè phải gợi ý cho bạn phương pháp hành thiền Minh sát do Ngài Mahasi giảng dạy (Ngài 
là chủ tịch của hội kết tập Kinh Kiến lần thứ 6 tại Miến Điện, lần thứ 1 là sau 3 tháng 
Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn). Phương pháp ngài dạy chỉ là dựa theo pháp hành của 
Kinh Đại Niệm xứ do Đức Phật thuyết tại xứ Kuru, ngày nay là thủ đô của Àn Độ. 

Các thiền sư danh tiếng là đệ tử của Ngài như Sayadaw u Pandita, Sayadaw u Janaka, 
Sayadaw u Silananda, Sayadaw u Lakkhana, và rất nhiều tu sĩ Phật giáo nguyên thủy 
Theravada khác 

Các thiền sư này giảng dạy khắp nơi ở các nước Tây Phương và Đông Nam Á, các bài 
giảng của các thầy được đệ tử ghi lại thành sách từ băng ghi âm. 

về thực chứng hiệu quả của phương pháp Thiền Đại Niệm Xứ (Minh Sát) theo truyền 
thống Mahasi, bạn có thế tham khảo câu hỏi mà người ta hỏi ngài Mahasi như sau: 

Hỏi: Bạch ngài, ngài tin là có bao nhiêu người đã được giác ngộ dưới sự 
hướng dẫn của ngài? 

Mahasi: Tôi tin có cả ngàn người đã đạt đến tuệ phân biệt danh sắc(nãma- 
rũpa pariccheda nana) từ kinh nghiệm cá nhân của họ, nhờ thực hành nghiêm 
túc như đã chỉ dẫn, và đề khởi được định mạnh mẽ, trong vòng một tuần lễ. Và 
cũng có cả ngàn người đã kinh nghiệm được tâm và thân (danh - sắc) tương tác 
lẫn nhau và thay đổi không ngừng, đó là, nhân và quả, là trạng thái vô thường, 
khổ và vô ngã của các hiện tượng. Và cũng có cả ngàn người được tin là đã 


hoàn tất sự chứng ngộ Đạo Quả sau khi họ phát triển tuệ Minh sát thành thục 

nhờ quan sát tâm và thân từ sát-na này đến sát-na khác. 

Như vậy, hãy tin tưởng vào phương pháp Tứ Niệm Xứ này cùng với kinh nghiệm thực 
chứng của Ngài Mahasi và các đệ tử. 

Một ghi chú ở đây là bạn cũng có thể hành thiền chỉ (thiền sắc giới, vô sắc giới) trước, rồi 
dùng tâm định mạnh mẽ của nó quán sát sự vật (danh sắc) theo minh sát. Đây là cách lựa 
chọn khác, cách này có ưu điếm riêng của nó. về điểm này, có một bài giảng “Làm thế 
nào đế tu tập niệm hơi thở đạt đến An chỉ định” trong phần phụ lục. Tuy nhiên, đế khỏi 
“lung tung” trong giai đoạn đầu, bạn nên hành theo ngài Mahasi. 

Soạn cuốn sách này, thực sự công đức là do Ngài Mahasi, các dịch giả, thiền sư, tác giả 
và những người liên quan, mọi công đức là của các dịch giả và những người liên quan. 
Đặc biệt là chính các bạn đã tự gieo vào mình nhũng hạt giống phước báo từ trước nên 
giò' bạn đang gặt hái nó. Cuốn sách được chọn lọc, biên soạn theo trình tự khoa học đế 
bạn có thế đọc hiểu nó. Nguyên tắc biên soạn chọn lọc là “không nhiều, dễ hiểu, đầy đủ, 
hiệu quả”. Trong đây, tôi cũng có thêm phần ghi chú của mình ở đầu chương và cuối 
chương (phần) khi cần thiết. Bạn hoàn toàn có thế đọc sách theo cách của mình. Có thế 
nói cuốn sách này là tinh hoa của thiền vào bậc nhất, đầy đủ nhất, thực chứng nhất về 
thiền minh sát và các vấn đề quan trọng liên quan. 

Trong cuốn này, có 3 Phần: 

Phần cốt lõi, các bạn chỉ cần đọc nó thực hành và tiến tới hạnh Phúc, thậm chí 
đến giác ngộ. Thực sự pháp hành đơn giản chỉ có vậy. Thực hành là quan trọng 
nhất, những diễn giải là đế hiếu mà thực hành. Trong phần này có tu tập Tâm từ, 
tôi luôn luôn hành thiền tâm từ hoặc niệm Ân Đức Phật khoảng 10-15 phút 
trước khi đi vào hành thiền chính (Minh sát hay Thiền chỉ), thiền tâm từ như Ngài 
Pa Auk nói, nó có tác dụng bảo vệ các bạn, ngăn chặn các chướng ngại cũng như 
các lợi ích an lạc, phước báo của nó. Đối với mọi thiền sinh, đặc biệt là thiền sinh 
cao cấp thì mục “Những giai đoạn phát triến của thiền Minh sát” và “Mười một 
cách Phân tích ngũ uẩn” như một bản đồ tâm linh huyền diệu đang chờ các bạn. 

- Phần bổ sung, 

Trong phần này, Thông tin thêm về pháp thiền và trích một vài bài viết hay của các giảng 
sư lỗi lạc khác mục đích là đế bạn có niềm tin bất động vào Phật Pháp, chỉ có niềm tin 
dựa vào suy xét này là mới đáng cho bạn theo cách mà bạn lựa chọn. Phương pháp Thiền 
Minh Sát còn có tác dụng chữa bệnh, đề phòng bệnh hiệu quả (có 1 mục được thêm vào 
phần này) 

Phần này còn bố sung các kiến thức Phật học căn bản cần thiết liên quan đến cuốn sách, 
như bài về Ngũ uấn, rất quan trọng đế hiếu và đế thực hành cao hơn, thâm sâu hơn. 

Phần phụ lục, bổ sung những cần thiết khác như “tóm tắt Phật học”, bảng tra cứu 
thuật ngữ v.v. . . ; đặc biệt có phần “các bài kinh cần biết”, tôi tuyến chọn đem vào 
đây vì rất ít thầy giảng dạy, hoặc ít nghe thấy ai tìm hiểu nó, nhưng vô cùng quan 
trọng. 


Một vài lưu ý: 


Tuy biết rằng Phật Pháp không của riêng ai và nên chia sẽ Phật Pháp và 
hạnh phúc, tuy nhiên, bản quyền là của các dịch giả, tác giả trong các bài viết 
liên quan. Mọi điều hên quan đến in ấn để thuơng mại, các bạn phải liên hệ các 
tác giả, dịch giả 

Khó khăn và kết quả tốt sẽ xuất hiện thì tôi xin chúc mừng bạn, bạn đang tiến bộ, 
đế việc hành thiền của mình hoàn hảo hon, hoặc có thắc mắc hay nghi ngờ gì đó 
xin bạn hên hệ các thiền viện nguyên thủy ở Việt Nam. Tôi có sưu tầm một danh 
sách địa chỉ, số điện thoại các thiền viện đó ở phần Phụ lục, hãy điện thoại liên 
lạc khi cần 

Thời gian đầu, khoảng 3 tháng, bạn nên duy trì thực hành từ lh đến 3h liên tục 
mỗi ngày (càng nhiều và lâu càng tốt), ban đêm là tốt nhất, không nên gượng ép 
mình hành thiền minh sát liên tục trong mọi việc (nhất là các việc như lái xe, công 
việc liên quan đến trí óc, những việc gây nguy hiếm như sửa điện. . .), mặc dù thực 
hành liên tục 24/24 mọi uy nghi là cách tốt nhất để thấy Pháp nhanh nhất. Tôi 
muốn khuyên như vậy là đế đừng xáo trộn những việc hằng ngày của bạn và để 
bạn an toàn. Thời gian sau bạn thấy có tiến triển thì bạn sê biết mình sẽ nên làm 
gì. Neu bạn không thấy tiến bộ thì hãy xem thực ra mình có dành thời gian cho 
thiền nhiều không và có thực sự thực hành đúng những gì mình đã được học hay 
không. Bởi vậy, bạn nên có thời khóa biếu hành thiền xen kẻ với công việc hằng 
ngày. Chỉ 10-15 phút thư giãn sau 1-2 giờ làm việc bằng thiền bạn có thế xua 
đuổi căng thẳng công việc hằng ngày. 

Bạn nên in sách này ra đế tham khảo khi cần, đừng bao giờ đọc và thực hành trên 
máy tính hay có cái điện thoại di động kế bên, hãy đế cuốn sách này kế bên. Máy 
vi tính nó luôn phát ra các loại sóng vật chất (lưỡng tính sóng và hạt) rất có hại 
cho mọi người, nhất là người hành thiền. 

Bài Kinh Đại Tứ Niệm Xứ quí giá, món quà Pháp Bảo, bạn nên học thuộc lòng 
nó như thuộc lòng như hồi còn học a,b,c vậy. 

Nhiều người cho rằng là nên suy nghĩ 3 lần trước khi nói, vậy thì hãy đọc pháp hành kỳ 
lưỡng 3 lần trước khi thực hành. Đọc nhiều sách không bằng đọc sách nhiều ( 1 cuốn 
thôi), điều này cũng tự như thà theo phưong pháp của một thầy (đưong nhiên tin tưởng 
thầy này) cho có kết quả, rồi hãy theo thầy khác khi thấy cần. 

Xin nhắc lại lần cuối: 

Thực hành là quan trọng nhất, những diễn giải là đế hiểu mà thực hành. Ngay cả khi đạt 
được Tuệ giác, cảm giác an lạc, sung sướng (hoặc cảm thấy ngứa ngáy, xúc động, bay 
bống, lo sợ. . .) cũng đừng dính mắc, mà phải tiếp tục thực hành, thực hành. 



NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATỌ SAMMASAMBUDDHASSA 
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, 

Ngài là Bậc Alahán cao thượng, Đấng Chánh Biến Tri 


Phước Tuệ Tâm (soạn từ các dịch giả và các thiền sư) 
http://my.opera.com/phuoctuetam/blog/ 
phuoctuetam @ gmail.com (ít khi check mail) 


///A - Phần cốt lõi III 


1. Lợi ích của thiền 

Biết được lợi ích thì bạn sẽ làm gì? 

Những lợi ích của thiền định 

Hiện nay, nhiều người khắp nơi trên thế giới, bất luận tôn giáo nào, đã ý thức về 
những lợi ích có được qua thiền định. Mục đích chính yếu của thiền định là đào 
luyện tâm và dùng nó càng lúc càng hiệu quả trong đời sống hằng ngày của 
chúng ta. Cứu cánh của thiền định là nhằm vào sự giải thoát khỏi bánh xe luân 
hồi - vòng sinh tử. Mặc dù đó là một công việc khó nhất, nhưng những lợi ích 


tích cực có thể đạt được ngay hiện tại, nếu ta trọng vọng với thiền định. Thật 
thích đáng để nhắc lại những gì đã được đề cập trước: Ta không nên bị nô lệ 
bởi những triển vọng của các điều lợi ích này và mất đi tầm nhìn về mục đích 
xác thực của thiền định Phật giáo. Những lợi ích của thiền định có thể được tóm 
lược như sau: 

1- Nếu bạn là người bận rộn, thiền định có thể giúp bạn buông bỏ căng thẳng và 
tìm đến sự thư thả. 


2- Nếu bạn là một người lo âu, thiền định có thể làm bạn bình tĩnh và tìm đến 
tâm an bình. 


3- Nếu bạn là một người có vô tận những ván đề, thiền định có thể giúp bạn phát 
triển lòng can đảm và nghị lực để đối mặt và khắc phục chúng. 


4- Nếu bạn thiếu tự tin, thiền định có thể giúp bạn thu được tự tin vốn là bí quyết 
thành công trong đời sống. 


5- Nếu bạn có tâm lo sợ, thiền định có thể giúp bạn tháu hiểu thực chát của 
những ván đề khiến bạn hoảng loạn - lúc đó bạn có thể khắc phục tâm lo sợ. 

6- Nếu bạn luôn luôn bất mãn với mọi sự và không có gì trong đời sống làm bạn 
thỏa mãn - thiền định có thể cho bạn cơ hội để phát triển và duy trì sự hài lòng 
với chính mình. 


7- Nếu bạn hoài nghi và không quan tâm đến cách sống đạo lý, thiền định có thể 
giúp bạn vượt qua thái độ hoài nghi và thấy vài giá trị thực tiễn trong hướng dẫn 
đạo pháp. 


8- Nếu bạn thất bại và khổ sở do thiếu hiểu biết về tình trạng báp bênh của đời 
sống và thế giới, thiền định có thể thực sự hướng dẫn và giúp bạn hiểu biết tính 
phù du của các pháp thế gian. 



9- Nếu bạn là người giàu, thiền định có thể giúp bạn nhận chân bản chát sang 
trọng cao cả của bạn và cách sử dụng nó không những vì chính hạnh phúc của 
bạn mà còn vì hạnh phúc tha nhân. 


10- Nếu bạn là người nghèo, thiền định có thể giúp bạn phát triển sự tri túc và 
không dung dưỡng lòng ganh tỵ với những người có nhiều hơn bạn. 

11- Nếu bạn là một thanh niên ở bước ngoặc của cuộc đời, và bạn không biết rẽ 
về đâu, thiền định có thể giúp bạn tìm tháy chánh đạo để đi đến mục đích đã 
chọn được. 

12- Nếu bạn là một người đứng tuổi, chán ngán cuộc sống, thiền định có thể 
mang lại cho bạn sự hiểu biết cuộc sống sâu sắc hơn; sự hiểu biết này lần lượt 
sẽ làm vơi đi những nỗi đau của bạn và gia tăng niềm vui sống. 

13- Nếu bạn nóng tánh, bạn có thể phát triển sức mạnh để khắc phục nhược 
điểm của tánh nóng nảy, thù hận để trở thành người điềm tĩnh hơn. 

14- Nếu bạn ganh tỵ, bạn có thể hiểu rằng những thái độ tinh thần tiêu cực 
không bao giờ đóng góp bát cứ điều gì cho lợi ích của bạn. 


15- Nếu bạn không thể giảm tham ái đối với các dục lạc, bạn có thể học cách trở 
thành người làm chủ những dục lạc của bạn. 

16- Nếu bạn nghiện rượu hoặc ma túy, bạn có thể khắc phục thói quen nguy 
hiểm đã từng làm cho bạn nô lệ. 


17- Nếu bạn là người hẹp hòi, bạn có thể phát triển cái trí sáng suốt, nó sẽ mang 
lại lợi ích cho bạn, bằng hữu và gia đình của bạn và tránh cái hiểu lầm lạc. 

18- Nếu những cảm xúc tác động mạnh mẽ nơi bạn, chúng sẽ không có cơ hội 
để làm cho bạn lầm đường lạc nẻo. 



19- Nếu bạn khổ sở từ những hỗn loạn như những chứng suy nhược thần kinh 
và xáo trộn tinh thần, thiền định có thể làm khơi dậy những năng lực tích cực 
trong thân tâm bạn để phục hồi sức khỏe, đặc biệt nếu chúng thuộc những vấn 
đề thần kinh. 

20- Nếu bạn là người nhu nhược hoặc là người duy trì tính phức cảm tự ty, thiền 
định có thể củng cố nội tâm bạn để phát triển lòng can đảm và khắc phục sự nhu 
nhược. 

21- Nếu bạn là người sáng suốt, thiền định sẽ hướng dẫn bạn đến trí tuệ cao 
siêu. Lúc đó bạn sẽ tháy chân tướng của các pháp, và không còn tháy theo vẻ 
ngoài nữa. 

Đây là một vài lợi ích thực tiễn xuất phát từ việc thực hành thiền định. Những lợi 
ích này không phải để bán trong bất cứ tiệm buôn hoặc cửa hàng bách hóa nào. 
Nhưng bạn có thể phát triển chúng qua thiền định của bạn. Tâm là chìa khóa mở 
cửa hạnh phúc và cũng là chìa khía mở cửa khổ đau. Hiểu và khéo dùng tâm là 
công việc hơn hẳn đời sống thanh bình và tự mãn*. 

(trích dịch Meditation The Only Way) 

* Lời người dịch: Sự thanh thản của đời sống vật chát và ngay cả những mức độ 
thiền chỉ là những lợi ích cần thiết, nhưng thiền định còn tiến xa hơn, tức là giải 
thoát tất cả cháp thủ. 

(Nguồn Tập San Pháp Luân 30) 

Lợi ích cao nhất là thoát khỏi sinh tử - luân hồi 

Hành thiền đúng phép có thể đem lại cho người hành thiền những lợi ích như sau: 

1 . Các căn được an an tịnh, và một cách tự nhiên, hành giả thấy thích thú với 
thói quen hành thiền hàng ngày. 

2. Lòng từ xâm chiếm tâm hành giả. Với lòng từ, hành giả xa lìa mọi tội lồi 
và xem tất cả chúng sanh như là anh chị em. 

3. Những dục vọng làm mệt mỏi và đầu độc thân tâm như là giận dữ, keo 
kiệt, kiêu ngạo. . . dần dần xa lìa tâm của hành giả. 



4. Nhờ hộ trì chặt chẽ các căn, cho nên những niệm ác, xấu không len vào 
tâm hành giả được. 

5. Với tâm trong sáng và tư thái bình thản, hành giả không còn thèm muốn gì 
đối với những dục vọng thấp hèn. 

6. Tâm thức của hành giả tập trung vào những ý niệm cao cả, mọi tư tưởng vị 
kỷ, ham muốn quay cuồng theo dục vọng đều xa lìa. 

7. Hành giả không lạc vào chủ nghĩa hư vô, mặc dù thấy rõ mọi sự vật đều 
không rồng bèo bọt. 

8. Tuy vẫn còn trong vòng sanh tử luân hồi, nhưng hành giả đã nhận thức rõ 
con đường giải thoát. 

9. Nhờ đi sâu vào giáo pháp mầu nhiệm, hành giả nuông tựa vào trí tuệ của 
đức Phật. 

10. Vì không còn gì hấp dần và làm cho hành giả ham muốn, hành giả cảm 
thấy như con Phượng Hoàng đã thoát khỏi lưới và đang bay lượn tự do 
trên bầu trời. 

Trong kinh Thân Hành Niệm, phép tu thiền niệm thân, Phật nói tới mười công đức của 
phép tu thiền niệm thân như sau: 

1 . Đối trị tham và sân. 

2. Loại bỏ sợ hãi. 

3. Có thế chịu đựng nóng lạnh, đói khát, côn trùng quấy nhiều. 

4. Dễ dàng chứng bốn cấp thiền. 

5. Có thế biến hoá thần thông theo ý muốn. 

6. Có thêm nhĩ thông, tức là có khả năng nghe những âm thanh mà tai người 
bình thường không nghe được. 

7. Biết được ý nghĩ của người khác. 

8. Biết dược các kiếp sống quá khứ của người khác. 

9. Có thiên nhãn thông, tức là con mắt có thế nhìn thấy các chúng sanh trôi 
nổi theo nghiệp từ đời này qua đời khác. 

10. Ngay trong đời hiện tại đạt được tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 

Trong cuốn "Hành Thiền", Hoà Thượng Thích Minh Châu cũng đề cập tới bốn lợi ích 
của thiền như sau: 

1 . Thiền có khả năng đoạn trừ các dục, 

2. Thiền có khả năng đoạn trừ lòng sợ hãi. 

3. Thiền đem lại niềm vui, gọi là thiền lạc. 

4. Thiền đưa đến thành tựu trí tuệ, giác ngộ, giải thoát, niết-bàn. 

Nói tóm lại, lợi ích của thiền rất là nhiều, lớn, cụ thể. Nhưng phải hành thiền thì mới thể 
nghiệm được, chứ không thế nào thế nghiệm được lợi ích của thiền qua sách vở, dù là 
sách vở viết rất hay. Vì vậy, tôi khuyên: hỡi các bạn hãy tập thiền hàng ngày, phải thường 
xuyên ngay trong cuộc sông bình nhật của mình. 



Lợi ích chữa bệnh 

Phước Tuệ Tâm: 

Có thể đọc thêm mục số 3: “ PHƯƠNG PHÁP MINH SÁT ÁP DỤNG ĐÊ CHỮA 
BỆNH” trong Phần Bổ Sung B để tham khảo thêm. Tôi không thêm vào đây vì muốn 
bạn đọc và thực hành ngay phưong pháp minh sát. 

Hầu hết những ai có hành thiền thường xuyên đều rất ít bệnh. Tuy nhiên, có bệnh thì nên 
uống thuốc, chỉ dùng thiền như phưong pháp trị liệu bổ sung. Bạn lưu ý, khi hành thiền 
mà ra mồ hôi, thấy ngứa. . .thì đó là lúc “trọc bệnh”, 0 bệnh, ô trược của thân tâm đang bị 
“đem lên máy chém”. Đe hoàn toàn an toàn trong hành thiền minh sát, bạn tuyệt đối 
không được phối họp, chung đụng với các phưong pháp khác như thiền kiếu dần khí (khí 
công), thiền tưởng, khai mở luân xa (nhân điện), khai mở hỏa xà yoga, dẫn khí Tiếu Chu 
Thiên (khí công). Các loại này rất nguy hiểm vì phải luôn có thầy kế bên. 



Thiền của Đức Phật dạy trong Tứ Niệm Xứ Minh sát là thanh cao nhất, giản dị nhất, giá 


2. Thực Tập Thiền Quán -Hòa thượng Mahasi Sayadaw 

Dịch Giả: Tỳ khưu Khánh Hỷ (Trần Minh Tài) 

Hiệu Đính: Tỳ khưu Kim Triệu 


Lời Mở Đầu 

Dĩ nhiên chẳng ai muốn đau khổ và mọi người đều cố gắng tìm kiếm 
hạnh phúc. Khắp nơi trên thế giới nhân loại đang tìm đủ cách để ngăn 
ngừa hoặc làm vơi đi nôi đau khổ và tạo an vui hạnh phúc. Tuy nhiên 
mục đích chính yếu của họ chỉ nhằm tạo hạnh phúc thể chất bằng 
phương tiện vật chất. Thật ra, hạnh phúc hay không đều do ở tâm của 


chúng ta. vậy mà rất ít người nghĩ đến vấn đề phát triển tinh thần. 
Những người muốn rèn luyện tinh thần lại càng hiếm hoi hơn nữa. 

Để thỏa mãn những nhu cầu vật chất người ta thường để tâm đến 
những việc tầm thường như tắm giặt sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng. Họ 
quan tâm nhiều đến việc kiếm thức ăn, quần áo, nhà cửa. Tiến bộ 
khoa học đã giúp họ nhiều trong việc nâng cao đời sống vật chất: 
chẳng hạn những tiến bộ trong sự chuyên chở và truyền tin, những 
phát minh y học để ngừa bệnh và trị bệnh. Phải nhìn nhận những cố 
gắng ấy rất ư là quan trọng, nhưng chúng chỉ giúp bảo vệ và nuôi 
dưỡng cơ thể mà thôi. Những phát minh và những thành công đó 
không thể nào tiêu diệt hay giảm thiểu được nỗi khổ của tuổi già, bệnh 
tật, gia đình xáo trộn và khủng hoảng kinh tế. 

Tóm lại, không thể nào thỏa mãn nguyện vọng con người bằng phương 
tiện vật chất. Chỉ có sự rèn luyện tinh thần mới có thể giúp con người 
vượt qua những nỗi đau khổ này. Bởi vậy phải tìm một phương cách 
hữu hiệu để rèn luyện, ổn định và thanh lọc tâm hồn. Phương cách này 
được tìm thấy trong MahaSatipatthana Sutta, một thời pháp mà đức 
Phật đã giảng dạy cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm. Đức Phật 
dạy: 

"Đây /à con đường duy nhất để thanh lọc tâm , chấm dứt lo âu , phiên 
muộn , tiêu diệt thân bệnh và tâm bệnh , đạt thánh đạo và chứng ngộ 
Niết Bàn. Đó là Tứ Niệm xứ". 

Giai Đoạn Chuẩn Bị 

Nếu bạn thật sự thực tập thiền để đạt được tuệ giác giải thoát ngay 
trong kiếp hiện tại, bạn phải gạt bỏ mọi tư tưởng và hành vi thế tục 
trong thời gian hành thiền. Làm như thế là để trau dồi phẩm hạnh 
thanh cao. Đó là bước căn bản cho việc phát triển thiền. Bạn phải giữ 
mình trong sạch, đạo đức vì đạo đức là bước chính yếu để phát triển 
tuệ giác. Bạn phải giữ các giới luật của người phật tử tại gia đối với các 
vị xuất gia phải giữ gìn giới luật mình đã thọ. Trong khóa thiền tập 
nhiều ngày thiền sinh phải giữ tám giới (bát quan trai). 

1. Không sát sanh 

2. Không trộm cắp 

3. Không hành dâm 

4. Không nói dối 

5. Không uống rượu và các chất say 

6. Không ăn sái giờ (quá ngọ không ăn) 

7. Không múa hát, thổi kèn đờn, trang điểm, thoa vật thơm, dồi phấn, 


đeo tràng hoa 

8. Không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 

Một điều nữa là không được có lời nói hay hành động bất kính đối với 
những người đã có trình độ giác ngộ cao (các bậc thánh). 

Theo truyền thống các thiền SƯ xưa thường khuyên bạn đặt lòng tin 
vào Đức Phật, vì như thế sẽ giúp bạn bớt hốt hoảng khi những hình 
ảnh bất thiện hoặc sợ hãi xuất hiện trong tâm bạn lúc bạn đang hành 
thiền. Trong lúc thiền tập bạn cũng cần có một thiền sư hướng dẫn để 
chỉ cho bạn biết một cách rõ ràng mình đang thiền như thế nào và kết 
quả đến đâu, cũng như để chỉ dẫn cho bạn khi cần thiết. 

Mục đích chính và thành quả lớn lao của việc hành thiền là giúp bạn 
loại bỏ tham, sân, si - ba nguồn cội của mọi khổ đau và tội lỗi. vậy 
bạn hãy nỗ lực tích cực hành thiền với quyết tâm loại bỏ tham, sân, si; 
có như thế việc hành thiền mới hoàn toàn thành công. Cách thực tập 
thiền quán trên căn bản Tứ Niệm xứ (Satipatthana) này là phương 
pháp mà Đức Phật và chư thánh tăng đã hành trì để giác ngộ. Bạn hãy 
vui mừng bởi mình có cơ duyên thực hành loại thiền quí báu này. 

Bốn điều bảo vệ hay quán tưởng sau đây cũng rất cần thiết cho bạn 
khi bạn bắt đầu vào khóa thiền tập. Bạn hãy suy tưởng đến Đức Phật, 
đến lòng từ ái, đến thân thể bất tịnh và đến sự chết. 

1. Trước tiên hãy tỏ lòng tri ân kính ngưỡng Đức Phật bằng cách suy 
niệm đến những đức tánh thánh thiện của Ngài: 

" Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là đấng toàn 
giác, tỉnh thức, trí đức vẹn toàn, hiểu thấu đáo mọi sự, thầy của Trờ I 
và người, đấng an lành và đem lại sự an lành ". 

2. Sau đó hãy hướng lòng từ ái đến mọi chúng sanh, hãy hòa mình với 
tất cả mọi loài không mảy may phân biệt: 

"Mong cho tôi thoát khỏi thù hận, bệnh tật và phiên muộn. Mong cho 
cha mẹ tôi, thầy tôi, bạn bè tôi cùng tất cả mọi người, mọi loài thoát 
khỏi thù hận, bệnh tật và phiền muộn. Cầu mong tất cả chúng sanh 
thoát khỏi khổ đau". 

3. Hãy suy tưởng đến sự bất tịnh của thân thể, đó là sự luyến ái bất 
thiện mà phần đông thường mắc phải. Hãy chú ý đến tính cách bất 
tịnh, dơ dáy của dạ dày, ruột, đờm dãi, mủ, máu, để loại bỏ những tư 
tưởng luyến ái bám víu vào xác thân. 



4. Suy tưởng đến tình trạng mỗi người đều tiến dần đến cái chết. Đấy 
là suy tưởng có lợi ích về phương diện tâm lý. Đức Phật thường nhấn 
mạnh rằng : sự sống thật bấp bênh, tạm bợ, nhưng cái chết là điều 
chắc chắn không thể tránh né. Mục tiêu cuối cùng của đời sống là cái 
chết. Tiến trình của cuộc sống gồm có : sanh ra, già đi, bệnh tật, khổ 
đau và cuối cùng là cái chết. 

Lúc thực tập bạn có thể ngồi kiết già, hay bán già hoặc ngồi hai chân 
không chồng lên nhau. Nếu thấy ngồi dưới sàn nhà khó định tâm hay 
làm bạn khó chịu, bạn có thể ngồi trên ghế. Tóm lại, bạn có thể ngồi 
cách nào miễn thấy thoải mái là được. 

* Ghi chú: (Phước Tuệ Tâm thêm vào): 

- Bạn có thể ngồi kiết già, ngồi trên ghế, thậm chí kiểu nào cũng được 
miễn sao giữ lưng thẳng, không gồng cơ thể, thả lỏng cơ thể; cũng có 
thể thiền đứng, hay thiền nằm miễn sao giữ thẳng cơ thể (thân, đầu) 
và đừng dùng sức, hãy thả lỏng thư thái. 

- Ghi nhớ (Thiền tâm từ): 


" Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là đấng toàn 
giác, tỉnh thức, trí đức vẹn toàn, hiểu thấu đáo mọi sự, thầy của Trờ! 
và người, đấng an lành và đem lại sự an lành". 

"Tôi xin tha thứ cho lỗi lầm của tôi và tất cả mọl người , mọi chúng 
sinh, cũng xin mọi người (chúng sinh) hãy tha thứ cho tôi" 

"Mong cho tôi thoát khỏi thù hận, bệnh tật và phiên muộn. Mong cho 
cha mẹ tôi, thầy tôi, bạn bè tôi cùng tất cả mọi người, mọi loài thoát 
khỏi thù hận, bệnh tật và phiên muộn. Cầu mong tất cả chúng sanh 
thoát khỏi khố đau". 

Hãy niệm thầm (không thành tiếng) trong tâm 3 câu này nhiều lần và 
chậm rãi (có thể 10 phút, 15 phút, hoặc lâu hơn) và im lặng (không 
niệm nữa) hướng tâm đến Từ Bi và Trí Tuệ càng lâu càng tốt, sau 
đó nhắc nhở tâm: "bắt đầu nhập thiền, mọi lo toan, công việc, điều gì 
khác sẽ tính sau, sẽ xuất khỏi thiền trong tình huống cần thiết". Sau 
đó thiền như lời chỉ dẫn Mahasi ("phồng, xẹp"...) 

Cách ngồi đề nghị là không nên dùng tấm đệm, nhưng lúc đầu thấy 
khó khăn thì tạm dùng nó. 


Ngài Mahasi ngồi thiền 



Thực ra, kiểu nào, lối nào cũng được, thiền Minh sát không quan trọng 
đến vấn đề này, tuy nhiên, ban đầu nên ý thức đến sự đúng đắn thì kết 
quả sẽ nhanh đến. 



Ngồi kiểu Miến Điện: 

Cách thứ nhất và đơn giản nhất là cách ngồi kiểu Miến Điện (Burmese position), 



cả hai chân xếp chéo nhau đặt đều trên đệm: 



Ngồi Bán Kiết Già (Half Lotus position) 

Tư thế bán kiết già là đặt chân trái lên đùi phải. Tuy nhiên có thể thay đổi, chân 
trái có thề đặt dưới và chân phải đặt trên đùi trái. 



Ngồi Toàn Kiết Già (Full Lotus position) 

Tư thế toàn kiết già là hai chân được khoá vào nhau, trước hết đặt bàn chân 
phải lên đùi trái rồi đem bàn chân trái đặt lên đùi phải. Kéo sát chân vào trong 
thân để ngồi được lâu hơn. Còn bàn tay trái để lên bàn tay phải, hoặc ngược lại 
Hai bàn tay để lên hai lòng bàn chân, những ngón tay chồng lên nhau, hai đầu 
ngón tay cái chạm vào nhau nằm ngay chiều rốn, cùi chõ vừa ôm hông là được 



Xương sống hoàn toàn thẳng đứng, không nghiêng bên trái cũng không ngả bên 
phải, không cúi tới trước cũng không ngả về phía sau, lỗ tai thẳng với vai và lỗ 
mũi ngay nơi rốn. Lưỡi chạm hàm trên, miệng ngậm, mắt hé mở. Đây là tư thế 
toạ thiền đúng cách, vững chãi và hữu hiệu nhất. 

Ngồi kiểu Nhật Bản (Seiza position): 

Tư thế ngồi này là ngồi trên một ghế nhỏ, hai chân để dưới chân ghế. Cũng có 
thể dùng một cái gối nhỏ đặt lên trên hai chân và mông ngồi trên đó. 



Ngồi Trên Ghế (Chair position): 

Sau cùng là cách ngồi trên ghế với hai bàn chân đặt trên mặt thảm. Cũng có thề 
ngồi trên bồ đoàn đặt trên ghế. Tư thế lưng cũng giống như các thế ngồi trên. 



Bài Tập Thứ Nhất 

Hãy chú tâm vào bụng. Nên nhớ là chú tâm, chứ không phải chú mắt 
vào bụng. Chú tâm vào bụng bạn sẽ thấy được chuyển động phồng 
xẹp của bụng. Nếu không thấy rõ được chuyển động của bụng, bạn có 
thể đặt hai tay lên bụng để "cảm giác" sự phồng xẹp. Một lúc sau, bạn 
sẽ nhận rõ sự chuyển động vào ra của hơi thở. Bạn hãy ghi nhận sự 
phồng lên khi hít vào và xẹp xuống khi thở ra. Mọi chuyển động của 
bụng đều phải được ghi nhận. Từ bài tập này bạn biết được cách 
chuyển động của bụng. Bạn không cần để ý đến hình thức của bụng 
mà chỉ cần theo dõi cảm giác, sức ép do chuyển động của bụng tạo 
nên mà thôi. 

Đối với những người mới tập thiền, đây là phương pháp rất có hiệu quả 
để phát triển khả năng chú ý, định tâm và tuệ giác, càng thực tập lâu 
càng thấy sự chuyển động rõ ràng hơn. Khi tuệ giác phát triển trọn 
vẹn thì ta sẽ nhận thức được những diễn tiến liên tục của tiến trình 
tâm-sinh-lý qua mỗi giác quan, vì là người sơ cơ hành thiền, sự chú ý 
và khả năng định tâm còn yếu nên bạn sẽ thấy khó giữ tâm trên 
những chuyển động phồng xẹp liên tục. Do đó bạn có thể nghĩ rằng: 
"Ta chẳng biết cách giữ tâm trên mọi chuyển động phồng xẹp này". 

Bạn cần nhớ rõ đây là một tiến trình học hỏi vì vậy hãy yên tâm tiếp 
tục hành thiền. Chuyển động phồng xẹp của bụng luôn luôn hiện hữu, 
vì vậy ta không cần tìm kiếm chúng. Thực ra, những thiền sinh mới chỉ 
cần đơn thuần chú tâm trên hai chuyển động phồng xẹp mà thôi nên 
sự thực tập cũng không khó khăn lắm. Bạn hãy tiếp tục thực tập bài 
tập số một này bằng cách chú tâm vào chuyển động phồng xẹp. Đừng 


bao giờ lập đi lập lại ra lời những chữ phồng xẹp, chỉ cần niệm thầm 
mà thôi. Niệm thầm sẽ giúp quí bạn dễ chú tâm vào đề mục. Nhưng 
nếu niệm thầm cản trở sự chú tâm của bạn, thì bạn chỉ ghi nhận sự 
chuyển động của bụng mà không cần niệm thầm cũng được. Nên thở 
đều đặn tự nhiên tránh thở dài hay ngắn quá. Nhiều thiền sinh muốn 
thấy rõ sự phồng xẹp nên hay thở dài hoặc thở nhanh, làm như thế sẽ 
khiến bạn mệt. 

Bài Tập Thứ Hai 

Trong khi thực tập quan sát sự phồng xẹp của bụng những tư tưởng 
khác sẽ phát sinh làm bạn quên mất sự chú tâm. Tư tưởng, ham 
muốn, ý nghĩ, tưởng tượng, v.v... sẽ xuất hiện giữa những "phồng 
xẹp". Bạn không nên bỏ qua những phóng tâm hay vọng tưởng này 
mà phải ghi nhận từng phóng tâm một khi chúng phát sinh. 

Khi tâm bạn tưởng tượng điều gì, bạn phải biết mình đang tưởng tượng 
và ghi nhận: "tưởng-tượng, tưởng-tượng, tưởng-tượng". Khi bạn chỉ 
đơn thuần nghĩ đến điều gì phải ghi nhận: "nghĩ, nghĩ, nghĩ". Khi bạn 
suy gẫm, ghi nhận: "suy-gẫm, suy-gẫm, suy-gẫm". Khi bạn có dự định 
làm điều gì hãy ghi nhận: "dự-định, dự-định, dự-định". Khi tâm bạn đi 
lang bạc không để ý đến phồng xẹp hãy ghi nhận: "phóng-tâm, 
phóng-tâm, phóng-tâm". Khi tưởng tượng hay đang đi đến một nơi nào 
phải ghi nhận: "đi, đi, đi". Khi đến thì ghi nhận: "đến, đến, đến". Khi 
nghĩ đến gặp người nào đó thì ghi nhận: "gặp, gặp, gặp". Khi nghĩ đến 
nói chuyện với ai thì ghi nhận: "nói, nói, nói". Khi bàn cãi thì ghi nhận: 
"bàn-cãi, bàn-cãi, bàn- cãi". Khi thấy hình ảnh màu sắc ghi nhận: 

"thấy, thấy, thấy". Mỗi một khi tâm thấy gì, nghĩ gì đều phải ghi nhận 
cho đến khi chúng biến mất. Sau khi chúng biến mất ta lại chú tâm 
vào sự phồng xẹp. Phải chú tâm hành trì đừng chểnh mãng. Khi định 
nuốt nước bọt phải ghi nhận: "định, định, định". Khi nuốt phải ghi 
nhận: "nuốt, nuốt, nuốt". Muốn khạc nhổ, ghi nhận: "muốn, muốn, 
muốn" rồi lại trở về sự phồng xẹp. Nếu bạn muốn khum cổ ghi nhận: 
"muốn, muốn, muốn"; trong khi khum cổ ghi nhận: "khum, khum, 
khum". Khi bạn định ngửng cổ lên, ghi nhận: "định, định, định". Khi 
ngửng cổ lên ghi nhận: "ngửng, ngửng, ngửng". Tác động ngửng cổ 
hay khum cổ phải làm từ từ. 


Sau khi đã chú tâm ghi nhận môi một động tác đó, ta lại trở về với sự 
phồng xẹp. 


Bài Tập Thứ Ba 

Vì phải liên tục thiền trong một khoảng thời gian khá dài với một tư 
thế ngồi hay nằm nên bạn sẽ cảm thấy mệt và thấy mỏi tay chân. 
Trong trường hợp này, bạn hãy chú tâm vào nơi mỏi mệt và ghi nhận: 
"mỏi-mệt, mỏi-mệt, mỏi-mệt". Hãy ghi nhận một cách tự nhiên, không 
mau quá cũng không chậm quá. cảm giác mệt mỏi sẽ dần dần giảm đi 
và cuối cùng hết hẳn. Nếu sự mệt mỏi kéo dài đến độ không chịu đựng 
nổi, lúc bấy giờ bạn hãy thay đổi tư thế. Tuy nhiên đừng quên ghi 
nhận "muốn, muốn, muốn" trước khi thay đổi tư thế. Mỗi một chi tiết 
chuyển động nhỏ đều phải được ghi nhận một cách trung thực và thứ 
tự. 

Nếu dự định đưa tay hay chân lên hãy ghi nhận: "dự-định, dự-định, 
dự-định" trong khi đưa tay hay chân lên thì ghi nhận: "đưa-lên, đưa- 
lên, đưa-lên". Duỗi tay, chân ra; ghi nhận: "duỗi, duỗi, duỗi". Khi đặt 
tay xuống, ghi nhận: "đặt, đặt, đặt". Khi tay hay chân tiếp xúc nhau 
ghi nhận: "tiếp-xúc, tiếp-xúc, tiếp-xúc". Hãy thực hiện mọi động tác 
thật chậm để dễ ghi nhận. Ngay khi bạn đã ở trong tư thế mới, bạn 
phải tiếp tục chú tâm vào sự phồng xẹp của bụng ngay. Nếu thấy tư 
thế mới không thoải mái, muốn đổi tư thế thì cũng phải ghi nhớ như 
trên. 


Nếu thấy ngứa một chỗ nào đó, chú tâm vào chỗ ngứa và ghi nhận: 
"ngứa, ngứa, ngứa", sự ghi nhận phải tự nhiên đừng quá mau cũng 
đừng quá chậm. Khi cảm giác ngứa biến mất lại trở về với sự phồng 
xẹp. Nếu ngứa quá không chịu được muốn gãi, ghi nhận: "muốn, 
muốn, muốn", rồi lại từ từ đưa tay lên, ghi nhận: "đưa-lên, đưa-lên, 
đưa-lên". Khi tay đụng chỗ ngứa, ghi nhận: "đụng, đụng, đụng". Khi 
gãi nhè nhẹ vào chỗ ngứa, ghi nhận: "gãi, gãi, gãi". Khi đã ngứa, 
không muốn gãi nữa và muốn đưa tay về, hãy ghi nhận: "đưa-về, đưa- 
về, đưa-về". Khi tay trở về chỗ cũ và tiếp xúc với tay hay chân, ghi 
nhận: "đụng, đụng, đụng". Rồi tiếp tục quan sát sự phồng xẹp của 
bụng. 


Nếu thấy đau hay khó chịu, hãy chú tâm đến chỗ đau hay khó chịu đó. 
Hãy ghi nhận một cách rõ ràng và chính xác mọi cảm giác phát sinh, 
chẳng hạn, đau nhức, đè nặng, mệt, tê, cứng, v.v... Cần nhớ là những 
sự ghi nhận này phải tự nhiên; đừng vội vã quá cũng đừng trễ quá. 
Cơn đau, nhức có thể chấm dứt hay gia tăng. Khi cơn đau gia tăng 
cũng đừng hốt hoảng hay lo sợ gì cả mà chỉ cần tiếp tục thiền và một 
lát sau cơn đau sẽ lắng đi. Nếu cơn đau nhức vân kéo dài không thể 
chịu đựng nổi thì hãy bỏ qua sự đau nhức và chú tâm vào sự phồng 
xẹp. 


Khi thiền của bạn tiến triển, bạn sẽ có những cảm giác đau đớn khó 
chịu. Bạn có cảm giác khó thở, nghèn nghẹn, có khi như bị kim chích, 
thấy nhột nhạt như có côn trùng bò trên thân mình. Bạn cũng có thể 
thấy ngứa ngáy, đau đớn như bị con gì cắn, bị rét run. Khi bạn ngưng 
thiền thì những cảm giác trên biến mất ngay. Khi bạn tiếp tục thiền trở 
lại và cứ mỗi khi bắt đầu định tâm thì những cảm giác khó chịu trên lại 
xuất hiện. Những cảm giác này không có gì đáng lo ngại. Đây 
không phải là dấu hiệu của bệnh hoạn mà chỉ là những cảm giác 
bình thường vẫn hiện diện trong cơ thể ta nhưng chúng bị che 
lấp vì tâm ta đang mãi bận rộn với những đối tượng trước mắt. 
Khi thiền tiến triển, tâm ta trở nên bén nhọn, tinh tế nên dễ 
dàng nhận thấy những cảm giác này, khi mức độ thiền tiến triển 
hớn bạn sẽ vượt qua tất cả những chướng ngại này. Nếu tiếp 
tục và kiên trì thiền bạn sẽ không còn gặp những cảm giác khó 
chịu này nữa. Nếu bạn thiếu can đảm, thiếu quyết tâm và gián 
đoạn một thời gian thì bạn lại sẽ chạm trán với chúng lần nữa 
mỗi khi thiền của bạn tiến triển. Nhưng nếu gặp những cảm giác 
khó chịu này mà bạn vẫn quyết tâm và kiên trì tiếp tục hành thiền thì 
bạn sẽ chinh phục được chúng và bạn sẽ không bao giờ gặp những 
cảm giác khó chịu này nữa trong lúc hành thiền. 

Nếu bạn dự định xoay mình hãy ghi nhận: "dự-định, dự-định, dự- 
định". Khi đang xoay ghi nhận: "xoay, xoay, xoay". Nhiều khi trong lúc 
đang hành thiền, bạn thấy thân thể mình lắc lư từ trước ra sau thì 
cũng đừng sợ hãi, đừng thích thú hay mong muốn tiếp tục lắc lư. sự 
lắc lư sẽ chấm dứt nếu bạn chú tâm vào nó và tiếp tục ghi nhận: "lắc- 
lư, lắc-iư, lắc-lư" cho đến khi hết lắc lư. Nếu đã ghi nhận nhiều lần mà 
thân hình vẫn còn lắc lư bạn hãy dựa vào tường hay nằm xuống một 
lát và vẫn tiếp tục hành thiền. Khi thân bị lay chuyển hay run rẩy cũng 
chú tâm ghi nhận như trên. Khi thiền tiến triển đôi khi bạn cũng sẽ 
cảm thấy rờn rỢn run lên hoặc ớn lạnh ở xương sống hay toàn thân. 

Đó là trạng thái phỉ lạc, một thành quả đương nhiên khi thiền được 
tiến triển tốt đẹp. Khi tâm an trụ trong thiền thì bạn rất dễ bị giật 
mình bởi những tiếng động nhỏ. Lý do là tâm của bạn bây giờ rất bén 
nhạy trước mọi đối tượng của giác quan. 

Trong lúc thiền nếu bạn cảm thấy khát nước, hãy ghi nhận cảm giác: 
"khát, khát, khát". Khi muốn đứng dậy, ghi nhận: "muốn, muốn, 
muốn" và chú tâm ghi nhận mỗi một tác động chuẩn bị đứng dậy, rồi 
chú tâm vào tác động đứng và ghi nhận: "đứng, đứng, đứng". Sau khi 
đứng dậy mắt bạn nhìn về phía có nước, ghi nhận: "nhìn, nhìn, nhìn". 
Khi muốn đi, ghi nhận: "muốn, muốn, muốn". Bắt đầu bước từng bước, 
ghi nhận: "đi, đi, đi" hay "trái, phải". Bạn phải tỉnh thức trong mọi 
bước đi từ lúc bắt đầu đi cho tới khi đứng lại. Khi đi tản bộ hoặc thiền 


hành bạn cũng phải theo những nguyên tắc ghi nhận như trên. Hãy cố 
gắng ghi nhận những bước chân qua hai tác động: "dở, đạp", "dở, 
đạp". Khi bạn đã thuần thục với cách này, hãy chú tâm ghi nhận ba tác 
động: "dở, bước, đạp", "dở, bước, đạp". 

Khi bạn thấy hoặc đi đến chỗ để nước phải ghi nhận: "thấy, thấy , 
thấy" hay "nhìn, nhìn, nhìn". 

Khi dừng chân, ghi nhận: "dừng, dừng, dừng". 

Khi đứa tay ra, ghi nhận: "đứa, đứa, đứa". 

Khi tay đụng vào chén, ghi nhận: "đụng, đụng, đụng". 

Khi cầm chén, ghi nhận: "cầm, cầm, cầm". 

Khi thọc tay vào lu, ghi nhận: "thọc, thọc, thọc". 

Khi đưa chén lên môi, ghl nhận: "đưa, đưa, đưa". 

Khl chén đụng vào môi, ghi nhận: "đụng, đụng, đụng". 

Khi cảm thấy mát, ghi nhận: "mát, mát, mát". 

Khi nuốt, ghi nhận: "nuốt, nuốt, nuốt". 

Khi để chén xuống ghi nhận: "để-xuống, để-xuôhg, để-xuôhg". 

Khi thu tay về, ghi nhận: "thu-về, thu-về, thu-về". 

Khl thòng tay xuống, ghl nhận: "thòng, thòng, thòng". 

Khl tay đụng vào đùi, ghl nhận: "đụng, đụng, đụng". 

Khi muốn quay lui, ghl nhận: "muốn, muốn , muốn". 

Khi quay lui, ghl nhận: "quay, quay, quay". 

Khl đi, ghl nhận: "đi, đi, đi". 

Khi đến nơi, muốn dừng lại, ghl nhận: "muốn, muốn, muốn". 

Khi dừng lại ghi nhận: "dừng, dừng, dừng". 

Nếu đứng một thời gian lâu, thì hãy chú tâm vào sự phồng xẹp của 
bụng. Nhưng khi bạn muốn ngồi hãy ghi nhận: "muốn, muốn, muốn". 
Khi đi đến chỗ ngồi, phải ghi nhận: "đi, đi, đi". Đến chỗ ngồi, ghi nhận: 
"đến, đến, đến". Xoay người trước khi ngồi, ghi nhớ: "xoay, xoay, 
xoay". Ngồi xuống ghi nhận: "ngồi, ngồi, ngồi". Phải ngồi xuống chầm 
chậm và ghi nhận mọi chuyển động của sự ngồi. Bạn phải chú ý đến 
từng tác động một của tay chân khi ngồi. Ngồi xong lại tiếp tục theo 
dõi sự phồng xẹp của bụng. 

Khi bạn muốn nằm, ghi nhận: "muốn, muốn, muốn"; rồi lại ghi mọi tác 
động của sự nằm: nghiêng người, chống tay, đặt đầu, duôi chân, 
nằm... tất cả những động tác này phải làm chầm chậm. Lúc nằm 
xuống rồi lại tiếp tục theo dõi sự phồng xẹp. Trong khi nằm nếu cảm 
thấy đau nhức, mệt mỏi, ngứa ngáy... Đều phải ghi nhận. Ghi nhận 
mọi cảm giác, suy nghĩ, ý kiến, cân nhắc, suy xét và mọi tác động của 
tay chân và thân thể. Nếu thấy không còn cảm giác gì đặc biệt đáng 
ghi nhận thì hãy tiếp tục ghi nhận sự phồng xẹp. Khi buồn ngủ, ghi 
nhận: buồn ngủ. Nếu bạn có đủ năng lực tập trung trong thiền, bạn có 


thể vượt qua sự buồn ngủ và cảm thấy tươi tỉnh, lúc bấy giờ bạn hãy 
tiếp tục theo dõi sự phồng xẹp, nếu bạn không thắng được cơn buồn 
ngủ hãy tiếp tục niệm phồng xẹp cho đến khi ngủ. Giấc ngú là sự 
liên tục của luồng hộ kiếp hay tiềm thức, giống như trưởng hớp 

của tâm lúc tái sanh hay của tâm lúc chết, cái tâm lúc này rất 

yếu ởt không thể nhận thức đước gì cả... Khi bạn thức, tâm này 
tiếp tục xuất hiện giữa những lúc bạn nhìn, nghe, nếm, ngửi, xúc chạm 
và suy nghĩ. Nhưng tâm này xuất hiện rất yếu và không tồn tại lâu nên 
khó nhận thấy. Tâm này sẽ duy trì liên tục khi bạn ngủ. Khi bạn thức 
dậy, thì mọi tư tưởng và mọi đối tượng sẽ được nhận thức rõ ràng liền. 

Vào lúc thức giấc, bạn phải hành thiền ngay. Là thiền sinh mới vì vậy 
bạn khó có thể tỉnh thức vào những giây phút đầu tiên lúc mới thức 
dậy. Nhưng bạn phải giác tỉnh ngay lúc bạn nhớ lại rằng mình đang 
hành thiền. Chẳng hạn lúc thức dậy, bạn nghĩ tưởng đến điều gì thì 
phải tỉnh thức mà ghi nhận ngay: "nghĩ-tưởng, nghĩ-tưởng, nghĩ- 
tưởng". Rồi tiếp tục với phồng xẹp. Khi thức dậy bạn phải chú tâm đến 
những chi tiết của hoạt động cơ thể. Mọi tác động của tay chân và 
thân thể phải được ghi nhận một cách tỉnh thức. Lúc thức dậy bạn có 
nghĩ rằng bây giờ là mấy giờ không? Nếu nghĩ đến giờ thì phải ghi 
nhận: "nghĩ, nghĩ, nghĩ". Bạn chuẩn bị rời khỏi giường ngủ hãy ghi 
nhận chuẩn bị. Khi từ từ ngồi dậy phải ghi nhận: ngồi dậy. Lúc đang ở 
tư thế ngồi, ghi nhận: "ngồi, ngồi, ngồi". Nếu còn ngồi ở giường một 
lúc lâu mới đứng dậy đi thì phải chú tâm đến phồng xẹp, tiếp theo đó. 
Lúc rửa mặt hay tắm, cũng phải để tâm ghi nhận mọi chi tiết; chẳng 
hạn, nhìn, ngắm, duỗi, cầm, nắm, ấm, lạnh, chà xát, v.v... Lúc trang 
điểm, lúc làm giường, lúc đóng cửa, cầm nắm vật gì đều phải chú tâm 
ghi nhận theo thứ tự. 

Bạn cũng chú ý từng tác động một trong lúc ăn: 

Khi nhìn thức ăn ghi nhận: "nhìn, nhìn, nhìn". 

Khi múc thức ăn ghi nhận: "múc, múc, múc". 

Khi đưa thức ăn lên miệng ghi nhận: "đưa, đưa, đưa". 

Khi thức ăn đụng môi, ghi nhận: "đụng, đụng, đụng". 

Khi thức ăn vào đến miệng, ghi nhận: "vào, vào, vào". 

Khi miệng ngậm lại, ghl nhận: "ngậm, ngậm, ngậm". 

Khi bỏ tay xuống, ghl nhận: "bỏ xuống , bỏ xuống, bỏ xuống". 

Khl tay đụng dĩa, ghl nhận: "đụng, đụng, đụng". 

Khi nhai ghl nhận: "nhai, nhai, nhai". 

Khi biết mùi vị ghi nhận: "biết, biết, biết". 

Khi nuốt, ghi nhận: "nuốt, nuốt, nuốt". 

Khl thực phẩm vào trong cuống họng chạm vào cuống họng, ghi nhận: 
"đụng, đụng, đụng". 


Hãy chú tâm theo dõi mỗi khi bạn múc một muỗng cơm cho đến khi 
xong bữa ăn. Lúc mới thực hành sẽ có rất nhiều thiếu sót. Đừng ngại 
điều đó, sau một thời gian kiên trì tập luyện, sự thiếu sót ghi nhận sẽ 
giảm đi. Khi mức thiền tập của bạn tiến triển đến mức độ cao hơn bạn 
sẽ còn ghi nhận được thêm nhiều chi tiết hơn những điều đã đề cập ở 
đây. 

Bài Tập Thiền Hành Căn Bản 

Giữa hai lần thiền tọa là khoảng thời gian từ bốn mươi đến chín mươi 
phút để thiền hành. Thiền hành xen kẻ giữa thiền tọa để quân bình 
năng lực và những yếu tố của sự định tâm, đồng thời để tránh buồn 
ngủ. Bạn có thể thiền hành trong phòng hay ngoài sân. Lúc thiền hành 
bạn nên đi chậm hơn lúc bình thường và đi một cách tự nhiên. Trong 
lúc thiền hành bạn phải chú tâm vào sự chuyển động của chân. Bạn 
phải chú tâm khi bàn chân phải (mặt) bắt đầu nhất lên khỏi mặt đất, 
ghi nhận: dở; Khi đưa chân tới ghi nhận: bước; khi chân đặt xuống 
đất, ghi nhận: đạp. Chân trái cũng làm như thế... 

Cũng như lúc ngồi thiền; khi đi, mọi phóng tâm hay cảm giác phải 
được ghi nhận. Chẳng hạn chợt nhìn một vật gì đó trong khi bạn đang 
đi hãy ghi nhận tức thì: "nhìn, nhìn, nhìn", rồi trở về với những chuyển 
động của chân. Mặc dầu trong khi đi những vật bạn nhìn thấy không 
liên quan gì đến thiền hành nhưng nếu bạn vô tình để tâm đến nó thì 
phải ghi nhận ngay: "nhìn, nhìn, nhìn". 

Khi đi đến mức cuối của đoạn đường kinh hành dĩ nhiên bạn phải trở 
bước để đi ngược trở lại; lúc còn vài bước đến bước cuối cùng đoạn 
đường, bạn phải ghi nhận: "muốn quay, muốn quay, muốn quay". Ý 
định muốn quay có thể khó ghi nhận lúc ban đầu nhưng khi thiền của 
bạn tiến triển, bạn sẽ thấy dễ dàng. Sau khi ghi nhận ý định bạn phải 
ghi nhận tất cả chi tiết của tư tưởng và tác động liên quan đến việc 
quay.... ở bước cuối của con đường, bạn bắt đầu quay mình, phải ghi 
nhận: "quay, quay, quay", khi chân chuyển động phải kịp thời ghi 
nhận dở... bước... đạp, v.v... Trong lúc quay thường vì sự cám dỗ của 
bên ngoài nên bạn có ý định muốn nhìn xem chung quanh có cái gì lạ 
không, phải ghi nhận ngay: "dự-định, dự-định, dự-định" hay "muốn, 
muốn, muốn", rồi lại chú tâm đến bước chân. 

Thông thường đối với những thiền sinh mới, chú tâm đến ba giai đoạn 
dở, bước và đạp rất có hiệu quả. Tuy nhiên, tùy theo khả năng của 
từng người, thiền sư có thể khuyên họ nên chú ý ít hay nhiều giai đoạn 
hơn. Nhiều lúc thấy sự đi chậm bất tiện, nhất là lúc đi ra ngoài khu vực 
hành thiền bạn có thể đi nhanh hơn và ghi nhận: trái, phải mỗi khi 


chân trái hay chân phải đặt xuống đất. Ghi nhận nhiều hay ít giai đoạn 
không quan trọng, điều cốt yếu là bạn có chú tâm tỉnh thức trong từng 
bước đi hay không? 

Thiền Mức Cao Hơn 


Sau một thời gian hành thiền, định lực của bạn phát triển và bạn đã dễ 
dàng theo dõi sự phồng xẹp của bụng, lúc bấy giờ bạn sẽ nhận thấy có 
một thời gian, hay khoảng hở giữa hai giai đoạn phồng xẹp. Nếu bạn 
đang ngồi thiền bạn hãy ghi nhận: "phồng, xẹp, ngồi". Khi ghi nhận 
ngồi, bạn hãy chú tâm vào phần trên của thân. Khi bạn đang nằm 
thiền hãy ghi nhận: "phồng xẹp, nằm". 

Nếu bạn thấy có khoảng thời gian hở giữa phồng, xẹp, và xẹp, phồng, 
bạn hãy ghi nhận: "phồng, ngồi, xẹp, ngồi". Nếu bạn đang nằm hãy 
ghi nhận: "phồng, nằm, xẹp, nằm". Nếu thực hành một lát mà thấy sự 
ghi nhận ba hay bốn giai đoạn như trên không dễ dàng đối với bạn, 
hãy trở về với hai giai đoạn phồng, xẹp. 

Trong khi chú tâm theo dõi chuyển động của cơ thể, bạn không cần 
phải chú ý đến đối tượng thấy và nghe. Khi bạn có khả năng chú tâm 
vào chuyển động phồng xẹp thì bạn cũng có khả năng chú tâm vào đối 
tượng nghe và thấy. Tuy nhiên, khi chú ý nhìn một vật gì đó thì bạn 
phải đồng thời ghi nhận ba lần: "thấy, thấy, thấy" sau đó trở về với sự 
chuyển động của bụng. Giả sử có một người nào đó đi vào trong tầm 
nhìn của bạn, bạn để ý thấy thì phải ghi nhận: thấy hai hay ba lần, rồi 
trở về với sự phồng xẹp. Bạn có nghe tiếng nói không? Bạn có lắng 
nghe không? Nếu bạn nghe hay lắng nghe thì phải ghi nhận: "nghe, 
nghe, nghe" hay "lắng-nghe, lắng-nghe, lắng-nghe"; sau đó trở về với 
sự phồng xẹp. Giả sử bạn nghe những tiếng động lớn như tiếng chó 
sủa, nói chuyện to, tiếng hát bạn phải tức khắc ghi nhận hai hay ba 
lần: nghe, rồi trở về với bài tập phồng, xẹp. Nếu bạn quên không ghi 
nhận khi đang phóng tâm vào sự nghe, điều này có thể khiến bạn suy 
tưởng hay chạy theo chúng mà quên chú ý vào sự phồng xẹp. Lúc bấy 
giờ sự phồng xẹp sẽ trở nên yếu đi hay không phân biệt được rõ ràng. 
Gặp những trường hợp bạn bị lôi cuốn bởi những phiền não chập chồng 
như thế, bạn hãy ghi nhận hai hay ba lần: "suy-tưởng, suy-tưởng, suy- 
tưởng" rồi trở về với sự phồng xẹp. Nếu quên ghi nhận những 
chuyển động của cơ thể, tay chằn, V.V.. thì phải ghi nhận: 

"quên, quên, quên" rồi trở về với sự chuyển động của bụng. Bạn 
có thể cảm thấy lúc bấy giờ hơi thở sẽ chậm lại hay chuyển 
động phồng xẹp không rõ ràng. Nếu điều đó xảy ra và lúc ấy 
bạn đang ngồi thì hãy chú tâm ghi nhận: ngồi, đụng. Nếu lúc 
bấy giờ đang nằm hãy ghi nhận nằm, đụng. Khi ghi nhận đụng. 


không phải bạn chỉ chú tâm vào một điểm của cơ thể đang tiếp 
xúc, mà phải chú tâm vào nhiều điểm kê' tiếp nhau, có nhiều 
chỗ đụng; ít nhất sáu hay bảy chỗ bạn phải chú tằm đến. Một 
trong những điểm đó là: đùi, đầu gối, hai tay chạm nhau, hai 
chân đụng nhau, hai ngón cái đụng nhau, chớp mắt, lưỡi đụng 
miệng, môi chạm nhau. 

Bài Tập Thứ Bốn 

Cho đến bây giờ bạn đã hành thiền được nhiều giờ rồi. Bạn có thể bắt 
đầu cảm thấy làm biếng khi nghĩ rằng mình chưa tiến bộ được bao 
nhiêu. Đừng bỏ dở, hãy tiếp tục ghi nhận: "làm biếng, làm biếng, làm 
biếng". 

Trước khi thiền của bạn đủ sức mạnh để phát triển khả năng chú ý, 
định tâm và tuệ giác, bạn có thể nghi ngờ không biết cách thức hành 
thiền như thế này có đúng, có hữu ích không. Gặp trường hợp này hãy 
ghi nhận: "nghi-ngờ, nghi-ngờ, nghi-ngờ". Bạn có ao ước hay mong 
muốn đạt được thành quả tốt trong thiền không? Nếu bạn có tư tưởng 
như thế thì hãy ghi nhận: "ao ước, ao ước, ao ước" hay "mong muốn, 
mong muốn, mong muốn". Bạn có suy nghĩ xét lại cách thức thực tập 
để bạn đạt được mức độ này không? Nếu có, bạn hãy ghi nhận: "xét 
lại, xét lại, xét lại", có trường hợp nào bạn xem xét đối tượng thiền và 
phân vân không biết đó là tâm hay vật chất không? Nếu có, bạn hãy 
ghi nhận: "xem xét, xem xét, xem xét", có khi nào bạn tiếc nuối vì 
mình không đạt được sự tiến bộ nào không? Nếu có, bạn hãy chú tâm 
ghi nhận cảm giác: "tiếc nuối, tiếc nuối, tiếc nuối". 

Ngược lại, bạn có cảm thấy sung sướng khi mức độ thiền của bạn tiến 
triển hay không? Nếu có, bạn hãy ghi nhận: "sung sướng, sung sướng, 
sung sướng". Đấy là cách thức bạn ghi nhận mỗi một trạng thái của 
tâm hồn, nếu không có những tư tưởng hay quan niệm được ghi nhận 
thì bạn hãy trở về với sự phồng xẹp. 

Trong một khóa hành thiền tích cực thì thời gian hành thiền bắt đầu từ 
lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ. Bạn cần nhớ là phải luôn luôn thực 
hành hoặc bài tập căn bản, hoặc là thực hành sự chú tâm liên tiếp suốt 
ngày cho đến đêm, nếu bạn chưa buồn ngủ. Chẳng có nghỉ ngơi phút 
nào. Khi thiền của bạn đạt được mức tiến bộ cao thì bạn sẽ không còn 
cảm thấy buồn ngủ mặc dù bạn phải hành thiền rất nhiều giờ; lúc bấy 
giờ bạn có thể tiếp tục thiền cả ngày lẫn đêm. 

Tóm lại trong thời gian hành thiền, bạn phải để tâm ghi nhận 
tất cả những trạng thái của tâm, dù đó là trạng thái tốt hay 


xấu; bạn cũng phải chú tâm đến những sự chuyển động của cơ 
thể, dù đó là những chuyển động lớn hay nhỏ; bạn phải chú tâm 
đến mỗi một cảm giác, dầu cảm giác ấy dễ chịu hay khó chịu. 
Trong suốt thời gian hành thiền nếu không có những gì đặc biệt 
xảy ra khiến bạn phải ghi nhận, thì hãy chú tâm vào sự phồng 
xẹp của bụng. Nếu bạn đi làm một việc gì đó, chẳng hạn, đi 
uống nước, bạn phải chú ý đến những tác động cần thiết của sự 
đi, bạn phai chú tâm tỉnh thức ghi nhận từng bước đi một, 
chẳng hạn: đi, đi, hay trái, phải. Lúc đến nơi bạn hãy niệm: 
đứng, cầm, nắm, uống v.v... Nhưng khi bạn thực tập thiền hành 
bạn phải chú ý đến ba giai đoạn của bước đi: dở, bước, đạp. 
Thiền sinh phai nỗ lực tập luyẹn suốt ngày đêm mới co tlie sớm 
khai triển tâm định đến tuệ giác thứ tư (tuệ biết được sự sinh 
diệt) và từ đó đạt đến những tuệ giác cao hơn. 

Tathagata Meditation Center 
(Như Lai Thiền viện) 

1215 Lucretia Avenue 
San Jose, CẢ 95122, USA 


Tel. (408) 294-4536 



3. Con đường duy nhất - Những lời giảng dạy về 
Thiền Minh Sát trích từ các bài Pháp 


Hòa Thượng Mahasi giảng 
Tỳ khưu Khánh Hỷ và Tỳ khưu Pháp Luân dịch 
Hòa Thượng Kim Triệu hiệu đính 


Mục lục 


1 . Giáo Pháp 

2. Tiêu Chuẩn Đạo Đức 

3. Định 

4. Bắt Đầu Hành Thiền Minh Sát 

5. Thực Hành Thâm Sâu Hon 


Này các thầy Tỳ Khưu, 
đây là con đường duy nhất 


đế thanh lọc (tâm) chủng sanh, 
chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than khóc 
diệt khô thân và khô tâm, 
đạt Thánh Đạo và 
Giác Ngộ Niết Bàn. 

Đó là Tứ Niệm Xứ 

Bốn (cách quán sát đó) là gì? 

Này các thầy Tỳ Khưu, ở đây 
(trong lời dạy này) 

Thầy Tỳ Khim trú trong thân, quán sát thân 
tinh cần, ỷ thức sáng suốt và chánh niệm, 
loạt trừ mọi tham ái và ưu phiền (sân hận) trong thân. 

Thầy Tỳ Khưu trú trong thọ, quán sát thọ, 
tỉnh cần, ỷ thức sáng suốt và chánh niệm, 
loại trừ mọi tham ái và ưu phiền (sân hận) trong thọ. 

Thầy Tỳ Khiru trú trong tâm, quán sát tâm, 
tỉnh cần, ỷ thức sáng suốt và chánh niệm, 
loại trừ mọi tham ái và ưu phiền (sân hận) trong tâm. 

Thầy Tỳ Khưu trú trong pháp, quán sát pháp, 
tinh cần, ỷ thức sáng suốt và chánh niệm, 
loại trừ mọi tham ái và ưu phiền (sân hận) trong pháp. 

-00O00- 


1. Giáo Pháp 

1.1 Gánh Nặng Ngũ uẩn 

Đeo mang Ngũ uẩn thật nặng nề làm sao! Từ lúc được hoài thai trong bụng mẹ, thì khối 
ngũ uẩn này đã cần phải được chăm nom săn sóc rồi. Mẹ đã phải bỏ biết bao công lao 
nuôi dưỡng, bảo vệ đế cho thai nhi được phát triển tốt đẹp an toàn. Từ miếng ăn đến giấc 
ngủ, mẹ phải thận trọng theo dõi hàng ngày đế đứa trẻ trong bụng mình được phát triển 
tốt đẹp. Neu người mẹ là một Phật tử, bà sẽ vì lợi ích của con mà tinh tấn làm các việc 
thiện lảnh. 

Khi được sinh ra, đứa bé không đủ khả năng để tự lo cho mình, nên cần phải được cha 
mẹ, người lớn bồng ẵm, bú móm, tắm rửa, thay tả lót, thay quần áo... Phải cần tới ít nhất 
hai hoặc ba người đế săn sóc và nuôi nấng gánh nặng ngũ uẩn bé nhỏ này. 

Khi lớn lên, mọi người đều phải tự săn sóc lấy mình. Họ phải ăn uống ngày hai ba bữa. 
Neu muốn ăn ngon, họ phải bỏ ra nhiều công lao mới có được. Họ phải tắm rửa, giữ gìn 
thân thế áo quần tưom tất sạch sẽ. Muốn thân thế khỏe mạnh, họ phải siêng năng tập thế 


dục hàng ngày. Họ phải tự làm tất cả mọi việc. Khi nóng, họ phải quạt; khi lạạnh, họ phải 
sưởi. Họ phải thận trọng chăm sóc và giữ gìn sức kh ỏe. Khi đi, họ phải thận trọng để khỏi 
vấp ngã. Khi đi đâu xa, họ phải biết nơi mình sắp đến có được an toàn không, có bị nguy 
hiểm không. Dù có thận trọng giữ gìn, thì cũng có lúc họ phải bị bệnh; họ phải uống 
thuốc điều trị. Chăm nom săn sóc năm hiện tượng tâm vật lý này thật vất vả nặng nề biết 
bao! 

Gánh nặng lớn lao nhất của chúng sanh là phải lo liệu cho cuộc sống của mình. Nhiều 
người mới mười hai, mười ba tuổi đầu, đã phải tự kiếm sống. Ai cũng phải lo học hành. 
Người có học lực sơ cấp chỉ tìm được việc làm chân tay. Người có học lực khá hơn thì có 
địa vị cao trọng hơn. Nhưng rồi, ai cũng phải làm việc cật lực ngày này qua ngày khác 
không chút ngừng nghỉ. 

Những người đã tạo được nghiệp lành trong quá khứ, nên trong kiếp sống hiện tại ít gặp 
khó khăn trở ngại. Những người sanh ra với nghiệp tốt, được nuôi nấng chu đáo từ lúc 
nhỏ, và khi lớn lên được học hành tốt đẹp. Ngay khi đã trưởng thành, họ cũng còn được 
cha mẹ tiếp tục giúp đỡ đế đạạt được những điều mình mong muốn. Những người may 
mắn như vậy khó có thể hiểu được gánh nặng thật sự của cuộc đời là gì. 

Những ai có nghiệp không tốt trong quá khứ, không bao giờ có được sự may mắn như 
thế. Khi còn nhỏ, họ chỉ biết tới cái đói mà thôi, chang có chút hạnh phúc nào: không 
được ăn những gì mình thích, không được mặc những gì mình ưa. Lớn lên, họ chỉ biết 
ráng giữ cho thân tâm này tồn tại là đủ rồi, không còn mong muốn gì nữa. Có người 
không đủ gạạo ăn từng bữa. Có người phải thức dậy từ sáng sớm để giã gạạo nấu com. 

Có người thiếu thốn đủ điều phải mượn đầu này vay đầu nọ, đầu tắt mặt túi đế sống qua 
ngày. Neu bạạn muốn biết nhiều hơn về đời sống của người nghèo, hãy đến khu họ ở, bạn 
sẽ tận mắt chứng kiến đủ mọi đau thương của cuộc đời. 

— trích từ Pháp thoại về kỉnh Bhãra 


1.2 Đeo Mang Gánh Nặng 

Thân này, một trong năm uẩn, là gánh nặng lớn lao. Lo lo ăn, lo mặc, lo chồ ở cho thân 
này là đã mang vào mình gánh nặng lớn lao đó. Chúng ta đã làm tôi mọi cho thân này, 
cho sắc uẩn này quá nhiều. Ngoài việc lo cho thân được ăn mặc no ấm, chúng ta còn phải 
lo cho thân này được đẹp đẽ và hạnh phúc trong cả hai phương diện vật chất lẫn tinh 
thần. Khi lo lắng đế có được các cảm giác vật chất lẫn tinh thần vừa ý, thoải mái là chúng 
ta đã phục vụ cho thọ uấn. Lại nữa, chúng ta muốn cho thân này được thấy cảnh đẹp và 
được nghe âm thanh êm dịu là chúng ta đã phục vụ cho thức uẩn. 

Chúng ta có thế nhận ra ba gánh nặng (sắc uấn, thọ uấn, thức uấn) này một cách dễ dàng. 

Sắc uấn nói: "Hãy nuôi tôi cho đàng hoàng. Hãy cho tôi những gì tôi thích ăn, nếu không 
tôi sẽ làm cho tôi bịnh hoặc yếu. Hoặc tệ hơn nữa, tôi sẽ tự tử!" Thế là chúng ta phải 
chiều chuộng làm cho sắc uấn vui lòng. 


Thọ uân nói: "Hãy cho tôi hưởng cảm giác thú vị, nêu không tôi sẽ làm cho tôi đau đớn. 
Hoặc tệ hon, tôi sẽ tự tử!" Thế rồi chúng ta chạy đi tìm những cảm giác thú vị nhằm thỏa 
mãn những gì thọ uẩn cần. 

Rồi đến thức uấn nói: "Hãy cho tôi thấy cảnh đẹp. Hãy cho tôi nghe âm thanh hay. Hãy 
cho tôi ngữi mùi thom, nếm vị ngon...Neu không tôi sẽ làm cho tôi bực mình, cáu ó. 

Hoặc tệ hon nữa, tôi sẽ tự tử!" Thế rồi chúng ta làm theo sự sai bảo của thức uấn. 

Dường như cá ba uẩn này luôn luôn đe dọa chủng ta. Chủng ta chỉ biết làm theo 

những đòi hỏi của chủng. Sự vâng lời này là một gánh nặng lớn lao. 

Hành uẩn hay các tác động tạo nghiệp cũng là một gánh nặng khác. Đời sống đòi hỏi 
chúng ta phải thỏa mãn các nhu cầu và những điều ưa thích hàng ngày. Và đế thỏa mãn 
những đòi hỏi này mà chúng ta phải tích cực làm việc. Chúng ta phải làm việc liên miên 
không nghỉ. Các sinh hoạt lấn quấn của con người được thúc đấy bởi tác ý của chúng 
ta, và tác ý này bắt nguồn từ sự xúi dục của tham ái. Những sinh hoạt này tạo 
những đòi hỏi mang tính cách hăm dọa chúng ta mỗi ngày, và nếu những đòi hỏi 
này không được đáp ứng, thì nhiều rắc rối, và ngay cả cái chết cũng có thể xảy đến 
vói chúng ta. Khi ao ước của con người chưa được thỏa mãn, thì tội ác sẽ (co the) 
tìm tói. Hành uấn hay các tác động tạo nghiệp này đã đè nặng chúng ta biết bao! Cũng vì 
không đủ sức mang gánh nặng này nên chúng ta trở nên vô đạo đức, phạm những 
điều sai trái đáng hổ thẹn. Hầu hết các tội lỗi hình thành cũng vì con người không kham 
nổi gánh nặng của các sinh hoạt mang tính chất nghiệp này. 

Tưởng uẩn cũng là một gánh nặng lớn lao. Đặc tính của tưởng uẩn hay tri giác là ghi nhớ 
sự kiện để có thế nhận ra sau này. Tưởng uấn là phương tiện đề rèn luyện các khả năng 
như trí nhớ, tri thức và trí tuệ. Nhờ các khả năng này, chúng ta có thể phân biệt được điều 
tốt điều xấu, và loại trừ những điều bất thiện khởi sinh từ những đối tượng không hài 
lòng toại ý. Neu các đối tượng được giác quan ưa thích không được đáp ứng, tâm sẽ phản 
ứng lại và tạo nên những hậu quả tai hại xấu xa. Vì không kham nối gánh nặng của tương 
uấn nên nhiều phiền não như luyến tiếc, hối hận, bất an, lo âu ... phát sinh. 


Vì những lý do trên, nên Đức Phật tuyên bố rằng ngũ uẩn thủ là một gánh nặng lớn lao. 


— trích từ Pháp thoại về kỉnh Bhara 


1.3 Sự Hủy Hoại Của Thân Xác 

Thường, người ta sống mà chang hề nghĩ đến sự suy tàn và hủy hoại dần mòn của thân 
xác mình. Mãi cho đến khi cái già kéo đến, tật bệnh hoành hành, và cái chết gần kề, 
người ta mới nghĩ đến sự kiện đau buồn này. 

Tiến trình hư hoại như vậy tiếp tục tái diễn trong mồi kiếp sống: sự hủy hoại dần mòn của 
thân xác, sự đàn áp không ngừng của già nua, bệnh tật, và cuối cùng là cái chết. Đức Phật 
đã thấy rõ ràng tiến trình này, khi quan sát sự sinh tử của chúng sanh qua hàng triệu kiếp 
sống. Thấy rõ nỗi khổ của chúng sanh khi bị già, bệnh, chết chi phối; thấy rõ nồi khổ của 



chúng sanh khi bị lo âu sầu muộn, uất ức than khóc chế ngự; thấy rõ nỗi khổ của chúng 
sanh khi phải xa lìa nguời thân yêu, Đức Phật nảy sinh lòng bi mẫn. Neu lịch sử của kiếp 
nguời đuợc vẽ hết trở lại, thì trọn cả mặt đất này cũng chua đủ chồ để vẽ. 

Tâm đại bi của Đức Phật nảy sinh khi Ngài thấy không biết bao nhiêu bức tranh "sanh, 
già, bệnh, chết" của chúng sanh trải qua vô luợng kiếp. 

— trích từ Pháp thoại về kinh Hemavata 


1.4 Sự Hình Thành Của Phiền Não 

Si mê là không thấy rõ đuợc bản chất thật sự của sự vật. Khi nói rằng tôi thấy cái này, 
hay tôi nghe cái kia, là ta đã làm một việc sai lầm, vì ta đã cho rằng có một cái tôi đang 
thấy và đang nghe. Thật ra chang có tôi, ta hay tự ngã nào cả. ý niệm sai lầm này đã 
khiến chúng ta tin tuởng sai lầm rằng sự vật là thuờng còn, là đáng yêu, là toại nguyện. 
Điều này khiến tham ái phát sinh, và khi tham ái quá mạnh mẽ thì trở thành chấp thủ, 
dính mắc. Đó là lý do tại sao phiền não hình thảnh. 

— trích từ Pháp Thoại về Bản Chat của Niết Bàn 


1.5 Sự Hoạt Động Của Vô Minh 

Nguời ta thuờng có khuynh huớng đi tìm những dục lạc giác quan: sắc tốt, tiếng hay, mùi 
thom, vị ngon, v.v... Nỗ lực của họ là đế đạt những gì họ tin tuởng là điều tốt đẹp của 
cuộc đời. Tu tuởng này phát xuất từ ảo tuởng về sự hiện hữu của các điều tốt đẹp đó. Vô 
minh ở đây giống nhu cặp mắt kính màu lục đuợc máng vào mắt ngựa, khiến ngựa ăn cỏ 
khô mà tuông rằng cỏ tuoi. Chúng sanh bị sa lầy trong dục lạc giác quan bởi vì họ đã 
nhìn cuộc đời qua cặp kính màu hồng. Họ sống trong ảo tuởng mà không thấy rõ đuợc 
bản chất thật sự của các đối tuợng giác quan, của vật chất và tâm. 

— trích từ Pháp Thoại về Thập Nhị Nhân Duyên 


1.6 Nô Lệ Vào Tham ái 

Đức Phật thấy rõ rằng tất cả chúng sanh đều là những kẻ nô lệ của tham ái và dục vọng, 
điều này khiến Ngài động lòng bi mẫn. Chúng sanh phục vụ cho tham ái và dục vọng mà 
chang kể gì đến tính mạng của mình. Họ làm việc suốt đời để thỏa mãn lòng tham ái. Sau 
khi chết đi, trong những kiếp kế tiếp, họ cũng vẫn còn tiếp tục làm nô lệ cho cùng nguời 
chủ tham ái này mà chẳng có phút giây nào ngừng nghỉ. 

Trong thế giới con nguời, kẻ nô lệ có thể làm tôi mọi cho nguời khác suốt một đời, nhung 
kẻ nô lệ cho tham ái thì phải làm nô lệ từ đời này sang đời khác, chẳng biết bao giờ mới 
chấm dứt kiếp tôi đòi. Chỉ khi nào đắc quả A La Hán, kẻ nô lệ cho tham ái mới chấm dứt 
sự lang thang vô định trong vòng sinh tử. 


— trích từ Pháp Thoại vê bài kỉnh Hemavata 


1.7 Sự Bất Toại Nguyện của Chư Thiên 


Đừng nghĩ rằng do những việc thiện đã làm mà bạn trở thành một vị chư thiên, và bạn sẽ 
sống ở một nơi mà mọi ước muốn của bạn được thành tựu đầy đủ. Nơi đó mọi ước ao của 
bạn đã được thỏa mãn cả rồi nên bạn chang còn phải ước ao gì nữa, chang cần phải nồ 
lực gì nữa. Thực ra, không ai có thể thỏa mãn với những gì mình đã có, họ luôn luôn đòi 
hỏi thêm nhiều. Muốn được nhiều hơn nữa, thì cần phải nồ lực nhiều hơn, và đau khổ 
phát sinh từ những nồ lực này. cần nhớ một điều là: ngay cảnh chư thiên cũng vẫn còn bị 
luật vô thường chi phối. 


— trích từ Pháp Thoại về bài kinh Hemavata 


1.8 Đức Tin Chân Chánh 

Lý thuyết cho rằng các hiện tượng sinh khởi một cách may rủi không nguyên nhân, dần 
dần được người ta chú ý một cách ưu ái, vì lòng tham con người đang gia tăng, và sự 
kh ao kh át dục lạc của con người đang phát triển tương ứng theo. Ngày nay, một số người 
cho rằng ta sẽ không đạt được mục tiêu nếu tránh làm điều bất thiện. Thái độ này đưa con 
người đến những sự tin tưởng sai lầm. Vì bị tham ái và si mê chế ngự nên người ta không 
biết đến nghiệp và quả của nghiệp. 

Đức Phật khám phá ra luật nhân quả và khấn thiết kêu gọi mọi người hãy giảm bớt tham, 
sân, si. Những người Phật tử có tín tâm, sẽ nghe theo lời hướng dần của Đức Phật, và cố 
gắng hành thiền để đạt giác ngộ hầu có thế giúp mình thoát khỏi mọi tin tưởng sai lầm. 

Họ biết rằng bao lâu họ chưa chấm dứt được tham ái, thì họ vẫn còn bị chi phối bởi 
nghiệp lực: nghiệp quá khứ sẽ tạo nên những gì trong hiện tại, và nghiệp hiện tại sê quyết 
định cho những gì xảy ra trong tương lai. Như vậy, họ đã xác chứng được rằng đức tin 
của họ là một đức tin chân chánh. 


— trích từ Pháp Thoại về kinh Hemavata 


1.9 Làm Để Giải Thoát 

Người Phật tử chân chánh mỗi khi làm được điều phước thiện gì, họ đều có thói quen 
nguyện cho mình đạt được Niết Bàn. Dĩ nhiên Niết Bàn không thể thành tựu tức khắc 
bằng sự mong ước suông. Bố thí và trì giới chỉ giúp người Phật tử tái sinh vào các cảnh 
giới cao hơn, và chỉ có Bát Chánh Đạo mới dẫn đến Niết Bàn. Bởi thế, tại sao phải đợi 
đến kiếp sau? Sao không thực hành Bát Chánh Đạo ngay bây giờ đế giải thoát ngay trong 
kiếp sống này? 


— trích từ Pháp Luân 


1.10 Con Đường Duy Nhất 

Thật vậy, chân lý chỉ có một. Hãy ghi nhớ điều này. Ngày nay, Phật Giáo phổ biến đến 
mọi nơi, cũng chỉ đặt căn bản trên sự thực hành Bát Chánh Đạo, hay còn được gọi là 


Trung Đạo. Đó là sự thực hành Giới, Định, và Tuệ. Sự thực hành này giúp ta thực chứng 
Tứ Diệu Đe. Đây là con đuờng duy nhất. Neu có ai nói rằng sự liễu ngộ Chân Lý có thể 
đạt đuợc mà không cần thực hành Bát Chánh Đạo, nghĩa là không cần phải thực hành 
Giới, Định, và Tuệ, và không cần có mục tiêu huớng đến là để thấy rõ Tứ Diệu Đe, thì 
phải hiếu rằng sự giảng dạy đó trái nguợc với lời Phật dạy. 

— trích từ Đen Niết Bàn Qua Bát Chánh Đạo 


1.11 Sự Cần Thiết của Thực Hành 

Ngày nay có rất nhiều nguời đã trình bày sai lạc Giáo Pháp của Đức Phật. Chang hạn như 
họ nói rằng: chỉ cần có kiến thức về Phật giáo là tròn đủ, là hoàn mãn, chẳng cần phải 
thực hành Giáo Pháp một khi đã thành đạt kiến thức. Nói như vậy có nghĩa là chối bỏ 
việc thực hành Giáo Pháp và loại trừ Bát Chánh Đạo. 

Đức Phật dạy chúng ta phải thường xuyên thực hành Bát Chánh Đạo vì Bát Chánh Đạo 
bao gồm những nguyên tắc căn bản đưa đến giác ngộ. Một khi Bát Chánh Đạo đã được tu 
tập thuần thục, trí tuệ sẽ phát triến và ta sẽ thấu triệt được bản chất của Thánh Đạo. Trên 
đường thực hành, chúng ta phải có một sự tinh tấn bền bĩ. Không nồ lực tinh tấn thì 
chang thành đạt được gì cả, thế mà có một số người có quan niệm sai lầm cho rằng chang 
cần phải nồ lực vì nồ lực chính nó là đau khổ, bất toại nguyện, và do vậy chắng cần phải 
tinh tấn nồ lực làm gì. Neu không nồ lực tinh tấn thì sẽ gặp nhiều trở ngại trong việc thực 
hà nh và phát triển Bát Chánh Đạo. Neu các yếu tố của Bát Chánh Đạo không được phát 
triển tròn đủ thì làm sao có đủ trí tuệ để loại trừ phiền não và giác ngộ Niết Bàn? 

— trích từ Đen Niết Bàn Qua Bát Chánh Đạo 
-00O00- 


2. Tiêu Chuẩn Đạo Đức 

2.1 ánh Sáng Giáo Pháp 

Giới, Định, Tuệ dần đến Niết Bàn. Thế mà vẫn có người cho rằng không cần thiết phải 
giữ giới luật, nếu họ có được sự hiểu biết về Giáo Pháp. Những người chủ trưong như thế 
thường cho rằng họ có những phưong pháp giản dị và dễ dàng để hướng dần tín đồ. Thật 
lạ lùng làm sao! Chúng ta không thế phủ nhận rằng vào thời Đức Phật, mỗi người, tùy 
theo trí tuệ của mình mà có sự thực chứng mau chậm khác nhau. 

Có người thấy được chân lý ngay khi đang nghe Giáo Pháp. 

Có người thấy được chân lý sau khi nghe xong bài pháp. 

Có người thấy được chân lý sau khi được nghe giảng giải rộng rãi hon. 


Vào thời kỳ Đức Phật, có những người do nhờ Ba La Mật tích tụ từ trước, trí tuệ chín 
muồi, không cần nhiều nồ lực, chỉ đon thuần nghe lời giảng dạy của Đức Phật vẫn thấy rõ 
được Giáo Pháp. Nhưng ngày nay, muốn thấy rõ chân lý phải được hướng dần và thực 
tập lâu dài, vì ngay cả Đức Phật đi nữa cũng không thể giúp ta thấy được ánh sáng Giáo 
Pháp nếu ta không thực hành. 


— trích từ Đen Niết Bàn Qua Bát Chánh Đạo 


2.2 Giới Của Bậc Thánh Nhân 

Những ai đạt tầng thánh thứ nhất đều tôn trọng giữ gìn ngũ giới thật trong sạch. Họ 
không hề phạm giới; họ luôn luôn thận trọng giữ gìn giới luật. Họ giữ giới không phải vì 
sợ ai kiếm soát, mà bởi vì họ muốn giữ tâm mình được trong sạch thanh tịnh, và tâm 
thanh tịnh trong sạch chỉ có thế đạt được nếu ngũ giới được giữ gìn trọn vẹn. Không phải 
họ chỉ muốn giữ gìn giới luật ngay trong kiếp sống này, mà họ còn muốn giữ giới luật 
trong sạch trong các kiếp sau sau nữa. Trong các kiếp sau này, có thế họ không biết rằng 
mình đã là một bậc thánh Nhập Lưu trong kiếp trước, nhưng họ thấy rằng họ cần phải giữ 
gìn ngũ giới trong sạch trọn vẹn, không lầm lồi. 

Đôi khi chúng ta thấy có những người từ thuở nhỏ đã không làm những điều bất thiện 
như: sát sanh hoặc trộm cắp. Mặc dầu họ chẳng hề được cha mẹ hướng dẫn, nhưng tự họ 
hiểu được điều ác là gì, và tránh vi phạm. Họ giữ gìn năm giới trong sạch từ thuở nhỏ. Có 
thể họ đã đạt được tuệ giác đặc biệt trong các kiếp trước. Cũng có những người mặc dù 
sinh trưởng trong gia đình không theo Phật Giáo, nhưng họ tìm đến phưong Đông đế 
hành thiền. Có thể những người này đã thực hành Giáo Pháp từ các kiếp trước. 

— trích từ Pháp Thoại về Kỉnh Hemavata 


2.3 Ảnh Hưởng của Sân Hận 

Sân hận là một trong năm chướng ngại cản trở con đường giải thoát. Sân hận chang khác 
nào như bệnh tật làm cho con bệnh ăn mất ngon. Sân hận làm cho chúng ta nóng nảy, bực 
bội và nghi kỵ. Sân hận không những làm cho ta ghét bỏ người ta không ưa thích, mà còn 
khiến ta không tin tưởng và ghét bỏ luôn những người giao du với người mà ta không 
thích. Người sân hận, nên xem mình như một kẻ đang đau khố vì bệnh tật; trừ phi căn 
bệnh được điều trị đúng lúc, nếu không nó có thế làm cho ta ngã qụy hoặc chết. Cũng 
vậy, nếu không biết chế ngự tâm sân hận thì nhiều bất hạnh và thảm kịch có thế xãy ra. 
Những câu chuyện thưong tâm được tường thuật trên báo chí giúp chúng ta thấy rõ mối 
hiểm nguy của tâm sân hận. 


— trích từ Pháp Thoại vế Kỉnh Hemavata 


2.4 Giết Ngưòi Để Tự Vệ 


Một nhà văn tuyên bố trong một bài báo rằng vị thánh Tu Đà Huờn sẽ không sát sanh, 
nhung nếu bị mưu sát, vị này sẽ giết kẻ tấn công mình. Nhà văn này còn nói rằng lời 
tuyên bố trên là kết quả từ cuộc nghiên cứu của ông về bản chất tâm của con nguời. 

Tôi tự hỏi vị ấy nghiên cứu tâm của ai, và thực hiện sự nghiên cứu nhu thế nào. Chắc có 
lẽ vị này đã nghiên cứu chính cái tâm của mình, và nghĩ mình là thánh Tu Đà Huờn. Vị 
này có thế tự hỏi rằng, có nên đế cho kẻ mưu sát giết mình chết, trong khi trong tay đang 
có vũ khí hữu hiệu đế tự vệ chăng? Và có thế đây chính là câu trả lời của ông ta: "nên ra 
tay giết kẻ mưu sát trước". Như vậy, có thể lời tuyên bố trên là kết luận rút ra từ quan 
điểm của cá nhân ông. 

Sự kiện rõ ràng nhất, là khi một người nghĩ rằng mình nên chống trả lại lúc bị tấn công, 
đã chứng tỏ rằng người này không phải là vị thánh Tu Đà Hườn; vì theo Phật giáo, một 
người vui thích với ý niệm như vậy chỉ là một phàm nhân, chắc chắn không phải thả nh 
nhân. Vị Tu Đà Hườn thật sự không giết đến ngay cả con kiến chứ đừng nói đến một con 
người. 


— trích từ Pháp Thoại về kinh Kinh Hemavata 


2.5 Hành Động Từ Thiện 

Hành động từ thiện phát khởi từ lòng từ ái tồn tại lâu bền trong trí nhớ của con người, 
khoi dậy tình thưong và lòng kính trọng giữa con người với nhau, và tạo nền móng cho 
sự đoàn kết toàn thế giới. 


— trích từ Đen Niết Bàn qua Bát Chánh Đạo 


2.6 Tình Thưong Sáng Ngời 

Dù đang ở nhà, đang trên đường đi hay đang làm việc, nếu có nghe hoặc thấy bất kỳ 
người nào, chúng sanh nào, ta đều nên chân thành rãi tâm từ ái đến họ: "Nguyện cho bà 
được an vui hạnh phúc, nguyện cho ông được an vui hạnh phúc!" 

Tưong tự, mồi khi nghe hoặc thấy một số đông người tụ họp, ta cũng nên chân thành rãi 
tâm từ ái đến họ: "Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui hạnh phúc". Đây là cách rãi 
tâm từ dề dàng và tốt đẹp. Chúng ta nên thường xuyên thực hành niệm tâm từ, vì ai ai 
cũng mong ước được an vui hạnh phúc. 


— trích từ Pháp Thoại về Vô Lượng Tâm 


2.7 Ước Vọng Niết Bàn 

Khi làm thiện nghiệp quý vị nên làm với lòng nhiệt thành và hướng đến mục tiêu giải 
thoát, Niết Bàn. Khi hướng tâm về Niết Bàn, thiện nghiệp sẽ đưa bạn đến đó, và với lòng 
nhiệt thành hướng đến mục tiêu giải thoát các bạn chắc chắn sẽ được tái sinh vào noi tốt 
đẹp. Khi làm việc thiện với tâm nhiệt thành hướng đến sự giải thoát giác ngộ thì bạn 


không cần phải cầu nguyện được tái sinh vào nơi an lành nữa vì bạn đã được bảo đảm 
điều này. Nhưng nếu tạo thiện nghiệp với tâm không nhiệt thành và thiếu hiểu biết thì 
bạn chỉ được tái sinh về cõi vô tham, vô sân, nhưng thiếu mất trí tuệ. 

— trích từ Pháp Thoại về Thập Nhị Nhân Duyên 

-00O00- 


3. Định 

3.1 Tà Định 

Tà định là sự chú tâm vào một hành động bất thiện tạo bởi thân và khấu. Hoàn thành một 
hành động bất thiện cũng cần sự chú tâm. Chẳng hạn như, bạn có ý định nói dối, ý định 
này chỉ thành tựu khi tâm an trụ trên những chữ được phát biếu một cách gian trá. Neu 
tâm không an trụ trên những chữ được phát biểu, thì bạn sẽ phát biếu sự thật ngược lại 
với ý định gian trá. Tại tòa án, nhiều khi sự thật được khám phá khi người khai gian bị 
luật sư chất vấn làm cho tâm họ bị rối loạn không thế tập trung vào sự cố ý nói dối nên vô 
tì nh tiết lộ ra sự thật. 

Như vậy, rõ ràng trong khi làm điều bất thiện cũng phải cần có sự định tâm. Thật vậy, 
sức mạnh của tà định đóng vai trò lớn lao trong việc mưu tính những việc bất thiện như: 
âm mưu một cuộc thảm sát, dàn dựng một vụ cướp, hay sản xuất vũ khí độc hại. 

— trích từ Pháp Thoại Kỉnh Hemavata 


3.2 Chánh Định 


Chánh định là sự định tâm trên những hành động thiện lành như bố thí hoặc trì giới. 

Trong việc bố thí, nếu muốn đạt được hiệu quả tốt đẹp, cũng đòi hỏi phải có một tâm 
định đủ mạnh để đạt được hiệu quả. Khi đảnh lễ chư Tăng hoặc phục vụ người khác, ta 
cũng phải cần có tâm định. Tâm định có tầm quan trọng lớn lao trong các hoạt động tinh 
thần như giảng dạy Phật Pháp hoặc nghe Giáo Pháp, nhất là trong lãnh vực thực hành như 
quán sát hơi thở ra vào. Khi theo dõi hơi thở, tâm phải an trụ vào một đối tượng độc nhất 
nên sự định tâm càng đóng vai trò thiết yếu hơn nữa. Tâm định liên hệ đến tâm thiện là 
chánh định. 


— trích từ Pháp Thoại về Kinh Hemavata 


3.3 Chăm Chú Lắng Nghe 

Muốn liễu ngộ chân lý trong khi nghe giảng giải Giáo Pháp, người nghe phải có tâm ốn 
định. Bởi vì định tâm chỉ có thể đạt được khi có sự chuyên chú trong bình an tĩnh lặng, và 
tuệ minh sát chỉ phát triển tốt đẹp khi có sự định tâm vững chắc. Trong khi nghe pháp, 
nếu tâm lang bạc trên các đề mục như nhà cửa vườn tược, công việc làm ăn, v.v... thì 
định tâm không thế phát triển được. Chang hạn như trong khi ta đang chăm chú vào lời 




giảng mà có một sự xao xuyến khởi sinh trong tâm, ta sẽ không hiếu đuợc Giáo Pháp, bởi 
vì lúc đó định tâm yếu kém nên tuệ minh sát không sinh khởi. Neu trí tuệ không phát 
triển đế thấy đuợc vô thuờng, khổ và vô ngã thì làm thế nào chứng đạt Niết Bàn? 

Bởi thế phải chăm chú lắng nghe, để tất cả tâm trí vào lời giảng, đem Giáo Pháp nghe 
đuợc ra thực hành. Nghe Pháp theo lối này, tâm sẽ đuợc bình an tĩnh lặng, và thấm nhập 
vào Giáo Pháp, nhờ thế tâm sẽ thanh tịnh trong sạch, không bị phiền não làm ô nhiễm. 

— trích từ Pháp Thoại về kinh Kinh Hemavata 


3.4 Sự Cần Thiết của Định Tâm 

Có nguời cho rằng sự định tâm là điều không cần thiết, chỉ cần suy tu trên hai yếu tố, 
chánh kiến và chánh tu duy của Bát Chánh Đạo là đủ rồi, cũng chang cần phải quán sát, 
ghi nhân hiện tuợng sinh diệt nữa. Đây là một sự nhảy bỏ buớc phát triển tâm định. Tâm 
định sâu xa trong thiền vắng lặng quả thật là co sở tốt nhất cho thiền minh sát, nhung nếu 
không đạt đuợc tâm định trong thiền vắng lặng thì cần phải tạo đuợc sát na định với sức 
mạnh tuông đuong nhu cận định. Không có sự định tâm nhu vậy thì không thế thành đạt 
đuợc minh sát tuệ thực sự. Đức Phật dạy rằng: 

"Này Chu Tỳ Khưu, hãy phát triển tâm định. Vị Tỳ Khưu với tâm định hiếu biết sự vật 
đúng theo thực tuớng của chúng. Vị ấy hiếu biết nhu thực những gì? Sự sinh và diệt của 
Thân, sự sinh diệt của Thọ, Tuởng, Hành và Thức." 

Nhu vậy, rõ ràng là không có tâm định, sẽ không thế phát triển tuệ minh sát và thành đạt 
đạo quả. Do đó, có thế nói trí tuệ nằm ngoài tâm định không phải là minh sát tuệ, và nếu 
không có minh sát tuệ thì không thế nào chứng đạt Niết Bàn. 

— trích từ Pháp Thoại về Kinh Hemavata 


3.5 Ba Loại Chánh Định 

Chánh Định gồm ba loại: sát na định, cận định và toàn định. 

Tâm định trong các tâm thiện thông thuờng đuợc gọi là sát na định, vì chỉ tồn tại tạm 
thời. Đây là Tâm Định khởi sinh trong lúc bố thí và trì giới là loại định tâm khó nhận thấy 
và thông thuờng ít đuợc đề cập tới. Sát na định thuờng đuợc nói đến lúc đề cập đến thiền 
vắng lặng (thiền định) và thiền minh sát. 

Sát na định là sự định tâm xảy ra trong từng sát na, thuờng nhận thấy trong giai đoạn 
chuẩn bị cho sự phát triển tâm linh lúc bắt đầu buối thiền tập. 

Cận định là tâm định có khả năng để chế ngự các chuông ngại. 

Toàn định là tâm định giúp đạt các tầng thiền vắng lặng. 



— trích từ Pháp Thoại về Kinh Hemavata 


3.6 Thực Hành Thiền vắng Lặng 

Muốn phát triển toàn định trong thiền vắng Lặng thiền sinh phải chú tâm vào đề mục cố 
định: như một đĩa kasina đất chang hạn. Do chánh niệm cùng sự chú tâm khan khít vào 
đề mục cố định, tâm sẽ gắn chặt trên một đề mục duy nhất đó. Khi tâm bị phóng đi noi 
khác, phải đưa tâm trở về đề mục đang quán sát. Khi việc hành thiền tiến triển tốt đẹp, 
thiền sinh chế ngư được các dục lạc giác quan khởi sinh do suy nghĩ hay tưởng tượng 
như: sắc tốt, tiếng hay, mùi thom vị ngon... Nhờ tâm định trong thiền vắng lặng phát 
triển, thiền sinh sẽ chế ngự được tham ái. Nhưng Tham ái chỉ được tạm thời chế ngự 
trong thời gian tâm an trụ trên đề mục quán sát chứ chưa diệt tận hoàn toàn. Muốn loại 
nhố tận gốc rề của tham ái, cần phải có trí tuệ xuyên suốt thực tướng của sự vật do thiền 
minh sát đem lại. 


— trích từ Pháp Thoại về kinh Purabheda 


3.7 Phát Triển Định Tâm Đúng Cách 

Sau khi giới đã được giữ gìn trong sạch. Thầy Tỳ Khưu cố gắng hành thiền đế nhập vào 
các tầng thiền định như: so thiền, nhị thiền, tam thiền hoặc tứ thiền. Neu không nhập 
được vào các tầng thiền này, vị ấy nên gia công để tối thiểu đạt được đến cận định. Nấu 
không thế thực hành thiền vắng lặng đẹp, Thầy Tỳ Khưu cần phải hành thiền minh sát: 
chú tâm chánh niệm, quán sát tứ đại, thọ, tưởng, hành, thức đế đạt sát na định. Sát na 
định có khả năng chế ngự các chướng ngại tưong tự như cận định. 

Sát na định trong thiền minh sát được thiết lập không phải do sự chú tâm trên một đề mục 
cố định như trong thiền vắng lặng mà được vun bồi bằng cách thực hành thiền minh sát. 
Sát na định phát sinh khi thiền sinh tập trưng tâm ý, quán sát cặn kẽ bản chất thực sự của 
danh sắc. Trong thiền minh sát, nếu chú tâm trên quá nhiều đề mục, hoặc trên những đề 
mục khó nhận thức sẽ mất nhiều thời giờ đế có sát na định. Bởi vậy, chỉ cần chú tâm vào 
một số đề mục giới hạn. Chú tâm vào một số đề mục giới hạn giúp ta dề dàng ghi nhận đề 
mục, khiến cho sự phát triển sát na định dề dàng, nhanh chóng. 


— trích từ Pháp Luân 


3.8 Tâm Định trong Thiền Minh Sát 

Trong thiền Minh Sát, sát na định hình thành khi thiền sinh chú tâm trên các đề mục như 
tứ đại, ngũ uấn, vật chất và tâm v.v... Lúc ban đầu, sát na định chưa mạnh vì chưa được 
phát triển tốt đẹp. Một khi sát na định được phát triển, tâm sẽ gắn chặt hoàn toàn vào đề 
mục đang quán sát. Trong thời gian này, tâm thiền sinh hoàn toàn trong sáng, không bị 
các chướng ngại như ái dục v.v... chi phối. Nhờ chánh niệm phát triển tốt đẹp, tâm trở 
thành một luồng sát na tâm trôi chảy không ngừng. Đây là sát na định trong thiền Minh 
Sát. Có thế gọi sát na định là cận định vì cả hai cùng có khả năng làm cho các chướng 



ngại (tham lam, sân hận, bất an hối hận, dã dượi buồn ngủ, và hoài nghi) tạm thời không 
sinh khởi. 

Đối với người hành thiền minh sát, khi định tâm phát triển tốt đẹp, có đủ sức mạnh đế chế 
ngự các chướng ngại, thì sát na định hay định tâm khởi sinh trong từng sát na chánh niệm 
có đặc tính như cận định. Thiền sinh có tâm thanh tịnh, vì tâm sở chánh niệm trong thiền 
Minh Sát là tâm sở trong sạch. Khi tuệ minh sát viên mãn, thiền sinh chứng đạt Đạo Quả, 
thành đạt Niết Bàn. Tâm định đạt được ngay lúc chứng đạt thánh đạo được gọi là Tâm 
Định Siêu Thế. 


— trích từ Pháp Thoại về kinh Saìlekha 


- 00 O 00 - 


4. Bắt Đầu Hành Thiền Minh Sát 

4,1 Hưóng Dần Căn Bản Hành Thiền 

Muốn phát triển chánh niệm và đạt tuệ minh sát, cần ghi nhớ các điều sau đây: 

1 . Chánh niệm và hiểu biết đúng đắn mọi cảm giác xảy ra noi thân. 

2. Chánh niệm và hiểu biết mọi cảm giác, dễ chịu, không dề chịu, hoặc trung 
trung. 

3. Chánh niệm và hiểu biết đúng đắn mọi trạng thái tâm đang xảy ra. 

4. Hiểu biết và phân biệt rõ ràng mỗi hiện tượng nổi bật nhất 

— trích từ Đen Niết Bàn qua Bát Chánh Đạo 


4.2 Ánh Chóp 

Hãy quán sát ánh chóp. Neu quán sát ngay lúc sấm chớp, bạn sê thấy ánh chớp thật sự. 
Neu chỉ đon thuần tưởng tượng hiện tượng trời chớp hay quán sát bầu trời trước hay sau 
khi có chóp bạn sẽ không thật sự thấy được ánh chớp. Trong lúc hành thiền, hãy cố gắng 
nhận biết sự vật bằng cách quán sát thật sự các hiện tượng đang xảy ra, chứ không phải 
qua sự tưởng tượng. 


— trích từ Đen Niết Bàn qua Bát Chánh Đạo 


4.3 Bài Tập Quán Sát 

Thực tập Thiền Minh Sát là nồ lực quán sát chánh niệm của thiền sinh đế thấy rõ ràng 
chính xác bản chất của các hiện tượng tâm vật lý đang xảy ra trong chính thân thế mình. 

Hiện tượng vật lý là những vật hay đối tượng mà thiền sinh thấy rõ ràng chung quanh họ. 
Toàn co thế của thiền sinh mà thiền sinh có thế nhận ra một cách rõ ràng là tập họp của 



một nhóm vật chất (ru pa). Hiện tượng tâm lý hay tâm là những hoạt động của ý thức hay 
nhận biết (nãma). 

Chúng ta sẽ thấy rõ các hiện tượng vật chất và tâm này mỗi khi có sự nhìn, nghe, ngửi, 
nếm, xúc chạm hay suy nghĩ diễn ra. Chúng ta phải nhận biết những hiện tượng này bằng 
cách quán sát và ghi nhận: thấy, thấy, thấy; nghe, nghe, nghe; ngửi, ngửi, ngửi; nếm, 
nếm, nếm; đụng, đụng, đụng hoặc suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. 

Mồi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay suy nghĩ, thiền sinh đều phải ghi nhận. Nhưng 
khi mới bắt đầu thực tập, thiền sinh không thế ghi nhận được từng chuyện xảy ra. Bởi 
thế, các thiền sinh mới chỉ nên tập ghi nhận những gì dề nhận ra mà thôi. 

Mồi khi thở, bụng phồng lên và xẹp xuống. Các chuyển động này thường dề nhận ra. Sự 
chuyến động này là đặc tính của gió vãyodhãtu (yếu tố chuyến động hay yếu tố gió.) 
Thiền sinh nên bắt đầu ghi nhận những chuyến động này bằng cách chú tâm quan sát 
bụng. Khi bụng phồng lên, bạn ghi nhận phồng, phồng, phồng, và khi bụng xẹp xuống thì 
ghi nhận xẹp, xẹp, xẹp. Neu không thấy được chuyến động phồng xẹp thì hãy đặt tay lên 
bụng đế ghi nhận. Không nên thúc ép hoi thở, đừng cố ý thở chậm hay nhanh lên, cũng 
đừng thở quá mạnh. Bạn sẽ mệt nếu bạn thúc ép hoi thở. Thở đều đặn bình thường và ghi 
nhận phồng xẹp khi chúng xuất hiện, hãy niệm thầm phồng, xẹp, không niệm ra lời. 

— trích từ Thiền Minh Sát Thực Dụng 


4.4 Đề Mục Chính 

Chuyến động của bụng là đề mục chánh. Khi không có đề mục nào mạnh thì thiền sinh 
phải chú tâm vào đề mục chuyển động phồng xẹp của bụng. 

Khi ghi nhận sự phồng của bụng, hãy ghi nhận chuyển động phồng từ lúc bắt đầu cho đến 
khi chấm dứt. Phải ghi nhận kỹ càng như đang thấy bằng mắt. Tâm ghi nhận phải đi song 
song với chuyến động phồng của bụng. Sự chuyến động và tâm ghi nhận phải gắn bó và 
hướng về cùng mục tiêu. Tâm phải dán sát vào đối tượng như hòn sỏi ném trúng vào đích 
vậy. ở giai đoạn xẹp của bụng, thiền sinh cũng phải ghi nhận rõ ràng kỹ lưỡng như vậy. 

— trích từ Thiền Minh Sát Thực Dụng 


4.5 Đe Mục Phụ 

Nhiều khi tâm không ở đề mục chính là chuyến động của bụng lại hướng đến các đề mục 
phụ thì hãy chú tâm vào các đề mục phụ này. Đe mục chính là chuyến động phồng xẹp. 
đề mục phụ là sự suy nghĩ, tính toán, cảm giác, cảm xúc, đau nhức, tiếng động v.v... Tâm 
ở đề mục chính hay đề mục phụ không quan trọng. Dầu ở đề mục nào đi nữa khi tâm 
chánh niệm khan khít trên đề mục là thiền sinh đã hành thiền đúng. 


— trích từ Thiền Minh Sát Thực Dụng 



4.6 Niệm Tâm 


Trong khi ghi nhận chuyến động của bụng, tâm bạn có thế bị phóng đi nơi khác, tức là 
tâm không còn dán sát vào bụng. Khi bị phóng tâm phải niệm thầm: phóng tâm, phóng 
tâm, phóng tâm. Ghi nhận như vậy một, hai lần thì sự phóng tâm sẽ chấm dứt; lúc ấy 
thiền sinh hãy trở về ghi nhận sự phồng xẹp ở bụng. Neu tâm đi lang thang đến một nơi 
nào đó hãy ghi nhận tới, tới, tới rồi trở lại sự phồng xẹp. Neu bạn tưởng tượng gặp ai hãy 
ghi nhận gặp, gặp, gặp rồi trở về sự phồng xẹp. Nếu bạn tưởng tượng gặp và nói chuyện 
với người nào đó, phải ghi nhận nói, nói, nói. Tóm lại, khi suy nghĩ hay liên tưởng đến 
điều gì bạn đều phải ghi nhận. 

Nếu bạn tưởng tượng, hãy ghi nhận tưởng tượng, tưởng tượng, tưởng tượng. Nấu bạn suy 
nghĩ, hãy ghi nhận suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Neu bạn tính toán hay dự định hãy ghi 
nhận tính toán, tính toán, tính toán hay dự định, dự định, dự định; nếu bạn thấy, hãy ghi 
nhận thấy, thấy, thấy. Neu bạn liên tưởng đến điều gì, hãy ghi nhận liên tưởng, liên 
tưởng, liên tưởng. Neu bạn cảm thấy vui, hãy ghi nhận vui, vui, vui. Neu bạn cảm thấy 
chán, hãy ghi nhận chán, chán, chán; nếu bạn cảm thấy mừng, hãy ghi nhận mừng, mừng, 
mừng; nếu bạn cảm thấy buồn bực, hãy ghi nhận buồn bực, buồn bực, buồn bực. Ghi 
nhận tất cả mọi hoạt động của ý thức hay sự nhận biết gọi là niệm tâm (cittãnupassanã.) 

Bởi vì không ghi nhận được những hoạt động của ý thức nên ta có khuynh hướng cho đó 
là người hay là một cá nhân. Chúng ta có khuynh hướng cho rằng chính tôi đang tưởng 
tượng, suy nghĩ, tính toán, biết hay thấy, v.v... Chúng ta nghĩ rằng có một con người đã 
sống và suy nghĩ từ lúc ấu thơ đến bây giờ. Thật ra không hề có một con người như thế 
hiện hữu. Thay vào đó chỉ có những hành động của ý thức diễn biến liên tục và kế tiếp 
nhau mà thôi. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ghi nhận mỗi một hoạt động của ý thức 
khi nó vừa khởi lên. Khi ghi nhận liên tục như vậy thì các hoạt động của ý thức sẽ chấm 
dứt. Chúng ta lại trở về với sự ghi nhận phồng xẹp của bụng. 

— trích từ Thiền Minh Sát Thực Dụng 


4.6 Niệm Thọ 

Khi ngồi hành thiền một thời gian lâu, các cảm giác cứng dơ và nóng sẽ khởi sinh trên cơ 
thế chúng ta. Tất cả những cảm giác đó đều phải được ghi nhận một cách cấn thận. Các 
cảm giác đau và mệt cũng phải được ghi nhận như vậy. Tất cả những cảm giác này được 
gọi là khố thọ (dukkhavedanã) và sự ghi nhận chúng được gọi niệm thọ 
(vedanãnupassanã.) Khi quên ghi nhận hay không ghi nhận được các cảm giác này sẽ 
khiến bạn nghĩ rằng: "Tôi cứng dơ, tôi cảm thấy nóng, tôi đau, vừa rồi tôi cảm thấy thoải 
mái, bây giờ tôi cảm thấy không thoải mái với những cảm giác bất an này." Đồng hoá 
những cảm giác này với tôi hay ta là một điều sai lầm. 

Thật ra chang hề có một cái tôi trong đó. Chỉ có những cảm giác bất an kế tiếp nhau diễn 
ra mà thôi chang khác nào sức đấy kế tục liên tiếp của điện lực đã làm cho đèn sáng lên. 
Những cảm giác bất an trong cơ thế chúng ta cũng diễn ra liên tiếp kế tục cái này theo cái 



kia vậy. Thiền sinh phải cấn thận và tích cực ghi nhận những cảm giác này dù cho chúng 
là cảm giác cứng, nóng hay đau. 


— trích từ Thiền Minh Sát Thực Dụng 


4.7 Tỉnh Thức 

Đức Phật hướng dần Bahiya cách hành thiền như sau: 

"Thấy chỉ là thấy, 

Nghe chỉ là nghe, 

Xúc chạm chỉ là xúc chạm, 

Biết chỉ là biết. " 

Hãy chú tâm ghi nhận "thấy chỉ là thấy" không thêm bớt gì cả. Chỉ như vậy thôi. Trong 
thiền tập, nên chánh niệm ghi nhận đề mục ngay lúc chúng vừa xuất hiện. Ghi nhận đề 
mục ngay lúc chúng vừa xuất hiện giúp ta thấy rõ đề mục, và dề dàng ghi nhận diễn biến 
của chúng. Do chú tâm riêng rẻ và phân biệt mỗi một hiện tượng khi chúng xuất hiện, 
thiền sinh sẽ không tham luyến hay dính mắc vào hiện tượng; nhờ thế, tham ái bị loại trừ. 

— trích từ Pháp thoại kinh Hemavata 


4.8 Thấy và Không Thấy 

Lúc Đức Phật sắp ban lời giáo huấn cho Tỳ Khưu Mãlukyaputta, Ngài hỏi: 

"Này Malukyaputta, thầy có khởi tâm tham muốn đối với một hình tướng mà thầy chưa 
hề thấy, chưa hề tìm cách đế thấy, hoặc chưa hề kỳ vọng thấy chăng?" 

Thầy Tỳ Khưu trả lời: 

"Bạch Đức Thế Tôn, điều đó không thế xảy ra được." 

Neu tôi hỏi bạn một câu tưong tự như câu hỏi mà Đức Phật đã hỏi Thầy Tỳ Khưu 
Malukyaputta, chắc bạn cũng sẽ trả lời giống như vị nay. Bạn không thế có bất kỳ cảm 
giác yêu ghét nào đối với người mà bạn chưa hề Thấy, chưa hề kỳ vọng gặp gỡ, phải thế 
không? Đối với những người sống trong làng mạc, trong tỉnh thành hay ở mọi noi trong 
nước, nếu chưa từng gặp gỡ họ thì bạn cũng không có cảm xúc yêu ghét nào về họ hết. Ô 
nhiễm không thế sinh khởi từ cái gì mà mình chưa thấy, chưa biết. 

Tuy nhiên, đối với những gì mình đã thấy rồi, ô nhiễm có thế khởi sinh trong khi thấy. 0 
nhiễm cũng có thế sinh khởi sau khi thấy, đó là do hình ảnh còn lưu lại trong trí nhớ. Bởi 
thế, cần phải chú tâm chánh niệm rồi buông bỏ đế ô nhiễm ngủ ngầm không thế sinh 
khởi. 


— trích từ Pháp thoại kỉnh Hemavata 



4.9 Đối Diện vói Hoài Nghi 


Có người vì chưa bao giờ hành thiền nên có sự hoài nghi về việc hành thiền. Điều này 
chang có gì lạ! Vì có thấy mới có tin, nên khi chưa đạt được kinh nghiệm trong thiền tập 
thì thiền sinh còn hoài nghi là chuyện đưong nhiên. Trước đây tôi cũng hoài nghi như 
vậy. Tôi hoài nghi về phưong pháp hành thiền của thầy tôi vì tôi thấy phưong pháp này 
không đề cập trực tiếp đến tâm và vật chất, vô thường, vô ngã v.v... Nhưng vì thấy thầy 
tôi là một nhà sư thông thạo pháp học và nồi tiếng về pháp hành nên tôi quyết định thực 
hành thử. Thoạt đầu tôi tiến bộ rất ít vì tôi còn hoài nghi rằng pháp hành này không giúp 
thấy được chân đế. 

Sau khi thực hành một cách nghiêm chỉnh tôi mới thấy được ý nghĩa và lợi ích lớn lao 
của pháp hành thiền này. Tôi nhận ra rằng đây là phưong pháp hành thiền hay nhất vì nó 
đòi hỏi phải có sự chú tâm toàn diện và khan khan khít vào đề mục quán sát, không đế 
mất chánh niệm. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy Tứ Niệm Xứ là "con đường duy nhất" - 
"ekãyano maggo". 


— trích từ Pháp thoại về kinh Arỉỵavasa 


4.6 Tránh Xa Hai Cực Đoan 

Trong đời sống hằng ngày, bạn có thế sử dụng các đối tượng của giác quan: sắc, thinh, 
hưong, vị, xúc hay bất kỳ những phưong tiện gì có lợi ích cho việc tu tập, miễn sao đừng 
vi phạm giới luật. Chang hạn như bạn có thế dùng thực phấm hay mặc y phục như thế 
nào mà bạn thấy thuận tiện cho việc thực tập giáo pháp. Tránh thực hành pháp khố hạnh 
một cách quá cực đoan. 

Dầu thực hành pháp quán tưởng, thiền vắng lặng hay thiền Minh Sát, bạn cũng cần có 
những phưong tiện hay nhu cầu căn bản như: thực phấm, áo quần, thuốc men và chồ trú 
ngụ. Mồi khi đối tượng ngũ trần tiếp xúc với ngũ căn bạn phải lấy chúng làm đề mục ghi 
nhận đế hành Thiền Minh Sát. Quán sát và ghi nhận kịp thời các đối tượng ngay khi 
chúng vừa xuất hiện khiến cho các phiền não như tham ăn, tham mặc, tham hưởng thụ 
các dục lạc giác quan không có co hội khởi sinh và giúp bạn tránh được các cực đoan là 
quá say đắm trong sự hưởng thụ dục lạc ngũ trần. Bởi thế Đức Phật dạy: 

"Tránh được hai cực đoan là quá lợi dưỡng hoặc quá khố hạnh này, Như Lai giác ngộ 
trung đạo." 


— trích từ Chuyến Pháp Luân 


4.10 Nỗ Lực Tinh Tấn và Kiên Nhẫn 

Không nên hiểu lầm rằng: nồ lực tinh tấn không ngừng để đạt được tâm định và tuệ minh 
sát là một hình thức thực hành ép xác khố hạnh cực đoan. Ngay trong việc giữ gìn giới 
luật cũng có thế khiến thân thế khó chịu hoặc khiến ta phải kiêng cử nhiều thứ; đây cũng 
không thê xem là một hình thức ép xác khô hạnh. 



Trong thiền vắng lặng cũng như trong thiền minh sát, kiên nhẫn và tự kiềm chế đóng vai 
trò quan trọng; đó là yếu tố chủ chốt cho mọi thành đạt. Do vậy, hãy kiên nhẫn chịu đựng 
khi có sự đau nhức khởi sanh. Sự tự kiềm chế, tự kiếm soát và nồ lực tinh tấn không thế 
được xem là ép xác khố hạnh, bởi vì mục đích của sự thực hành này không phải nhằm tạo 
ra sự đau đớn hoặc hành hạ xác thân như mục tiêu của ép xác khố hạnh. Nồ lực tinh tấn 
kiên nhẫn và tự kiếm soát của người hành thiền là để tạo điều kiện tốt đẹp cho sự tu tập 
giới, định, tuệ như lời Phật dạy. 


— trích từ Chuyến Pháp Luân 


4.11 Chưóng Ngại Trên Đường Giải Thoát 

Có năm chướng ngại trong việc thành đạt định và tuệ. Đó là: tham ái, sân hận, dã dượi 
buồn ngủ, bất an hối hận và hoài nghi 

Dã dượi, buồn ngủ có nghĩa có nghĩa là không thích nghe hay thực hành Giáo Pháp, hoặc 
trong lúc hành thiền cảm thấy uế oải buồn chán. 

Bất an, hối hận là tâm giao động, phiền muộn bứt rứt về những việc làm sai trái, hối tiếc 
vì chang làm những việc cần phải làm. 

Và hoài nghi là nghi ngờ Phật Pháp Tăng, hoặc nghi ngờ con đường dẫn đến sự chứng 
đạt Đạo, Quả, và Niết Bàn. 


— trích từ Pháp thoại về kinh Dhammadayada 


4.12 Biết và Ghi Nhận Tâm Tham 

Tâm phải được điều phục đúng lúc. Quán sát những sinh hoạt của tâm, bạn sẽ thấy rõ tâm 
tham ái sẽ hình thành như thế nào khi gặp các đối tượng ưa thích, và khi chú tâm ghi 
nhận đon thuần vào tâm tham ái này, thì bạn sẽ thấy rõ khuynh hướng mãnh liệt muốn 
chụp bắt, nắm giữ và làm chủ các đối tượng ưa thích này sè diệt mất ra sao. 

Tôi nói điều này là căn cứ trên Vi Diệu Pháp. Nhưng khi đem lý thuyết thiền vào thực 
hành, bạn không nên bận tâm phân tích tâm mình hay các đặc tính của nó. Khi tâm tham 
khởi sinh, chỉ giản dị ghi nhận nó. Ngay khi ghi nhận tâm tham, tâm tham sẽ diệt mất; lúc 
bấy giờ chỉ có sự biết và sự ghi nhận. Biết và ghi nhận là một thiện tâm, và tâm thiện này 
không the khởi sinh cùng lúc với tâm tham ái dính mắc. Bạn phải ghi nhận ngay luôn cả 
tâm biết và tâm ghi nhận này. Pháp quán sát này cũng được áp dụng khi sân hận, hoài 
nghi hay các cảm xúc khác phát sinh. Nhưng quán sát tâm, theo dõi tâm đế đạt được các 
tuệ giác không phải là chuyện dề dàng. Quán sát vật chất dề dàng hon vì đề mục vật chất 
có tính cách cụ thể, dễ gây ấn tượng mạnh, đập mạnh vào tâm thiền sinh. 

— trích từ Pháp thoại về kinh Sĩìavanta 


4. 13 Loại Bỏ Những Gì Không cần Thiết 



Mồi khoảnh khắc chánh niệm tiêu hủy dần các phiền não ngủ ngầm. Tưong tự như dùng 
rìu đế đẽo một khúc cây, mỗi nhát rìu giúp ta gọt bỏ những phần không cần thiết. 

— trích từ Pháp thoại về kinh Ariyãvãsa 


4.14 Quán Sát Ghi Nhận Tư Tưỏng 

Lúc mới hành thiền minh sát, định lực của bạn còn yếu vì vậy tâm hay phóng đi đó đây. 
Khi có phóng tâm, hãy ghi nhận phóng tâm. Khi tưởng tượng điều gì, hãy ghi nhận ngay 
sự tưởng tượng đó. Khi tiếp tục chánh niệm ghi nhận mọi diễn biến của các hiện tượng 
xảy ra bạn sẽ thấy rõ tiến trình của tư tưởng, định lực của bạn sè mạnh dần lên, và tâm 
bạn sẽ an trụ vững chắc vào đề mục, không còn lang bạt đi đâu nữa. 

— trích từ Pháp thoại về Kinh Đe Thích Pỉỏi Đạo 


4.15 Thất Vọng 

Lúc mới bắt đầu hành thiền, nhiều thiền sinh bị thối chí khi thấy định lực mình yếu kém. 
Nhưng một số thiền sinh lại được khích động bởi điều này. Nhờ thấy định lực yếu kém, 
họ cố gắng gia tăng tinh tấn gấp đôi và sau đó thành đạt những tuệ giác đặc biệt. Nhiều 
khi nhờ sự yếu kém, thất vọng mà thiền sinh hưởng được lợi lạc. Do đó, theo chú giải, 
khi chưa đạt được mục tiêu mong ước của mình như: xuất gia, hành thiền, đạt tuệ giác 
hay nhập định mà sinh ra chán nản thất vọng thì hãy bình tâm đón nhận sự chán nản và 
thất vọng này. Hãy thản nhiên đón tiếp những phiền não này vì nhờ những phản ứng 
ngược này kích động tinh tấn khiến ta tiến bộ trên đường đạo. Tuy vậy, hãy thận trọng, 
đừng tìm kiếm những phiền não này; bởi vì hỷ lạc đóng vai trò quan trọng và tốt đẹp nhất 
trên đường tìm kiếm chân lý, giải thoát. 


— trích từ Pháp thoại về Đe Thích Hỏi Đạo 


4.16 Trạng Thái Tâm Khó Khăn 

Thiền Sinh phải luôn luôn nhớ đến luật nhân quả mà Đức Phật đã giảng dạy. Đức Phật 
dạy rằng: mọi việc xảy ra ngày hôm nay là kết quả của những hành động mà ta đã làm 
trước đây. Nhờ biết đến luật nhân quả ta có đủ sáng suốt đế giải quyết, cải thiện và nhẫn 
nhục chịu dựng những nghịch cảnh xảy đến cho mình. Tuy nhiên, đó chỉ là phưong cách 
tạm thời. Phưong thuốc hay nhất đế điều trị những khủng hoảng này là hành thiền vắng 
lặng hoặc thiền minh sát. Trong lúc hành thiền, nếu lo âu, phiền muộn, khố tâm hoặc thất 
vọng khởi sanh, hãy chú tâm chánh niệm ghi nhận các trạng thái tâm này. Đức Phật dạy 
rằng Tứ Niệm XÚ7 là con đường duy nhất đế diệt trừ lo âu phiền muộn và chấm dứt mọi 
kho đau. Bao lâu ta giữ được chánh niệm theo lời Phật dạy thì những phiền não như: lo 
âu, phiền muộn, uất ức, than khóc, xuống tinh thần v.v... sẽ không thế khởi sinh; dầu 
những phiền não này có khởi sinh đi nữa cũng bị tan biến ngay khi ta chánh niệm ghi 
nhận chúng. 


— trích từ Pháp thoại về kinh Đe Thích Hỏi Đạo 



4.17 Quán Sát Cảm Giác Đau Nhức 

Neu có những cảm giác khó chịu nào khởi sinh như: tay chân mỏi mệt, thân thế đau nhức, 
nóng rát... hãy chú tâm vào noi các cảm giác phát sinh và ghi nhận: "mỏi, mõi, mỏi", 
"nóng, nóng, nóng", hoặc "đau, đau, đau" v.v... Khi cảm giác khó chịu biến mất, thiền 
sinh tiếp tục quán sát chuyển động phồng, xẹp của bụng. 

Chỉ khi nào cảm giác đau nhức quá mãnh liệt, đến nồi thiền sinh không chịu đựng được 
nữa, thì mới thay đối tư thế của thân hay tay chân đế đõ đau. 

— trích từ Mục Đích của Hành Thiền 


4.18 Phương Thuốc Hiệu Nghiệm 

Neu bạn đau khố vì kém sức khỏe hay bệnh tật, và nếu không có thuốc giảm đau, thì bạn 
hãy chú tâm quán sát cảm giác đau trên cơ thế. Thản nhiên quán sát các cảm giác đau sẽ 
đem lại nhiều kết quả tốt đẹp, nếu không chữa lành hết cơn bệnh thì ít ra cũng làm giảm 
bớt được sự đau nhức phần nào. Neu thiền tập không giảm được đau nhức trong thân, thì 
cũng có thế giúp bạn giảm được cơn đau trong tâm. Neu bạn tức giận hoặc bực bội vì 
thân đau thì tâm bạn cũng đau luôn. 

Đức Phật dạy rằng khi bị khố thân mà đế cho tâm khố theo thì chang khác nào bị đâm bởi 
một mũi nhọn lại đâm thêm một mũi nhọn nữa vào chồ đau ấy. Khố thân mà đế cho tâm 
khố theo là đã làm cho mình bị đau khố bởi hai mũi nhọn cùng lúc. Khi sự đau nhức 
trong thân xảy ra mà không thế chánh niệm ghi nhận sự đau của thân thì sẽ bị đau khố cả 
thân lần tâm. Nhưng nếu chánh niệm ghi nhận vào thân đau thì chỉ khố thân mà không 
khố tâm. Người như vậy sê giống như Đức Phật và A La Hán, chỉ bị khố thân mà thôi. 
Các Ngài có khố vì nóng, lạnh, muỗi mòng hoặc những thứ khó chịu khác, nhưng tâm 
các ngài vẫn quân bình không bị khố đau. Thiền là phương thuốc rất hiệu nghiệm đế điều 
trị khố thân và khố tâm. 


— trích từ Pháp Thoại về Thế Gian Pháp 


4.19 Cảm Giác Khó Chịu Đựng 

Khi thực hành tích cực đế phát triển tâm định, thiền sinh có thế kinh nghiệm những cảm 
giác khó chịu đựng nổi như: ngứa ngáy, đau nhức, tê mỏi hay co cứng. Neu ngừng chánh 
niệm, những cảm giác khó chịu này biến mất. Khi chánh niệm ghi nhận, chúng xuất hiện 
trở lại. Do sự nhạy cảm tự nhiên của cơ thế nên những cảm giác đó sinh khởi chứ đó 
không phải là triệu chứng bệnh tật. Neu chánh niệm lên những cảm giác đó với tâm định 
mạnh mẽ, chúng sê dần dần tan biến. 


— trích từ Thiền Minh Sát Thực Dụng 


4.20 Buồn Ngủ 



Thiền sinh không được dừng nghỉ ghi nhận dầu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. 
Không nên nghĩ rằng gián đoạn ghi nhận trong khoảnh khắc ngắn ngủi chang quan trọng 
gì. Mọi chuyến động bao gồm trong tác động nằm xuống đều phải được ghi nhận tỉ mỉ 
hên tục không gián đoạn. Sau khi đã nằm yên vào tư thế, hãy trở về với chuyến động 
phồng xẹp của bụng. Dầu đêm đã về khuya và đến giờ đi ngủ, nhưng thiền sinh cũng 
đừng bỏ qua việc ghi nhận. 

Một thiền sinh thực hành nghiêm chỉnh và nỗ lực thực sự thì sẽ tích cực giữ tâm chánh 
niệm mọi lúc dường như không biết gì đến việc ngủ nghỉ. Khi buồn ngủ thiền sinh tiếp 
tục ghi nhận cho đến khi hoàn toàn roi vào giấc ngủ. Neu việc hành thiền tiến triển tốt 
đẹp và vượt trội, thiền sinh sẽ cảm thấy tỉnh táo. Neu hôn trầm dã dượi thắng lướt thì 
thiền sinh sẽ cảm thấy buồn ngủ. Khi buồn ngủ, thiền sinh phải ghi nhận buồn ngủ, buồn 
ngủ, buồn ngủ. Khi mí mắt sụp xuống hãy ghi nhận sụp xuống, sụp xuống, sụp xuống. 
Khi mí mắt trở nên nặng, hãy ghi nhận nặng, nặng, nặng. Neu mắt trở nên cay xốn, hãy 
ghi nhận cay xốn, cay xốn, cay xốn. Neu ghi nhận mọi tác động một cách chánh niệm thì 
sự buồn ngủ biến mất và thiền sinh sẽ tưoi tỉnh trở lại. 

Khi đã tươi tỉnh và mắt sáng trở lại, thiền sinh phải ghi nhận tươi tỉnh, tươi tỉnh, tươi tinh 
hay sáng, sáng, sáng rồi trở về sự phồng xẹp của bụng. Thiền sinh lại kiên trì tiếp tục 
hành thiền. Cuối cùng, khi buồn ngủ thắng thế thì thiền sinh sẽ rơi vào giấc ngủ. Khi 
hành thiền ở tư thế nằm bạn rất dề bị buồn ngủ. Bởi vậy đối với những thiền sinh mới 
không nên hành thiền ở tư thế nằm quá nhiều mà phải ngồi và kinh hành nhiều hơn. 
Nhưng lúc đến giờ đi ngủ, thiền sinh nên hành thiền ở tư thế nằm, ghi nhận những 
chuyến động phồng xẹp của bụng cho đến khi nào rơi vào giấc ngủ một cách tự nhiên. 
Thời gian ngủ là khoảng thời gian nghỉ ngơi cho thiền sinh. Nhưng đối với thiền sinh tích 
cực tinh tấn thì nên giới hạn giờ ngủ khoảng bốn tiếng mồi đêm. Đó là ngủ vào khoảng 
canh hai, tức từ mười giờ tối đến hai giờ sáng, như Đức Phật đã cho phép. Ngủ bốn tiếng 
là vừa đủ. Đối với những thiền sinh mới, nếu thấy ngủ bốn tiếng không đủ cho sức khỏe 
thì có thế ngủ năm đến sáu tiếng. Sáu tiếng là quá đủ cho sức khỏe. 

Khi thức dậy thiền sinh phải lập tức trở về với sự ghi nhận. Một thiền sinh thật sự muốn 
nồ lực hành thiền đế đạt đạo quả thì chỉ ngừng hành thiền trong khi ngủ mà thôi. Trong 
thời gian thức, họ liên tục chánh niệm không ngừng nghỉ. Bởi vậy, khi vừa thức giấc, 
thiền sinh phải ghi nhận ngay sự thức dậy của tâm thức dậy, thức dậy, thức dậy. Neu 
thiền sinh không thế ghi nhận được trạng thái của tâm lúc vừa thức dậy, thì hãy bắt đầu 
ghi nhận sự phồng xẹp của bụng. 


— trích từ Thiền Minh Sát Thực Dụng 


4.21 Thiền vắng Lặng và Thiền Minh Sát 

Chúng ta hành thiền trên đề mục gì? 

Chúng ta phát triển tuệ minh sát ra sao? 

Đây là những câu hỏi rất quan trọng cần được nêu lên. 



Có hai loại thiền: Thiền vắng lặng và thiền minh sát. 

Thiền vắng lặng đế phát triển sự vắng lặng và thiền minh sát đế phát triển tuệ minh sát. 

Có bốn mươi đề mục đế hành thiền vắng lặng: 

- Mười đề mục kasina (đĩa tròn): Đất, nước, lửa, gió; xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh 
sáng, không gian hữu hạn. 

- Mười đề mục tử thi: Tử thi căng phồng, tử thi sình trương, tử thi thối rữa, tử thi 
bị cắt thành mãnh, tử thi bị thú cắn nát, tử thi bị rời rã, tử thi bị rời rã và phân tán 
nhiều nơi, tử thi bê bết máu, tử thi bi dòi đục, tử thi chỉ còn xương. 

- Mười đề mục niệm tưởng: Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng, Niệm giới, Niệm 
thí, Niệm chư thiên, Niệm về sự chết, Niệm 32 thế trược, Niệm hơi thở, Niệm 
thanh tịnh. 

- Bốn đề mục vô lượng tâm (Tứ vô lượng tâm) 

- Bốn đề mục thiền vô sắc, 

- Một đề mục về thực phấm bất tịnh 

- Một đề mục phân tích tứ đại 

Bốn mươi đề mục này là những đề mục đế phát triển sự vắng lặng. 

Chỉ có đề mục niệm hơi thở (anapanasati) và phân tích tứ đại mới là đề mục thiền minh 
sát. 

Các đề mục còn lại không giúp phát triển minh sát tuệ 


— trích từ Căn Bản Thiền Minh Sát 


4.22 Thành Đạt Sự Thanh Lọc Tâm 

Tâm bạn sẽ trong sạch khi bạn chánh niệm. Thật là sai lầm khi cho rằng tâm chỉ trong 
sạch khi nhập vào các tầng thiền định. Sự thanh lọc tâm trong tầng thiền định đạt được do 
luồng thiền tâm liên tục định vào đề mục. Sự thanh lọc tâm trong Thiền Minh Sát thuần 
tủy đạt được do có sát na định, nghĩa là tâm được thanh lọc trong từng sát na. Hai loại 
thanh lọc tâm này có năng lực giống nhau, vì đều giúp cho tâm thoát khỏi các chướng 
ngại tinh thần. 


— trích từ Pháp Thoại về kinh Arỉỵavasa 


4.23 Các Yếu Tố của Bát Chánh Đạo Trong Thiền Minh Sát 



Neu mồi giây bạn ghi nhận được một lần thì trong mỗi phút, bạn ghi nhận khoảng sáu 
mưoi lần. Trong mỗi sự ghi nhận bạn đã thực hành Bát Chánh Đạo. Các bạn thử xem Bát 
Chánh Đạo thế hiện như thế nào 

Thiền sinh phải niệm và quán sát mọi hiện tượng khi chúng xuất hiện qua lục căn. Điều 
này khi làm với nố lực, gọi là Chánh Tinh Tấn. 

Theo dõi, ghi nhận hay biết các đề mục đang sinh khởi, gọi là Chánh Niệm. 

Khi chánh niệm, tâm sẽ an trụ hoặc tập trung trên đề mục, tâm khan khít trên đề mục. 

Đây là Chánh Định. 

Ba yếu tố của đạo, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định hợp lại thành nhóm định, 
được gọi là Định đạo. 

Biết đề mục một cách rõ ràng chính xác là Chánh Kiến. 

Đưa tâm hướng đúng vào đề mục gọi là Chánh Tư Duy hay Chánh Hướng Tâm. 

Hai yếu tố Chánh Kiến và Chánh Tư Duy hợp lại thành nhóm Tuệ, gọi là Tuệ Đạo. 

Tất cả năm yếu tố trong nhóm Định và Tuệ hoạt động như một nhóm thợ năm người, mồi 
người giữ một nhiệm vụ riêng, công việc chỉ hoàn thành được do sự họp lực của cả năm 
người. Cùng thế ấy năm Định Tuệ Đạo này phải hoạt động hài hòa trong mỗi tác động 
ghi nhận và ý thức. Sự hài hòa của Năm Định Tuệ Đạo này là sức mạnh kỳ diệu đế triển 
khai trí tuệ minh sát. 

Giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh là Chánh Nghiệp. 

Giữ giới không nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời vô ích là Chánh Ngữ. 

Nuôi mạng sống chân chánh, tránh xa các nghề nghiệp bất thiện là Chánh Mạng. 

Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng hợp thảnh nhóm Giới, gọi là Giới Đạo. Giới 
đạo phải được hoàn tất trước khi hành thiền. Giới Đạo được trọn vẹn khi thiền sinh biết 
giữ gìn giới luật. Trong thời gian hành thiền ba yếu tố của Giới Đạo được gìn giữ không 
ô nhiễm. Thật ra, theo thời gian, ba yếu tố của giới đạo ngày càng trong sạch hon. 

Ba yếu tố của Giới đạo họp chung với năm yếu tố của Định đạo và Tuệ đạo tạo thành Bát 
Chánh Đạo, và chúng xuất hiện khi thiền sinh hành thiền minh sát. Do đó, thiền sinh đã 
hành thiền trên Minh Sát Đạo. 


— trích từ Đen Niết Bàn qua Bát Chánh Đạo 


4.24 Kiến Thức Sâu Rộng Tự Nhiên 



Neu Bát Chánh Đạo được thực hành một cách tốt đẹp, thiền sinh sẽ chính mình đạt kinh 
nghiệm trực tiếp, nhờ thế, dần dần sè đạt được các tuệ giác, trí tuệ sẽ tự động phát triển 
sâu rộng hơn. 


— trích từ Pháp Luân 


-00O00- 


5. Thực Hành Thâm Sâu Hơn 

5.1 Thành Đạt Tuệ Minh Sát 

Tuệ Minh Sát được thành đạt khi thiền sinh quán sát các hoạt động của thân và tâm và 
thấy rõ qua kinh nghiệm trực tiếp chúng là vô thường, bất toại nguyện, và vô ngã. Tuệ 
minh sát được thành đạt qua sự quán sát tinh tế các hoạt động của thân tâm khi chúng 
diễn ra. Tuệ minh sát không thế được thành đạt qua sự quán sát hời hợt đối tượng, cũng 
không thế thành đạt qua suy tư, phân tích. Vì thế, thiền sinh phải đơn chú tâm quán sát 
mọi hoạt động như: thấy, nghe, sờ, đụng, ngửi, nếm, ăn, uống v.v... khi chúng đang diễn 
tiến, không bỏ sót một hoạt động nào. 


— trích từ Pháp Thoại về Kinh Hemavata 


5.2 Tâm Ghi Nhận và Đối Tượng Ghi Nhận 

Khi tâm định trở nên mạnh hơn, chánh hướng tâm sê hướng tâm đến đối tượng để tâm 
thấy rõ ràng và chính xác đề mục. Nhờ thế chánh kiến hiếu biết đúng đắn chân tướng của 
đề mục đang quán sát. Làm thế nào tâm hiếu rõ đề mục? Khi thiền sinh hành thiền một 
thời gian thì tâm định trở nên mạnh mẽ đủ sức đế chế ngự năm pháp chướng ngại là: 
tham lam, sân hận, giao động bất an, dã dượi buồn ngủ và hoài nghi. Lúc bấy giờ tâm 
được thanh lọc trở nên trong sạch thanh tịnh có đủ khả năng phân biệt rõ ràng đối tượng 
vật chất đuợc ghi nhận và tâm ghi nhận đối tượng đó. 

Chang hạn, khi ghi nhận chuyến động phồng xẹp của bụng, thiền sinh biết rõ "chuyến 
động phồng xẹp của bụng" là một chuyện, và "tâm ghi nhận chuyến động này" là một 
chuyện khác. Nói cách khác, thiền sinh có khả năng phân biệt rõ ràng giữa "hiện tượng 
phồng xẹp" với "tâm ghi nhận hiện tượng này". Cùng thế ấy, trong tiến trình đi, thiền sinh 
phân biệt rõ ràng giữa "tác động dở chân, tác động bước tới, tác động đạp xuống" với "ý 
định tạo nên các tác động đó". Như vậy, thiền sinh đã phân biệt được thế nào là tâm (kẻ 
ghi nhận) và vật chất (cái được ghi nhận). Đây là sự hiếu biết rõ ràng và biện biệt xuyên 
qua sự quán sát thuần tủy chứ không phải do tưởng tưởng. 

Khi định lực của thiền sinh đạt được sức mạnh, và nhờ vậy trí tuệ trở nên sắc bén, thiền 
sinh sẽ ý thức rõ ràng rằng: Sở dĩ có sự co chân, vì có tác ý muốn co; có sự đi, vì có tác ý 
muốn đi; có sự thấy, vì có mắt và có vật đế thấy; có sự nghe vì có tai và âm thanh. Thiền 
sinh cũng ý thức rằng: ta được vui hưởng cuộc đời hiện nay cũng do ta đã có nghiệp tốt 



từ kiếp trước. Hiểu biết được như vậy là thiền sinh đã có sự hiếu biết rõ ràng luật nhân 
quả. 


— trích từ Đen Niết Bàn qua Bát Chánh Đạo 


5.4 Thật Sự Thấy Rõ Vô Thường 

Chỉ đến khi nào thấy rõ sự sinh diệt của vật chất và tâm, thiền sinh mới có sự hiểu biết 
trực tiếp bằng kinh nghiệm rằng: vật chất và tâm là vô thường bởi lẽ chúng vừa sinh ra đã 
hoại diệt ngay, như chú giải đã nói: "Sự vật vừa sinh ra liền bị hoại diệt ngay, đó là vô 
thường. " 

Bởi thế, chỉ khi nào thấy được sự sinh diệt của mọi sự vật, thiền sinh mới thực sự thấy rõ 
vô thường. 


— trích từ Đen Niết Bàn qua Bát Chánh Đạo 


5.5 Sự Sinh Diệt 

Bọt nước tan biến ngay sau khi hình thành. Cũng vậy, ảo ảnh tạo thành cảnh sắc như thật, 
nhưng khi ta quán sát cặn kẽ nó sẽ tan biến ngay. Không có thực thế tuyệt đối lâu bền nào 
trong cả hai trưòng hợp trên. Đây là kiến thức thông thường. Khi biết được thực chất của 
các pháp bên ngoài như vậy, chúng ta cũng phải biết thực chất của các hiện tượng sinh 
khởi bên trong qua sự quán sát trong lúc hành thiền. Khi thiền sinh thấy được sự sinh diệt 
của các uẩn, thiền sinh sẽ thấy rằng đề mục theo dõi và tâm hay biết đề mục đều ở trong 
trạng thái trôi chảy: xuất hiện đó, rồi biến mất đó, không bền vững, không có thực thế hay 
bản chất, chang có cái gì có thế gọi là "ta" hay "của ta" trong đó cả. Chúng chỉ là tiến 
trình của sinh thành và hoại diệt mà thôi. 


— trích từ Pháp Thoại về kinh Bhara 


5.6 Niềm Vui Thánh Thiện 

Vài người lấy làm hoan hỉ khi nghĩ đến sự từ bỏ việc đời, xuất gia làm Tỳ khưu, hay sự 
thực hành giới, định, tuệ của mình. Đây là niềm vui thánh thiện bởi vì nó liên kết với sự 
từ bỏ hoặc với sự tách rời đời sống thế tục. Khi nghe Pháp hoặc đi đến thiền viện đế thực 
hành thiền minh sát ta cũng có cảm giác hoan hỉ tưong tự. 

Sự hoan hỉ trong thiền minh sát là sự hoan hỉ khởi sinh trong khi đang chánh niệm. Thấy 
rõ vô thường hay sự khởi sinh và hoại diệt của vật chất và tâm, thiền sinh sẽ ý thức được 
rằng tất cả vật chất và tâm được thấy trước đây hay bây giờ đều là đối tượng của sự thay 
đối và bất toại nguyện. Tuệ minh sát này tạo nên sự hoan hỉ, và tâm hoan hỉ này là một 
loại cảm giác hạnh phúc bắt nguồn từ sự giải thoát khỏi ái dục. 

— trích từ Pháp Thoại kinh Sakka-Pahha 



5.6 Gắng Sức Thành Đạt Mục Tiêu Cao Hon 


Khi hiểu rõ sâu xa vật chất và tâm là tập hợp mang tính chất giả tạo, thiền sinh hoàn toàn 
nhận thức đuợc chân lý của Giáo Pháp liên quan đến ba đặc tuớng vô thuờng, khổ và vô 
ngã. Quán sát ba đặc tuớng này, thiền sinh đạt đuợc sự hiếu biết sâu sắc về sự phát sinh 
và hoại diệt của vật chất và tâm. Đó là thiền sinh đã đạt đuợc tuệ sinh diệt. 

ở giai đoạn này, thiền sinh có thể thấy ánh sáng trong tâm, và cảm thấy vô cùng hoan hỉ. 
Thiền Sinh có chánh niệm mạnh mẽ phi thuờng, ghi nhận mọi pháp đến đi không gì bỏ 
sót; tâm bén nhạy; trí nhớ rõ ràng; đức tin vững mạnh hon bao giờ hết. Thiền sinh hoan hỉ 
cả tinh thần lần vật chất. Đây là giai đoạn vuợt ngoài sự diễn tả. 

Tuy thế, thiền sinh đừng dính mắc vào những trạng thái hỉ lạc này. Neu thiền sinh dính 
mắc vào những trạng thái hỉ lạc, tâm sẽ bị ô nhiễm và hỉ lạc này trở thành chuông ngại 
cho sự phát triển tâm linh về sau. Thế nhung, hỉ lạc là một sự hố trợ tốt đẹp, giúp thiền 
sinh thêm tinh tấn, thúc đấy và khích lệ thiền sinh tiếp tục gắng sức đế thành tựu mục tiêu 
cao hon, khiến tuệ minh sát sẽ truởng thành và chín muồi. Bởi thế, khi có hỉ lạc phát sinh 
thiền sinh đuợc khuyên là nên thản nhiên chánh niệm ghi nhận trạng thái hỉ lạc này mà 
đừnh dính mắc để trí tuệ càng tăng truởng hơn. 

— trích từ Đen Niết Bàn qua Bát Chánh Đạo 


5.7 Thành Đạt Tuệ Giác Qua Thực Hành 

Tuệ giác thật sự đạt đuợc không phải do ý niệm đuợc đặt định từ truớc mà do kinh 
nghiệm thực hành cá nhân. Tuệ Giác của thiền sinh là một Kinh Nghiệm thực sự và rõ 
ràng. Trên đuờng tinh tấn thực hành, đến một giai đoạn nào đó, khi việc hành thiền tiến 
triển, thiền sinh chang thấy gì ngoài sự diệt mất của mọi hiện tuợng. Giai đoạn này đuọc 
gọi là tuệ diệt. Thiền sinh hiếu biết hiện tuợng diệt một cách sâu sắc qua kinh nghiệm 
trực tiếp của chính mình chứ không qua kinh điến hoặc qua thầy dạy. Kinh nghiệm trực 
tiếp có thế một phần bắt nguồn từ sự giải thích của thầy dạy, và tiếp theo là sự thực hành 
của chính thiền sinh, chứ không thế có đuợc bằng cách nào khác. 

— trích từ Pháp Thoại kinh Arỉỵãvasa 


5.9 Vất Bỏ Tự Ngã 

Khi thiền sinh kiên trì tinh tấn hành thiền, tâm định mạnh mẽ, tâm trở nên thanh tịnh và 
trong sạch. Thiền sinh có khả năng phân biệt đuợc tâm (sự ghi nhận) với thân (đối tuợng 
đuợc ghi nhận). Rồi thiền sinh sẽ trực nhận đuợc sự vắng bóng của "tự ngã" hay "tôi". 
Tiếp tục ghi nhận, thiền sinh sẽ thấy đuợc tương quan nhân quả của vật chất và tâm, và 
có được tuệ giác phân biệt nhân quả. Cuối cùng, ý tưởng về tự ngã sè hoàn toàn bị tiêu 
diệt. Trước khi biết hành thiền minh sát, thiền sinh có thế phân vân tự hỏi: "Phải chăng có 
một cái ngã trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai". Nhưng sau khi hành thiền, 
thấu hiếu được bản chất thật sự của mọi hiện tượng trên thế gian, thì tất cả những nghi 
ngờ như thế đều được tan biến. 



Tiếp tục chánh niệm ghi nhận, thiền sinh sẽ thấy các đối tượng giác quan cùng tâm quán 
sát đều tan biến. Tất cả đều vô thường. Chúng vừa phát sinh đã hoại diệt ngay theo đường 
lối riêng của chúng. Cái gì không thường còn thì bất toại nguyện hay khố. Chang có gì là 
có thực chất. Vậy thì còn có cái gì đế ta bám víu, dính mắc vào và xem như Ta hay Của 
Ta đâu? Tất cả hiện tượng đang ở trong trạng thái trôi chảy, khởi sinh lên rồi biến mất 
ngay. Được xác tín từ kinh nghiệm của chính mình, thiền sinh rủ bỏ ý niệm tự ngã hay 
linh hồn. 


— trích từ Pháp Thoại kỉnh Bhara 


5.10 Thân Là Vô Ngã 

Trong khi ngồi thiền, do sự đau nhức khó chịu khiến thiền sinh phải đối tư thế. Sau nhiều 
lần đối tư thế, thiền sinh sẽ thấy rõ: "bản chất áp chế"của thân này hiền bày một cách rõ 
ràng; dù cho có muốn ngồi yên cũng không làm sao ngồi được. Thế rồi, thiền sinh hiếu 
được rằng: cái gì bị áp chế thường xuyên bởi sự sinh diệt, gây nên đau đớn là vô ngã. 
Chúng chỉ đon thuần là những hiện tượng vật lý diễn biến theo đường lối riêng của 
chúng. Thân này không thế điều khiến, không bao giờ nghe lời hoặc tuân theo ý muốn 
của ai. Tính chất không thế điều khiến này là vô ngã. 

— trích từ Pháp Thoại kinh Vô Ngã Tướng 


5.11 Cảm Thọ Là Vô Ngã 

Thiền sinh sẽ thấy qua kinh nghiệm của chính bản thân rằng: cảm thọ thường xuyên gây 
đau khô cho ta, ta không thê nào luôn luôn thỏa mãn những gì mình muôn thọ hưởng, ta 
không thế nào luôn luôn thỏa mãn được sắc tốt, tiếng hay, mùi thom, vị ngon, noi đụng 
chạm vừa lòng... Thiền sinh sẽ khám phá ra rằng: các cảm giác khó chịu thì rất nhiều còn 
các cảm giác dễ chịu thì chang có bao nhiêu bởi vì cảm thọ vốn là vô ngã, không ai có thế 
bắt chúng chiu theo ý mình. 


— trích từ Pháp Thoại về kinh Vô Ngã Tướng 


5.12 Thức Là Vô Ngã 

Thiền sinh nào đã từng thực tập chánh niệm vào các hiện tượng thân tâm sẽ thấy rõ rằng: 
mọi sinh hoạt sinh tâm ý bị tan biến tức thì khi được chú tâm vào, chang hạn như: ý 
muốn suy nghĩ, muốn thấy, muốn nghe, muốn co duỗi, muốn thay đổi tư thế, muốn đi, 
muốn nói v.v... sê bị tan biến tức thì khi được chú tâm vào. Tất cả mọi sinh hoạt của tâm 
không ngừng sinh diệt ấy là vô thường, chắng có gì đế thỏa thích, đế dựa dầm vào; chúng 
chỉ đon thuần là sự khố. Bởi thế, người nào tự mình thực chứng bằng kinh nghiệm cá 
nhân sẽ thấy rõ rằng: chang có gì đế bám víu, đế tự hào, xem như "đây là của tôi", "đây là 
tôi" hoặc "đây là tự ngã của tôi" 


— trích từ Pháp Thoại kỉnh Vô Ngã Tướng 



5.13 Cảm Giác Kinh Sợ 


Nhận thức được sự hoại diệt của sự vật trong khi quan sát chúng, thấy rõ rằng vật chất và 
tâm hoại diệt liên hồi, như một giòng suối không ngừng tuôn chảy, thiền sinh sẽ ý thức 
được rằng sự hoại diệt của sự vật thật đáng sợ, thiền sinh có ý muốn từ bỏ tất cả mọi sự 
vật. Khi chú tâm vào luồng trôi chảy của vật chất và tâm, thiền sinh sẽ tự động ý thức sự 
trôi chảy này thật đáng sợ làm sao. Cảm giác này đến từ sự tinh tấn thực hành chứ không 
đến từ sự trầm tư, suy nghĩ hay tưởng tượng. 


— trích từ về Bản Chất Niết Bàn 


5.14 Sự Chán Nản Thân sắc 

Tiếp tục nồ lực quán sát sự hoại diệt của các hiện tượng, thiền sinh sẽ tiến triển xa hon 
trong pháp hành, sè phát triển thêm các tuệ giác khác. Vì chỉ thấy toàn là sự hoại diệt của 
vật chất và tâm, thiền sinh ý thức được vật chất và tâm là những pháp đáng sợ. Vì chỉ 
thấy toàn là sự hoại diệt của thân tâm, thiền sinh ý thức rõ ràng thân tâm thật đáng chán 
làm sao, sự tồn tại của thân tâm này thật chang có ý nghĩa gì cả. Người thế tục ham thích 
hưởng thụ cuộc sống vì họ mù quáng không thấy được những tai hại của nó. Nếu nhận 
thức được tính chất hoại diệt không ngừng của cuộc sống, họ ý thức được sự đáng ghê sợ, 
sự đáng chán ngán và mệt mỏi của cuộc sống. Đây là tuệ giác quan trọng. 

Trong bài pháp của Đức Phật, sau khi chỉ rõ ba đặc tướng vô thường, khố, và vô ngã, 
ngài thường nói: 

"Bởi thế vị thánh đệ tử thấy thân sắc mình thật đáng chán" rồi ngài dạy tiếp: 

"Thấy được sự đáng chán của thân sắc, vị thánh đệ tử giải thoát khỏi sự dính mắc và 
thảnh đạt đạo tuệ." 


— trích từ về Bản Chất Niết Bàn 


5.15 Xả Hành 

Chỉ đến khi thiền sinh, do hành thiền minh sát, tự mình thấy rõ bản chất hoại diệt của 
thân tâm mới ý thức được chúng đáng chán, và nhận thấy tất cả sự dính mắc vào chúng là 
vô ích và rồng không. Cuối cùng thiền sinh phát triển đến chồ: thản nhiên trước sự sinh 
diệt của vật chất và tâm (các hành), và tiến đến tuệ xả hành, ở tuệ giác này tất cả mọi vật 
chất và tâm (còn gọi là các pháp có điều kiện) được nhìn với tâm thanh thản, quân bình. 

Lúc ban đầu, thiền sinh cần phải có nồ lực đặc biệt mới tiến được đến tuệ giác này, nhưng 
tiếp tục thực hành, khi quán chiếu vào sự sinh diệt của thân tâm, tuệ xả sẽ sinh khởi một 
cách tự nhiên. Khi thành đạt tuệ giác này, thiền sinh nhận thức được các hiện tượng, 
nhưng không bị ảnh hưởng bởi tính chất dễ chịu hay khó chịu của chúng. Dầu đề mục dễ 
chịu đến đâu cũng không làm thiền sinh dính mắc, dầu đề mục khó chịu đến đâu cũng 



không khiến thiền sinh bực mình, ở giai đoạn này, thiền sinh phát huy được sự thản 
nhiên, sự xả bỏ giống như một vị đã giác ngộ hoàn toàn. 


— trích từ về Bản Chất Niết Bàn 


5.16 Thành Đạt Mục Tiêu 

Khi tiếp tục hành thiền không thối chuyến, thiền sinh sẽ ý thức được một cách chắc chắn 
rằng mọi hiện tượng đều vô thường, khố não và vô ngã thì thiền sinh sẽ đạt Niết Bàn. Tất 
cả Chư Phật, các vị A la hán và các bực Thánh đã đạt được Niết Bàn đều đi theo con 
đưòưg này. Tất cả thiền sinh nên nhận ra rằng hiện nay chính mình cũng đang đi trên con 
đưòưg đó để đạt được sở nguyện là đạo quả và Niết Bàn. Các thiền sinh phải lấy làm vui 
mừng vì mình đã đi đúng hướng và sẽ đạt được chánh định và trí tuệ mà chư Phật, chư A 
la hán, chư Thánh đã giác ngộ trước đây. 

Neu thiền sinh tích cực hành thiền thì chang bao lâu thiền sinh cũng sẽ chính mình kinh 
nghiệm được đạo quả và Niết Bàn mà chư Phật, chư A la hán, chư Thánh đã kinh 
nghiệm. Thật vậy, thiền sinh có thế đạt được kết quả này trong thời gian mười lăm ngày, 
hai mưoi ngày hay một tháng. Neu kiên trì thực tập, đối với những thiền sinh có ba-la- 
mật đặc biệt có thế đạt được đạo quả trong vòng bảy ngày. Thiền sinh phải luôn luôn tin 
tưởng rằng mình có thế đạt được đạo quả trong thời gian hạn định trên. ít nhất là đạt được 
quả Nhập Lưu, dứt được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ và không còn bị tái sanh 
vào bốn ác đạo nữa. Thiền sinh phải tinh tấn tiếp tục hành thiền 


Ghi chú (phước tuệ tâm): 

Đọc xong phần này, bạn nên đọc tiếp phần “CUỘC PHỎNG VÂN THIỀN sư MAHASI 
SAYADAW” và “3 bài pháp về thiền quán ” trong Phần bố sung B đê hiếu rõ hơn về 
phương pháp và kinh nghiệm thiền trước khỉ tìm hiếu các phần sau như phân tích ngũ 
uân, thuân hóa tuệ minh sát. Ghi nhớ, đọc đê hỉêu, hiêu đê thực hành. 

Mục tiếp theo là “Những giai đoạn phát triến của thiền Minh sát” đây chính là bản đồ 
phát triển tuệ giác, bạn hãy mang theo bản đồ bên mình thường xuyên để khỏi lạc đường. 



4. Những Giai Đoạn Tiến Triển của Thiền Minh Sát 

Một khái luận về Thiền Tứ Niệm Xứ 

do Ngài Mahàsi Sàyadaw viết ra bằng tiếng Miến Điện 

và dịch sang cố ngữ Pàli. 

Ngài Nyànaponika Thera chuyến ngữ từ Pàli sang Anh và chú giải. 

Phạm Kim Khánh dịch từ Anh sang Việt 

Bản khái luận nay trình bày sự tiến triến của tuệ minh sát [1] , cùng với những giai đoạn 
Thanh Lọc tương đương của Thanh Tịnh Đạo [2] và được viết ra một cách khái quát, 
nhằm giúp người hành giả đã thâu đạt một vài thành quả rõ rệt trong pháp hành hiếu 
biết dễ dàng hơn chứng nghiệm của mình. Bài nay nhằm giúp những ai, trong khi hành 
Thiền Minh Sát dùng làm đề mục, hoặc sự xúc chạm bằng thân với tiến trình di động [3] 
(nguyên tố gió của tứ đại), hiến nhiên cảm thấy bụng di chuyến, phồng lên và xẹp xuống 
[4], hoặc trong sự xúc chạm với tiến trình thân do ba nguyên tố kia của sắc (đất, nước, 
lửa) [5] , hiến nhiên trong xúc giác; nhằm rọi sáng cho những ai, trong khi thực tập 
Thiền Minh Sát, đã tuần tự phát triển những tuệ liên quan đến danh-và-sẳc qua sáu cửa 
[6] : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, và cuối cùng đã nhìn thấy Giảo Pháp ( Dhamma ), đã 
đến Giảo Pháp, đã vượt qua mọi ngờ vực, đã thoát ra khỏi mọi hoài nghi, đã tiến đến 
trạng thái châu toàn và đã thành tựu tình trạng độc lập của những vị khác trong giáo 
huấn của Đức Bốn Sư. [7] 

Phần chủ thích trong sách nay được viết ra dựa theo lời giải của Ngài Nyanaponika, vị 
Đại Đức đã phiên dịch Bản Khái Luận nay từ Pàli sang Anh ngữ. 



I. Giới Tịnh 


Giới Tịnh, hay giới hạnh trong sạch, ở đây có nghĩa là nghiêm chỉnh thọ lãnh và hành trì 
giới luật: hoặc năm, hoặc tám, hoặc mười giới, trong trường họp người cư sĩ tại gia, nam 
hay nữ. [8] 

về phần chư vị tỳ khưu, Giới Tịnh là trong sạch giữ gìn bốn phần giới luật của hàng xuất 
gia, Tứ Thanh Tịnh Giới, bắt đầu bằng sự khép mình vào nếp sống kỷ cưong của vị tỳ 
khưu, gọi là Pàtimokkha, Giới Bốn hay Ba La Đe Mộc Xoa. Trong Tứ Thanh Tịnh Giới, 
phần đầu tiên, tức Pàtimokkha là quan trọng nhất vì chỉ khi nào giới hạnh trong sạch mới 
có thế thành công phát triển pháp hành. [9] 

Sơ Lược về Pháp Hành Thiền Minh Sát 

Có hai pháp hành thiền là vắng Lặng ( Samatha j và Minh Sát ( Vipassanà ). Người bắt đầu 
trau gioi Thiền vắng Lặng và sau khi đã vững chắc an trụ trong Cận Định ( Upaccàra 
Samàdhi) hoặc Toàn Định ( Appanà Samàdhi)[ 10], tiếp tục quán niệm năm nhóm đối 
tượng của sự bám níu (Pancupàdànakkhandha, ngũ uấn thủ) [1 1] thì được gọi là 
Samatha-yànỉka, người đã dùng Thiền vắng Lặng làm cố xe, hay người đã dùng Thiền 
Vắng Lặng làm phương tiện tu tập. 

về phương pháp áp dụng đế thành đạt tuệ minh sát của người nay, sách Papancasùdanì, 
chú giải bài kinh Dhammadàyàda Sutta của bộ Trung A Hàm, dạy: 

"Nơi đây, người kia đạt đến Cận Định hay Toàn Định, đó là vắng Lặng. Rồi người ấy áp 
dụng pháp Minh Sát vào tâm Định và những tâm sở đồng phát sanh, thấy nó là vô thường 
v.v..., đó là Minh Sát. " 

Sách Thanh Tịnh Đạo cũng có lời dạy: 

" Người đã dùng Vang Lặng làm co xe phải xuất ra khỏi Thiền sắc Giới hay Vô sắc Giới 
(Rùpa hay Arùpa Jhàna) — ngoại trừ trường hợp căn bản của thiền nay bao gồm Phi- 
Tưởng-Phi-Phi-Tưởng — rồi phân biện rõ ràng, thích ứng với đặc tánh, cơ năng v.v... của 
các chi thiền gồm: tầm, sát v.v...và những tâm sở hên hệ. " (Thanh Tịnh Đạo, ch XVIII, 3) 

Lại có người, không bao giờ đạt đến Cận Định hay Toàn Định, nhưng từ lúc đầu dùng 
Minh Sát quán chiếu ngũ uấn thủ thì được gọi là Suddha-vipassanà-yànika [12], tức 
người dùng Minh Sát Thuần Túy làm cố xe. về phương pháp đế thành đạt tuệ minh sát 
của người nay, bản chú giải của bài kinh Dhammadàyàda Sutta dạy, 

"Có người kia, vẫn chưa đạt đến Vắng Lặng, áp đặt minh sát vào ngũ uấn thủ và thấy 
rằng nó là vô thường, v.v..." 

Theo sách Thanh Tịnh Đạo, 

"Người đã dùng Minh Sát Thuần Tủy làm cố xe ... quán chiếu bốn nguyên tố (tứ đại) .... " 



Trong bài kinh Susìma-paribbàjaka Sutta của phấm Nidànavagga Samyutta, Đức Phật 

dạy, 

"Trước tiên có tuệ hiếu biết sự phát sanh thật sự của sự vật (dhammatthỉtỉ-nàna) và sau 
đó khởi phát tuệ chứng ngộ Niết Bàn (nỉbbàne nàna)." 

Khi giới đức đã được kiên cố vững chắc vị hành giả đã chọn phương pháp dùng Minh Sát 
Thuần Túy làm cố xe phải gia công quán niệm danh-sắc ( nàma-rùpa ). Vị ấy phải niệm 
ngũ uấn thủ (năm uẩn đối tượng của sự bám níu) thích ứng với những đặc tánh của nó 
[13], tức những tiến trình vật chất và tâm linh nào trở thành hiến nhiên trong cuộc sống 
hằng ngày của mình (qua sáu cửa nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý). [14] 

Trong thực tế, tuệ minh sát phải được phát triển bằng cách ghi nhận [15], tùy họp theo 
những đặc tánh cá biệt và những đặc tánh tống quát [16] tức những tiến trình của danh và 
sắc vốn đã trở thành hiến nhiên ở lục căn. Tuy nhiên, vào lúc ban sơ, quả thật khó mà 
theo dõi và ghi nhận rõ ràng tất cả những tiến trình danh và sắc, vốn không ngớt sanh 
khởi từ lục căn. Do đó người hành thiền còn sơ cơ trước tiên phải ghi nhận tiến trình xúc 
chạm một cách hoàn toàn rõ rệt. Sách Thanh Tịnh Đạo dạy rằng trong pháp hành Thiền 
Minh Sát hành giả phải gom tâm vào cái gì thật rõ rệt. Khi ngồi, có tiến trình xúc chạm 
thân qua tư thế ngồi và qua xúc giác của thân. Những tiến trình xúc giác ấy phải được ghi 
nhận, "Ngồi ... Đứng ..v.v..." một cách thích nghi. Lại nữa, nơi bụng hành giả, tiến trình 
xúc chạm thân do hơi thở tạo điều kiện, được tri giác dưới hình thức phồng lên và xẹp 
xuống của bụng. Sự kiện nay cũng vậy, phải được ghi nhận, "Phồng, Xẹp" v.v... Trong 
khi hành giả gia công ghi nhận, nguyên tố di động không ngừng xúc chạm thân ở bụng, 
xúc giác xuyên qua thân căn nay trở thành hiến nhiên đối với hành giả trên các phương 
diện gồng cứng lên, rung chuyến và đấy tới đưa lui. Nơi đây, trạng thái gồng cứng lên là 
đặc tánh bản chất nâng đỡ của nguyên tố di động; sự rung chuyến là cơ năng chánh yếu 
của sự di động; và đưa tới đấy lui là sự biếu hiện của nguyên tố di động.[\ 7] 

Như vậy, vị hành giả ghi nhận tiến trình xúc chạm của thân do sự phồng lên và xẹp 
xuống ở bụng, quán chiếu tiến trình "sắc" ( rùpa ) bằng cách hiểu biết đặc tánh bản chất cá 
biệt v.v... của nguyên tố di động (nguyên tố gió trong tứ đại), về sau, khi quán chiếu 
danh ( nàma ), và quán chiếu cả hai, danh và sắc ( nàma-rùpa ) hành giả sè hiếu biết những 
đặc tánh tống quát của tiến trình, tức trạng thái vô thường, phải chịu đau khố và không có 
một tự ngã đơn thuần. Tuy nhiên, trong khi hành giả chỉ gia công ghi nhận bụng phồng 
lên và xẹp xuống và những tiến trình xúc chạm khác, sẽ có phát sanh những ý muốn v.v... 
những cảm thọ ... hoặc những hành động xoay trở bộ phận nào trong thân đế được thoải 
mái. Ngay trong lúc ấy dầu ý muốn, cảm thọ, hay động tác nào cũng phải được ghi nhận. 
Nhưng sau khi đã ghi nhận xong hành giả phải quay trở về, liên tục ghi nhận tiến trình 
xúc chạm của bụng phồng lên và xẹp xuống, vì đó là đề mục quán niệm căn bản trong 
pháp hành nay. 

Trên đây chỉ phác họa những nét đại cương của phương pháp hành Thiền Minh Sát mà 
không đi sâu vào chi tiết của pháp hành, bởi vì bài nay nhằm trình bày sự tiến triển của 
tuệ minh sát qua những giai đoạn của Thanh Tịnh Đạo. 



II. Tâm Tịnh 


Vào lúc ban sơ, khi chưa quen thuộc nhiều với lối thực hành có phương pháp, tâm của 
hành giả chưa được thanh lọc đầy đủ, vì lẽ ấy, do những suy tư hướng đến những đối 
tượng của tham dục v.v... tâm phóng dật của hành giả sè phát hiện từng chặp giữa những 
chặp tâm niệm ghi nhận (những đề mục hành thiền). Đôi khi vị hành giả (sơ cơ) hay biết 
những gián đoạn ấy, đôi khi không. Nhưng dầu có hay biết những chặp tâm phóng dật ấy 
đi nữa, nó chỉ khởi phát và tồn tại trong một thời gian ngắn, rồi qua. Vì tâm an định của 
người sơ cơ vẫn còn mỏng manh và yếu ớt, nên những chặp tư tưởng phóng dật tiếp tục 
gây trở ngại trong khi hành giả gia công phát triển chánh niệm. Do đó, những chặp tư 
tưởng phóng dật ấy được gọi là "chướng ngại". 

Tuy nhiên, khi trạng thái tâm tạm thời an định của hành giả trở nên mạnh mẽ vững chắc, 
tiến trình quán niệm cũng được kiên cố dõng mãnh. Vì lẽ ấy, trong khi theo dõi đề mục 
cần phải được ghi nhận — di động của bụng, ngồi, đứng, co vào, duỗi ra, thấy, nghe v.v... 
— những chặp tư tưởng ghi nhận của hành giả dường như rơi vào đề mục, áp đặt vào đề 
mục, và liên tục đối diện với đề mục. Đến chừng ấy, thông thường, tâm không còn phóng 
đi đâu khác nữa, hoặc chỉ thỉnh thoảng xẹt thoáng đi và dầu trong những trường hợp như 
vậy, hành giả sê ghi nhận liền rằng tâm mình đã rời khỏi đề mục, 'ngay lúc nó phóng đi’ — 
như người ta thường nói. Trong thực tế, một cách chính xác, vị ấy ghi nhận tức khắc sau 
khi tâm phóng dật vừa khởi sanh. Chừng ấy, sau khi bị ghi nhận, những tư tưởng phóng 
dật sẽ tan biến và không còn phát hiện trở lại. Hành giả giờ đây có thế quay trở về ghi 
nhận đề mục nào trở thành hiến nhiên với mình. 

Tâm hành giả lúc bấy giờ được gọi là "không bị chướng ngại". 

Trong khi thực tập ghi nhận như vậy với "tâm không bị chướng ngại" hành giả chú niệm 
càng chặt chẽ hơn vào bất luận đề mục nào, và công trình hên tục diễn tiến mà không bị 
gián đoạn. Lúc bấy giờ phát sanh đến hành giả, liên tục không gián đoạn, "tâm an trụ kéo 
dài một thời gian", hướng về đề mục được ghi nhận. 

Đó là " Tâm Tịnh” [18], hay trạng thái tâm trong sạch. 

Mặc dầu tâm an trụ nay chỉ tồn tại tạm thời (Tạm Định), sức kháng cự hay năng lực 
chống lại không đế bị những tư tưởng đối nghịch của nó tràn ngập, cũng tương đương với 
tâm Cận Định. Bản Chú Giải Thanh Tịnh Đạo, Visuddhi Magga, trong khi giải thích đoạn 
hên quan đến pháp niệm hơi thở có lời dạy: 

"Trạng thái 'tâm hợp nhất tạm thời' có nghĩa là tâm an trụ chỉ tồn tại trong một thời gian 
ngắn. Loại tâm an trụ nay cũng vậy, khi phát sanh liên tục không gián đoạn, gắn liền với 
đề mục cùng một cách thức ẩy và không bị tư tưởng đối nghịch tràn ngập, sẽ giữ tâm 
vững chắc không chao động, cũng như trường hợp nhập thiền. " 

Nơi đây, "phát sanh liên tục không gián đoạn, gắn liền với đề mục" hàm ý có sự nối tiếp 
hên tục không gián đoạn những tư tưởng chăm chú vào công trình ghi nhận. Sau khi ghi 



nhận một đề mục, hành giả theo dõi đề mục khác phát sanh tức khắc kế đó [19], cùng một 
thế ấy, rồi tiếp tục ghi nhận đề mục kế đó nữa v.v... 


"Cùng một cách thức" có nghĩa: mặc dầu những đối tượng của sự ghi nhận phát sanh 
nhiều và rất khác biệt nhau, năng lực gom tâm gia công ghi nhận không gián đoạn vẫn 
được giữ đều đặn một mực. Điều nay có nghĩa là đối tượng đầu tiên được ghi nhận với 
mức độ tâm an trụ như thế nào, các đối tượng kế tiếp, thứ nhì, thứ ba, và sau nữa, cũng 
được ghi nhận với mức độ tâm an trụ như vậy. 

"Không bị những tư tưởng đối nghịch tràn ngập" có nghĩa là tâm định, theo dòng trôi 
chảy không gián đoạn của nó, không bị những chướng ngại tinh thần tràn ngập. [20] 

"Cũng như trường họp nhập thiền" có nghĩa là năng lực của tâm Tạm Định ấy cũng mạnh 
mẽ giống như năng lực của loại tâm đã tiến đến Toàn Định. Tuy nhiên, trạng thái giống 
nhau giữa tâm Tạm Định và tâm Toàn Định chỉ trở thành hiến nhiên khi vị hành giả thực 
tập Thiền Minh Sát theo đúng phưong cách, đạt đến mức độ cùng tột. [21] 

Nhưng có phải chăng trong Bản Chú Giải, danh từ "Tâm Tịnh" chỉ áp dụng riêng cho 
Cận Định và Toàn Định? Đúng vậy, nhưng ta phải hiếu lời dạy nay theo ý nghĩa, "tâm 
Tạm Định cũng được bao hàm trong Cận Định". Bởi vì Bản Chú Giải kinh Niệm Xứ dạy 
rằng: "Mười hai bài tập còn lại là những đề mục hành thiền chỉ dẫn đến Cận Định " [22]. 
Bây giờ, trong trường hợp các đề mục được đề cập đến trong những phần của bài Kinh 
Niệm Xứ liên quan đến pháp quán niệm bốn oai nghi, sự hiếu biết rõ ràng và tứ đại, sự an 
trụ tâm của người gia công thực tập những bài ấy nhất định chỉ dần đến Tạm Định mà 
thôi. Tuy nhiên, vì Tạm Định có khả năng khắc phục các Chướng Ngại Tinh Thần giống 
như Cận Định [23] và bởi vì đây là tâm định kế cận với loại tâm tiến bước vào Thánh 
Đạo [24], như vậy tâm Tạm Định ấy được gọi là Cận Định và đề mục hành thiền nhằm 
thảnh đạt tâm Tạm Định ấy cũng được gọi là "đề mục hành thiền dần đến Cận Định". 

Như vậy, tâm Tạm Định mà có khả năng chế ngự các Chướng Ngại Tinh Thần cũng được 
gọi là Cận Định, và đó là "Tâm Tịnh". Neu không vậy người chỉ dùng thiền Minh Sát 
Thuần Túy Làm cổ Xe không bao giờ có Tâm Tịnh, bởi vì những vị nay không trau gioi 
Cận Định hoặc Toàn Định. 

III. Kiến Tịnh 

1. Tuệ Phân Tích Danh sắc 

Vị hành giả đã viên mãn thành tựu "Tâm Tịnh" và tiếp tục gia công ghi nhận danh và sắc 
như sau: "Tác động phồng lên (ở bụng) là một tiến trình; xẹp xuống là một tiến trình; 
ngồi là một tiến trình; đứng là một tiến trình v.v..." Bằng cách ấy hành giả biết làm thế 
nào đế phân biệt rõ ràng mọi tiến trình của thân mà mình đã ghi nhận. Lại nữa, "Hiếu biết 
trạng thái phồng lên là một tiến trình; hiếu biết xẹp xuống là một tiến trình." Bằng cách 
ấy hành giả biết mọi tác động của tâm ghi nhận. Lại nữa, "Cử động phồng lên là một tiến 
trình; sự hiểu biết cử động ấy là một tiến trình khác. Cử động xẹp xuống là một tiến trình; 
sự hiếu biết cử động ấy là một tiến trình khác v.v... Bằng cách ấy hành giả biết làm thế 
nào đế phân biệt rành mạch và rõ ràng mọi tiến trình của thân (sắc) và của tâm (danh). 



Tất cả những kiến thức ấy, quả thật vậy, hành giả chỉ thâu thập bằng cách ghi nhận, 
không phải bằng lý luận. Điều nầy có nghĩa: đây là tuệ giác mà hành giả trực tiếp chứng 
nghiệm, chỉ bằng cách ghi nhận, không phải kiến thức đuợc thâu thập do suy luận. 

Nhu vậy, khi mắt thấy một hình thế, hành giả biết làm thế nào phân biệt rõ ràng từng yếu 
tố đã tạo nên sự thấy: "con mắt (nhãn căn) là một, hình thế (nhãn trần) là yếu tố khác, và 
sự hiếu biết hình thế (nhãn thức) là một yếu tố khác nữa." Truờng họp các giác quan khác 
cũng phải đuợc hiếu cùng một thế. 

Lúc bấy giờ, trong mỗi tác động ghi nhận hành giả biết phân biệt rõ ràng tiến trình danh 
của sự ghi nhận và những tiến trình danh của suy tư và quán niệm. Hành giả tự mình thấu 
hiếu bằng cách trực giác, trực tiếp chứng nghiệm như sau: "Bản chất của danh là hướng 
về một đối tượng, thiên về một đối tượng, hay biết một đối tượng." Đàng khác hành giả 
biết phân biệt rõ ràng tiến trình vật chất (sắc) đang diễn tiến trong toàn thân, mà ở đây 
được gọi bằng tên là "cử động phồng lên và xẹp xuống của bụng", "ngồi", "đứng" v.v... 
và hiếu biết như sau: "Bản chất của sắc không phải là hướng về đối tượng, thiên về đối 
tượng, hay biết đối tượng." Sự hiểu biết như vậy được gọi là "tuệ hiếu biết sắc (hay thân) 
do sự biểu hiện 'không có quyết định’ của nó." 

Bản Phụ Chú Giải, tức chú giải Chánh Yeu của Bản Chú Giải ( Mùla-Tikà ), bộ 
Abhidhamma Vibanga (Phân Biệt Luận), có ghi như sau: 

"Nói cách khác, 'không có quyết định' phải được hiếu là không có khả năng hay biết một 
đối tượng. " 

Một kiến thức như vậy, phân tích từng sinh hoạt ghi nhận của cả hai: tiến trình sắc được 
ghi nhận và tiến trình danh làm công việc ghi nhận, thích ứng với bản chất chánh yếu thật 
sự của nó, được gọi là "Tuệ Phân Tích Danh-Sắc". 

Khi tuệ giác nay được phát triển đến mức độ thuần thục hành giả thấu hiếu rằng: "Lúc thở 
vào, chỉ có chuyến động phồng lên ở bụng và sự hay biết chuyến động ấy, ngoài ra không 
có cá nhân, "Tôi", hay "Tự Ngã". Lúc thở ra, chỉ có chuyến động của bụng xẹp xuống và 
sự hay biết chuyến động ấy, ngoài ra không có tự ngã. Thấu hiếu điều nay như vậy, trong 
trường hợp nay và trong những trường họp khác, hành giả tự mình thấu hiểu và tự mình 
thấy, do sự ghi nhận, như sau: "ở đây chỉ có cặp đôi: một tiến trình sắc làm đối tượng và 
một tiến trình danh hiếu biết đối tượng ấy. Và chỉ có cặp đôi nay mà trong ngôn ngữ chế 
định thông thường (tục đế), người ta gọi là "chúng sanh", "người", hay "linh hồn", "tôi", 
hay "người khác", "đàn ông", hay "đàn bà". Ngoài tiến trình cặp đôi nay không có riêng 
rè người hay chúng sanh, tôi hay người khác, đàn ông hay đàn bà. 

Đó là " Kiến Tịnh", hay quan kiến trong sạch. 

IV. Đoạn Nghi Tịnh 


2. Tuệ Phân Biện Nhân Duyên 



Khi quan kiến Thanh Tịnh của hành giả trở nên thuần thục, nhân duyên cần thiết đế cho 
tiến trình danh-sắc đuợc ghi nhận cũng trở thành hiến nhiên. Truớc tiên, cái tâm tạo 
duyên (điều kiện) cho tiến trình sắc khởi phát trở thành hiến nhiên. Bằng cách nào? Thí 
dụ, khi co tay vào hoặc co chân vào, cái tâm muốn co tay hoặc chân vào là hiến nhiên. 
Vậy hành giả bắt đầu ghi nhận cái tâm ấy, và kế đó ghi nhận tác động co vào v.v... Chừng 
đó, do kinh nghiệm trực tiếp, hành giả hiếu biết: " Kh i tâm có ý muốn co tay vào, tiến 
trình co tay vào của thân khởi diễn; khi tâm có ý muốn duỗi tay ra, tiến trình duỗi tay ra 
của thân khởi diễn." Và cùng một thế ấy hành giả cũng hiếu biết những truờng họp khác, 
bằng cách trực tiếp kinh nghiệm. 

Cũng do kinh nghiệm trực tiếp, hành giả hiếu biết nhân duyên làm cho tiến trình tâm linh 
phát sanh nhu sau: "Trong truờng họp tâm muốn phóng ra khỏi đề mục, truớc tiên có loại 
tâm tuông ứng huớng sự chú tâm so khởi về đối tuợng ngoài đề mục. Neu không đuợc 
ghi nhận (với chánh niệm) tâm nay sẽ chạy ra khỏi đề mục. Nhung nếu sự chú tâm so 
khởi có khuynh huớng vuợt ra ngoài đề mục đuợc ghi nhận và hay biết kịp thời ắt tâm 
phóng dật không phát sanh. Trong truờng họp các loại tâm khác nhu thỏa thích, sân hận, 
khát vọng v.v... cũng duờng thế ấy. Khi cả hai, nhãn căn và nhãn trần hiện diện tức có 
nhãn thức. Neu không, ắt không có nhãn thức phát sanh. Truờng họp các căn kia nhu nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân và ý cũng phải đuợc hiếu cùng một thế ấy. Khi có đối tượng có thế được 
ghi nhận hoặc hay biết, ắt có tâm ghi nhận, hoặc suy tư, hoặc lý luận, hoặc hiếu biết, tùy 
trường hợp. Neu không có đối tượng ắt không có loại tâm như vậy phát sanh. Hành giả 
cũng hiểu biết, cùng thế ấy, tất cả các trường hợp xảy diễn ở các căn khác. 

Lúc bấy giờ, thông thường hành giả cảm nghe đau nhức hay khó chịu ở noi nào trong 
thân. Khi một trong những thọ khố ấy được ghi nhận (mà không có lo âu hay bận rộn vì 
nó) một thọ cảm khác sè phát sanh ở một noi khác; và khi cảm giác nay được ghi nhận lại 
có cảm giác khác nữa phát sanh ở một noi khác. Và cứ thế hành giả theo dõi và ghi nhận 
mỗi thọ cảm phát sanh. Tuy nhiên, mặc dầu gia công ghi nhận những thọ cảm ấy khi nó 
phát sanh, hành giả chỉ tri giác giai đoạn "sanh" so khởi mà không hay biết giai đoạn "tan 
biến". 

Lúc ấy có thế cũng có những hình ảnh khác nhau phát hiện trong tâm hành giả: chùa, 
tháp, sư, người, nhà, huê viên, lâu đài ở cảnh Trời, mây, và nhiều loại hình ảnh khác nhau 
phát hiện, ở đây cũng vậy, khi hành giả còn đang ghi nhận một hình ảnh nào trong tâm thì 
một hình ảnh khác xuất hiện và khi ghi nhận hình ảnh kia thì một cái khác nữa lại phát 
hiện. Hành giả tiếp tục theo dõi và ghi nhận những hình ảnh nay mồi khi nó phát sanh, 
nhưng mặc dầu vậy, chỉ tri giác giai đoạn so khởi phát sanh mà không hay biết giai đoạn 
hoại diệt của nó. 

Bây giờ vị hành giả hiếu biết: tâm thức phát sanh tùy hợp theo đối tượng nào trở nên hiến 
nhiên. Neu có một đối tượng thì tâm thức phát sanh; nếu không có đối tượng ắt tâm thức 
không phát sanh. 

Giữa những giai đoạn ghi nhận như vậy hành giả suy diễn và hiểu rằng: "Vì có những 
nguyên nhân và những điều kiện — nhân và duyên, như vô minh, ái dục, nghiệp v.v... — 
nên danh và sắc tiếp tục diễn tiến." Sự phân tích và biện giải tưong tợ, do kinh nghiệm 



trực tiếp và suy diễn như trên trong khi ghi nhận danh và sắc cùng với những nhân duyên 
của nó, được gọi là "Tuệ Phân Biện Nhân Duyên". 

Khi tuệ nay trở nên thuần thục hành giả sẽ thấu hiếu rằng chỉ có tiến trình danh và sắc 
phát sanh, hoàn toàn tùy hợp theo nhân và duyên cá biệt thích ứng, và hành giả đi đến kết 
luận: "Đây chỉ là một tiến trình danh-sắc tạo nhân duyên và một tiến trình danh-sắc do 
nhân duyên tạo nên. Ngoài ra không có người làm ra tác động co tay vào v.v... hay người 
kinh nghiệm thọ kho v.v... 

Đó được gọi là " Đoạn Nghi Tịnh 

3. Tuệ Thấu Đạt 

Khi Tuệ Phân Biện Nhân Duyên được trau gioi đến mức thuần thục hành giả sẽ phân biện 
rành mạch các giai đoạn sanh, trụ và diệt của đối tượng được ghi nhận. Đến đây, trong 
trường hợp những đối tượng khác nhau được ghi nhận, hành giả phân biện rõ ràng rằng 
chỉ sau khi một tiến trình trước chấm dứt tiến trình kế sau đó mới phát sanh. Thí dụ như 
khi di động phồng lên ở bụng chấm dứt, di động xẹp xuống mới khởi phát; chỉ khi nào di 
động xẹp xuống chấm dứt bụng mới phồng lên trở lại. Trong trường hợp thiền hành cũng 
vậy, chỉ khi nào do chân lên xong mới đưa chân tới; chỉ khi đưa chân tới xong mới đặt 
chân xuống. 

Trường họp những cảm giác đau khố cũng vậy, chỉ sau khi đã phát sanh ở một noi nhất 
định và đã chấm dứt, cảm giác khác mới bắt đầu khởi phát ở một noi khác. Trong khi tiếp 
tục theo dõi hết cảm giác nay đến cảm giác khác như vậy, hai lần, ba lần, hoặc nhiều hon 
nữa, hành giả sê nhận thức rằng những cảm giác ấy sẽ giảm suy dần dần và rốt cùng hoàn 
toàn chấm dứt. 

Trường họp các hình thế khác nhau phát hiện trong tâm, chỉ sau khi một hình ảnh được 
ghi nhận biến dạng rồi một đối tượng khác mới bắt đầu phát hiện. Kh i chăm chú ghi nhận 
một lần, hai lần, ba lần hoặc nhiều lần hon nữa hành giả sẽ thấy rõ rằng những đối tượng 
của tâm mà đã được ghi nhận liên tục di chuyến từ noi nay sang noi khác và dần dần trở 
nên nhỏ hon và lu mờ hon cho đến khi cuối cùng, hoàn toàn tan biến. Hành giả không tri 
giác được bất luận gì thường còn, tồn tại lâu dài hoặc không hoại diệt và tan biến. 

Nhận thấy mọi sự vật đều hoại diệt và tan biến như thế nào — ngay trong lúc được ghi 
nhận — hành giả thấu hiếu rõ ràng tính chất vô thường của nó, trong ý nghĩa là nó phải 
chịu biến đối và hoại diệt. Hon nữa, hành giả thấu hiếu đặc tánh đau kho dính liền với nó, 
trong ý nghĩa là nó phải tan rã sau khi phát sanh. Đã nhận thấy những cảm giác đau khố 
khác nhau liên tục phát sanh như thế nào: một thọ khố chấm dứt thì có một thọ khố khác 
nối tiếp phát sanh, và sau khi thọ khố nay chấm dứt thì lại có cái khác nữa phát sanh liền 
tiếp theo, đã nhận thấy như vậy, hành giả thấu triệt rằng những sự vật được ghi nhận 
riêng rẽ ấy chỉ hợp thành một nhóm đau khố. Sau nữa hành giả thấu đạt rằng sự vật chỉ là 
những hiện tượng vô ngã, không có người làm chủ, trong ý nghĩa là không phải tự nó có 
khả năng phát sanh mà chỉ phát sanh tùy thuộc nhân duyên rồi tan biến. 



Nhận thức một đối tượng được ghi nhận là vô thường, khố, và vô ngã bằng cách hiểu biết 
bản chất vô thường v.v... và chỉ do nhờ ghi nhận mà không có suy tư hay lý luận, sự thấu 
hiếu như vậy được gọi là "Tuệ Hiếu Biết Sự Vật Do Kinh Nghiệm Trực tiếp". 

Đã nhận thấy ba đặc tướng vô thường, khố, vô ngã, một lần, hoặc nhiều lần, bằng cách 
trực tiếp kinh nghiệm, hành giả dựa trên kinh nghiệm trực tiếp ấy mà suy diễn và thấu 
hiếu tất cả những tiến trình danh và sắc trong quá khứ, trong hiện tại và trong tuông lai, 
trong toàn thế thế gian, rồi đi đến kết luận: 

"Tất cả đều như vậy: vô thường, khố, và vô ngã." Đó là Tuệ Hiểu Biết Sự Vật Do Suy 
Diễn". 

ám chỉ tuệ giác nay, sách Patisambhidà Magga có lời dạy: 

"Bất luận sắc nào ở thời quá khứ, hiện tại, hay vị lai, bên trong hay bên ngoài, thô kịch 
hay vi tế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần — tất cả các sắc ấy là vô thường. Đó là 
một loại hiếu biết sáng suốt ..." 

Bản Chú Giải bộ Kathavatthu (Thuyết Sự, một trong bảy bộ của Tạng Luận), cũng có lời 
dạy: 

" Dầu chỉ có một hành (sankhàra, pháp hữu vỉ, hay vật được cấu tạo) được nhận thức là 
vô thường bằng cách quy nạp, ta có thế nhận thức rằng: tất cả các pháp hữu vi đều vô 
thường. " 

Những danh từ "tất cả các pháp hữu vi đều vô thường" hàm ý rằng đây là do phưong 
pháp quy nạp (tức là rút kinh nghiệm trong những sự việc xảy ra ở nhiều noi và nhiều lúc 
mà kết quả giống nhau đế đạt thành một luật chung), chớ không phải hiếu biết nhờ tri 
giác các đối tượng (đồng thời hiện hữu) cùng một lúc (Đoạn chú giải nầy giải thích vì sao 
dùng danh từ "Minh Sát Quy Nạp"). 

Lại nữa, trong Bản Chú Giải của bộ Majjhima Nikàya, Trung A Hàm [25], có lời dạy: 

"Bởi vì trong trường hợp cảnh giới Phi Tưởng Phi Phi Tưởng chỉ có chư Phật mới có khả 
năng Minh Sát quán chiếu vào những diễn tiến nối tiếp của các trạng thái tâm — chớ chư 
vị đệ tử của Ngài thì không có — nên Đức Phật dạy như vậy, hàm ỷ Minh Sát Từng Nhóm 

rr 


Đoạn nầy giải thích vì sao dùng danh từ "Thấu Đạt Từng Nhóm"). [26] 

4. Tuệ Sanh Diệt 

Mười Ô Nhiễm Của Tuệ Minh Sát [27] 

Trong khi gia công thực tập ghi nhận, đến một lúc nào, hành giả có thế cột tâm chuyên 
chú vào tiến trình danh và sắc hiện tại mà không nhìn trở lại quá khứ hay hướng đến 



tương lai. Chừng ấy, do năng lực của tuệ minh sát, một vừng ánh sáng sẽ phát hiện trong 
tâm hành giả. Vài người thấy như ánh sáng một ngọn đèn, người khác như trời chớp, 
cũng có người thấy như ánh sáng mặt trăng hay mặt trời v.v... Đối với vài người, ánh 
sáng ấy chỉ thoáng qua, còn vài người khác thì thấy lâu hơn. 

Vào lúc bấy giờ cũng phát sanh đến hành giả tâm chú niệm dõng mãnh trong chiều hướng 
minh sát. Do đó, tất cả những tiến trình danh và sắc liên tục nối tiếp sê phát hiện không 
thiếu sót trước tâm niệm của hành giả một cách dề dàng, làm như tự nó đến; và tâm niệm 
ấy hình như cũng diễn tiến nhẹ nhàng, thanh thoảng. Hành giả tin rằng, "không có tiến 
trình danh và sắc nào mà tâm ghi nhận mình không hay biết." 

Sự hay biết trong chiều hướng minh sát, ở đây gọi là "sự ghi nhận", cũng sẽ trở nên bén 
nhọn, dõng mãnh và trong sáng. Do đó hành giả sẽ phân biện rõ ràng và rành mạch các 
hình thế khác nhau của tất cả những tiến trình danh và sắc được ghi nhận, cũng như khi 
dùng dao bén xắc một mục măng non ra từng mảnh vụn và phân biện, nhìn rõ từng miếng 
nhỏ. Hành giả tin rằng: "Không có tiến trình danh và sắc nào mà ta không ghi nhận." Khi 
quán chiếu vào những đặc tánh vô thường v.v... hoặc vào sắc thái thực tiễn nào khác, 
hành giả thấu hiếu tức khắc và rõ ràng tất cả mọi sự vật, và tin tưởng rằng đó là thấu đạt 
sự vật bằng cách trực tiếp chứng nghiệm. 

Lại nữa, hành giả có niềm tin mãnh liệt nơi tuệ minh sát. Do ảnh hưởng của đức tin nay 
tâm hành giả trở nên tinh khiết, tĩnh lặng và không chút chao động mỗi khi ghi nhận hay 
suy tư, và khi hành giả quán tưởng đến các ân đức của Phật, Pháp, Tăng tâm dề dàng an 
trụ vào đề mục. Lúc bấy giờ phát sanh đến hành giả "ý muốn hoang dương Giáo Huấn do 
Đức Phật ban truyền"; trạng thái thỏa thích tin tưởng nơi đức hạnh của những ai gia công 
hành thiền; ý muốn khuyên nhủ bạn bè và quyến thuộc nên hành thiền; hồi nhớ với lòng 
tri ân sâu xa các vị thầy tổ đã dạy mình hành thiền — những tiến trình tâm tương tợ sẽ 
phát sanh đến hành giả. 

Cũng phát sanh đến hành giả năm loại phỉ lạc [28] bắt đầu bằng phỉ lạc nhỏ. Khi tâm 
thanh tịnh dần dần tiến triển, ấn chứng phỉ lạc có thế bắt đầu khởi hiện như làm nối da gà 
(ròn óc), rung ray tay chân v.v..., và sau đó tạo nên cảm giác an lạc cao nhã thơ thói lạ 
thường, thấm nhuần toàn thế châu thân một luồng phấn khởi dịu dàng và tế nhị. Do ảnh 
hưởng của những cảm giác an lạc như vậy hành giả tưởng chừng như cơ thế mình nhẹ 
nhàng hỏng lên khỏi mặt đất, hay là mình đang ngồi trên một cái gối hơi, hoặc nữa mình 
nhẹ nhàng di động lên xuống. 

Rồi phát sanh đến hành giả trạng thái tâm an tĩnh có đặc tánh làm lắng dịu những khuấy 
động của tâm và các tâm sở của nó, và tiếp theo là tâm nhẹ nhàng thơ thới v.v... [29] 
Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, dưới ảnh hưởng của những trạng thái tâm an tĩnh ấy 
không có loại tâm và những tâm sở khuấy động hoặc trạng thái nặng nề, thô cứng, không 
thích ứng, ương yếu, hoặc quanh co. [30] 

Thay vì bị những loại bất thiện pháp ấy làm chao động, tâm và các tâm sở của hành giả 
lúc bấy giờ an tĩnh, yên lặng, nhờ đã đạt đến mức tự tại tuyệt đỉnh cao thượng và nhất 
tâm chú niệm mà không có sinh hoạt nào khác [31]. Các loại tâm ấy nhẹ nhàng (an 



khinh) vì luôn luôn sinh hoạt nhanh chóng; nhu thuận, vì lúc nào cũng có thế huớng về 
đối tuợng; thích ứng, vì nó có thế theo dõi đề mục, bao lâu cũng đuợc. Các loại tâm ấy 
cũng rất minh mần sáng suốt vì đã tinh luyện, trong ý nghĩa làm cho tuệ minh sát dễ dàng 
quán chiếu xuyên thấu đề mục; không quanh co, vì đuợc huớng về, thiên về, và đi thắng 
vào những sinh hoạt nào có tánh cách thiện mà thôi. Lúc ấy cũng phát sanh đến hành giả 
một cảm giác hạnh phúc vô cùng an lạc, tỏa khắp châu thân và làm cho hành giả thỏa 
thích không sao xiết kế, tin rằng, "giờ đây, ta mãi mãi hạnh phúc!" hoặc, "quả thật vậy, 
giờ đây ta đã tìm ra trạng thái an lạc mà truớc kia chua từng bao giờ có!" Rồi hành giả 
phát tâm muốn nói lên cho nguời khác biết kinh nghiệm của mình. Khi nhắc đến tình 
trạng phỉ lạc ấy, có lời dạy: "Thầy tỳ khưu đã rút vào ấn dật đơn độc nơi Vắng vẻ tĩnh 
mịch, đã giữ tâm thanh bình an lạc, đã thấu triệt Giáo Pháp, vị ấy chứng nghiệm phỉ lạc 
siêu phàm " "Mỗi khi suy niệm về pháp sanh-dỉệt của các uấn, người ấy thành đạt phỉ và 
lạc. Đối với những ai thấu hiếu, đó là trạng thái Bất Diệt. " (Dhammapada, Pháp Cú 
Kinh, 373, 374) 

Đức hạnh tinh tấn cũng phát sanh. Hành giả không quá dể duôi chểnh mảng, cũng không 
quá căng thắng, mà luôn luôn trì chí, đều đặn chuyên cần. Trước kia, đôi khi hành giả còn 
bê trế buông lơi và bị hôn trầm, thụy miên, gây trở ngại, không thế ghi nhận một cách sắc 
bén và liên tục đề mục đã trở nên hiến nhiên và vì đó, không hiếu biết rõ ràng. Vào 
những lúc khác, vì tinh tấn quá dõng mãnh, hành giả bị lo âu và phóng dật làm chướng 
ngại, không thế ghi nhận đề mục một cách bén nhạy. Nhưng giờ đây thì mức độ tinh tấn 
của hành giả đã trở nên điều hòa, vừa phải, không quá chếnh mảng cũng không quá căng 
thắng mà luôn luôn đều đặn và dõng mãnh. Hành giả đã vượt qua khỏi những chướng 
ngại tinh thần (pháp triền cái) hôn trầm, thụy miên và lo âu, phóng dật mà có thế ghi nhận 
đề mục hiện hữu một cách liên tục và sắc bén, và thấu hiếu rõ ràng. 

Cũng phát sanh đến hành giả tâm xả vững chắc, liên họp với trí tuệ. Tâm luôn luôn thản 
nhiên và quân bình, không chao động trước các pháp hữu vi (sankhàra). Dưới ảnh hưởng 
của tâm xả mạnh mẽ nay hành giả thản nhiên quán chiếu bản chất vô thường v.v... của 
vạn hữu mà không chao động, và có thế ghi nhận một cách liên tục và sắc bén các tiến 
trình danh và sắc phát sanh vào lúc ấy. Chừng ấy công trình ghi nhận của hành giả được 
thực hiện dề dàng và tự nó hồn nhiên tiến hành, không cần phải cố gắng. Khi hướng về 
đề mục với tâm xả mạnh mẽ như vậy tâm cũng nhanh chóng tiến vào đề mục. [32] 

Rồi phát sanh đến hành giả một sự luyến ải vi tế, bám níu vào bản chất an tĩnh vắng lặng 
và thanh thoảng thỏa thích trong các ấn chứng phỉ lạc như ánh sáng v.v... Mặc dầu vậy, 
hành giả không thế phân biện rõ ràng những thỏa thích ấy là tùy phiền não, những ô 
nhiễm đeo đuối theo làm chướng ngại tuệ minh sát, mà chỉ tin tưởng rằng đó chính là 
hạnh phúc phát sanh do pháp hành thiền. Vì lẽ ấy, có những vị hành giả vui mừng, "Chí 
đến bây giờ ta mới trọn vẹn thỏa thích đầy đủ trong pháp hành!" 

Đã hưởng được phỉ lạc an vui khi nhìn thấy "ánh sáng" và thỏa thích trong chính sự ghi 
nhận toàn hảo giúp mình triến triển dề dàng và nhanh chóng, lúc bấy giờ hành giả tin 
rằng, "Chắc chắn là ta đã thành đạt Thánh Đạo và Thánh Quả [33]! Bây giờ ta đã làm 
xong nhiệm vụ hành thiền." Đó là hiểu biết sai lầm, ngỡ là Thánh Đạo và Thánh Quả 
trong khi thật sự không phải là vậy, và đó là ô nhiễm làm chướng ngại cho con đường 



khai triển tuệ minh sát. Do đó tuệ giác bao hàm sự ghi nhận, dầu sinh hoạt rất nhanh 
chóng, đuợc gọi là "giai đoạn so co (hay yếu ớt) của Tuệ Sanh Diệt", nếu còn bị các tùy 
phiền não ấy vuớng víu và thâm nhiễm. Cũng chính vì lẽ ấy mà lúc bấy giờ hành giả 
không ở đuợc trong cuông vị có thế phân biện rành mạch tiến trình sanh và diệt của danh 
và sắc. 

V. Đạo Phi Đạo Tri Kiến Tịnh 

Trong khi gia công ghi nhận, hoặc tự mình nhận thức hoặc nhờ nguời khác chỉ dạy, hành 
giả đạt đến quyết định, "ánh sáng và những ấn chứng khác mà ta đã chứng nghiệm không 
phải là Con Đuờng (Đạo). Thỏa thích trong những hiện tuợng ấy chỉ là ô nhiễm và chỉ 
làm trở ngại tuệ minh sát. Thực hành pháp liên tục ghi nhận đề mục khi nó trở thành hiến 
nhiên quả thật là đuờng lối duy nhất đế đạt đến tuệ minh sát. Ta phải tiếp tục chỉ tập 
trung nồ lực vào công trình ghi nhận nay." Quyết định nhu vậy đuợc gọi là " Đạo Phỉ Đạo 
Tri Kiến Tịnh", trạng thái trong sạch do sự thấu hiếu và nhận thấy rõ ràng cái nào là con 
đuờng và cái nào là không-phải-con-đuờng. 

VI. Đạo Tri Kiến Tịnh 

Sau khi ghi nhận sự phát hiện ánh sáng và nhiều ấn chứng khác, hoặc sau khi đã tách ha, 
không quan tâm đến các ấn chứng ấy nữa hành giả liên tục ghi nhận tiếp theo nhu truớc 
kia, những tiến trình danh và sắc khi nó trở thành hiến nhiên ở sáu cửa (mắt, tai, mũi, luỡi 
v.v...). Trong khi gia công ghi nhận như vậy, vị hành giả đã vượt qua các tùy phiền não 
như ánh sáng, phỉ lạc, an tĩnh, hạnh phúc, luyến ái v.v... vốn gây chướng ngại cho con 
đường đưa đến tuệ minh sát và sự hay biết của hành giả chỉ chăm chú vào tiến trình sanh 
và diệt của danh và sắc mà mình ghi nhận. Bởi vì lúc bấy giờ mỗi khi ghi nhận hành giả 
thấy: "Đe mục được ghi nhận vừa phát sanh liền hoại diệt tức khắc", và hành giả cũng 
nhận thấy rõ ràng rằng mọi sự vật đều tan biến tức khắc vừa lúc mới phát sanh; nó không 
di chuyến đi noi nào khác. Theo đường lối ấy hành giả thấu hiếu, bằng cách trực giác 
chứng nghiệm, rằng những tiến trình danh và sắc sanh khởi và tan biến trong từng 
khoảnh khắc. Hay biết và thấu hiếu như vậy do nhờ công trình liên tục ghi nhận những 
tiến trình danh và sắc phát sanh và hoại diệt trong từng khoảnh khắc và phân biện từng 
giai đoạn riêng biệt sự phát sanh và hoại diệt của mọi tiến trình — trong khi không bị 
những tùy phiền não làm trở ngại. Sự hay biết và thấu triệt ấy được gọi là "Tuệ Quán 
Chiếu Sanh Diệt". Đó là bước đầu của giai đoạn "Thanh Lọc Bằng Cách Thấu Hiếu Và 
Nhận Thấy", Đạo Tri Kiến Tịnh, trong Thanh Tịnh Đạo, khởi đầu từ tuệ nay đến Tuệ 
Thuận Thứ (tuệ thứ 13). 

5. Tuệ Diệt 

Ghi nhận những tiến trình danh và sắc trong khi nó đang phát sanh hành giả nhận thấy 
danh và sắc từng phần (hết phần nay đến phần khác), từng đoạn, từng mảnh, từng phân số 
vi tế, "Giờ đây nó phát sanh. Giờ đây nó tan biến." Khi Tuệ Sanh Diệt trở thành thuần 
thục, sâu sắc và dõng mãnh nó sẽ phát sanh dề dàng và tiến triển không gián đoạn như tự 
nó tự nhiên đến, và chừng ấy hành giả cũng phân biện dề dàng tiến trình danh và sắc. Kh i 
tuệ giác của hành giả được tiếp tục duy trì và các pháp hữu vi được phân tích và biện giải 



dề dàng thì sự "khởi phát của tiến trình danh và sắc" (sanh), cũng như giai đoạn giữa, gọi 
là "hiện hữu" (trụ) và sự liên tục trôi chảy của tiến trình danh và sắc, gọi là "biến chuyến 
hên tục xảy diễn" (trở thành) đều không hiến hiện trước mắt hành giả. Hình thế của tay 
chân, mặt, thân v.v... cũng không hiến hiện. Chỉ có trạng thái chấm dứt (diệt) của tiến 
trình là nối bật và được gọi là "tan biến" hay chấm dứt. 

Thí dụ, trong khi ghi nhận di động phồng lên ở bụng, không phải giai đoạn so khởi (lúc 
bụng bắt đầu phồng lên), cũng không phải giai đoạn giữa, mà chỉ giai đoạn cuối cùng, 
mới hiến hiện nổi bật. Và khi bụng xẹp xuống cũng vậy, hành giả chỉ thấy giai đoạn cuối 
cùng của di động. Cùng thế ấy, trong trường họp co tay, hay co chân vào, trong khi ghi 
nhận tác động co vào, không phải giai đoạn so khởi hay giai đoạn giữa mà chỉ có giai 
đoạn hoại diệt mới hiến hiện nổi bật. Trong các trường họp khác như duỗi tay ra hay duỗi 
chân ra v.v... cũng cùng thế ấy. 

Vào lúc bấy giờ mọi sự vật mà hành giả ghi nhận hình như hoàn toàn không có, hay đã 
trở thành không còn hiện hữu. Do đó, đến từng tuệ nay, đối với hành giả hình như tự 
mình đang gia công ghi nhận những gì đã trở thành không còn tồn tại, hoặc đã không còn 
hiện hữu nữa vì đã tan biến. Cái tâm thức đang ghi nhận hình như đã mất liên lạc với đối 
tượng được ghi nhận. Vì lẽ ấy đến đây hành giả có thế nghĩ rằng: "Ta đã mất tuệ minh 
sát"; nhưng không nên nghĩ vậy. 

Trước kia, ở tình trạng bình thường, tâm thức của hành giả thỏa thích trong những đối 
tượng khái niệm về hình thế [34] v.v... và chí đến từng Tuệ Sanh Diệt, ý niệm về các 
pháp hữu vi ( sankhàra , hành, các vật được cấu tạo) cùng với tánh chất đặc biệt của nó 
luôn luôn hiến hiện nổi bật trước hành giả [35]. Do đó, vào lúc ấy tâm của hành giả thỏa 
thích trong một đối tượng bao gồm những pháp hữu vi được phân biệt rõ ràng, cùng với 
hình thế đặc thù cấu thành nó [36] và ý niệm về tánh chất đặc biệt của nó. Nhưng giờ 
đây, tuệ giác của hành giả đã được khai triển theo đường lối như đã được trình bày ở 
phần trên thì ý niệm, hình thế, hay tánh chất đặc biệt của các pháp hữu vi không còn phát 
hiện rõ rệt đến hành giả, càng ít hon nữa, những khái niệm thô kịch khác. Đen tầng phát 
triển nay sự phát sanh của các pháp hữu vi, tức giai đoạn so khởi của tiến trình sanh, 
không hiến hiện nổi bật (như ở tầng Tuệ Sanh-Diệt), Chỉ có giai đoạn diệt, tức giai đoạn 
cuối cùng, hiến hiện nổi bật, do bản chất tan biến của nó. Do vậy, tâm của hành giả, trước 
tiên không thỏa thích, nhưng có the chắc chắn rằng không bao lâu, sau khi trở thành quen 
thuộc (với giai đoạn thực hành nay) tâm mình sẽ thỏa thích trong sự chấm dứt, cũng được 
gọi là trạng thái "diệt" (của các hiện tượng). Khi được bảo đảm yên tâm như vậy rồi, hành 
giả cố gắng quay về pháp hành liên tục ghi nhận của mình. 

Khi gia công thực hành như vậy hành giả nhận thấy rằng mồi lần ghi nhận, có hai yếu tố 
hiện hữu, một có tánh cách khách quan: đối tượng được ghi nhận, và một chủ quan: trạng 
thái tâm hiếu biết đối tượng. Và hai yếu tố nay hoại diệt và tan biến từng cặp, hết cặp nay 
đến cặp khác. Bởi vì thật sự, trong mỗi tác động của bụng khi phồng lên có vô số những 
tiến trình vật chất liên tục nối tiếp để tạo thành cử động phồng lên. Và hành giả nhận thấy 
các tiến trình vật chất ấy nối tiếp nhau tan biến. Cũng dường như ta thấy ảo cảnh ở mùa 
Hè kế tiếp nhau tan biến trong từng khoảnh khắc, hay cũng như trong một trận mưa to, ta 
đứng bên bờ hồ nhìn những cái bong bóng trên mặt nước mau chóng và liên tục kế tiếp 



nhau tan vỡ, hoặc nữa, cũng giống như những ngọn nến hay những ngọn đèn dầu mà chư 
thiện tín trong chùa dâng cúng trên bàn Phật, bị một luồng gió mạnh thối qua, nhanh 
chóng kế tiếp nhau tắt rụi. Cũng dường thế ấy, trước mắt hành giả các tiến trình của thân 
được ghi nhận cũng hiến hiện hoại diệt và biến tan trong từng khoảnh khắc. 

Trạng thái hoại diệt và tan biến trong từng khoảnh khắc của tiến trình thân được ghi nhận 
cũng phát hiện cùng thế ấy. Và trạng thái tan biến của tâm ghi nhận những tiến trình thân 
ấy cũng phát hiện đến hành giả, cùng lúc với tiến trình tan biến của thân. Lại nữa, trong 
khi ghi nhận các tiến trình danh-sắc khác, trạng thái hoại diệt và tan biến của nó cũng 
hiến hiện cùng thế ấy. Do đó tuệ giác phát sanh đến hành giả rằng bất luận phần nào 
trong toàn thế châu thân mà được ghi nhận thì đối tượng được ghi nhận ấy tan biến trước, 
và tức khắc liền sau đó cái tâm ghi nhận đối tượng ấy cũng chấm dứt. Vị hành giả sẽ thấu 
hiếu tận tường trường hợp mỗi cặp nối tiếp tan biến của bất luận đối tượng nào và sự tan 
biến của tâm ghi nhận chính đối tượng ấy. (Ta nên nhận thức rằng đây chỉ là thấu đạt sự 
vật bằng cách trực tiếp chứng nghiệm, chỉ phát sanh đến vị hành giả đã gia công ghi 
nhận; không phải là ý kiến xảy đến do luận lý suông). 

Đây là sự thấu triệt một cách rành mạch, tận tường và toàn hảo, trạng thái hoại diệt của 
hai yếu tố đi chung từng cặp — đối tượng phát hiện ở sáu cửa (lục căn) và tâm thức ghi 
nhận chính đối tượng ấy. 

Sự thấu triệt nay được gọi là "Tuệ Diệt". 

6. Tuệ Kinh Sợ 

Khi Tuệ Diệt đã thuần thục chín mùi, sê đến lúc mà hành giả chỉ nhìn sự tan biến của tất 
cả các pháp hữu vi đối tượng, rồi dần dần "Sự Hay Biết Trạng Thái Kinh Sợ" [37] và các 
tuệ giác cao thượng khác phát sanh, cùng với những sắc thái kinh sợ của nó v.v... [38] 

Đã nhận thấy tận tường trạng thái tan biến của bất luận đối tượng nào được ghi nhận và 
cái tâm quan sát ghi nhận đối tượng ấy — xảy diễn trong từng khoảnh khắc — vị hành giả 
suy diễn và thấu hiểu rằng trong quá khứ cũng vậy, tất cả các pháp hữu vi đều tan vỡ 
cùng thế ấy. Cũng cùng thế ấy các pháp hữu vi trong tuông lai đều phải tan võ. Trong 
hiện tại các pháp hữu vi cũng tan vỡ. Và ngay vào lúc ghi nhận bất cứ pháp hữu vi nào 
hiến nhiên, các pháp hữu vi ấy sẽ phát hiện trước hành giả với những sắc thái kinh sợ. Do 
đó ngay trong hành vi ghi nhận, hành giả cũng sẽ thấu hiếu, "Những pháp hữu vi nay quả 
thật đáng kinh sợ." Sự thấu hiếu trạng thái kinh sợ ấy được gọi là "Tuệ Hay Biết Trạng 
Thái Kinh Sợ", hay "Tuệ Kinh Sợ". Vào lúc bấy giờ tâm của hành giả bị kềm kẹp trong 
tình trạng sợ hải và hình như không có lối thoát. 

7. Tuệ Khổ 

Khi, do Tuệ Kinh Sợ, hành giả nhận thức trạng thái đáng kinh sợ của các pháp hữu vi, rồi 
tiếp tục ghi nhận không gián đoạn thì không bao lâu sau Tuệ Khố sẽ khởi sanh. Khi tuệ 
nay phát sanh, tất cả các pháp hữu vi ở cùng khắp — dầu trong sự vật được ghi nhận hay 
trong trạng thái tâm ghi nhận, hay bất luận trong cuộc sống hay kiếp sinh tồn nào mà 



hành giả nghĩ đến — đều sẽ lạt lẽo, vô bố [39] và bất toại nguyện. Do đó, lúc bấy giờ hành 
giả chỉ thấy có đau khố, bất toại nguyện và khốn cùng. Vì lẽ ấy tuệ giác nầy đuợc gọi là 
"Tuệ Khổ". 

8. Tuệ Chán Nản 

Khi nhận thức rằng tất cả các pháp hữu vi là khố, tâm của hành giả không tìm thấy thỏa 
thích trong các sự vật đầy đau khố ấy nữa mà hoàn toàn chán nản. Đôi khi tâm của hành 
giả trở nên bất mãn và thờ o lãnh đạm. Mặc dầu vậy, hành giả không bỏ cuộc mà vẫn gia 
công tiếp tục thực hành Thiền Minh Sát. Nhu vậy, hành giả phải hiểu rằng trạng thái chán 
nản ấy không phải là chán hành thiền mà, một cách chính xác, đó là "Tuệ Chán Nản", 
biếu hiện duới hình thức nhàm chán các pháp hữu vi. Dầu hành giả có huớng tâm về cuộc 
sống hay kiếp sinh tồn nào hạnh phúc nhất, hay về đối tuợng nào thú vị và đáng đuợc ua 
thích nhất, tâm vẫn không thế thỏa thích, không thấy thỏa mãn trong ấy. Trái lại, tâm 
hành giả sẽ thiên về, dựa vào, và huớng đến Niết Bàn. Do đó, giữa những khoảnh khắc 
ghi nhận, ý tuởng sau đây phát sanh đến hành giả: "Chấm dứt các pháp hữu vi — vốn 
đang tan vỡ trong từng khoảnh khắc — duy có sự chấm dứt ấy là hạnh phúc." 

9. Tuệ Muốn Giải Thoát 

Hành giả đã tiến đến Tuệ Chán Nản. Do tuệ nay hành giả cảm nghe nhàm chán tất cả 
những pháp hữu vi đuợc ghi nhận. Lúc bấy giờ phát sanh đến hành giả ý muốn lìa bỏ, 
giải thoát, vuợt ra khỏi các pháp hữu vi ấy. Tuệ giác có liên quan đến lòng ham muốn nay 
đuợc gọi là "Tuệ Muốn Giải Thoát". Vào lúc ấy, thông thuờng hành giả có cảm giác đau 
đớn khó chịu trong co thế và bực bội, bức rức, ở không yên trong một oai nghi nào. Dầu 
cho những trạng thái khó chịu ấy không phát sanh đi nữa, bản chất kém tiện nghi của các 
pháp hữu vi cũng sẽ trở thành hiến nhiên hơn lúc nào hết. Vì lẽ ấy, trong những khoảnh 
khắc ghi nhận, hành giả cảm nghe có sự ham muốn từ bên trong thúc giục: "ước gì ta có 
thế lần thoát ra khỏi trạng thái nay! Phải chi ta có thế đạt đến trạng thái mà các pháp hữu 
vi nay chấm dứt! Nguỡng mong ta có thế hoàn toàn tách rời và bỏ lại trọn vẹn các pháp 
hữu vi nay!" Đen giai đoạn nay tâm của hành giả đang gia công ghi nhận hình nhu rụt rè 
co rút lại truớc đối tuợng trong mỗi khoảnh khắc mà hành giả ghi nhận, và uớc muốn lần 
thoát ra khỏi đó. 

10. Tuệ Quán Chiếu Trở Lại 

Het lòng mong muốn lẫn thoát ra khỏi các pháp hữu vi, hành giả càng nồ lực mạnh mẽ 
thêm trong công trình thực hành ghi nhận các pháp hữu vi ấy, với mục tiêu duy nhất là 
tách rời, thoát ra khỏi nó. Vì lẽ ấy, tuệ giác phát sanh vào lúc bấy giờ đuợc gọi là "Tuệ 
Quán Chiếu Trở Lại". Những danh từ "quán chiếu trở lại" đồng nghĩa với "ghi nhận trở 
lại", hoặc "suy tu trở lại". Chừng ấy, bản chất (hay những đặc tuớng) của các pháp hữu vi 
— vô thuờng, khố, vô ngã — sê hiến nhiên sáng tỏ cho hành giả, và trong ba đặc tuớng ấy, 
sắc thái đau khố sẽ đặc biệt nổi bật. 


Đen giai đoạn nầy cũng vậy, thông thuờng hành giả cảm thọ những loại đau nhức buốt 
xuơng khác nhau, rất dữ dội và càng lúc càng gia tăng. Do đó cùng khắp châu thân cũng 



như toàn thể hệ thống tâm linh của hành giả dường như một khối bệnh tật khó thể chịu 
đựng, hay một nơi chồng chất khố đau phiền lụy. Và một trạng thái băn khoăn bồn chồn 
thường phát hiện, làm cho hành giả bực dọc, không thế ở yên một lúc trong oai nghi nào. 
Ngồi rồi đứng, đứng rồi nằm, hay ngồi trở lại, rồi đi v.v... luôn luôn có sự thúc giục thay 
đối oai nghi. Tuy nhiên, trạng thái ấy chỉ biếu hiện bản chất không thế chịu đựng của các 
pháp hữu vi. Mặc dầu hết lòng mong muốn thay đối oai nghi nhưng hành giả không dề 
dàng quy hàng mà càng nồ lực ở yên không di động trong một oai nghi, và tiếp tục hành 
pháp liên tục ghi nhận. Bằng cách thực hành như vậy hành giả có thế vượt qua chướng 
ngại phóng dật, không còn bồn chồn hay để tâm phóng đi đầu nay đầu kia. 

Giờ đây tuệ minh sát của hành giả đã mạnh mẽ, vững chắc và trong sáng, nhờ đó những 
cảm giác đau đớn nhức nhối sẽ tức khắc chấm dứt khi hành giả chăm chú ghi nhận. Dầu 
có một cảm giác đau đớn không hoàn toàn chấm dứt, hành giả cũng sẽ tri giác rõ ràng là 
nó đang tan biến, từng phần nay đến phần khác, trong từng khoảnh khắc. Điều nay có 
nghĩa là sự chấm dứt — tức trạng thái mất dần và tan biến — của từng cảm giác trong 
khoảnh khắc vi tế sẽ trở thành hiến nhiên mỗi khi ghi nhận. Nói cách khác, giờ đây thì 
không phải như lúc còn ở giai đoạn "Tuệ Thấu Đạt" (tuệ thứ 3), khi mà luồng trôi chảy 
đều đặn không dứt, hay sự tiếp nối liên tục những cảm giác cùng một loại còn hiến nhiên 
nối bật như một đơn vị. Tuy nhiên, nếu hành giả vẫn tiếp tục gia công thực hành, không 
bao lâu cảm giác đau nhức sẽ hoàn toàn chấm dứt. Và khi thọ kho chấm dứt bằng cách 
nay, nó sẽ tiêu tan luôn và không còn trở lại nữa. Tuy rằng đến đây tuệ minh sát đã trở 
nên rất vững mạnh và trong sáng toàn hảo, hành giả vẫn chưa thỏa mãn mà còn nghĩ 
rằng: "Tuệ minh sát của ta chưa đủ sáng tỏ." Hành giả nên gạt bỏ ý nghĩ tương tợ bằng 
cách chăm chú hướng tâm niệm mình vào nó và tiếp tục tập trung nỗ lực vào công trình 
hên tục ghi nhận danh pháp và sắc pháp, đúng như nó phát hiện. 

Neu hành giả kiên trì thực hành như vậy, mức độ ghi nhận sẽ trở nên càng lúc càng tỏ 
rạng hơn, từng phút, từng giờ, từng ngày. Chừng ấy hành giả sẽ khắc phục những cảm 
giác đau nhức và trạng thái phóng dật bồn chồn, có thế ở lâu trong một oai nghi và cùng 
lúc, cũng chế ngự ý nghĩ rằng tuệ minh sát của mình không sáng tỏ rõ ràng. Chừng ấy sự 
ghi nhận của hành giả sẽ bén nhạy, lanh lẹ và trong mồi khoảnh khắc ghi nhận sẽ thấu 
hiếu rõ ràng bất luận đặc tướng nào trong tam tướng: vô thường, khố, vô ngã. 

Sự thấu triệt ba đặc tướng vô thường, khố, vô ngã ấy — do công trình ghi nhận bén nhạy, 
sâu sắc và liên tục tiếp nối nhanh chóng — được gọi là Tuệ Dõng Mãnh Quán Chiếu Trở 
Lại, hay "Tuệ Quán Chiếu Trở Lại". 

11, Tuệ Xả Hành 

Khi Tuệ Quán Chiếu Trở Lại nay đã thuần thục, sẽ phát sanh đến hành giả tuệ giác nhận 
thức rõ ràng những tiến trình danh và sắc liên tục tiếp nối nhau một cách rất tự nhiên như 
tự nó tự động xảy diễn. Đó là Tuệ Bình Thản (tâm xả) Đối Với Các Pháp Hữu Vi, nói 
gọn lại là "Tuệ Xả Hành". "Hành" ở đây là một danh từ khác đế gọi pháp hữu vi, hay các 
vật được cấu tạo (sankhàra). 



Trong công trình ghi nhận hành giả không cần phải cố gắng nữa đế niệm, hoặc đế thấu 
hiếu các pháp hữu vi. Sau mỗi khi ghi nhận, đối tuợng đuợc ghi nhận sẽ tự nó tự nhiên 
phát hiện, và tuệ minh sát cũng vậy, sẽ tự nhiên ghi nhận và thông suốt đối tuợng. Hình 
nhu hành giả không cần cố gắng nữa. Trước kia, vì hành giả trông thấy trạng thái hoại 
diệt của các pháp hữu vi nên tuần tự phát sanh sắc thái kinh sợ, tri giác nồi thống khố, 
tình trạng chán nản, lòng mong muốn giải thoát và trạng thái không thỏa mãn, với những 
tuệ đã thâu đạt. Nhưng giờ đây, các tâm trạng ấy không còn phát sanh đến hành giả nữa, 
mặc dầu đến giai đoạn nay các pháp hữu vi tan vỡ và diệt vong càng nhanh chóng hon và 
được hay biết càng tận tường hon trước. Dầu có cảm giác đau nhức phát sanh trong thân, 
tâm hành giả không cảm nghe phiền toái và thiếu nghị lực để chịu đựng. Đen giai đoạn 
nay thông thường hành giả không còn nghe đau nhức — tức trạng thái đau nhức không 
còn phát sanh đến hành giả nữa. Dầu cho có nghĩ đến điều gì đáng kinh sợ hay buồn 
thảm, tâm vẫn thãn nhiên, không bị khuấy động vì sợ hãi hay phiền muộn. Đầu tiên, đây 
là sự "ha bỏ kinh sợ" ở tầng "Xả Hành", hoàn toàn xả chấp, thản nhiên đối với các pháp 
hữu vi. 

Trước kia, khi đạt đến tầng Tuệ Sanh Diệt, hành giả cảm nghe rất thỏa thích vì tuệ minh 
sát sáng tỏ rõ ràng. Nhưng giờ đây loại phỉ lạc ấy không còn phát sanh, dầu rằng hành giả 
đang ở trong trạng thái vô cùng an lạc và tâm sáng tỏ tuyệt vời, vốn là hai đặc tánh của 
Tuệ Xả Hành. Dầu hành giả thật sự thấy những đối tượng đáng được ưa thích khả dĩ dần 
đến phỉ lạc, và mặc dầu hành giả nghĩ đến nhiều điều thích thú khác nhau, nhưng vẫn 
không có cảm giác thỏa thích mạnh mẽ phát sanh. Đó là "lìa bỏ thích thú" ở tầng Xả 
Hành. 

Hành giả không nuôi dưỡng lòng ham muốn hay ghét bỏ đối với bất luận điều gì hay sự 
vật nào phát hiện ở lục căn mình, dầu điều nay đáng hay không đáng được ưa thích, mà 
xem tất cả đều giống nhau trong sự ghi nhận và thông hiếu nó (đây là sự hiểu biết thuần 
túy. Chỉ hiếu biết mà không có ý ưa thích hay ghét bỏ). Đây là "quan kiến bình thản" ở 
tầng "Xả Hành". 

về ba đặc tánh vừa nêu trên, sách Thanh Tịnh Đạo (Vissudhi Magga) viết: 

"Đã gạt bỏ kinh sợ và thỏa thích, hành giả vô tư và (giữ tâm ở trạng thái) trung hòa 
(bình thản, thản nhiên) đối với tất cả các pháp hữu vi". 

Neu hành giả trở lại thực hành pháp ghi nhận với ý nghĩ: "Giờ đây ta sẽ mạnh dạn thực 
hành trở lại" thì không bao lâu sau, sự ghi nhận sẽ công hiệu một cách tự nhiên như tự nó 
phải tiến hành như vậy. 

Ke từ đây hành giả không cần phải quyết tâm nồ lực nữa. Dầu không quyết tâm nồ lực, 
sự ghi nhận của hành giả sẽ diễn tiến trôi chảy liên tục và vững mạnh trong một thời gian 
lâu, có thế tiếp tục kéo dài đến hai hay ba tiếng đồng hồ không gián đoạn. Đó là "trạng 
thái (pháp hành) kéo dài" của Xả Hành mà khi đề cập đến, sách Patisambhidà Magga 
viết: 



"Tri Tuệ Ben Vững Lâu Dài là tuệ giác hiện hữu trong những trạng thái tâm của Xả 
Hành 

Bản Chú Giải quan trọng về Con Đường Thanh Lọc (Vissuddhi Magga, Thanh Tịnh Đạo) 
giải thích như sau: 

"Điều nay được nêu lên có liên quan đến tuệ giác tác hành trong một luồng trôi chảy liên 
tục. " 

Bây giờ, khi sự ghi nhận tự động tác hành như tự nhiên tự nó xúc tiến thì cái tâm, dầu 
hành giả muốn gởi nó đến một số những đối tượng khác, thông thường vẫn từ chối không 
đi, hoặc nếu có đi vẫn không ở lại đó lâu mà sớm quay trở về đối tượng quen thuộc rồi sẽ 
tiếp tục ghi nhận liên tục. Trong ý nghĩa đó sách viết: 

"Nỏ co rút, giựt lùi lại và thối lui; không tiến đến nơi ẩy. " 

12. Tuệ Đưa Vưọt Lên 

Do Tuệ Xả Hành, hành giả có tâm "Xả" hoàn toàn đối với các pháp hữu vi, có rất nhiều 
phấm hạnh cao thượng, rất nhiều phước lành, rất nhiều oai lực và do đó, ghi nhận các 
pháp hữu vi đúng như nó phát sanh. Khi tuệ giác nay thuần thục chín mùi và trở nên sắc 
bén thâm sâu, dõng mãnh và trong sáng đến mức tuyệt đỉnh thì chỉ nhìn thấy sự tan biến 
của vạn pháp, nó sẽ thấu triệt tận tường rằng bất luận pháp hữu vi nào cũng vô thường, 
hoặc khố, hoặc vô ngã. Bây giờ, sự ghi nhận bất cứ đặc tướng nào trong tam tướng (vô 
thường, khố, vô ngã) — càng tỏ rạng hon trong sự hiếu biết toàn hảo — tự biếu hiện hai 
hoặc ba lần, hay nhiều hon nữa, tiếp nối nhau một cách nhanh chóng. Đó là tuệ giác dần 
đến trạng thái vượt lên, "Tuệ Đưa Vượt Lên" [40]. Vào lúc bấy giờ, tức khắc sau chập 
tâm cuối cùng trong chuỗi dài ghi nhận, vẫn còn thuộc về Tuệ Đưa Vượt Lên, tâm của 
hành giả nhảy vọt vào Niết Bàn, sự chấm dứt của tất cả các pháp hữu vi (tức tâm hành giả 
chụp lấy Niết Bàn làm đối tượng). 

Và chừng đó, đối với hành giả tất cả mọi sự vật (tức tất cả các pháp hữu vi) đều lắng 
xuống và ngưng động, một trạng thái yên tĩnh gọi là "sự chấm dứt". Cách thức chứng ngộ 
Niết Bàn nay đã được đề cập đến trong nhiều bài kinh của Đức Bốn Sư, thí dụ như: 

"Tri kiến đến với hành giả rằng: bất luận gì có bản chất sanh khởi tức nhiên phải chấm 
dứt". 

Noi đây, cụm từ "phải chấm dứt" chỉ rõ sắc thái chứng ngộ sự ngưng động và chấm dứt 
tất cả các pháp hữu vi mà bản chất vốn là sanh khởi. Sách Milinda vấn Đạo cũng có ghi: 

"Tâm của hành giả, trong khi thực hành công trình ghi nhận, vượt qua khỏi những diễn 
biến liên tục của các hiện tượng và hạ xuống, đáp vào trạng thái không-diễn-biến. Người 
đã thực hành theo đường lối chân chánh, đã hạ xuống đáp vào trạng thái không-diễn- 
biến, Tâu đại Vương, được xem là đã chứng ngộ Niết Bàn ". 



Đoạn nầy có ý nghĩa như sau: Vị hành giả muốn chứng ngộ Niết Bàn phải, xuyên qua 
công trình ghi nhận, nằm lòng tất cả mọi tiến trình danh và sắc phát hiện ở bất cứ cửa nào 
của lục căn. Khi hành giả chăm chú nằm lòng như vậy thì cái tâm của mình, vốn không 
ngừng gia công ghi nhận trong từng khoảnh khắc cho đến lúc thành đạt Tuệ Thuận Thứ, 
roi vào tiến trình biến đối của danh và sắc mà ở đây gọi là "diễn biến liên tục", bởi vì 
những biến đối ấy liên tục xảy diễn, dài dài trong một luồng trôi chảy không gián đoạn 
như dòng nước của một con sông. Nhưng đến giai đoạn cuối cùng, thay vì roi vào sự 
"liên tục diễn biến" ấy, tâm hành giả vượt lên khỏi nó và nhẹ nhàng hạ xuống, đáp vào 
trạng thái "không-diền-biến" (đối nghịch với những tiến trình biến đối của danh và sắc 
mà ở đây gọi là "diễn biến"). Nói cách khác, tâm của hành giả đạt đến trạng thái "không- 
diền-biến', có nghĩa là: cũng dường như nhẹ nhàng đáp xuống — nó đạt đến sự chấm dứt, 
vốn là sự ngưng động của các pháp hữu vi. Khi vị hành giả, trước kia đã có thực hành 
chân chánh và không sai lạc tách rời đường lối, xuyên qua Tuệ Sanh Diệt và những tuệ 
khác (hoặc xuyên qua những giai đoạn Giới Tịnh, Tâm Tịnh, Kiến Tịnh v.v...) đạt đến 
trạng thái "không-diền-biến" (do tâm mình hạ xuống, đáp vào trạng thái ấy), vị ấy được 
xem là đã chứng ngộ "Niết Bàn", và được gọi là người trực tiếp chứng đắc và đã thật sự 
thấy Niết Bàn. 

13. Tuệ Thuận Thứ 


Nơi dây, do công trình ghi nhận, tuệ giác phát sanh trong chuỗi dài những tuệ giác họp 
thành "Tuệ Đưa Vượt Lên" được gọi là "Tuệ Thuận Thứ" [41]. Đen đây chấm dứt giai 
đoạn "Đạo Tri Kiến Tịnh", quan kiến Trong Sạch Thấu Hiểu Và Nhận Thấy Con Đường. 

14. Tuệ Chuyển Tánh 

Tức khắc liền sau đó một loại tuệ giác tự phát hiện và rơi vào Niết Bàn lần đầu tiên. Niết 
Bàn vốn không có pháp hữu vi (tức những hiện tượng phát sanh do điều kiện), chính vì 
đây là sự chấm dứt các pháp hữu vi. Tuệ nay được gọi là "Tuệ Chuyến Tánh", tuệ giác đã 
thuần thục chính mùi. [42] 

VII. Tri Kiến Tịnh 

15. Đạo Tuệ 

Tức khắc liền theo sau là tuệ giác — giống như Tuệ Chuyến Tánh trước đó — cũng cùng ở 
Niết Bàn, vốn không có pháp hữu vi, vì Niết Bàn là sự chấm dứt các pháp hữu vi. Tuệ 
nay được gọi là "Đạo Tuệ" [43], cũng được gọi "Tri Kiến Tịnh", quan kiến trong sạch 
(thanh tịnh) thành đạt do thấu hiếu (tri) và nhận thấy (kiến). 

16. Quả Tuệ 

Một lần nữa, đây là tuệ giác tức khắc theo liền sau, thuộc về giai đoạn cuối cùng, và tiếp 
tục luồng trôi chảy của Đạo Tuệ: tuệ nay cũng cùng ở Niết Bàn, vốn không có pháp hữu 
vi, vì Niết Bàn là sự chấm dứt các pháp hữu vi, và được gọi là "Quả Tuệ". 



17. Tuệ Duyệt Xét 


Thời gian của bộ ba, Tuệ Chuyến Tánh, Đạo Tuệ và Quả Tuệ quả thật không dài mà rất 
ngắn, chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, giống nhu thời gian của một chặp tu tuởng ghi nhận. 
Sau khi ba tuệ trên vừa chấm dứt thì liền phát sanh "Tuệ Duyệt Xét", cũng đuợc gọi là 
Tuệ Nhìn Trở Lại. Do Tuệ Duyệt Xét nay hành giả phân biện rằng Tuệ Đua Vuợt Lên đã 
sanh khởi cùng với chức năng ghi nhận thật nhanh chóng, và tức khắc liền sau giai đoạn 
cuối cùng của sự ghi nhận, 

Con Đuờng Của Tâm Thức đua ngay vào sự chấm dứt (các pháp hữu vi). Đó là "Tuệ 
Duyệt Xét Con Đuờng". 

Hành giả cũng phân biện rằng lúc bấy giờ tâm thức cũng ở chung, cùng một trạng thái 
chấm dứt, trong khoảng thời gian giữa Đạo Tuệ và Tuệ Duyệt Xét. Đây là "Tuệ Duyệt 
Xét Quả". 

Lại nữa, hành giả phân biện rằng đối tuợng mà mình vừa chứng nghiệm không có pháp 
hữu vi. Đó là "Tuệ Duyệt Xét Niết Bàn". 

về điểm nay sách Thanh Tịnh Đạo ghi nhận: 

" 'Theo Con Đường nay, quả thật vậy, ta đã đến ', bằng cách ấy hành giả duyệt xét Đạo. 
'Hạnh phúc nay ta, đã thành đạt', bằng cách ấy hành giả duyệt xét Quả. 'Trạng thái nay, 
ta đã chứng nghiệm và thấm nhuần như một đối tưcmg' [44] , bằng cách ấy, hành giả 
duyệt xét trạng thái Bất Diệt, Niết Bàn. " 

Có vài vị — không phải tất cả — có sự Duyệt Xét 0 Nhiễm. [45] 

Sau khi duyệt xét theo phuong cách nay hành giả vẫn tiếp tục thực hành ghi nhận tiến 
trình danh và sắc khi nó trở thành hiến nhiên. Tuy thế, trong khi gia công ghi nhận nhu 
vậy, các tiến trình danh và sắc phát hiện đến hành giả khá thô kịch, chớ không đuợc vi tế 
nhu truớc kia, lúc ở Tuệ Xả Hành. Tại sao? Là vì tuệ giác mà hành giả đạt đến trong hiện 
tại có bẩm chất của Tuệ Sanh Diệt. Lý do là khi bậc Thánh Đệ Tử (nhu các vị Tu Đà 
Huờn v.v...) thực hành minh sát trở lại (bằng cách ghi nhận) thì thông thuờng Tuệ Sanh 
Diệt sanh khởi truớc hết. Đó là dòng trôi chảy thông thuờng theo thứ tự mà các tuệ phát 
sanh. 

Có những vị hành giả, khi vừa xuất ra khỏi Đạo và Quả thì bị niềm tin dõng mãnh, hạnh 
phúc, phỉ lạc và an tĩnh — phát sanh do sự chứng nghiệm Đạo Quả — đuợm nhuần và tràn 
ngập cùng khắp toàn the châu thân. Vì lẽ ấy các Ngài không thế tiếp tục ghi nhận những 
gì phát hiện hiến nhiên vào lúc bấy giờ. Dầu có lập tâm quyết tinh tấn gắp đôi và cố gắng 
thực hành minh sát đi nữa, các Ngài vẫn không thế phân biện những hiện tuợng một cách 
rành mạch và rõ ràng, vào lúc các hiện tuợng ấy phát hiện. Các Ngài chỉ tiếp tục chứng 
nghiệm phỉ, an, lạc, mà lúc bấy giờ xảy diễn đến một cách mãnh liệt. 



Trạng thái tâm nầy, một trạng thái vắng lặng và tự tại khác thường phát sanh do niềm tin 
dõng mãnh, kéo dài trong một tiếng, hai tiếng đồng hồ, hoặc hon nữa mà không gián 
đoạn. Do sự kiện nay, hành giả cảm nghe như mình ở trong không gian rộng lớn vô biên, 
tràn đầy hào quang sáng chói và thích thú tuyệt vời. Trạng thái phỉ, lạc, và vắng lặng, mà 
hành giả chứng nghiệm lúc bấy giờ được tán dưong như sau: "Chắc chan là ta chưa từng 
cảm thọ và chứng nghiệm hạnh phúc như thế nay!" 

Sau thời gian hai, hoặc ba tiếng đồng hồ trôi qua, niềm tin, hạnh phúc, phỉ, lạc, và an tĩnh 
dần dần phai lạt. Chừng ấy hành giả có thế tiếp tục trở lại thực hành ghi nhận các tiến 
trình danh và sắc khi nó xảy diễn, phân biệt rành mạch từng tiến trình một, và có thế phân 
biện tận tường. Nhưng vào lúc bấy giờ cũng vậy, Tuệ Sanh Diệt cũng sanh khởi đầu tiên. 

18. Chứng Quả 

Trong khi hành giả gia công thực hành ghi nhận, tuệ minh sát sẽ dần dần tăng trưởng và 
sẽ sớm đạt đến giai đoạn Xả Hành trở lại. Neu tâm định của hành giả chưa đến mức độ 
toàn hảo, chỉ có Tuệ Xả Hành liên tiếp phát sanh trở đi trở lại. Nhưng nếu tâm định của 
hành giả đã đạt đến mức toàn hảo thì, trong trường hợp vị hành giả minh sát thực hành 
ghi nhận với quyết định chỉ nhằm thành đạt Đạo và Quả đầu tiên thì chỉ có tâm Quả của 
Tu Đà Huờn Đạo tiến đến trạng thái chấm dứt các pháp hữu vi bằng cách chứng Quả 
[46]. Sự chứng ngộ nay xảy diễn chính xác giống hệt như tâm Đạo và tâm Quả đã phát 
sanh trước kia, khi hành giả lần đầu tiên chứng đắc Tu Đà Huờn Đạo. Chỉ có sự khác biệt 
duy nhất là lần nay khả năng chứng nghiệm Quả vị kéo dài hon. 

Đen đây hành giả phải lập tâm nhất quyết gia công vững tiến thêm: có thế lặp đi lặp lại 
nhiều lần sự chứng Quả, thành tựu nhanh chóng, và khi đã thành tựu, ấn náu trong Quả vị 
ấy lâu dài, thí dụ 6, 10, 15, hoặc 30 phút, một giờ hoặc lâu hon nữa. 

Kh i vị hành giả cố gắng chứng Quả như vậy thì Tuệ Sanh Diệt sẽ phát sanh trước tiên. 
Tuần tự vững tiến trong chiều hướng nay hành giả sớm đạt đến Tuệ Xả Hành. Nhưng nếu 
công trình thực hành đã đạt đến mức độ thuần thục thì Tuệ Xả Hành sẽ phát sanh một 
cách nhanh chóng, chỉ sau bốn hay năm chặp tư tưởng ghi nhận. Neu định lực của hành 
giả đã đến mức toàn hảo, tâm Quả sẽ liên tiếp roi nhập vào trạng thái chấm dứt, bằng 
cách chứng Quả. Dầu trong khi đi kinh hành hoặc đang thọ trai, tâm của hành giả cũng có 
thế nhập vào trạng thái nay và Quả vị thành tựu có thế kéo dài bao lâu tùy mình quyết 
định. Trong khi chứng nghiệm Quả vị, tâm sẽ chỉ an trú trong sự chấm dứt các pháp hữu 
vi, và sẽ không hay biết gì khác. 

19. Đạo Và Quả Cao ThưọTig 

Khi đã thuần thục và quen thuộc với sự chứng Quả, hành giả quyết tâm tiến đến các Đạo 
và Quả cao thượng hon. Trong sự cố gắng ấy, hành giả phải làm gì? - Chỉ như trước, phải 
tiếp tục gia công thực hành ghi nhận (bất luận gì xảy diễn) ở sáu cửa giác quan. 

Ke từ đây hành giả phải ghi nhận bất luận tiến trình danh và sắc nào phát hiện hiến nhiên 
ở lục căn. Khi gia công thực hành như vậy, đến giai đoạn Tuệ Sanh Diệt, hành giả sẽ 



nhận thấy rằng những đối tượng đầu tiên bao gồm các pháp hữu vi, hiến hiện đến mình 
một cách thô kịch và tâm định của mình không an trụ đúng mức. Trong thực tế, công 
trình khai triển tuệ minh sát thuộc các Đạo cao thượng không dễ dàng như tuệ minh sát 
thuộc Thánh Quả mà mình đã thành tựu trước đây. Trong thực tế thì quả thật là khó, vì 
phải bắt đầu trở lại như mới. Dầu sao cũng không đến đồi khó như lúc mới khởi sự lần 
đầu tiên. Trong một ngày, hay chỉ trong một giờ, hành giả có thế đạt đến Tuệ Xả Hành. 
Nói như vậy là căn cứ trên kinh nghiệm thông thường của các hành giả ngày nay. 

Những vị nay cần phải được hướng dần từ lúc ban sơ, và họ không đặc biệt sáng suốt. 

Nơi đây chỉ đề cập đến hạng người thông thường. Tuy nhiên, dầu đã đạt đến Tuệ Xả 
Hành, nếu Ngũ Căn [47] của hành giả chưa được trau giồi đầy đủ, tuệ nay chỉ liên tiếp 
lặp đi lặp lại. Dầu vị hành giả đã chứng Quả (thấp hơn) có thế nhập vào Tuệ Xả Hành 
nhiều lần trong một giờ, nhưng nếu Ngũ Căn của Ngài chưa đủ thuần thục thì cũng không 
thế tiến đến tầng Đạo cao thượng hơn kế đó trong thời gian một ngày, hai ngày, hoặc hơn 
nữa. Vị ấy chỉ ở trong Tuệ Xả Hành. Nhưng nếu vào lúc bấy giờ Ngài hướng tâm nhằm 
đạt đến Quả mà mình đã chứng đắc trước kia thì sẽ thành công dề dàng, không chừng 
trong hai, hay ba phút. 

Trong trường họp mà Ngũ Căn đã thuần thục, vị hành giả gia công thực hành minh sát đế 
tiến đến tầng Đạo cao thượng hơn sẽ thấy rằng tức khắc sau khi Tuệ Xả Hành đã tiến 
triển đến mức tuyệt đỉnh của nó thì Đạo và Quả cao thượng sẽ phát sanh giống như trước 
kia (khi thành tựu Đạo và Quả đầu tiên), có nghĩa lả liền sau khi những giai đoạn Thuận 
Thứ và Chuyến Tánh chấm dứt. Sau Quả, giai đoạn Duyệt Xét v.v... tiếp nối theo cũng 
cùng một lối như trước. 

Bất luận gì khác liên quan đến phương pháp thực hành minh sát và khai triển các tuệ 
minh sát, thắng tiến đến tầng A La Hán có thế được hiếu là giống y hệt như đã trình bày ở 
phần trên. Do đó nơi đây không cần phải thảo luận thêm dong dài. 

* * * 

Giờ đây, bản khái luận về "Lịch Trình Tiến Trỉến Của Tuệ Minh Sát Qua Những Giai 
Đoạn Thanh Tịnh" nay đã được soạn thảo một cách giản lược và rõ ràng đế cho người 
hành thiền có thế thấu hiếu dề dàng. Do đó, ở đây không trình bày đầy đủ chi tiết. Và bởi 
vì bài nay được viết ra nhằm giúp người đọc lãnh hội dề dàng nên có nhiều đoạn trong 
Tam Tạng kinh điển liên quan đến vấn đề không được viện dẫn, nhiều sự lặp đi lặp lại và 
nhiều lỗi văn chương trong phương cách trình bày. Tuy nhiên, người đọc có thế bỏ qua 
những thiếu sót trong lối trình bày và những phần kém đầy đủ trong sự trích dần kinh 
điển. Người khôn ngoan sáng suốt chỉ quan tâm đến ý nghĩa và mục tiêu của bài viết. 
Kính mời quý đọc giả chú tâm vào điểm nay. 

Mặc dầu trong Lời Tựa có viết rằng bản khái luận nay được viết ra cho những vị hành giả 
đã thâu đạt một vài thành quả rõ rệt trong pháp hành, những vị khác cũng có thế đọc và 
thâu hoach lơi ích. 



Đối với quý vị nầy, giờ đây, đế chấm dứt, Sư có lời ước nguyện và cầu chúc như sau: 
Cũng như một thức ăn rất ngon, có nhiều hương vị, trông rất hấp dẫn và có nhiều chất 
dinh dưỡng, chỉ có thế được thưởng thức trọn vẹn khi nào người ta thật sự ăn. Người 
không nếm qua không thế thưởng thức. Cùng thế ấy, chỉ có những vị đã tự mình nhận 
thấy và trực nghiệm mới có thế lãnh hội trọn vẹn và đầy đủ toàn thế chuỗi dài những tuệ 
giác được phát triển như đã trình bày ở đây, không phải bằng cách nào khác. 

Vậy, Sư ngưỡng mong tất cả quý vị thành đạt giai đoạn hiếu biết không thế còn hoài 
nghi, toàn thế chuỗi dài tiến trình phát triển các tuệ minh sát! Ngưỡng mong tất cả quý vị 
tinh tấn chuyên cần đế thành tựu mục tiêu! 

* 

Bản khái luận nay, 

đề cập đến những giai đoạn Thanh Lọc và Minh Sát, 

được Ngài Mahasỉ Sayadaw, 

vị Thiền Sư trứ danh và nhiều kinh nghiệm, 

soạn thảo bằng tiếng Miến Điện và chuyến dịch ra Phạn ngữ, 

nhằm giúp những vị hành giả đã ít nhiều thấy rõ sự vật, 

dầu kho tàng kiến thức còn khiêm tốn 

Bản khái luận về 

những giai đoạn Thanh Tịnh và những Tuệ Minh Sát, 

Được soạn thảo ngày 22 tháng 5, 1950, 

Đen đây chấm dứt. 

Chú giải thuật ngữ 

Chú giải 

[1] "Tuệ Minh Sát" (Insight). Danh từ thường dùng để dịch chữ nàna là "sự hiểu biết" 
(knowledge), nhưng theo bài nay những chữ "sự hiểu biết" có phần nhẹ nhàng, không 
diễn tả đầy đủ ý nghĩa. Tuy nhiên trong tất cả những phần sau "tuệ minh sát" chỉ dùng đế 
dịch chữ "vipassanà". Khi đề cập đến những giai đoạn tuệ giác. Anh ngữ "knowledges" 
được dùng ở số nhiều để thích họp với danh từ Pàli nànànỉ. 

[2] bảy giai đoạn Thanh Lọc (visuddhi) được đề cập đến trong bài kinh "Discourse on 
the Stage Coaches số 24 của Bộ Trung A Hàm, Majjhima Nikàya, tựa đề "Rathanavinìta 
Sutta", bài kinh về "Những Trạm Xe". Một hình ảnh ngụ ngôn thuật rằng Vua Pasenadi 
đang ở Sàvatthi, có việc cần phải đi Sàketa. Bảy trạm xe liền được tố chức dài theo con 
đường từ Sàvatthi đến Sàketa. Vua dùng chiếc xe đầu tiên đế di chuyển xuyên qua đoạn 
đầu, rồi bỏ xe đó, sang qua chiếc thứ nhì đế trải qua đoạn kế, rồi chiếc xe thứ ba, thứ tư 
v.v... đế cuối cùng chiếc xe thứ bảy đưa Vua thắng vào cung điện ở Sàketa. Dựa vào câu 
chuyện trên làm kh uôn kho Ngài Buddhaghosa soạn thảo Bản Chú Giải trứ danh tựa đề 
Visuddhi Magga, Thanh Tịnh Đạo, mô tả bảy giai đoạn "thanh tịnh" đưa chúng sanh đến 
trạng thái hoàn toàn trong sạch, trí tuệ tuyệt hảo và giải thoát ra khỏi mọi hình thức kh ố 


đau phiền lụy của những kiếp sinh tồn. Bảy giai đoạn ấy là: I. Giới Tịnh, II. Tâm Tịnh, 

III. Kiến Tịnh, IV. Đoạn Nghi Tịnh, V. Đạo Phi Đạo Tri Kiến Tịnh, VI. Đạo Tri Kiến 
Tịnh, VII. Tri Kiến Tịnh. Đây là khuôn khổ sách "Thanh Tịnh Đạo" (Vỉsuddhỉ-Magga) 
của Ngài Buddhaghosa (xem bản dịch của Ngài Nyanamoli Thera, do nhà xuất bản A. 
Semage, Colombo, Sri Lanka ấn hành) 

[3] Tiến trình di động (vàyo, theo nghĩa đen là gió, không khí) là nguyên tố cuối cùng 
trong bốn nguyên tố chánh yếu (Tứ Đại) cấu thành phần vật chất, sắc. Ba nguyên tố kia là 
Đất (có tánh đặc, cứng hay mềm), Nuớc (có đặc tánh làm dính liền), và Lửa (có đặc tánh 
nóng hay lạnh). Trong tất cả các hình thức vật chất đều có đủ bốn nguyên tố nay, không 
thế thiếu một. Tứ Đại luôn luôn dính liền nhau và liên quan với nhau rất mật thiết. Tuy 
nhiên, trong một loại vật chất, thảnh phần nay có thế trội hon các thành phần kia. Nhu 
trong đất (theo nghĩa đuợc hiếu thông thuờng) thì thành phần "đất" trội hon ba thành 
phần "nuớc", "lửa", "gió". Trong nuớc thì thành phần "nuớc" trội hon v.v... nhung trong 
đất, cũng nhu trong nuớc, đều có đủ bốn thành phần. Trong sách nay, đoạn "Nguyên Tố 
Gió bên trong" hàm xúc những sinh hoạt của vật chất nhu di động, rung chuyển, gây sức 
ép, tự biếu hiện dưới hình thức luồng gió lưu thông bên trong co thế (như hoi thở), hoặc 
dưới hình thức chuyến động và gây sức ép (như sự di chuyến của tay, chân, hay một bộ 
phận nào trong thân v.v... và trở thành đối tượng của xúc giác do sức ép tạo nên) 

[4] Sự chú tâm hưÓTig về di động phồng lên xẹp xuống của bụng là lối thực hành do tác 
giả, Ngài Mahàsi Sàyadaw, đưa vào làm đề mục căn bản cho phưong pháp hành thiền 
Minh Sát. Muốn có thêm chi tiết xin xem The Heart of Buddhist Meditation, do tác giả 
Nyànaponika Thera (Rider & Co, London, 1962), trang 94 trở lên và 106. Neu chọn pháp 
Niệm Hơi Thở (ànàpànasatỉ) theo phương pháp thông thường xin xem "The Heart of 
Buddhist Meditation", trang 108 trở lên; "Mindíulness of Breathing" do tác giả 
Nyanamoli Thera (Buddhist Publication Society, Kandy) 

[5] Theo Phật Giáo (Abhỉdhamma, Vi Diệu Pháp), ta chỉ có thế cảm xúc ba nguyên tố đất, 
lửa và gió trong phần vật chất (sắc), mà không thế tiếp nhận nguyên tố Nước, dầu ở trong 
những sự vật ở chất lỏng. Cảm xúc của ta khi đụng vào nước là do ba nguyên tố đất, lửa, 
gió. 

[6] "Sáu cửa" là một lối diễn đạt bằng hình ảnh sáu giác quan (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
và ý) vì đó là sáu đường lối tiếp xúc với trần cảnh. 

[7] "... đã nhìn thấy Giáo Pháp, đã đến Giáo Pháp ..." Sự phối họp danh từ thường 
được dùng trong những bài Kinh (Sutta) của Đức Phật liên quan đến những vị đã chứng 
đắc giai đoạn đầu tiên trên con đường của chư Thánh, tức Nhập Lưu, Nhứt Lai hay Bất 
Lai. Xem chú thích số 33. Danh từ Dhamma (Pháp) ở đây là Niết Bàn. 

[ 8 ] 


I. Ngũ Giới, năm giới dành cho tất cả những người Phật tử cư sĩ là kiêng cử: 1 . 
sát sanh, 2. trộm cắp, 3. tà dâm, 4. vọng ngữ, và 5. dùng chất say. 



II. Tám giới, hay Bát Quan Trai Giới, là kiêng cử: 1. sát sanh, 2. trộm căp, 3. tât 
cả mọi hình thức thông dâm, 4. vọng ngữ, 5. dùng chất say, 6. ăn vật thực từ đúng 
ngọ đến sáng ngày hôm sau, 7. tránh không (a) múa, hát, dờn kèn. hay xem múa, 
hát, dờn kèn, (b) trang điếm, dùng tràng hoa, xức dầu thơm v.v... 8. nằm giuờng 
cao, đẹp, sang trọng. Nguời Phật tử có tâm đạo nhiệt thành thọ tám giới nay trong 
những ngày Mồng Một, Rằm hoặc các ngày giới khác, nhiều hay ít ngày trong 
tháng, tùy theo uớc nguyện của mình. 

III. Thập Giói, dành cho các thầy sa-di, hoặc vị cu sĩ nào uớc nguyện thọ trì, 
gồm: từ giới (1) đến giới (6) giống nhu tám giới. Giới thứ 7. múa hát dờn kèn 
hoặc xem múa hát dờn kèn, 8. không trang điếm, dùng tràng hoa, xức dầu thơm 
v.v... 9. không nằm giuờng cao, đẹp, sang trọng và 10. không nhận vàng, bạc, 
hoặc tiền v.v... 

[9] Trong Tứ Thanh Tịnh Giới, phần đầu giống nhu muời giới của sa-di. Ba phần kia là: 
thu thúc lục căn, chánh mạng trong sạch và giới hạnh trong sạch liên quan đến các nhu 
cầu thiết yếu của một nhà su nhu vật thực, chỗ ở, y, và thuốc men. 

[10] Tâm Định (samàdhĩ) là trạng thái tâm vững chắc đuợc giữ chặt chẽ không lay 
chuyến {"sam" + căn "dha'% cột chắc tâm vào một đối tuợng duy nhất. Tâm Định có thế 
đuợc phân biệt ở ba mức độ là 1 . khanỉka samàdhỉ, tạm định, chỉ tạm thời "định" trong 
một thời gian ngắn, 2. upacàra samàdhỉ, cận định, mức độ an trụ đã đến gần tâm "Định" 
nhung chua vững chắc, và 3. appanà samàdhi, toàn định. Đây là tâm vững chắc an trụ, 
không lay chuyến, nhung còn là loại tâm thuộc về Dục Giới ( kàmàvacara •), trong khi đó 
các tầng Thiền (ịhànas) thuộc về sấc giới (rùpàvacara) hay vô sắc giới (arùpàvacara) . 

[11] Ngũ uẩn thủ, nhóm năm khối đối tuợng của sự bám níu, là: 1. sắc, 2. thọ, 3. tuởng, 
4. hành, 5. thức. 

[12] Cũng đuợc gọi là sukkha-vipassanà-yànika 

[13] Theo đặc tánh của nó, trong ý nghĩa, "theo bản chất thật sự và cơ năng của nó." 

[14] Pháp hành này nhằm "khai triển tuệ giác bằng cách trực tiếp chứng nghiệm" 
(paccakkhanàna) . Hành giả huớng tâm niệm vào những tiến trình danh và sắc bên trong 
mình. Vì lẽ ấy nơi đây nhấn mạnh vào điếm "trong cuộc sống liên tục hằng ngày của 
mình", có nghĩa là hành giả liên tục quán niệm các tiến trình danh và sắc bên trong chính 
mình, về sau, khi đã viên mãn trực tiếp chứng nghiệm tiến trình danh và sắc bên trong, 
hành giả sê huớng sự chú niệm vào những tiến trình bên ngoài, bằng cách suy diễn 
(anumàna). Xem trong kinh Tứ Niệm Xứ. Satipatthàna Sutta, lặp đi lặp lại đoạn "quán 
chiếu thân v.v... bên ngoài" 

[15] Ghi nhận, là danh từ then chốt trong bản khái luận nay. Động từ Pàli tương đương 
sallakkhetỉ (sam-ỉakh) mà chữ nay được phiên dịch có nghĩa, 'ghi nhận một cách rõ ràng’, 
quan sát, quán xét, ghi nhận. Do đó, danh từ ghi nhận được chọn, đồng nghĩa với sự 'chú 
tâm suông’, trơ trọi, hoàn toàn tách rời xa khỏi mọi suy tư, tưởng tượng hay hồi nhớ. 



Danh từ nầy được dùng trong quyển "The Heart of Buddhist Meditation" (London, 1962, 
Rider & Co). 

[16] Bản Phụ Chú Giải kinh Brahmajàla giải thích như sau: Trong bản chất thật sự của 
những sự vật (paramattha-dhamma), tức theo chân đế, có hai đặc tánh: đặc tánh cá biệt 
và đặc tánh tống quát. Hiếu biết đặc tánh cá biệt là "hiếu biết qua sự chứng nghiệm" 
(paccakkhana-nàna, hiếu biết do chứng nghiệm), trong khi hiểu biết đặc tánh tống quát là 
"hiếu biết qua sự diễn đạt" (anumàna-nàna) . Thí dụ như hiếu biết những đặc tánh cá biệt 
của Nguyên Tố Di Động (vàyo-dhàtu, tức nguyên tố Gió), bản chất của nó là nâng đỡ, co 
năng của nó là di động, còn đặc tánh tống quát là vô thường v.v... 

[17] Ba cụm từ in bằng chữ nghiêng (bủn chất nâng đỡ, cơ năng chánh yếu, và sự biếu 
hiện của nguyên tố Di Dộng) là cách định nghĩa tiêu chuấn được dùng trong những bản 
chú giải Phạn ngữ và trong sách Thanh Tịnh Đạo, Trong trường họp các hiện tượng tâm 
linh thì có thêm vào lối định nghĩa thứ tư là "nhân duyên kế cận" (padatthàna) . Thí dụ 
như định nghĩa của Nguyên Tố Di Động (tức nguyên tố Gió) trong sách Thanh Tịnh Đạo 
(bản dịch của Nànamoli Thera trang 399) 

[18] "Tâm Tịnh" là tâm an trụ trong trạng thái Toàn Định hoặc Cận Định (xem chú giải 
số 10). Trong hai trạng thái định nay tâm tạm thời được thanh lọc, không còn bị năm 
pháp Triền Cái gây trở ngại trên con đường tiến bộ tinh thần (xem chú giải số 20) 

[19] Những "đề mục khác " cũng có thế cùng thuộc trong một diễn biến, thí dụ như 
trạng thái phồng lên xẹp xuống luôn luôn tiếp diễn của bụng. 

[20] Có năm Chưóng Ngại Tinh Thần ( nìvarana , pháp triền cái) gây trở ngại cho sự chú 
tâm là: 1. tham dục, 2. oán ghét, 3. hôn trầm dã dượi., 4. phóng dật lo âu, và 5. hoài nghi. 
Muốn có thêm chi tiết xin đọc "The five Mental Hindrances and their Conquest" do tác 
giả Nyanaponika Thera (TheWheel, số 27, Buddhist Publication Society, Kandy) 

[21] Mức độ "cùng tột" nầy là giai đoạn "Tri Kiến Tịnh" của Thanh Tịnh Đạo. Xem 
Chú Giải số 41 và đoạn đầu Chuông XXI sách Visuddhi Magga. 

[22] Đoạn nay trích dịch từ sách The Way of Mindỷulness của tác giả Soma Thera (ấn bản 
lần thứ 3, Kandy 1967) trang 104, noi đây những danh từ "access concentration" (tạm 
định) hàm ý "partial absorption", (an trụ từng phần) được dùng. 

[23] Phát sanh trong khi hành thiền vắng Lặng. 

[24] Đây là tâm hoàn toàn an trụ mà hành giả thành tựu khi bước vào Thánh Đạo và 
Thánh Quả. 

[25] Trong Bản Chú Giải Bài Kinh thứ 111, Anupada Sutta, của bộ Majjhima Nikàya, 
Trung A Hàm. 



[26] Sách Visuddhi Magga nói rằng cả hai cụm từ "minh sát quy nạp" và "thấu đạt 
từng nhóm" đều cùng là tên của một loại tuệ Minh Sát. Theo bản chú giải của Visuddhi 
Magga, sách Paramattha Maiỳusà, cụm từ "minh sát quy nạp" đuợc dùng ở Tích Lan, 
còn cụm từ "thấu đạt từng nhóm" thì đuợc dùng ở Ân Độ. 

[27] Mười Ô Nhiễm Của Tuệ Minh Sát (i vipassanùpakkilesa ), đầu tiên được đề cập đến 
trong sách Patisambhidà Magga (PTS, tập 11, trang 100) và sau đó được giải thích trong 
sách Visuddhi Magga, Thanh Tịnh Đạo (do Ngài Nànamoli Thera phiên dịch, trang 739). 
Đây là mười ấn chứng phát sanh khi hành giả đạt đến Tuệ Sanh Diệt. Mười ấn chứng nay 
vốn là thiện pháp, nhưng nếu không thận trọng hành giả có thế lầm tưởng rằng mức độ 
tiến bộ khá cao nay là Thánh Quả rồi phát tâm ưa thích và luyến ái, thì nó trở thành 
chướng ngại (hay ô nhiễm) trên con đường thành tựu Tuệ Minh Sát. 

[28] Năm loại phỉ lạc ipìtỉ) được đề cập đến trong sách Thanh Tịnh Đạo là: 1. phỉ lạc 
chút ít, không quan trọng như rởn óc, mát mẻ v.v... 2. phỉ lạc tạm thời, chỉ phát sanh 
trong chốc lát cảm nghe như có kiến bò trong mình hay ruồi bu v.v... rồi dứt, 3. cảm nghe 
như nước tràn ngập, sóng vỗ vào mình v.v... 4. cảm nghe nhẹ nhàng, có khi thân hỏng lên 
khỏi tọa cụ, 5. cảm nghe trạng thái mát mẻ thấm nhuần cùng khắp châu thân. 

[29] Đoạn nay đề cập đến sáu cặp những yếu tố liên quan với phấm chất của các sinh 
hoạt tâm linh mà theo Vi Diệu Pháp, có mặt trong tất cả các loại tâm thiện, mặc dầu ở 
mức độ khác nhau. Cặp đầu tiên là trạng thái an tĩnh của tâm vuông và các tâm sở đồng 
phát sanh. Năm cặp khác là những loại tâm ít nhiều liên quan đến trạng thái nhẹ nhàng, 
nhu thuận (mềm dẽo, không thô cứng), thích ứng (có đặc tánh tiêu trừ trạng thái không 
dùng được như tham ái, oán ghét, hoài nghi), tinh luyện (có đặc tánh tiêu trừ trạng thái 
ưong yếu), và chánh trực (ngay thắng, không quanh co), cùng với những tâm sở đồng 
phát sanh. Muốn có thêm chi tiết đọc Abhỉdhamma Studies, tác giả Nyanaponika Thera 
(ấn bản thứ nhì, Buddhist Publication Society), trang 8 1 trở lên. 

[30] Sáu loại chướng ngại tâm linh nay bị loại trừ do sáu cặp những yếu tố trên (được đề 
cập ở chú giải số 29 và những câu kế tiếp trong bài) 

[31] "Không có sinh hoạt nào khác", đoạn nay hàm ý là không có suy tư, tưởng tượng, 
hồi nhớ v.v... chỉ nhất tâm chú niệm, có ghi nhận suông. 

[32] "Hưó’ng tâm về", ở đây là giai đoạn so khởi trong lộ trình tiến triển của một tư 
tưởng, giai đoạn "hướng về" đối tượng. Nói cách khác, đây là chặp tư tưởng "ý môn 
hướng tâm" trong lộ trình tâm, như được phân tích trong Vi Diệu Pháp. 

[33] Đạo và Quả Siêu Thế là các tầng Thánh: Nhập Lưu, Nhứt Lai, Bất Lai, A La Hán. 
Khi thành tựu tầng thứ nhứt, Đạo và Quả Nhập Lưu, chỉ còn tái sanh tối đa là bảy lần. 

[34] Khái niệm về hình thể (santhàna pannattĩ). Hai loại khái niệm kia là khái niệm về 
cá thế, tức do sự liên tục tiếp diễn (continuity) của chuỗi dài những hiện tượng, ta có khái 
niệm về một cá nhân (santati pannattỉ ), và khái niệm tống hợp ( sammùha pannattĩ), phát 
sanh do sự cấu hợp thành nhóm (agglomeration) của những hiện tượng. 



[35] "ý niệm về những tánh chất đặc biệt của nó", câu nầy giải rộng ý nghĩa của danh 
từ Pàli nỉmỉtta được dùng ở đây, có nghĩa dấu hiệu, ký hiệu, tánh chất đặc biệt, hình ảnh 
hay ý niệm đặc biệt. 

[36] "Với những hình thể đặc thù cấu thành n ó" (sa-vỉggaha) : rõ ràng, đặc biệt (vi-) có 
thế nắm lấy (gaha) hình thế của một vật. 

[37] Trạng thái kinh sợ, bhay-upatthàna. Danh từ "bhaỵa" ở đây hàm xúc cả hai sắc thái 
— chủ quan và khách quan — của sự kinh sợ. Hành giả cảm nghe sợ hải (sắc thái chủ 
quan), và mối hiểm họa đáng kinh sợ của đối tượng (sắc thái khách quan). 

[38] Điếm nay hàm xúc những tuệ giác được trình bày trong đoạn tới (từ tuệ thứ 7 đến 
tuệ 1 1) 

[39] Nỉrojà theo nghĩa đen là không có bản chất dinh dưỡng 

[40] Tuệ Đưa Vưọ’t Lên, theo sách Thanh Tịnh Đạo, Vissuddhi Magga, là mức độ phát 
triển tuyệt đỉnh của tuệ minh sát, và giống y hệt như ba tuệ: Xả Hành, Muốn Giải Thoát 
và Quán Chiếu Trở Lại. Được gọi là "Đưa Vượt Lên" bởi vì từ sự quán chiếu các pháp 
hữu vi, tuệ nay vượt trối lên đến Thánh Đạo, lấy Niết Bàn làm đối tượng. 

[41] Tuệ Thuận Thứ. Theo sách Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga) Tuệ Thuận Thứ 
được gọi như vậy vì nó sanh khởi điều hòa và thuận chiều theo những trạng thái tâm 
trước và trạng thái tâm sau kế liền đó. Tự nó thuận chiều theo tám tuệ minh sát trước đó 
cùng với những co năng cá biệt của từng tuệ giác và thuận chiều theo ba mưoi bảy Phấm 
Trợ Đạo (cũng gọi là Bồ Đe Phần, hay ba mưoi bảy yếu tố của sự giác ngộ) tiếp theo sau. 

[42] Tuệ Chuyển Tánh ( Gotrabhu nàna), đúng theo nghĩa từng chữ, là tuệ giác của 
người đã trở thành một (phần tử) trong huyết thống "gotra" . Vị hành giả đã đạt đến tầng 
nay bỏ lại phía sau giai đoạn tại thế, và bước vào dòng dõi của hàng Thánh Nhân, tức Tu 
Đà Huờn v.v... Đen đây tuệ minh sát đã chín mùi đầy đủ đế nhập vào Thánh Đạo và 
Thánh Quả. Tuệ Chuyên Tánh chỉ phát sanh trong một chặp tư tưởng, và không còn trở 
lại, bởi vì tức khắc sau đó chặp tâm Đạo Tuệ liền phát sanh. 

[43] Đạo Tuệ, Magga Nàna, là tuệ giác có liên quan đến bốn Thánh Đạo: Tu Đà Hườn 
Đạo, Tư Đà Hàm Đạo v.v... Noi đây, trong đoạn nay, chỉ hàm xúc Tu Đà Huờn Đạo. 

Cũng như Tuệ Chuyến Tánh, Đạo Tuệ chỉ tồn tại trong một chặp tư tưởng, và tức khắc 
sau đó liền phát sanh Quả Tuệ. Quả Tuệ là hậu quả tức khắc của Đạo Tuệ, có thế lặp đi 
lặp lại nhiều lần (trong khi ấy Đạo Tuệ chỉ phát sanh một lần duy nhất), và cũng có thế 
tùy theo ý muốn của hành giả mà phát sanh, bằng cách "Chứng Quả". 

[44] Đoạn nay có nghĩa là giờ đây Niết Bàn đã trở thảnh đối tượng được trực tiếp chứng 
nghiệm chớ không còn là một khái niệm do tưởng tượng tạo nên. 



[45] Tuệ Duyệt Xét Ô NhiễmTrở Lại vần còn, cho đến tầng A La Hán, tầng Thánh mà 
kh i thành tựu, đã tận diệt tất cả mọi nhiễm ô. Không nhất thiết, nhưng ô nhiễm vẫn còn 
có thể kh ởi sanh trong ba tầng Thánh đầu tiên (Tu Đà Huờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm). 

[46] Xem Chú Giải số 43 

[47] Ngũ căn là: tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Muốn có thêm chi tiết 
xin đọc The Way ofWỉsdom, tác giả Edward Conze (The Wheel số 65/66, Buddhist 
Publication Society, Kandy) 



5. Kinh Đại Niệm Xứ 


Thiên sư u Silananda 
Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt 

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATỎ SAMMASAMBUDDHASSA 
Con xin thành kính đảnh lề Đức Thế Tôn, 

Ngài là Bậc Alahán cao thượng, Đấng Chánh Biến Tri 


Tôi nghe như vầy. 


Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ở tại xứ Kuru. xứ này có một thị 
trấn tên là Kamma-sadamma. Tại đó, Đức Phật đã dạy các thầy 
tỳ khứu như vầy: "Này các thầy tỳ khứu", và các thầy tỳ khứu 
thưa: "Xin vâng, Bạch thế Tôn", và Đức Thế Tôn đã nói như sau: 

Đây là con đường duy nhất để thanh lọc ( tâm ) chúng sanh, 
chấm dứt to âu phiền muộn, uất ức than khóc, diệt khổ thân và 
khổ tâm , đạt Thánh Đạo và Giác ngộ Niết Bàn. Đó là Tứ Niệm 
Xứ. 


Bốn cách quán sát hay bốn Niệm xứ đó là gì ? 

Này các thầy Tỳ khưu, ở đây, (trong lời dạy này), Tỳ khưu 
quán sát thân trong thân , tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để 
loại bỏ mọi tham ái và ưu phiên (sân hận) trong cõi đời. Thầy tỳ 
khưu quán sát thọ trong thọ, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm 
để loại trừ mọi tham ái và ưu phiền (sân hận) trong cõi đời. 

Thầy tỳ khưu quán sát tâm trong tâm , tinh cần tinh giác và 
chánh niệm để loại trừ mọi tham ái và ưu phiền (sân hận) trong 
cõi đời. Thầy tỳ khưu quán sát pháp trong pháp, tinh cần, tỉnh 
giác và chánh niệm để loại trừ mọi tham ái và ưu phiền (sân 
hận) trong cõi đời. 

I. Quán sát thân trong thân 

A. Chánh niệm hơi thở 

Và, này các thầy tỳ khưu, như thế nào tỳ khưu quán sát thân 
trong thân? Này các thầy tỳ khưu, ở đây, tỳ khưu đi vào trong 
khu rừng, đến dưới cội cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng, ngôi 
xếp bằng, giữ lưng thẳng, chánh niệm vào đề mục hành thiền. 
Chánh niệm, tỳ khưu thở vào, chánh niệm , tỳ khưu thở ra. " 

Thở vào một hơi dài, thầy tỳ khưu biết: "tôi thở vào dài"; thở 
ra một hơi dài, thầy tỳ khưu biết "tôi thở ra dài". 


Thở vào một hơi ngắn, thầy tỳ khưu biết: "tôi thở vào ngắn". 
Thở ra một hơi ngắn , thầy tỳ khưu biết: "tôi thở ra ngắn". 

"Nhận thức rõ toàn thể hơi thở vào (khởi đầu, kéo dài và 
chấm dứt), tôi sẽ thở vào", thầy tỳ khưu tinh tấn như vậy 
(nghĩa /à thầy tỳ khưu tự huấn luyện như vậy). "Nhận thức rõ 
toàn thể hơi thở ra (khởi đầu, kéo dài và chấm dứt), tôi sẽ thở 
ra, thầy tỳ khưu tinh tấn như vậy. 


An tịnh thân hành (an tịnh hơi thở vào thô tháo nhân duyên 
bởi thằn), tôi sẽ thở vào , Tỳ khứu tinh tấn như vậy. An tịnh thần 
hành (an tịnh hơi thở ra thô tháo nhân duyên bởi thân), tôi sẽ 
thở ra, Tỳ khứu tinh tấn như vậy. 

(Theo chú giải câu này có nghĩa: Khi thở vào trở nẽn an tịnh, vi tế 
khó thấy, khó ghi nhận. Thầy Tỳ kheo phải cố gắng chú tâm và tinh 
tấn nhiều hơn để thấy rõ. Khi hơi thở ra trở nên an tịnh, vi tế khó thấy, 
khó ghi nhận. Thầy Tỳ kheo phải cố gắng chú tâm và tinh tấn nhiều 
hơn để thấy rõ) 

Như một người thợ tiện rành nghề và học trò của ông ta khi 
quay một vòng dài thì biết rằng: "tôi quay một vòng dài", khi 
quay một vòng ngắn thì biết rằng: "tôi quay một vòng ngắn ". 
Cũng vậy, Tỳ khưu khi thở vào một hơi dài biết rằng: "tôi thở 
vào dài", Tỳ khưu khi thở ra một hơi dài biết rằng: "tôi thở ra 
dài", Tỳ khưu khi thở vào một hơi ngắn biết rằng: "tôi thở vào 
ngắn", Tỳ khưu khi thở ra một hơi ngắn biết rằng: "tôi thở ra 
ngắn". "Nhận thức rõ toàn thể hơi thở vào" (khởi đầu, kéo dài 
và chấm dứt) tôi sẽ thở vào, thầy tỳ khưu tinh tấn như vậy 
(nghĩa /à thầy tỳ khưu tự huấn luyện như vậy). "Nhận thức rõ 
toàn thể hơi thở ra" (khởi đầu, kéo dài và chấm dứt) tôi sẽ thở 
ra, thầy tỳ khưu tinh tấn như vậy. "Tinh tấn chú tâm vào hơi thở 
lúc hơi thở trở nên vi tế khi thở vào ", tỳ khưu thở vào. "Tinh tấn 
chú tâm vào hơi thở lúc hơi thở trở nên vi tế khi thở ra", tỳ khưu 
thở ra. 

Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu 
quán sát thân trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong 
nội thân và ngoại thân. 

Tỳ khưu quán sát yếu tô' sinh khởi (sự sinh khởi) của toàn 
thể hơi thở, hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) 
của toàn thể hơi thở, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và 
diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của toàn thể hơi thở. 

Hoặc Tỳ khưu chỉ thuần chánh niệm trên toàn thể hơi thở 
mà thoi 

(Chỉ có hơi thở, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá 
nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã vv...) 

Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển trí tuê và chánh niêm về sau. 



Tỳ khưu không tham ái và tà kiến để khỏi lệ thuộc hay bám 
níu vào bất cứ vật gì trên đời. 

Tỳ khứu không dính mắc vào bất cứ gì trên thế gian hợp 
thành do ngũ uẩn thủ. 

Như vậy, này các thầy Tỳ khứu, Tỳ khứu quán sát thân trong 
thân. 

B. Các tư thế của thân 

Lại nữa, này các thầy tỳ khứu, khi đang đi tỳ khứu biết "tôi 
đang đi", khi đang đứng ty khứu biết "tôi đang đứng", khi đang 
ngôi tỳ khứu biết "tôi đang ngôi", khi đang nằm tỳ khứu biết 
"tôi đang nằm", hoặc khi cơ thể làm gì tỳ khứu biết cơ thể như 
vậy. 

Như thế, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu 
quán sát thân trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong 
nội thân và ngoại thân. 

Tỳ khưu quán sát yếu tô' sinh khởi (sự sinh khởi) của thân 
hay tỳ khưu quán sát yếu tô' diệt tận (sự diệt tận) của thân , 
hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi 
và sự diệt tận) của thần. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng " chỉ có thân mà thôi" 

(Nghĩa là chi thuần chánh niệm trên thần mà thôi) 

(Chỉ có thân không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá 
nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã V..V...) 

Và sự chánh niệm này được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển chánh niệm về sau. 

Tỳ khưu không tham ái và tà kiến để khỏi bị lệ thuộc hay 
bám níu vào bất cứ vật gì trên đời. 

Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thê' gian do 
ngũ uẩn hợp thành. 

Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong 
thân. 


c. Chánh niệm và tỉnh giác 

Lại nữa, này các thầy Tỳ khứu, Tỳ khứu tinh giác trong khi đi 
tới, đi lui. Tỳ khứu tỉnh giác khi nhìn thẳng tói trưóc và khi nhìn 
sang hai bên. Tỳ khứu tinh giác trong khi co tay hay duỗi tay. 

Tỳ khứu tinh giác khi mặc y tăng già lê và các y khác, và trong 
khi mang bát. Tỷ khứu tỉnh giác trong khi ăn, uống, nhai, mút. 
Tỳ khứu tinh giác trong khi đại tiện, tiểu tiện. Tỳ khứu tỉnh giác 
trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng và im lặng. 

Như vậy, tỳ khứu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khứu 
quán sát thân trong ngoại thân hay tỳ khứu quán sát thân trong 
nội thân và ngoại thân 

Tỳ khứu quán sát yếu tô' sinh khởi (sự sinh khởi) của thân 
hay tỳ khứu quán sát yếu tô' diệt tận (sự diệt tận) của thần, 
hoặc tỳ khứu quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi 
và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khứu chánh niệm rằng " chỉ có thân mà thôi" (nghĩa 
/à chi thuần chánh niệm trên thân mà thôi) 

(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá 
nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã V.V..) 

Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khứu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc 
vào bất cứ vật gì. 


Tỳ khứu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thê' gian do 
ngũ uẩn hộp thành. 

Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong 
thân. 

D. Quán sát thân ô trưỢc 

Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát trên cơ thế 
này từ gót chân trở lên và từ đinh tóc trở xuống bao bọc bởi da 
và đầy các loại bất tịnh khác nhau. Trong cơ thể này có: 


- Tóc, lông, móng, răng, da 

- Thịt, gân, xương, tủy, thận 

- Tim, gan, ruột, lá lách, phổi 

- Phèo, bao tử, thực phẩm chưa tiêu, phẩn, óc 

- Mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mõ 

- Nước mắt, nưóc mõ (huyết tương), nước miếng, nước mũi, 
nước khớp xương, nước tiểu. 

Như một túi có hai miệng chứa đầy các loại hạt như lúa 
rừng, lúa, đậu xanh, đậu bò, mè, gạo lức. Một người mắt tốt đổ 
túi ra xem xét: "Đây là lúa rừng, đây là lúa, đây là đậu xanh, 
đây là đậu bò, đầy là mè, đây là gạo lức. " Cũng vậy, này các 
thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát trên cơ thể này từ gót chân trở 
lên và từ đinh tóc trở xuống bao bọc bởi da và đầy các loại bất 
tịnh khác nhau. Trong cơ thể này có: 

Tóc, lông, móng, răng, da ,thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, 
gan, ruột, lá lách, phổi, phèo, bao tử, thực phẩm chưa tiêu, 
phẩn, óc, mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mõ, nước mắt, nước mõ 
(huyết tương), nước miếng, nước mũi, nước khớp xương, nước 
tiểu. 

Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu 
quán sát thân trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong 
nội thân và ngoại thân. 

Tỳ khưu quán sát yếu tô' sinh khởi (sự sinh khởi) của thân 
hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của thân, 
hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi 
và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng "chi có thần mà thôi" (nghĩa 
là chỉ thuần chánh niệm trên thân mà thôi) 

(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá 
nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã V.V..) 

Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc 
vào bất cứ vật gì. 



Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ vật gì trên thê' gian do 
ngũ uẩn hdp thành này. 

Như vậy, này các thầy Tỳ khứu, Tỳ khứu quán sát thân trong 
thân. 

E. Quán sát tứ đại 

"Lại nữa, này các thầy tỳ khứu, tỳ khứu quán sát chính thân 
thể nầy 

vị thê' và sự sử dụng đối vói tứ đại. Trong thần này có địa 
đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại (đất, nước, lửa, gió). 

Như một người đô tể thiện nghệ hay học trò của người này 
giết một con bò và xẻ ra nhiều phần, ngôi ở ngã tư đường. Cũng 
vậy, nầy các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát chính thân thể này 
vê phần tứ đại: Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và 
phong đại (đất, nước, lửa, gió)." 

Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu 
quán sát thân trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong 
nội thân và ngoại thân 

Tỳ khưu quán sát yếu tô' sinh khởi (sự sinh khởi) của thân 
hay tỳ khưu quán sát yếu tô' diệt tận (sự diệt tận) của thân , 
hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi 
và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng " chỉ có thân mà thôi" (nghĩa 
là chi thuần chánh niệm trên thân mà thôi) 

(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá 
nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã V.V..) 

Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc 
vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thê' gian do 
ngũ uẩn hộp thành này. 


Như vậy, này các thầy Tỳ khứu, Tỳ khứu quán sát thân trong 
thân. 

F. Chín đề mục quán sát Tử thi 

1. Lại nữa, này các thầy tỳ khứu, khi thầy tỳ khứu thấy tử 
thi, chết một ngày, hai ngày hay ba ngày, trương phình, màu 
xanh , rã mục, vất trong nghĩa địa, thầy tỳ khưu áp dụng tri 
giác (tưởng) này vào chính cơ thể mình: "Thật vậy, cơ thể này 
(của ta) cũng có cùng bản chất như thế, nó sẽ trở nên như vậy, 
không thể nào thoát khỏi đặc tính đó ". 

Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu 
quán sát thân trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong 
nội thân và ngoại thân. 

Tỳ khưu quán sát yếu tô' sinh khởi (sự sinh khởi) của thân 
hay tỳ khưu quán sát yếu tô diệt tận (sự diệt tận) của thân , 
hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi 
và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng "chỉ có thân mà thôi" (nghĩa 
là chỉ thuần chánh niệm trên thần mà thôi) 

(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá 
nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã V.V..) 

Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc 
vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thê' gian do 
ngũ uẩn hợp thành này. 

Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong 
thân. 

2. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi thầy tỳ khưu thấy tử thi 
vất bỏ trong nghĩa địa bị quạ, diều hâu, kên kên... chó , báo, 
cọp, chồn ăn và bị đục khoét bởi dòi, thầy tỳ khưu bèn áp dụng 
sự quán sát vào chính cơ thể mình như sau: "Thật vậy, cơ thể 


này (của ta) cũng có cùng đặc tính như vậy, nó cũng sẽ trở nên 
như cơ thể kia và không vượt ra ngoài đặc tính đó được. " 


Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thần hay tỳ khưu 
quán sát thân trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong 
nội thân và ngoại thần. 

Tỳ khưu quán sát yếu tô' sinh khởi (sự sinh khởi) của thân 
hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của thân , 
hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi 
và sự diệt tận) của thần. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng "chỉ có thân mà thôi" (nghĩa 
/à chi thuần chánh niệm trên thần mà thôi) 

(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá 
nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã V.V..) 

Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc 
vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thê' gian do 
ngũ uẩn hợp thành này. 

Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong 
thân. 


3. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi thầy tỳ khưu thấy Tử 
thi vất bỏ trong nghĩa địa chỉ còn lại xương nối nhau bởi gân với 
chút ít thịt dính vào đó, thầy tỳ khưu bèn áp dụng sự quán sát 
vào chính cơ thể mình như sau: "Thật vậy, cơ thể này (của ta) 
cũng có cùng đặc tính như vậy, nó cũng sẽ trở nên như cơ thể 
kia và không vượt ra ngoài đặc tính đó được. " 

Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu 
quán sát thân trong ngoại thần hay tỳ khưu quán sát thân trong 
nội thân và ngoại thân. 

Tỳ khưu quán sát yếu tô' sinh khởi (sự sinh khởi) của thân 
hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của thân , 



hoặc tỳ khứu quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi 
và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khứu chánh niệm rằng "chi có thân mà thôi" (nghĩa 
là chi thuần chánh niệm trên thần mà thôi) 

(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá 
nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã V.V..) 

Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển trí tuệ và chánh niệm vê sau. 


Tỳ khứu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc 
vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khứu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thê' gian do 
ngũ uẩn hợp thành này. 

Như vậy, này các thầy Tỳ khứu, Tỳ khứu quán sát thân trong 
thân. 


4. Lại nữa, này các thầy tỳ khứu, khi thầy tỳ khứu thấy tử thi 
vất bỏ trong nghĩa địa chi còn lại xương nối liền bởi gân, bê bết 
máu, không thịt, thầy tỳ khưu bèn áp dụng sự quán sát vào 
chính cơ thể mình như sau: "Thật vậy, cơ thể này (của ta) cũng 
có cùng đặc tính như vậy, nó cũng sẽ trở nên như cơ thể kia và 
không vượt ra ngoài đặc tính đó được. " 

Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu 
quán sát thân trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong 
nội thân và ngoại thân. 

Tỳ khưu quán sát yếu tô' sinh khởi (sự sinh khởi) của thân 
hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của thân , 
hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi 
và sự diệt tận) của thần. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng "chỉ có thân mà thôi" (nghĩa 
là chi thuần chánh niệm trên thần mà thôi) 

(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá 
nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã V.V..) 



và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khứu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc 
vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khứu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do 
ngũ uẩn hợp thành này. 

Như vậy, này các thầy Tỳ khứu, Tỳ khứu quán sát thân trong 
thân. 


5. Lại nữa, này các thầy tỳ khứu, khi thầy tỳ khứu thấy tử thi 
vất bỏ trong nghĩa địa chi còn lại xương nối liền bởi gân, không 
thịt, không máu, thầy tỳ khưu bèn áp dụng tri giác này vào 
chính cơ thể mình: "Thật vậy, cơ thể này (của ta) cũng có cùng 
đặc tính như vậy, nó cũng sẽ trở nên như cơ thể kia và không 
vượt ra ngoài đặc tính đó được. " 

Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu 
quán sát thân trong ngoại thần hay tỳ khưu quán sát thân trong 
nội thân và ngoại thân 

Tỳ khưu quán sát yếu tô' sinh khởi (sự sinh khởi) của thân 
hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của thân , 
hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi 
và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng "chi có thân mà thôi" (nghĩa 
là chi thuần chánh niệm trên thần mà thôi) 

(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá 
nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã V.V..) 

Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc 
vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thê' gian do 
ngũ uẩn hợp thành này. 



Như vậy, này các thầy Tỳ khứu, Tỳ khứu quán sát thân trong 
thân. 


6. Lại nữa, này các thầy tỳ khứu, khi thầy tỳ khứu thấy tử thi 
vất bỏ trong nghĩa địa chỉ còn lại xương rời rã, rãi rác khắp nơi: 
đây là xương tay, đây là xương chân , xương cằm, xương vế, 
xương đùi, xương sống và sọ, thầy tỳ khưu bèn áp dụng sự 
quán sát vào chính cơ thể mình như sau: "Thật vậy, cơ thể này 
( của ta ) cũng có cùng đặc tính như vậy, nó cũng sẽ trở nên như 
cơ thể kia và không vượt ra ngoài đặc tính đó được. " 

Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu 
quán sát thân trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong 
nội thân và ngoại thân 

Tỳ khưu quán sát yếu tô' sinh khởi (sự sinh khởi) của thân 
hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của thân , 
hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi 
và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng "chỉ có thân mà thôi" (nghĩa 
là chỉ thuần chánh niệm trên thân mà thôi) 

(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá 
nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã V.V..) 

Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc 
vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thê' gian do 
ngũ uẩn hợp thành này. 

Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong 
thân. 


7. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi thầy tỳ khưu thấy Tử 
thi vất bỏ trong nghĩa địa chỉ còn lại xương trơ bạc màu như vỏ 
sò ốc, thầy tỳ khưu bèn áp dụng sự quán sát vào chính cơ thể 
mình như sau: "Thật vậy, cơ thể này (của ta) cũng có cùng đặc 
tính như vậy, nó cũng sẽ trở nên như cơ thể kia và không vượt 
ra ngoài đặc tính đó được. " 



Như vậy, tỳ khứu quán sát thân trong nội thần hay tỳ khứu 
quán sát thân trong ngoại thần hay tỳ khứu quán sát thân trong 
nội thân và ngoại thân. 

Tỳ khứu quán sát yếu tô' sinh khởi (sự sinh khởi) của thân 
hay tỳ khứu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của thân, 
hoặc tỳ khứu quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi 
và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khứu chánh niệm rằng "chỉ có thân mà thôi" (nghĩa 
là chi thuần chánh niệm trên thần mà thôi) 

(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá 
nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã V.V..) 

Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khứu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc 
vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khứu không dính mắc vào bất cứ đĩêu gì trên thế gian do 
ngũ uẩn hợp thành này. 

Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong 
thân. 

8. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi thầy tỳ khưu thấy Tử 
thi vất bỏ trong nghĩa địa chỉ còn những xương cũ trên một 
năm, nằm thành đống, thầy tỳ khưu bèn áp dụng sự quán sát 
vào chính cơ thể mình như sau: "Thật vậy, cơ thể này (của ta) 
cũng có cùng đặc tính như vậy, nó cũng sẽ trở nên như cơ thể 
kia và không vượt ra ngoài đặc tính đó được. " 

Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu 
quán sát thân trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong 
nội thân và ngoại thân 

Tỳ khưu quán sát yếu tô' sinh khởi (sự sinh khởi) của thân 
hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của thân , 
hoặc tỳ khưu quán sát yếu tô’ sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi 
và sự diệt tận) của thân. 



Hoặc Tỳ khứu chánh niệm rằng "chỉ có thần mà thôi" (nghĩa 
/à chi thuần chánh niệm trên thân mà thôi) 

(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá 
nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã V.V..) 

và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khứu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc 
vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khứu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thê' gian do 
ngũ uẩn hợp thành này. 

Như vậy, này các thầy Tỳ khứu, Tỳ khứu quán sát thân trong 
thân. 


9. Lại nữa, này các thầy tỳ khứu, khi thầy tỳ khứu thấy tử thi 
vất bỏ trong nghĩa địa chi còn lại những xương vụn nát như bụi, 
thầy tỳ khưu bèn áp dụng sự quán sát vào chính cơ thể mình 
như sau: "Thật vậy, cơ thể này (của ta) cũng có cùng đặc tính 
như vậy, nó cũng sẽ trở nên như cơ thể kia và không vượt ra 
ngoài đặc tính đó được. " 

Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu 
quán sát thân trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong 
nội thân và ngoại thân 

Tỳ khưu quán sát yếu tô' sinh khởi (sự sinh khởi) của thân 
hay tỳ khưu quán sát yếu tô’ diệt tận (sự diệt tận) của thân, 
hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi 
và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng "chỉ có thân mà thôi" (nghĩa 
là chi thuần chánh niệm trên thân mà thôi) 

(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá 
nhân, tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã V.V..) 

Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển trí tuê và chánh niêm về sau. 



Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc 
vào bất cứ điều gì. 

Tỳ khứu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thê' gian do 
ngũ uẩn hợp thành này. 

Như vậy, này các thầy Tỳ khứu, Tỳ khứu quán sát thân trong 
thân. 

II. Quán sát thọ trong thọ 

Và này các thầy tỳ khứu, thầy tỳ khứu quán sát thọ trong 
thọ như thế nào? 

Ở đây, này các thầy tỳ khưu, 

- khi có lạc thọ , thầy tỳ khưu biết: "Tôi có lạc thọ "; 

- khi có khổ thọ, thầy tỳ khưu biết: "Tôi có khố thọ"; 

- khi có vô ký thọ (cảm thọ không khổ không lạc), thầy tỳ 
khưu biết: "Tôi có vô ký thọ". 

- khi có thế tục lạc thọ, thầy tỳ khưu biết: "Tôi có thê' tục lạc 
thọ"; 

- khi có phi thế tục lạc thọ , thầy tỳ khưu biết: "Tôi có phi thế 
tục lạc thọ"; 

- khi có thế tục khổ thọ, thầy tỳ khưu biết: "Tôi có thê' tục 
khổ thọ"; 

- khi có phi thế tục khổ thọ, thầy tỳ khưu biết: "Tôi có phi 
thế tục khổ thọ"; 

- khi có thế tục vô ký thọ, thầy tỳ khưu biết: "Tôi có thế tục 
vô ký thọ"; 

- khi có phi thế tục vô ký thọ, thầy tỳ khưu biết: "Tôi có phi 
thế tục vô ký thọ ". 

Như vậy, tỳ khưu quán sát thọ trong nội thọ hay tỳ khưu 
quán sát thọ trong ngoại thọ hay tỳ khưu quán sát thọ trong nội 
thọ và ngoại thọ. 


Tỳ khưu quán sát yếu tô' sinh khởi (sự sinh khởi) của thọ hay 
tỳ khứu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của thọ, hoặc tỳ 
khứu quán sát yếu tô' sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự 
diệt tận) của thọ. 


Hoặc Tỳ khứu chánh niệm rằng "chi có thọ mà thôi", (nghĩa 
/à chi thuần chánh niệm trên thọ mà thôi) 

(Chỉ có thọ, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá nhân, 
tôi, của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã V.V..) 

Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khứu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc 
vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khứu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thê' gian do 
ngũ uẩn hộp thành này. 

Như vậy, này các thầy Tỳ khứu, Tỳ khứu quán sát thọ trong 
thọ. 


III. Quán sát tâm trong tâm 

Và này các thầy tỳ khứu, thầy tỳ khứu quán sát tâm trong 
tâm là như thế nào? 

Ở đây, này các thầy tỳ khưu, 

- khi tâm có tham, biết rằng tâm có tham; 

- khi tâm không tham, biết rằng tâm không tham; 

- khi tầm có sân, biết rằng tầm có sân; 

- khi tâm không sân, biết rằng tầm không sân; 

- khi tâm có si, biết rằng tâm có si; 

- khi tâm không si, biết rằng tầm không sĩ; 

- khi tâm co rút biết rằng tâm co rút; 

- khi tâm không co rút biết rằng tâm không co rút; 


- khi tâm tán loạn, biết rằng tầm tán loạn ; 

- khi tâm không tán loạn, biết rằng tâm không tán loạn; 

- khi tâm quảng đại, biết rằng tâm quảng đại; 

- khi tầm không quảng đại, biết rằng tâm không quảng đại; 

- khi tâm hữu hạn, biết rằng tâm hữu hạn; 

- khi tâm vô thượng, biết rằng tâm vô thượng; 

- khi tầm định, biết rằng tâm định; 

- khi tâm không định, biết rằng tâm không định. 

Như vậy, tỳ khưu quán sát tâm trong nội tầm hay tỳ khưu 
quán sát tầm trong ngoại tâm hay tỳ khưu quán sát tâm trong 
nội tâm và ngoại tầm. 

Tỳ khưu quán sát yếu tô' sinh khởi (sự sinh khởi) của tâm 
hay tỳ khưu quán sát yếu tô' diệt tận (sự diệt tận) của tâm, 
hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi 
và sự diệt tận) của tâm. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng "chi có tâm mà thôi" (nghĩa 
/à chi thuần chánh niệm trên tâm mà thôi) 

Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc 
vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ đĩêu gì trên thê' gian do 
ngũ uẩn hợp thành này. 

Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát tâm trong 
tâm. 

IV. Quán sát pháp trong pháp 

Và, này các thầy tỳ khưu; tỳ khưu quán sát pháp trong pháp 
là như thế nào? 


1. Năm chướng ngại 

Này các thầy tỳ khứu, ở đầy thầy tỳ khứu quán sát pháp 
trong pháp qua năm chướng ngại. 

Và, này các thầy tỳ khứu, tỳ khứu quán sát pháp trong pháp 
qua năm chướng ngại là như thế nào? 

Ở đây, này các tỳ khưu, khi tham ái có mặt thầy tỳ khưu biết 
rằng: "Có tham ái trong tôi", hay khi tham ái vắng mặt, thầy tỳ 
khưu biết: "Không có tham ái trong tôi"; thầy tỳ khưu cũng biết 
lý do tham ái chưa sanh được sanh khởi, thầy tỳ khưu cũng biết 
ý lý do tham ái dã sanh bị diệt trừ; thầy tỳ khưu cũng biết lý do 
tham ái đã được diệt trừ không còn khởi sanh nữa trong tương 
lai. 


Khi sân hận có mặt, thầy tỳ khưu biết, "có sân hận trong 
tôi". Khi sân hận vắng mặt, thầy tỳ khưu biết "Không có sân 
hận trong tôi". Thầy tỳ khưu cũng biết lý do sân hận chưa sanh 
được sanh khởi; thầy tỳ khưu cũng biết lý do sân hận đã sanh bị 
diệt trừ; thầy tỳ khưu cũng biết lý do sân hận đã được diệt trừ 
không còn khởi sanh nữa trong tương lai. 

Khi dã dượi buôn ngủ có mặt, thầy tỳ khưu biết, "có dã dượi 
buồn ngủ trong tôi". Khi dã dượi buồn ngủ không có mặt, thầy 
tỳ khưu biết, "không có dã dượi buôn ngủ trong tôi". Thầy tỳ 
khưu cũng biết lý do dã dượĩ buồn ngủ chưa sanh được sanh 
khởi; thầy tỳ khưu cũng biết lý do dã dượi buôn ngủ đã sanh bị 
diệt trừ; thay tỳ khưu cũng biết lý do dã dượi buồn ngủ đã được 
diệt trừ không còn khởi sanh nữa trong tương lai. 

Khi bất an và hối hận có mặt, thầy tỳ khưu biết, "có bất an 
và hối hận trong tôi". Khi bất an và hối hận vắng mặt, thầy tỳ 
khưu biết "không có bất an và hối hận trong tôi". Thầy tỳ khưu 
cũng biết lý do bất an và hối hận chưa sanh được sanh khởi; 
thầy tỳ khưu cũng biết lý do bất an và hối hận đã sanh bị diệt 
trừ; thầy tỳ khưu cũng biết lý do bất an và hối hận đã được diệt 
trừ không còn khởi sanh nữa trong tương lai. 

Khi hoài nghi có mặt, thầy tỳ khưu biết, "có hoài nghi trong 
tôi". Khi hoài nghi vắng mặt, thầy tỳ khưu biết "không có hoài 
nghi trong tôi". Thầy tỳ khưu cũng biết lý do hoài nghi chưa 
sanh được sanh khởi; thầy tỳ khưu cũng biết lý do hoài nghi đã 


sanh bị diệt trừ; thầy tỳ khứu cũng biết lý do hoài nghi đã được 
diệt trừ không còn khởi sanh nữa trong tương lai. 

Như vậy, tỳ khưu quán sát pháp trong nội pháp hay tỳ khưu 
quán sát pháp trong ngoại pháp hay tỳ khưu quán sát pháp 
trong nội pháp và ngoại pháp. 

Tỳ khưu quán sát yếu tô' sinh khởi (sự sinh khởi) của pháp 
hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của pháp, 
hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi 
và sự diệt tận) của pháp. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng "chì có pháp mà thôi" (nghĩa 
là chỉ thuần chánh niệm trên pháp mà thôi) 

Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc 
vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thê' gian do 
ngũ uẩn hộp thành này. 

Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát pháp 
trong pháp qua năm chương ngại.. 

2. Ngũ uẩn thủ 

Này các thầy tỳ khưu, ở đây thầy tỳ khưu quán sát pháp 
trong pháp qua ngũ uẩn thủ. 

Và, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát pháp trong pháp 
qua ngũ uẩn thủ là như thế nào? 


Này các thầy tỳ khưu, ở đây, thầy tỳ khưu biết: "đây là sắc, 
đây là sự khởi sinh hay nguyên nhân khởi sinh của sắc, đây là 
sự diệt tận hay nguyên nhân diệt tận của sắc; đầy là thọ, đây là 
sự khởi sinh hay nguyên nhân khởi sinh của thọ, đây là sự diệt 
tận hay nguyên nhân diệt tận của thọ; đây là tưởng, đây là sự 
khởi sinh hay nguyên nhân khởi sinh của tưởng, đây là sự diệt 
tận hay nguyên nhân diệt tận của tưởng; đây là hành , đây là sự 
khởi sinh hay nguyên nhân khởi sinh của hành, đây là sự diệt 
tận hay nguyên nhân diệt tận của hành; đây là thức, đây là sự 


khởi sinh hay nguyên nhân khởi sinh của thức, đây là sự diệt 
tận của thức hay nguyên nhân diệt tận của thức". 

Như vậy, tỳ khứu quán sát pháp trong nội pháp hay tỳ khứu 
quán sát pháp trong ngoại pháp hay tỳ khứu quán sát pháp 
trong nội pháp và ngoại pháp. 

Tỳ khứu quán sát yếu tô' sinh khởi (sự sinh khởi) của pháp 
hay tỳ khứu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của pháp, 
hoặc tỳ khứu quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi 
và sự diệt tận) của pháp. 


Hoặc Tỳ khứu chánh niệm rằng "chì có pháp mà thôi" (nghĩa 
là chỉ thuần chánh niệm trên pháp mà thôi) 

Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khứu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc 
vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khứu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thê' gian do 
ngũ uẩn hợp thành này. 

Như vậy, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát pháp trong 
pháp qua ngũ uẩn thủ. 

3. Sáu căn và sáu trần 

Này các thầy tỳ khưu, ở đây thầy tỳ khưu quán sát pháp 
trong pháp qua sáu căn và sáu trần. 

Và, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát pháp trong pháp 
qua sáu căn và sáu trần là như thế nào? 

Tỳ khưu biết mắt, biết vật thấy và cũng biết được những 
thằng thúc (dây trói buộc) khởi sinh tùy thuộc vào cả hai. Tỳ 
khưu cũng biết lý do những thằng thúc (dây trói buộc) chưa 
sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết lý do những thằng thúc 
(dây trói buộc) đã sinh được loại trừ. và tỳ khưu cũng biết lý do 
những thằng thúc đã bị loại trừ không còn khởi sinh nữa trong 
tương lai. 


Tỳ khứu biết tai, biết âm thanh và cũng biết được những 
thằng thúc (dây trói buộc) khởi sinh tùy thuộc vào cả hai. Tỳ 
khứu cũng biết lý do những thằng thúc (dây trói buộc) chưa 
sinh được sinh khởi. Tỳ khứu cũng biết lý do những thằng thúc 
(dây trói buộc) đã sinh được loại trừ. và tỳ khứu cũng biết lý do 
những thằng thúc đã bị loại trừ không còn khởi sinh nữa trong 
tương lai. 


Tỳ khưu biết mũi, biết mùi và cũng biết được những thằng 
thúc (dây trói buộc) khởi sinh tùy thuộc vào cả hai. Tỳ khưu 
cũng biết lý do những thằng thúc (dây trói buộc) chưa sinh 
được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết lý do những thằng thúc (dây 
trói buộc) đã sinh được loại trừ. và tỳ khưu cũng biết lý do 
những thằng thúc đã bị loại trừ không còn khởi sinh nữa trong 
tương lai. 


Tỳ khưu biết lưỡi, biết vị và cũng biết được những thằng 
thúc (dây trói buộc) khởi sinh tùy thuộc vào cả hai. Tỳ khưu 
cũng biết lý do những thằng thúc (dây trói buộc) chưa sinh 
được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết lý do những thằng thúc (dây 
trói buộc) đã sinh được loại trừ. và tỳ khưu cũng biết lý do 
những thằng thúc đã bị loại trừ không còn khởi sinh nữa trong 
tương lai. 

Tỳ khưu biết thần, biết vật xúc chạm và cũng biết được 
những thằng thúc (dây trói buộc) khởi sinh tùy thuộc vào cả 
hai. Tỳ khưu cũng biết lý do những thằng thúc (dây trói buộc) 
chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết lý do những thằng 
thúc (dây trói buộc) đã sinh được loại trừ. và tỳ khưu cũng biết 
lý do những thằng thúc đã bị loại trừ không còn khởi sinh nữa 
trong tương lai. 

Tỳ khưu biết tâm , biết pháp (đối tượng của tầm) và cũng 
biết được những thằng thúc (dây trói buộc) khởi sinh tùy thuộc 
vào cả hai. Tỳ khưu cũng biết lý do những thằng thúc (dây trói 
buộc) chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết lý do những 
thằng thúc (dây trói buộc) đã sinh được loại trừ. và tỳ khưu 
cũng biết lý do những thằng thúc đã bị loại trừ không còn khởi 
sinh nữa trong tương lai. 

Như vậy, tỳ khưu quán sát pháp trong nội pháp hay tỳ khưu 
quán sát pháp trong ngoại pháp hay tỳ khưu quán sát pháp 
trong nội pháp và ngoại pháp. 



Tỳ khưu quán sát yếu tô' sinh khởi (sự sinh khởi) của pháp 
hay tỳ khứu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của pháp , 
hoặc tỳ khứu quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi 
và sự diệt tận) của pháp. 


Hoặc Tỳ khứu chánh niệm rằng "chi có pháp mà thôi" (nghĩa 
là chi thuần chánh niệm trên pháp mà thôi) 

và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khứu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc 
vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khứu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thê' gian do 
ngũ uẩn hợp thành này. 

Như vậy, này các thầy tỳ khứu, tỳ khứu quán sát pháp trong 
pháp qua sáu căn và sáu trần. 

4. Bảy yếu tố giác ngộ 

Này các thầy tỳ khứu, ở đây thầy tỳ khứu quán sát pháp 
trong pháp qua bảy yếu tô' giác ngộ. 

Và, này các thầy tỳ khứu, tỳ khứu quán sát pháp trong pháp 
qua bảy yếu tô’ giác ngộ là như thế nào? 

Ở đây, này các thầy tỳ khưu, khi nội tâm có niệm giác chi, 
thầy tỳ khưu biết: "nội tâm tôi có niệm giác chi", hay khi nội 
tâm không có niệm giác chi, thầy tỳ khưu biết: "nội tâm tôi 
không có niệm giác chi". Tỳ khưu cũng biết lý do của niệm giác 
chi chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết lý niệm giác chi 
được hoàn hảo do sự tu tập. 

Ở đây này các thầy tỳ khưu, khi nội tâm có trạch pháp giác 
chi, thầy tỳ khưu biết: "nội tâm tôi có trạch pháp giác chi", hay 
khi nội tâm không có trạch pháp giác chi, thầy tỳ khưu biết: 

"nội tâm tôi không có trạch pháp giác chi". Tỳ khưu cũng biết lý 
do trạch pháp giác chi chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng 
biết lý do sự tu tập trạch pháp giác chi được hoàn hảo. 

Ở đây này các thầy tỳ khưu, khi nội tầm có tinh tấn giác chi, 
thầy tỳ khưu biết: "nội tâm tôi có tinh tấn giác chi", hay khi nội 


tâm không có tinh tấn giác chi, thầy tỳ khứu biết: "nội tâm tôi 
không có tinh tấn giác chi". Tỳ khứu cũng biết lý do tinh tấn 
giác chi chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khứu cũng biết lý do sự tu 
tập tinh tấn giác chi được hoàn hảo. 

Ở đây này các thầy tỳ khứu, khi nội tâm có hi giác chi, thầy 
tỳ khứu biết: "nội tâm tôi có hỉ giác chi", hay khi nội tâm không 
có hỉ giác chi, thầy tỳ khứu biết: "nội tâm tôi không có hi giác 
chi". Tỳ khứu cũng biết lý do hỉ giác chi chưa sinh được sinh 
khởi. Tỳ khứu cũng biết lý do sự tu tập hi giác chi được hoàn 
hảo. 


Ở đây này các thầy tỳ khứu, khi nội tâm có thư thái giác chi, 
thầy tỳ khưu biết: "nội tâm tôi có thư thái giác chi", hay khi nội 
tâm không có thư thái giác chi, thầy tỳ khưu biết: "nội tâm tôi 
không có thư thái giác chi". Tỳ khưu cũng biết lý do thư thái 
giác chi chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết lý do sự tu 
tập thư thái giác chi được hoàn hảo. 

Ở đây này các thầy tỳ khưu, khi nội tầm có định giác chì, 
thầy tỳ khưu biết: "nội tâm tôi có định giác chi", hay khi nội 
tầm không có định giác chi, thầy tỳ khưu biết: "nội tâm tôi 
không có định giác chi". Tỳ khưu cũng biết lý do định giác chi 
chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết lý do sự tu tập định 
giác chi được hoàn hảo. 

Ở đầy này các thầy tỳ khưu, khi nội tâm có xả giác chi, thầy 
tỳ khưu biết: "nội tâm tôi có xả giác chi", hay khi nội tâm không 
có xả giác chi, thầy tỳ khưu biết: "nội tâm tôi không có xả giác 
chi". Tỳ khưu cũng biết lý do xả giác chi chưa sinh được sinh 
khởi. Tỳ khưu cũng biết lý do sự tu tập xả giác chi được hoàn 
hảo. 

Như vậy, thầy tỳ khưu quán sát pháp trong nội pháp hay 
thầy tỳ khưu quán sát pháp trong ngoại pháp hay tỳ khưu quán 
sát pháp trong nội pháp và ngoại pháp. 

Tỳ khưu quán sát yếu tô' sinh khởi (sự sinh khởi) của pháp 
hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của pháp, 
hoặc tỳ khưu quán sát yếu tô' sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi 
và sự diệt tận) của pháp. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng "chi có pháp mà thôi" (nghĩa 
là chỉ thuần chánh niệm trên pháp mà thôi) 



và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khứu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc 
vào bất cứ điều gì. 


Tỳ khứu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thê' gian do 
ngũ uẩn hợp thành này. 

Như vậy, này các thầy tỳ khứu, tỳ khứu quán sát pháp trong 
pháp qua bảy yếu tố giác ngộ. 

5. Tứ Thánh Đê 

Này các thầy tỳ khứu, ở đây thầy tỳ khứu quán sát pháp 
trong pháp qua Tứ Thánh Đế. 

Và, này các thầy tỳ khứu, tỳ khứu quán sát pháp trong pháp 
qua Tứ Thánh Đế là như thê' nào? 

Này các thầy tỳ khưu, ở đây tỳ khưu biết như thật "đây là 
khổ"; tỳ khưu biết như thật "đây là nguyên nhân của sự khổ"; 
tỳ khưu biết, như thật "đây là sự chấm dứt khổ"; và tỳ khưu 
biết, như thật "đây là con đường dẫn đến nơi dứt khổ". 

Và này các thầy tỳ khưu, thê' nào là chân lý cao thượng về sự 
khổ? Sinh là khổ, già là kho, chết là khổ, lo âu phiền muọn, uất 
ức than khóc, khố thân , khổ tâm và quá suy sụp tinh thần là 
khổ, gần cái không ưa là khố, xa cái ưa thích là khổ; tóm lại, 
ngũ uẩn thủ là khổ. 

Bây giờ thê' nào là sinh? sự sinh của một chúng sanh tùy 
thuộc vào giới loại của chúng sanh, sự ra đời của chúng, nguồn 
gốc của chúng, sự vào thai bào của chúng, sự xuất hiện các uẩn 
của chúng, sự thụ đắc các căn của chúng; này các thầy tỳ khưu, 
như vậy được gọi là sinh. 

Và này, các thầy tỳ khưu, thê' nào là già? sự già của một 
chúng sanh tùy thuộc vào giới loại của chúng sanh , sự già của 
chúng, sự suy thoái, sự rụng răng, sự bạc tóc, sự nhăn da, sự 
suy sụp sức khỏe, sự suy mòn các căn; này các thầy tỳ khưu, 
như vậy là già. 


và này các thầy tỳ khứu, thế nào là chết, sự ra đi và sự biến 
mất của chúng sanh khỏi các giới loại mà chúng đang sõng, sự 
suy tàn, sự biến mất, sự đang chết, sự chết, sự hoàn toàn chấm 
dứt đời sống, sự diệt của ngũ uẩn, sự vất bỏ tử thi, sự suy tàn 
của các căn kiểm soát sức sống, này các thầy tỳ khứu, như vậy 
là sự chết. 

Và này, các thầy tỳ khứu, thê' nào là lo âu phiền muộn? 
Những ai gặp phải sự mất mát này hay mất mát khác, gặp phải 
sự đau khổ này hay đau khổ khác, sự ăn năn, sự âu sầu, tâm 
sầu muộn, sự sầu khố bên trong, này các thầy tỳ khứu, như vậy 
gọi là lo âu phiền muộn. 

Và này, các thầy tỳ khưu, thê' nào là uất ức than khóc? 
Những ai gặp phải sự mất mát này hay mất mát khác, gặp phải 
sự đau khổ này hay đau khổ khác, sự than khóc, sự bí thảm và 
than khóc, trạng thái bi thảm và than khóc, này các thầy tỳ 
khưu, như vậy gọi là uất ức than khóc. 

Và này, các thầy tỳ khưu, thê' nào là khố thân? sự đau khố 
về thân và sự không sảng khoái về thân, sự đau khổ, sự không 
sảng khoái do thân xúc, này các thầy tỳ khưu, như vậy gọi là 
khổ thân. 

Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là khổ tâm (ưu phiền)? sự 
khố tâm và sự không sảng khoái về tâm, sự khổ và sự không 
sảng khoái do tâm xúc, này các thầy tỳ khưu, như vậy gọi là 
khổ tâm. 

Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là sầu não? Những ai gặp 
phải sự mất mát này hay mất mát khác, gặp phải sự đau khổ 
này hay đau khố khác, sự áo não, sự sầu não, trạng thái của 
chúng sinh đang có sự áo não, trạng thái của chúng sinh đang 
có sự sầu não, này các thầy tỳ khưu, như vậy gọi là sầu não. 

Và này các thầy tỳ khưu, thê' nào là đau khô khi phải gần 
những gì mà mình không ưa thích. Ở đây, bất kỳ những gì 
không đáng yêu, không vừa lòng, không thích thú (sảng khoái), 
hình sắc, âm thanh, mùi, vị và vật xúc chạm hoặc bất kỳ vật gì 
mà mình muốn chúng mất, muốn chúng bị hư hoại, muốn chúng 
không được thoải mái, muốn chúng không tránh khỏi điều bất 
hạnh, nhưng mà mình lại phải sống với chúng, chung đụng với 
chúng, yêu thương chúng, cùng hòa lẫn với chúng. Này các thầy 
tỳ khưu, như vậy là gần với những gì mà mình không ưa thích. 



và này các thầy tỳ khứu, thế nào là xa cái mình ưa thích, ở 
đầy, bất kỳ cái gì đáng yêu, đáng ưa thích, dễ thương, sắc, 
thinh, hương, vị, xúc hay những ai mà mình muốn cho họ có sự 
an lạc, muốn cho họ có sự lợi ích, muốn cho họ có sự thoải mái, 
muốn cho họ tránh xa những điều bất hạnh, cha mẹ, anh, chị, 
em, bạn bè, đông nghiệp, bà con gân, bà con xa, nhưng không 
thể sống gần với mình, không thể đến với mình, không có thiện 
cảm với mình, không hòa lẫn vói mình. Này các thầy tỳ khưu, 
như vậy là đau khổ vì phải xa cái mình ưa thích. 

Và này các thầy tỳ khưu, thê' nào là không đạt được cái mình 
mong cầu? 

Bị chi phôi bởi sự sanh, sự mong cầu sau đây có thể khởi 
sanh: "Mong rằng ta khỏi bị sự sanh chi phối, mong rằng ta 
khỏi đi tái sanh", nhưng thực ra, những điều này không thể do 
mong cầu mà được. Như vậy là sự đau khổ do không đạt được 
cái gì mà mình mong cầu. 

Bị sự già chi phối có thể khởi sinh sự mong cầu: "Mong rằng 
ta khỏi bị sự già chi phối". Nhưng thực ra, những điều này 
không thể do mong cầu mà được. Như vậy là không đạt được cái 
gì mà mình mong cầu, và đó cũng là đau khổ. 

Bị bệnh tật chi phối có thể khởi sinh sự mong cầu: "Mong 
rằng ta khỏi bị bệnh tật chi phối". Nhưng thực ra, những điều 
này không thể do mong cầu mà được. Như vậy là không đạt 
được cái gì mà mình mong cầu, và đó cũng là đau khổ. 

Bị sự chết chi phôi có thể khởi sinh sự mong cầu: "Mong 
rằng ta khỏi bị sự chết chi phôi". Nhưng thực ra, những điêu 
này không thể do mong cầu mà được. Như vậy là không đạt 
được cái gì mà mình mong cầu, và đó cũng là đau khổ. 

Bị lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, khố thân, khổ tâm và 
sầu não chi phối có thể khởi sinh sự mong cầu: "Mong rằng ta 
khỏi bị lo âu phiền muộn , uất ức than khóc, khổ thân, khổ tâm 
và sầu não chi phối". Nhưng thực ra, những điều này không thể 
do mong cầu mà được. Như vậy là không đạt được cái gì mà 
mình mong cầu, và đó cũng là đau khổ. 


Và này các thầy tỳ khưu, thê' nào là "một cách tóm tắt, ngũ 
uẩn thủ là khổ". Đó là sắc uẩn thủ, thọ uẩn thủ, tưởng uẩn thủ. 



hành uẩn thủ, thức uẩn thủ. Này các thầy tỳ khứu, chúng được 
gọi là "một cách tóm tắt, ngũ uẩn thủ là khổ". 


Này các thầy tỳ khứu, đó là chần lý cao thượng về sự khổ. 

Và này các thầy tỳ khứu, thê' nào là chân lý cao thượng về 
nguyên nhân của sự khổ? 

Đó là tham ái khiến khởi sinh cuộc sõng mới và, tràn đầy với 
sự vui thích và dục lạc, luôn luôn tìm kiếm một sự thích thú mới 
lúc chỗ này, lúc chỗ kia, mong muốn dục lạc, mong muốn có 
một đời sống (hữu ái), mong muốn không còn có đời sống (vô 
hữu ái). 

Và này các thầy tỳ khưu, các tham ái này khi sinh thì sinh ra 
ở đâu, khi trú thì trú ở đâu? cái gì là vật đáng yêu, đáng mến 
trên cõi đời, tham ái này khi khởi sinh thì khởi sinh ở nơi ấy và 
khi trú thì trú ở nơi ấy. 

Và cái gì trên đời là những vật đáng yêu đáng mến? 

Mắt trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi 
sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Tai trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi 
sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Mũi trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi 
sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Lưdĩ trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi 
sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Thân trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi 
sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Tầm trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi 
sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Hình sắc (sắc) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham 
ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 



Âm thanh (thinh) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở 
đấy. 

Mùi (hương) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Vị trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi 
sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Sự xúc chạm (xúc) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở 
đấy. 

Nhãn thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Nhĩ thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Ti thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Thiệt thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Thần thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Ý thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Nhãn xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Nhĩ xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Ti xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Thiệt xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 



Thân xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Ý xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Thọ phát sinh từ nhãn xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì 
trú ở đấy. 

Thọ phát sinh từ nhĩ xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì 
trú ở đấy. 

Thọ phát sinh từ tỉ xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì 
trú ở đấy. 

Thọ phát sinh từ thiệt xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy va khi trú thì 
trú ở đấy. 

Thọ phát sinh từ thân xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì 
trú ở đấy. 

Thọ phát sinh từ ý xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì 
trú ở đấy. 


Tưởng hay tri giác về hình sắc trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi 
trú thì trú ở đấy. 

Tưởng hay tri giác về âm thanh trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi 
trú thì trú ở đấy. 

Tưởng hay tri giác về mùi trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì 
trú ở đấy. 



Tưởng hay tri giác về vị trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì 
trú ở đấy. 

Tưởng hay tri giác về sự xúc chạm (xúc) trên cõi đời là vật 
đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở 
đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Tưởng hay tri giác về ý trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì 
trú ở đấy. 


Tác ý liên quan đến hình sắc trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi 
trú thì trú ở đấy. 

Tác ý liên quan đến âm thanh trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi 
trú thì trú ở đấy. 

Tác ý liên quan đến mùi trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì 
trú ở đấy. 

Tác ý liên quan đến vị trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì 
trú ở đấy. 

Tác ý liên quan đến sự xúc chạm (xúc) trên cõi đời là vật 
đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở 
đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Tác ý liên quan đến pháp (đối tượng của tâm) trên cõi đời là 
vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi 
ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Tham ái hình sắc (sắc ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì 
trú ở đấy. 

Tham ái ầm thanh (thinh ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi 
trú thì trú ở đấy. 



Tham ái mùi (hương ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì 
trú ở đấy. 

Tham ái vị ( vị ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở 
đấy. 

Tham ái sự xúc chạm (xúc ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi 
trú thì trú ở đấy. 

Tham ái pháp (pháp ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì 
trú ở đấy. 


Sự suy nghĩ đến hình sắc (sắc tầm) trên cõi đời là vật đáng 
yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và 
khi trú thì trú ở đấy. 

Sự suy nghĩ đến ầm thanh ( thinh tầm ) trên cõi đời là vật 
đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở 
đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Sự suy nghĩ đến mùi (hương tầm) trên cõi đời là vật đáng 
yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và 
khi trú thì trú ở đấy. 

Sự suy nghĩ đến vị (vị tầm) trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi 
trú thì trú ở đấy. 

Sự suy nghĩ đến sự xúc chạm (xúc tầm) trên cõi đời là vật 
đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở 
đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Sự suy nghĩ đến pháp (pháp tầm) trên cõi đời là vật đáng 
yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và 
khi trú thì trú ở đấy. 


Sự suy xét đến hình sắc (sắc tứ) trên cõi đời là vật đáng 
yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và 
khi trú thì trú ở đấy. 



sự suy xét đến âm thanh ( thinh tứ) trên cõi đời là vật đáng 
yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và 
khi trú thì trú ở đấy. 

Sự suy xét đến mùi (hương tứ) trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi 
trú thì trú ở đấy. 

Sự suy xét đến vị ( vị tứ) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì 
trú ở đấy. 

Sự suy xét đến sự xúc chạm (xúc tứ) trên cõi đời là vật đáng 
yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và 
khi trú thì trú ở đấy. 

Sự suy xét đến pháp (pháp tứ) trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi 
trú thì trú ở đấy. 

Này các thầy tỳ khứu, như vậy là chân lý cao thượng về 
nguyên nhân của sự khổ. 

Và này các thầy tỳ khưu, thê' nào lạ chân lý cao thượng về sự 
chấm dứt khổ? Đó là hoàn toàn diệt tắt, bằng cách loại trừ, loại 
bỏ, hay vất bỏ hoặc giải thoát khỏi, và không dính mắc vào, 
chính ái dục này. 

Và này, các thầy tỳ khưu, tham ái này khi bị loại trừ thì loại 
trừ ở đâu và tham ái này khi bị diệt tận thì diệt tận ở đâu? Bất 
kỳ vật gì trên đời là đáng yêu, đáng mến, tham ái này khi bị loại 
trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Và cái gì trên đời là những vật đáng yêu đáng mến? 

Mắt trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi 
bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Tai trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi 
bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Mũi trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi 
bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 



Lưỡi trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi 
bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Thần trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi 
bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Tâm trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi 
bị loại trừ thì loại trừ ở dãy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Hình sắc (sắc) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham 
ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở 
đấy. 

Âm thanh (thinh) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt 
tận ở đấy. 

Mùi (hương) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở 
đấy. 

Vị trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị 
loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Sự xúc chạm (xúc) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt 
tận ở đấy. 

Nhãn thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở 
đấy. 

Nhĩ thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Tỉ thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Thiệt thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở 



Thân thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở 
đấy. 

Ý thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Nhãn xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở 
đấy. 

Nhĩ xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Tỉ xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Thiệt xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở 
đấy. 

Thân xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở 
đấy. 

Ý xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Thọ phát sinh từ nhãn xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở dãy, khi diệt tận 
thì diệt tận ở đấy. 

Thọ phát sinh từ nhĩ xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận 
thì diệt tận ở đấy. 

Thọ phát sinh từ tỉ xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận 
thì diệt tận ở đấy. 

Thọ phát sinh từ thiệt xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận 
thì diệt tận ở đấy. 



Thọ phát sinh từ thần xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận 
thì diệt tận ở đấy. 

Thọ phát sinh từ ý xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận 
thì diệt tận ở đấy. 


Tưởng hay tri giác vê hình sắc trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt 
tận thì diệt tận ở đấy. 

Tưởng hay tri giác về âm thanh trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở dãy, khi diệt 
tận thì diệt tận ở đấy. 

Tưởng hay tri giác về mùi trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận 
thì diệt tận ở đấy. 

Tưởng hay tri giác về vị trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận 
thì diệt tận ở đấy. 

Tưởng hay tri giác về sự xúc chạm (xúc) trên cõi đời là vật 
đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở 
đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Tưởng hay tri giác về ý trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận 
thì diệt tận ở đấy. 


Tác ý liên quan đến hình sắc trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt 
tận thì diệt tận ở đấy. 

Tác ý liên quan đến âm thanh trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt 
tận thì diệt tận ở đấy. 

Tác ý liên quan đến mùi trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận 
thì diệt tận ở đấy. 



Tác ý liên quan đến vị trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận 
thì diệt tận ở đấy. 

Tác ý liên quan đến sự xúc chạm (xúc) trên cõi đời là vật 
đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở 
đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Tác Ỷ liên quan đến pháp (đối tượng của tâm) trên cõi đời là 
vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở 
đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Tham ái hình sắc (sắc ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở dãy, khi diệt tận 
thì diệt tận ở đấy. 

Tham ái ầm thanh ( thinh ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt 
tận thì diệt tận ở đấy. 

Tham ái mùi (hương ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở dãy, khi diệt tận 
thì diệt tận ở đấy. 

Tham ái vị ( vị ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở dãy, khi diệt tận thì diệt 
tận ở đấy. 

Tham ái sự xúc chạm (xúc ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở dãy, khi diệt 
tận thì diệt tận ở đấy. 

Tham ái pháp (dõi tượng của tâm) (pháp ái) trên cõi đời là 
vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở 
đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Sự suy nghĩ đến hình sắc (sắc tầm) trên cõi đời là vật đáng 
yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi 
diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Sự suy nghĩ đến ầm thanh ( thinh tầm ) trên cõi đời là vật 
đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở 
đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 



sự suy nghĩ đến mùi (hương tầm) trên cõi đời là vật đáng 
yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi 
diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Sự suy nghĩ đến vị (vị tầm) trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khí diệt 
tận thì diệt tận ở đấy. 

Sự suy nghĩ đến sự xúc chạm (xúc tầm) trên cõi đời là vật 
đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở 
đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Sự suy nghĩ đến pháp (xúc tầm) trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt 
tận thì diệt tận ở đấy. 


Sự suy xét đến hình sắc (sắc tứ) trên cõi đời là vật đáng 
yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi 
diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Sự suy xét đến âm thanh ( thinh tứ) trên cõi đời là vật đáng 
yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi 
diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Sự suy xét đến mùi (hương tứ) trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở dãy, khi diệt 
tận thì diệt tận ở đấy. 

Sự suy xét đến vị trên cõi đời ( vị tứ) là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khỉ diệt tận 
thì diệt tận ở đấy. 

Sự suy xét đến sự xúc chạm (xúc tứ) trên cõi đời là vật đáng 
yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi 
diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Sự suy xét đến pháp (đối tượng của tâm) (pháp tứ) trên cõi 
đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì 
loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 

Này các thầy tỳ khưu, như vậy là chân lý cao thượng về sự 
chấm dứt khổ. 



và này các thầy tỳ khứu, thế nào là chân lý cao thượng về 
con đường dẫn đến nơi dứt khố? Đó là Bát Chánh Đạo: Chánh 
Kiến , Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 

Và này các thầy tỳ khưu, thê' nào là Chánh Kiến? Biết về sự 
khố, biết nguyên nhân của sự khố, biết về sự chấm dứt khổ, 
biết vê con đường dẫn đến nơi chấm dứt sự khố, này các thầy tỳ 
khưu, như thế gọi là Chánh kiến. 

Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là Chánh Tư Duy? Ly dục 
tưởng, ly sân tưởng, ly hại tưởng. Này các thầy tỳ khưu, đó là 
Chánh Tư Duy. 

Và này các thầy tỳ khưu, thê' nào là Chánh Ngữ? Không nói 
dối, không nói đầm thọc, không nói lời nói dữ, không nói lời vô 
ích. Này các thầy tỳ khưu, đó là Chánh Ngữ. 

Và này các thầy tỳ khưu, thê' nào là Chánh Nghiệp? Không 
sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Này các thầy tỳ khưu, 
đó là Chánh Nghiệp. 

Và này các thầy tỳ khưu, thê' nào là Chánh Mạng? ở đây, này 
các thầy tỳ khưu, một vị thánh đệ tử loại bỏ tà mạng, sống 
Chánh Mạng. Này các thầy tỳ khưu, đó là Chánh Mạng. 

Và này các thầy tỳ khưu, thê' nào là Chánh Tinh Tấn? ở đây, 
này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu với nhiệt tâm, thành khẫn, nỗ lực, 
tinh tấn, cô' gắng ngăn ngừa (không cho phát sinh) những điều 
ác, những bất thiện pháp chưa phát sinh; với nhiệt tầm, thành 
khẫn, nỗ lực, tinh tấn cô' gắng diệt trừ những điều ác, những bất 
thiện pháp đã phát sinh; với nhiệt tâm , thành khẫn, nỗ lực, tinh 
tấn cô' gắng làm phát sinh những điêu lành, những thiện pháp 
chưa phát sinh; với nhiệt tâm, thành khẫn, nỗ lực, tinh tấn cô' 
gắng củng cố, kiện toàn , gia tăng, phát triển, làm cho sung 
mãn, làm cho hoàn hảo những điều lành , những thiện pháp đã 
phát sinh (Ngăn ngừa điều ác chưa có; đoạn trừ điều ác đã có; 
làm điều lành chưa có; tăng trưởng điều lành đã có). 

Này các thầy Tỳ khưu, thê' nào là Chánh Niệm? 

Này các thầy Tỳ khưu, ở đây, tỳ khưu quán sát thần trong 
thân , tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để loại bỏ mọi tham ái 
và (ưu phiền) sân hận trên đời. Thầy tỳ khưu quán sát thọ trong 



thọ, tinh cần, tinh giác và chánh niệm để loại trừ mọi tham ái và 
(ưu phiền) sân hận trong cõi đời. Thầy tỳ khứu quán sát tâm 
trong tâm , tinh cần tỉnh giác và chánh niệm để loại trừ mọi 
tham ái và ( ưu phiền ) sân hận trong cõi đời. Thầy tỳ khứu quán 
sát pháp trong pháp, tinh cần , tỉnh giác và chánh niệm để loại 
trừ mọi tham ái và ( ưu phiền ) sân hận trong cõi đời. Này các 
thầy tỳ khứu, như vậy là Chánh Niệm. 

Này các thầy Tỳ khứu, thê' nào là Chánh Định? 

Ở đầy, này các thầy tỳ khứu, tỳ khứu hoàn toàn ly dục, hoàn 
toàn ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú trong thiền thứ 
nhất, kèm vói Tâm , Tứ, Hỷ, Lạc phát sinh từ sự an cư. Loại bỏ 
Tâm , Tứ, tỳ khưu chứng đạt và an trú trong thiền thứ hai, với 
nội tỉnh nhất tâm, không tầm, không tứ và với Hỉ, Lạc phát sinh 
từ định tâm. Loại bỏ Hỉ, tỳ khưu trú trong xả, với chánh niệm và 
giác tĩnh , thân tâm cảm nhận hạnh phúc, tỳ khưu chứng đạt và 
an trú trong thiền thứ ba đúng như các bậc thánh đã tuyên 
bố: "tỳ kheo trú hạnh phúc trong xả và niệm" (xả niệm lạc trú). 
Loại bỏ Lạc và khổ, và với sự biến mất của Hi và ưu trước đây tỳ 
khưu trú trong thiến thứ tư, không khố không lạc vói chánh 
niệm thanh tịnh tạo nên bởi xả thọ (xả niệm thanh tịnh). Này 
các thầy tỳ khưu, như vậy gọi là Chánh Định. 

Nầy các thầy tỳ khưu, như vậy là chân lý cao thượng về con 
đường dẫn đến nơi dứt khố. 

Như vậy, tỳ khưu quán sát pháp trong nội pháp hay tỳ khưu 
quán sát pháp trong ngoại pháp hay tỳ khưu quán sát pháp 
trong nội pháp và ngoại pháp. 

Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) của pháp 
hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của pháp, 
hoặc tỳ khưu quán sát yếu tõ sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi 
và sự diệt tận) của pháp. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng "chi có pháp mà thôi" (nghĩa 
là chỉ thuần chánh niệm trên pháp mà thôi) 

Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển trí tuệ và chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc 
vào bất cứ điều gì. 



Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thê' gian do 
ngũ uẩn hợp thành này. 

Như vậy, này các thầy Tỳ khứu, Tỳ khứu quán sát pháp 
trong pháp qua Tứ Thánh Đế. 

Này các thầy tỳ khứu, như vậy là chân lý cao thượng về con 
đường dẫn đến nơi dứt khố. 

Bảo đảm thành đạo 

Này các thầy tỳ khưu, thật vậy, người nào thực hành Tứ 
Niệm Xứ trong bảy năm có thể đạt được một trong hai kết quả: 
trí tuệ cao nhất (Alahán) ngay trong hiện tại, hoặc nếu còn một 
ít ái dục thì đạt quả bất lai (Anahàm). 

Không cần phải bảy năm , này các thầy tỳ khưu, người nào 
thực hành Tứ Niệm xứ theo cách này trong sáu năm năm... bốn 
năm... ba năm. ..hai năm... một năm, thì có thể đạt được một 
trong hai kết quả: trí tuệ cao nhất (Alahán) ngay trong hiện tại, 
hoặc nếu còn một ít ái dục thì đạt quả bất lai (Anahàm). 

Không cần phải một năm, này các thầy tỳ khưu, người nào 
thực hành Tứ Niệm xứ theo cách này trong bảy tháng. ..sáu 
tháng. ..năm tháng... bốn tháng... ba tháng. ..hai tháng... một 
tháng, nửa tháng thì có thể đạt được một trong hai kết quả: trí 
tuệ cao nhất (Alahán) ngay trong hiện tại, hoặc nếu còn một ít 
ái dục thì đạt quả bất lai (Anahàm). 

Không cần phải nửa tháng, này các thầy tỳ khưu, người nào 
thực hành Tứ Niệm xứ theo cách này trong bảy ngày thì có thể 
đạt được một trong hai kết quả: trí tuệ cao nhất (Anahàm) ngay 
trong hiện tại, hoặc nếu còn một ít ái dục thì đạt quả bất lai 
(Anahàm). 

Bởi thế mới nói rằng: "Đây là con đường duy nhất để thanh 
lọc (tâm) chúng sanh, chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than 
khóc, diệt khổ thân và khổ tâm, đạt Thánh Đạo và Giác ngộ Niết 
Bàn. Đó là Tứ Niệm xứ. 

Đức Thế Tôn đã thuyết như vậy. Các thầy tỳ khưu hoan hi tín 
thọ những lời dạy của Đức Thế Tôn. 



6. MƯỜI MỘT PHƯƠNG THỨC PHÂN TÁCH NGŨ UẨN 

Trích KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 

(Anattalakkhana Sutta) 

Thiền sư Mahasi Sayadavv - Phạm Kim Khánh dịch 
(Xem thêm bài Danh sắc Ngũ uẫn ở phần bố sung) 

-00O00- 

Yã kãcỉ vedanã, atĩtãnãgatapaccuppannã ajjhattã vã bahiddhã vã oỊãrikã vã sukhumã 
vã hĩnã vã patỊĩtã vãyã dũre santỉke vã sabbã vedanã, Itetarh mama Iteso hamasmi na 
meso attãti. Evametarh yathãbhũtariì sammappatĩhãya datỌtabbarh. 

"Tất cả thọ, dầu ở quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô kịch hay vỉ 
tế, thấp hèn hay cao thượng, gần hay xa, phải được thấy với sự hiếu biết của chỉnh mình, 
đủng như thật sự nó là vậy, như thế nay: 'Đây không phải là của tôi, đây không phải là 
tôi, đây không phải là tự ngã của tôi'. " 

T rên đây là lời dạy phân tách quán niệm thọ uẩn theo mười một phương thức, nhằm 
mục đích làm sáng tỏ những đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã. Nơi đây, thọ trong quá 
kh ứ có nghĩa là những thọ cảm được kinh nghiệm trong những kiếp sống đã qua cũng 
như những cảm thọ được kinh nghiệm trong những ngày, những tháng, những năm trước 
đây trong chính kiếp sống nay. Đây cũng là những cảm thọ vừa kinh nghiệm trong thời 
gian trước đây, ngày hôm nay. Lẽ dĩ nhiên tất cả những cảm thọ trong quá kh ứ ấy đã 
chấm dứt, không còn hiện hữu, nhưng đối với người chấp ngã mạnh mẽ, điều ấy không dĩ 
nhiên; họ kh ư kh ư chấp rằng chính cái tự ngã đã kinh nghiệm những cảm thọ trước đây 
vần còn tiếp tục kinh nghiệm trong hiện tại. Theo quan kiến của họ, tất cả những thọ cảm 
phát sanh đến mình trước đây trong kiếp nay không chấm dứt và biến tan. Họ tin tương 


rằng cái tự ngã thích thú với những thọ cảm trước đây vẫn còn hoan hỷ thích thú với nó 
trong hiện tại. 

Thọ Cảm Kinh Nghiệm Trong Ba Thời 

Neu những thọ khổ như gồng cứng, nóng, hoặc đau nhức, phát hiện trong khi quán niệm 
di động phồng xẹp ở bụng, hành giả liền ghi nhận. Khi ghi nhận như thế, thọ cảm khó 
chịu dần dần suy giảm, bớt đau nhức, rồi tan biến. Khi tâm định thật sự đặc biệt dõng 
mãnh người hành thiền sê thấy rằng mỗi khi ghi nhận thì con đau liền chấm dứt. Nhận 
thức như vậy, hành giả tự bản thân chứng nghiệm rằng những thọ cảm không thường còn, 
không kéo dài đến một giây đồng hồ, mà luôn luôn nhanh chóng sanh diệt. Không phải 
chỉ các thọ uẩn trong những kiếp sống quá khứ không tồn tại đến hiện tại, mà chính 
những cảm thọ trước đây trong kiếp nay cũng không còn. Những thọ cảm phát hiện chỉ 
trong khoảnh khắc trước đây cũng không còn hiện hữu. Người hành thiền có chánh niệm 
chứng nghiệm tất cả những điều nay. Vị ấy thấy rằng thọ lạc, thọ khố hay thọ vô ký được 
cảm nhận trong khoảnh khắc hiện tại đều không ngừng sanh rồi diệt. Do đó, có thể suy 
diễn rằng những cảm thọ sê phát sanh trong tưong lai cũng sẽ tan biến và chấm dứt ngay 
vào lúc vừa phát sanh. Trong thời gian hành thiền, công phu quán niệm xảy diễn như sau: 

1 . Những cảm thọ gồng cứng, nóng, đau nhức và bực bội khó chịu mà mình vừa kinh 
nghiệm trong kh oảnh khắc vừa qua không kéo dài đến khoảnh khắc hiện tại trong thọ 
cảm thoải mái tiện nghi. Nó tiêu diệt ngay vào khoảnh khắc mà ta cảm nghe gồng cứng, 
nóng, đau nhức và bực bội khó chịu. Vừa khởi sanh liền chấm dứt. Vì hoại diệt nhanh 
chóng như vậy nó là vô thường. Và vì là vô thường và khó chịu, nó là đáng sợ, một 
nguồn đau khố. Những cảm thọ thoải mái tiện nghi trong khoảnh khắc vừa qua không kéo 
dài đến cảm giác bực bội kém tiện nghi trong khoảnh khắc hiện tại, nó nhanh chóng hoại 
diệt, ngay vào lúc có cảm giác tiện nghi dễ chịu, và do đó những thọ cảm ấy là vô 
thường. Vì là vô thường, nó là đáng sợ, một nguồn đau khố. Tất cả những cảm thọ, lạc, 
khố hoặc vô ký đều không phải là tự ngã, không có thực chất. 

2. Những thọ lạc hay thọ khố trong hiện tại lặp đi lặp lại chấm dứt và tan biến ngay trong 
khi được ghi nhận và do đó, là vô thường, khổ và vô ngã. 

3. Những thọ lạc hay thọ khố trong tuông lai cũng sẽ chấm dứt và tan biến ngay vào lúc 
phát sanh. Nó cũng vậy, là vô thường, khố và vô ngã. 

Đó là phưong thức mà các cảm thọ trong quá khứ, hiện tại và vị lai được nhận thấy vừa 
khi ta ghi nhận. Còn một phưong pháp khác đế quán niệm những cảm thọ trong quá khứ 
và vị lai bằng cách suy diễn từ những cảm thọ trong hiện tại: "Cũng y hệt như trong hiện 
tại những cảm thọ vô thường — lạc, khố và vô ký — chấm dứt ngay khi vừa được ghi 
nhận, những cảm thọ trước đó cùng thế ấy cũng hoại diệt biến tan vào lúc vừa phát sanh, 
và như vậy cũng vô thường, khổ và vô ngã. Những cảm thọ sẽ phát sanh trong tưong lai 
cũng hoại diệt vào lúc vừa phát sanh cùng thế ấy, và như vậy cũng là vô thường, khổ, vô 
ngã." 


Chính ta đã nhận thấy những cảm thọ của chúng ta hoại diệt ra sao, giờ đây hãy suy diễn 
xem thọ cảm của những người khác trong toàn thể thế gian: 

"Cũng như những thọ cảm của chính ta, chấm dứt và biến tan khi vừa niệm đến, những 
thọ cảm của người khác trong toàn thể thế gian cũng sẽ chấm dứt và biến tan. Những cảm 
thọ ấy cũng là vô thường, khố và vô ngã." 

Những Cảm Thọ Bên Trong Và Bên Ngoài 

"Cũng như sắc uẩn được quán sát dưới hai sắc thái, bên trong và bên ngoài, sắc pháp bên 
trong không trở thành sắc pháp bên ngoài và ngược lại, cùng thế ấy, thọ uẩn cũng nên 
được quán sát dưới hai sắc thái, bên trong và bên ngoài," sách Visuddhimagga, Thanh 
Tịnh Đạo, dạy như vậy. Thọ cảm từ bên trong không di chuyến ra bên ngoài; thọ cảm từ 
bên ngoài không nhập vào trong. Phải quán niệm như vậy. 

Câu hỏi được nêu lên là: Nói như vậy phải chăng có nghĩa là những cảm thọ từ bên trong 
ta không nhập sang qua thân của người khác và những cảm thọ của người khác không 
nhập sang thân ta? Không ai tin rằng thọ cảm di chuyến từ thân người nay sang qua thân 
người khác. Do vậy phưong thức quán chiếu nói trên không có nghĩa như thế. Nó chỉ có 
nghĩa là sự đối thay đối tượng, từ đối tượng bên trong ra đối tưọưg bên ngoài, hay ngược 
lại, từ bên ngoài vào trong. 

Khi thọ cảm phát sanh tùy thuộc một đối tượng từ bên trong chấm dứt và được thay thế 
bằng cảm thọ phát sanh do đối tưọưg bên ngoài, người ta thường nghĩ rằng cảm thọ bên 
trong đã trở thành cảm thọ bên ngoài. Ngược lại khi những thọ lạc hay thọ khổ do những 
đối tượng từ bên ngoài tạo duyên được thay thế bằng những thọ cảm do đối tượng bên 
trong tạo duyên, người ta tin rằng cảm thọ bên ngoài đã trở thành cảm thọ bên trong. 

Cùng thế ấy, khi những thọ cảm phát sanh từ một đối tượng ở xa biến đổi trở thành 
những thọ cảm phát sanh tùy thuộc một đối tượng gần, người ta tin rằng thọ cảm kia di 
chuyến từ xa đến gần và ngược lại, từ gần đi xa. Do đó, noi đây, điều nay có nghĩa là sự 
thay đối đối tượng — bên trong và bên ngoài, gần và xa — tùy thuộc theo đó cảm thọ phát 
sanh. 

Người hành thiền chuyên cần quán niệm những hiện tượng sắc và danh ngay vào lúc 
chúng phát sanh, ghi nhận coư đau nhức khi thọ khô khởi sanh trong thân. Trong khi ghi 
nhận như vậy nếu tâm hướng về một đối tượng bên ngoài và thọ lạc hay thọ khổ kế đó 
khởi phát. Những cảm thọ nay phải được ghi nhận như thọ hỷ hay thọ ưu. Như vậy, trong 
lúc cấn trọng ghi nhận, thọ khố được ghi nhận lúc SO' khởi không di chuyển từ trong ra 
ngoài, mà chấm dứt ngay bên trong. Rồi sự chú ý chuyến sang một đối tượng bên ngoài 
và đối tượng bên ngoài nay tạo duyên làm khởi sanh thọ cảm mới. Như thế, hành giả 
thông hiếu những hiện tượng. Vị ấy cũng thấu hiểu đầy đủ tiến trình ngược lại; tức là, thí 
dụ như thọ lạc sơ khởi phát sanh từ một đối tượng bên ngoài chấm dứt, sau đó thọ khổ 
mới phát sanh từ một đối tượng bên trong. Cảm thọ bên trong không di chuyến ra ngoài; 
cảm thọ bên ngoài không di chuyển vào trong. Thọ khởi sanh và chấm dứt ngay trong 
khoảnh khắc trở thành, và như vậy là vô thường, khố, và vô ngã. 


Thọ Cảm Thô Kịch Và Vi Tế 


Trong khi đang kinh nghiệm những thọ khố thô kịch, nếu có những thọ khổ vi tế bắt đầu 
ta có khuynh huớng tin rằng nhũng thọ khố thô kịch ấy đã đổi thay và trở thành thọ khố 
vi tế. Khi đang kinh nghiệm thọ khổ vi tế, nếu cảm nghe thọ khố thô kịch bắt đầu, ta tin 
rằng những thọ khổ vi tế đã biến đối và trở thành thô kịch. Tuy nhiên, đối với vị hành giả 
cẩn trọng chú niệm, trong mồi niệm thấy rằng thọ khố hoại diệt từ phần từ phần, từng giai 
đoạn, giai đoạn nay đến giai đoạn khác, và do đó thông hiếu rằng thọ khố vi tế không 
biến đối thành thô kịch, mà thọ khố thô kịch cũng không biến thành vi tế. Những cảm thọ 
cũ hoại diệt, những thọ cảm mới khởi sanh và thay thế vào. Đó là vô thưòng. Vị hành giả 
chứng nghiệm những điều ấy qua kinh nghiệm bản thân. 

Thọ cảm thô kịch không trở thành vi tế, và nguợc lại. Những cảm thọ ấy hoại diệt ngay 
vào lúc vừa khởi phát. Do đó, thọ uẩn là vô thuờng, khố và vô ngã. 

Thọ Cảm Thấp Hèn Và Cao Thượng 

Những thọ cảm đau nhức khó chịu trong thân đuợc xem là thọ cảm duới hình thức thấp 
hèn trong khi cảm thọ hoan hỷ thỏa thích vi tế đuợc xem là cao thuợng. Cùng thế ấy, đau 
khố, sầu muộn, chán nản, và buồn phiền là thấp hèn, trong khi hạnh phúc và vui vẻ hân 
hoan là loại cảm thọ cao thuợng. Nói cách khác, cảm nghe giận dữ, chán nản buồn phiền, 
và sầu khố là cảm thọ thấp hèn, cảm nghe hạnh phúc vui vẻ là thọ cảm cao thuợng. 

Nhung noi đây, hoan hỷ thỏa thích trong dục lạc là thấp hèn hon hạnh phúc của tâm đạo 
nhiệt thành huớng đến một đối tuợng đáng kỉnh mộ nhu Đức Phật. 

Vì kinh nghiệm khác nhau từ cảm thọ nay đến thọ cảm khác, nguời ta thuờng nghĩ rằng 
thọ cảm thấp hèn đã trở thành cao thuợng, hoặc thọ cảm cao thuợng đã biến thành loại 
thọ cảm thấp hèn. Nhung nguời hành thiền nhận thức rằng thọ cảm chấm dứt ngay vào 
lúc đuợc ghi nhận và do đó, thông hiếu rằng cảm thọ cao thuợng không trở thành thấp 
hèn, mà cảm thọ thấp hèn cũng không trở thành cao thuợng. Những thọ cảm ấy hoại diệt 
ngay vào lúc vừa phát hiện và do đó, là vô thuờng. Tình trạng đau khố của những thọ 
cảm thấp hèn không trở thành trạng thái hạnh phúc của thọ lạc cao thuợng. Cảm thọ cao 
thuợng cũng không trở thành thọ cảm thấp hèn. Nó chấm dứt ngay vào lúc vừa khởi phát 
và do đó là vô thuờng, khổ và vô ngã. 

Thọ Cảm Xa và Thọ Cảm Gần 

Chúng ta đã đề cập dong dài đến những cảm thọ xa và gần: những cảm thọ khởi sanh từ 
những đối tuợng ở xa không trở thành những cảm thọ phát sanh do những đối tuợng gần; 
những cảm thọ do những đối tuợng gần tạo duyên không trở thành cảm thọ tùy thuộc đối 
tuợng xa tạo điều kiện. Chúng nó chấm dứt ngay vào lúc ta kinh nghiệm và nhu vậy, là 
vô thuờng, khổ và vô ngã. 

Mười Một Cách Phân Tách Tưởng uẩn 

Đức Thế Tôn dạy: 


Yã kãci saĩiĩiã, atĩtãnãgatapaccuppannã ajjhattã vã bahiddhã vã oỊãrikã vã sukhumã 
vã hĩnã vã panĩtã vã yã dũre santike vã sabbã sannã netarh mama neso hamasmi na 
meso attãti. Eva metarh yathãbhũtairi sammappannãya dattliabbalỶI. 

"Tất cả tưởng uấn, dầu trong quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô 
kịch hay vi tế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần phải được xem với sự hiêu biết của 
chinh mình, đủng như thật sự nó là vậy, như thế nay: 'Đây không phải là của tôi, đây 
không phải là tôi, đây không phải là tự ngã của tôi'. " 

Đây là lời dạy nên phân tách tưởng uẩn dưới mười một tựa đề — quá khứ, hiện tại, vị lai, 
bên trong, bên ngoài, thô kịch, vi tế, thấp hèn, cao thượng, xa hay gần — nhằm vạch rõ 
cho thấy bản chất vô thường, khổ và vô ngã của nó. Noi đây tưởng uấn trong quá kh ứ có 
nghĩa là những sự hồi nhớ mà mình kinh nghiệm trong những kiếp sống quá khứ hay 
trong thời gian đã qua trong kiếp hiện tại. Những sự hồi nhớ mà ta kinh nghiệm trong quá 
kh ứ ấy, dĩ nhiên đã chấm dứt, không còn tồn tại hiện hữu. Tuy nhiên, đối với người chấp 
thủ mạnh mẽ vào tự ngã, điều nay không phải là dĩ nhiên bởi vì họ quan niệm rằng chính 
cái ta mà nhận ra và hồi nhó' (tưởng) những sự việc trong quá kh ứ tiếp tục nhận ra và hồi 
nhớ sự việc trong hiện tại; rằng tất cả những hành động nhận ra và hồi nhó' đã có trong 
những kiếp quá kh ứ hay trong thời gian đã qua trong kiếp sống nay là do chính một cái 
ta; và trong kiếp hiện tại nay cũng vậy. những gì đã được nhận ra và hồi nhớ lúc còn trẻ 
tho hay trong thời gian gần đây đều là công việc của một cái ta, chính một cái ta ấy. 

Vị hành giả chuyên cần giữ chánh niệm, luôn luôn đế tâm theo dõi di động phồng xẹp 
của bụng và những hiện tượng ngay vào lúc cảm thọ, thấy rằng cái tưởng uẩn lúc nghe 
(tức sự nhận ra và hồi nhớ những âm thanh mà mình đang nghe) tức khắc tan biến vừa 
lúc được ghi nhận, "nghe, nghe"; cái tưởng uấn lúc thấy tan biến ngay khi ta ghi nhận, 
"thấy, thấy", cùng thế ấy sự hồi nhớ và nhận ra ý nghĩ cũng nhanh chóng hoại diệt vừa 
khi ta ghi nhận. 

Quán sát như vậy xuyên qua kinh nghiệm bản thân hành giả nhận thức rằng tưởng không 
thường còn, nó không tồn tại đến một giây đồng hồ và bản chất thiên nhiên của nó là 
không ngừng hoại diệt. Nói chi đến những sự việc mà ta hồi nhớ trong kiếp quá khứ, 
ngay trong đời sống nay, những sự việc mà ta nhó' lại trong giây phút vừa qua cũng đã 
chấm dứt và biến tan. Điều nay, người hành thiền tự mình có thế nhận thấy. Chí đến 
những tưởng uấn vừa khởi sanh trong khoảnh khắc vừa qua cũng đã hoại diệt. Như vậy, 
hãy hay biết và nhận ra những gì mà ta thấy, nghe và sờ đụng trong giây phút hiện tại. 
Những sự việc ấy luôn luôn khởi sanh rồi tan biến, lặp đi lặp lại, không ngừng sanh diệt. 
Chúng ta cũng có thể kết luận rằng những tưởng uấn (tri giác) trong tuông lai cũng sẽ 
sanh và diệt, tan biến ngay lúc khởi sanh. 

Trong lúc hành thiền, phân tách tưởng uấn như sau: 

1 . Tưởng uấn, nhận ra những đối tượng vừa cảm thọ trong khoảnh khắc vừa qua, không 
còn tồn tại đến khoảnh kh ắc hiện tại, nó tan biến ngay trong khi ta nhận ra. Do đó, nó là 
vô thường, khổ và vô ngã. 


2. Tưởng uấn, nhận ra và hồi nhớ sự việc trong hiện tại, cũng biến tan trong khi ta thật sự 
nhận ra. Do đó, nó cũng là vô thường, khố và vô ngã. 

3. Tưởng uấn, sẽ nhận ra và hồi nhớ sự việc trong tưong lai, cũng sẽ biến tan trong khi ta 
ghi nhận. Như vậy, nó là vô thường, khổ và vô ngã. 

Những tưởng uấn trong quá khứ và vị lai của toàn thể thế gian cũng được kết luận bao 
hàm như những tưởng uấn phát hiện ngay vào lúc được ghi nhận. Cũng giống như những 
tưởng uấn, chấm dứt và biến tan vào lúc được ghi nhận trong hiện tại, cùng thế ấy những 
tưởng uẩn trong quá khứ hoại diệt và tan biến lúc vừa khởi sanh và như vậy là vô thường, 
khổ và vô ngã. Cùng thế ấy, những tưởng uẩn trong tưong lai cũng sẽ hoại diệt và tan 
biến vào lúc sanh khởi, và như vậy là vô thường, khổ và vô ngã. 

Những tưởng uấn, nhận ra và hồi nhớ những đối tượng trong một người, trong người 
khác, và trong toàn thể thế gian cũng hoại diệt và tan biến lúc khởi sanh và như vậy là vô 
thường, khổ và vô ngã. 

Bản chất vô thường của tưởng uẩn, hay tri giác, (vốn có đặc tính nhận ra và hồi nhớ sự 
vật), quả thật hiến nhiên nếu chúng ta chỉ suy gẫm và nhớ lại những điều đã học và đã 
nhớ trước kia, giờ đây mình quên đi dễ dàng như thế nào. 

Những tưởng uấn, nhận ra và hồi nhớ những đối tượng trong thân mình không tồn tại đến 
tưởng uẩn nhận ra những đối tượng bên ngoài; những tưorig uẩn nhận ra các đối tượng 
bên ngoài không tồn tại kéo dài đến lúc hồi nhớ các đối tượng bên trong thân — nó chấm 
dứt và tan biến ngay lúc khởi sanh, và như thế là vô thường, khổ và vô ngã. 

Những tri giác nhận ra và hồi nhớ các đối tượng ham muốn và tham ái, sân hận và bực 
mình, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi và ngờ vực, tất cả đều bất thiện. Đó là những tưởng uẩn 
thuộc loại thô kịch. Những tri giác liên quan đến tâm đạo nhiệt thành, tin tưởng noi Đức 
Thế Tôn, hồi nhớ một thời Pháp, nhớ lại những lời khuyên bảo và dạy dồ của thầy hay 
của cha mẹ là tưởng uẩn thuộc loại tinh tế, tốt đẹp. Đó là những tưởng uấn cao thượng. 
Những tưởng uấn thô kịch thuộc loại thấp hèn. Nói cách khác, nhận ra và hồi nhớ những 
đối tượng thô kịch là tưởng uẩn thô kịch, nhận ra những đối tượng tốt đẹp là tưởng uẩn vi 

tế. 

Những tưởng uấn thô không tồn tại đến khoảnh khắc mà tưởng uấn vi tế khởi sanh; tưởng 
uấn vi tế không kéo dài đến kh oảnh khắc mà tưởng uẩn thô khởi sanh. Mồi chặp tưởng 
uấn biến tan ngay vào lúc vừa khởi sanh và do đó là vô thường, khổ và vô ngã. 

Tưởng uan thấp hèn không tồn tại kéo dài đến khoảnh khắc mà tưởng uẩn cao thượng 
khởi sanh; cùng thế ấy, tưởng uấn cao thượng không kéo dài đến khoảnh khắc mà tưởng 
uấn thấp hèn khởi sanh. Nó biến tan ngay vào lúc khởi sanh và do đó, là vô thường, khổ, 
và vô ngã. 

Nhận ra và hồi nhó' những đối tượng vi tế ở xa được gọi là tưởng uẩn xa (tri giác những 
đối tượng ở xa); nhận ra những đối tượng thô, gần, bên trong người, được gọi là tưởng 


uấn gần. Tưởng uấn xa không tồn tại kéo dài đến khoảnh khắc mà tưởng uấn gần kh ởi 
phát; một tưởng uẩn gần không kéo dài đến kh oảnh khắc mà tưởng uấn xa khởi phát. Nó 
biến tan ngay vào khoảnh khắc vừa phát sanh và do đó, là vô thường, khố, và vô ngã. 

Mười Một Cách Phân Tách Hành uẩn 

Đức Thê Tôn tuyên ngôn: 

Ye keci sahkhãrã atĩtãnãgatapaccuppannã ajjhattã vã bahiddhã vã oỊãrikã vã 
sukhumã vã hĩnã vã panĩtã vãye dũre santike vã sabbe sahkhãrã Itetarh mama, Iteso 
hamasmi na meso attãti evametarh yathãbũtam sam m appah h ăya datthabarh. 

"Tất cả hành uân, dầu trong quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô 
kịch hay vi tế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần, phải được xem, với sự hiếu biết của 
chỉnh mình, đủng như thật sự nó là vậy, như thế nay: 'Đây không phải là của tôi, đây 
không phải là tôi, đây không phải là tự ngã của tôi'. " 

Đây là những lời dạy phân tách quán chiếu hành uẩn theo mười một phưong thức đế thấy 
rõ đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã. 

Noi đây nên ghi nhận rằng có rất nhiều pháp (dhammas) được sắp xếp dưới danh từ 
sahkhãrakkhandha, hành uẩn. Chúng ta đã thấy rằng ngoài thọ và tưởng, năm mưoi tâm 
sở còn lại được gọi chung là sahkhãrakkhandha, hành uấn. Tóm tắt, sahkhãra, hành, là 
nguyên động lực nằm phía sau những hành động bằng thân, khẩu, hay ý. Chính hành uấn 
là nguyên nhân làm cho ta thay đối oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm. Saĩikhãra ra lệnh, "Bây 
giò' hãy đi, bây giờ hãy đứng, bây giò' hãy ngồi." Hành tạo nguyên nhân xuất phát các 
hành động như co vào, duỗi ra, di chuyển, và cười. Cũng hành, saĩikhãra, làm nguyên 
nhân đưa đến lời nói, giống như ra lệnh, "giờ đây hãy nói như thế nay." Hành cũng làm 
nguyên nhân đưa đến những suy tư, sự thấy và sự nghe. 

Như vậy, saỉikhãra của những kiếp trước — muốn đi, muốn đứng, hay muốn nói — không 
thể kéo dài đến hành ở kiếp sống nay, có thể chăng? Có phải chăng tất cả đều tan biến và 
hoại diệt ngay tại chỗ, vào lúc vừa khởi sanh? Quả thật hiến nhiên rằng ý muốn làm, 
muốn lấy, hay muốn suy tư trong những kiếp quá kh ứ hiện nay đã hoàn toàn tan biến. 
Nhưng đối với những ai tin chắc rằng, "Chính tôi đã làm tất cả những hành động ấy, tất 
cả những hành động ấy đều do tôi thực hiện," thì họ khư khư chấp vào một tự ngã, một 
cái ta duy nhất: "Chính tôi đã làm tất cả những hành động trong kiếp sống quá khứ; người 
hành động trong kiếp hiện tại cũng chính là tôi." Đối với họ thì "tôi", người hành động 
mãi mãi thường còn. 

Vị hành giả có chánh niệm quán chiếu bụng phồng, xẹp, khi nghe cảm giác ngứa thì niệm 
"ngứa, ngứa". Trong khi niệm như thế, nếu có phát sanh ý muốn gãi chồ ngứa thì liền 
niệm, "muốn gãi, muốn gãi." Hành, salikhãrã, tức là ý muốn gãi, được nhận thấy là biến 
tan mồi lần niệm. Cũng như trong khi niệm, "cứng, cứng" vì có cảm giác gồng cứng, nếu 
có ý muốn co vào hay duỗi ra thì hành giả liền niệm. 


Như vậy, salikhãrã, hành, tức ý muốn co vào, duỗi ra, hay đổi oai nghi, hoại diệt và tan 
biến mỗi khi hành giả niệm đến, và tiếp tục hoại diệt. Cùng thế ấy những hành uẩn muốn 
đổi oai nghi, muốn nói hay muốn suy tư được thấy không ngừng hoại diệt. 

Đối với hành giả, không phải chỉ có những hành uấn trong những kiếp quá khứ, mà 
những hành uấn khởi phát trong hiện tại cũng được thấy là không ngừng hoại diệt. Như 
vậy, vị hành giả biết rằng những hành uẩn trong những kiếp quá khứ không tồn tại kéo 
dài đến hiện tại, những hành uẩn trong hiện tại không tồn tại đến tương lai, và hành uẩn 
trong tương lai sê không di chuyển đến một thời gian về sau nữa, chúng hoại diệt vào lúc 
khởi sanh. Với sự hiểu biết của chính mình, hành giả nhận thức rằng hành uấn là vô 
thường, khổ và vô ngã. 

Trong pháp hành, hành uấn được quán chiếu như sau: 

1 . Ý muốn bước chân mặt tới không kéo dài đến lúc có ý muốn bước chân trái tới; ý 
muốn bước chân trái tới không kéo dài đến lúc có ý muốn bước chân mặt tới; nó hoại diệt 
và tan biến vào lúc khởi sanh, và như vậy, là vô thường, khố, và vô ngã. Cùng thế ấy, 
những hành uẩn trong quá kh ứ không kéo dài đến khoảnh khắc hiện tại. Nó hoại diệt và 
biến tan ngay vào lúc khởi sanh, và như vậy, là vô thường, khố, và vô ngã. 

2. Những hành uẩn, ý muốn làm hay ý muốn thận trọng ghi nhận, phát sanh trong hiện tại 
không kéo dài đến khoảnh khắc sau kế đó. Nó luôn luôn tan biến lúc vừa khởi sanh và do 
đó, là vô thường, khổ và vô ngã. 

3. Những hành uan sẽ phát sanh trong tương lai liên quan đến ý muốn làm và thận trọng 
ghi nhận cũng sẽ chấm dứt và không kéo dài đến khoảnh khắc kế tiếp sau đó. Do đó nó là 
vô thường, khổ và vô ngã. 

Với sự hiểu biết về những hành phát sanh trong hiện tại khi được ghi nhận, các hành 
trong quá khứ, các hành trong tương lai và các hành trong toàn thế thế gian có thể được 
kết luận bao hàm cùng một thế ấy. 

Cũng giống như các hành vô thường, muốn làm và muốn ghi nhận trong hiện tại, hoại 
diệt ngay khi được ghi nhận, cùng thế ấy những hành trong quá kh ứ cũng hoại diệt và 
biến tan vào lúc khởi sanh. Như vậy, nó là vô thường, khố và vô ngã. Cùng thế ấy những 
hành trong tương lai cũng tan biến vào lúc khởi sanh, và như vậy là vô thường, khố và vô 
ngã. Những hành của một người hay của những người khác và trong toàn thế thế gian đều 
chấm dứt và tan biến giống như những hành được ghi nhận trong hiện tại. Tất cả đều vô 
thường, khổ và vô ngã. 

Sự khác biệt giữa những hành bên trong và bên ngoài cũng giống như sự khác biệt của 
thọ và tưởng phát sanh do những đối tượng bên trong và bên ngoài, đã được mô tả; những 
hành phát triển liên quan đến bên ngoài, tức những ý nghĩ muốn thâu đạt hoặc muốn tiêu 
diệt những đối tượng bên ngoài, hữu tri hữu giác hay vô tri giác, là hành bên ngoài. 


Những hành liên quan đến hành động bên trong chấm dứt trước khoảnh khắc mà ý nghĩ 
hướng đến một hành động bên ngoài khởi sanh. Như vậy nó là vô thường, khố, vô ngã. 
Cùng thế ấy các hành liên quan đến hành động bên ngoài chấm dứt trước khoảnh khắc 
mà ý nghĩ hướng đến một hành động bên trong khởi sanh. 

Nghĩ đến những hành động thô lỗ, kịch cộm, là loại hành thô kịch; suy tư đến một hành 
động thanh lịch, những việc làm tốt đẹp, là loại hành vi tế. Hành thuộc loại thô kịch 
không trở thành những hành thuộc loại vi tế, và ngược lại. Nó chấm dứt vào lúc vừa kh ởi 
sanh, và như vậy là vô thường, khổ, vô ngã. 

Tất cả các loại suy tư về những hành động xấu xa là hành thấp hèn. Nghĩ đến và thực 
hiện những hành động thiện là hành cao thượng. Trong những hành động thiện, công 
trình nghiêm chỉnh trì giới là cao thượng hon bố thí, hành thiền cao thượng hon giữ giới, 
và hành thiền minh sát cao thượng hon hành thiền vắng lặng. 

Các hành thấp hèn không tồn tại kéo dài đến những hành cao thượng; các hành cao 
thượng cũng vậy, không kéo dài đến lúc hành thấp hèn khởi sanh. Nó chấm dứt và biến 
tan vào lúc phát khởi và do đó, là vô thường, khố và vô ngã. 

Các hành đưa những hành động từ thiện không kéo dài đến khoảnh khắc khởi sanh của 
các hành đưa đến trì giới, và ngược lại. Các hành nghiêm chỉnh trì giới không kéo dài đến 
khoảnh khắc khởi sanh của hành uẩn muốn thực hành thiền vắng lặng và ngược lại. Các 
hành liên quan đến công trình hành thiền vắng lặng không kéo dài đến khoảnh khắc khởi 
sanh của hành uẩn muốn hành thiền minh sát và ngược lại. Tất cả đều hoại diệt và biến 
mất vào kh oảnh khắc khởi sanh và do đó, là vô thường, khổ, và vô ngã. 

Suy tư về những hành uẩn có tánh cách thiện và bất thiện quả thật tế nhị, nhưng vị hành 
giả nhiệt thành chuyên cần có thể tự chính bản thân mình kinh nghiệm, thấy các hành 
không ngừng hoại diệt như thế nào vào lúc nó khởi sanh. Thí dụ như trong khi ghi nhận 
bụng phồng xẹp, nếu có những tư tưởng tham ái khởi sanh hành giả liền ghi nhận hiện 
tượng ấy, "muốn, ham muốn." Niệm như vậy những tư tưởng ham muốn biến tan trước 
khi kéo dài đến khoảnh khắc khởi sanh một niệm có tánh cách thiện. Vị hành giả đã đạt 
đến tầng Tuệ Diệt, bhahga nãlỊa, hiếu biết hiện tượng nay rõ ràng, đúng như nó là vậy. 
Khi vị hành giả cảm nghe hoan hỷ lúc thực hiện một công tác từ thiện thì phải niệm, 
"hoan hỷ, hoan hỷ". Khi niệm như thế, vị hành giả đã đạt đến tầng Tuệ Diệt, bhaliga 
nãlỊa, thấy rõ ràng các hành uấn của hành động thiện liên quan đến công tác từ thiện biến 
tan vào khoảnh khắc được ghi nhận. Lại nữa, trong khi niệm di động phồng xẹp ở bụng 
mà có vọng tưởng phát sanh, phải niệm liền. Niệm như vậy, chặp tư tưởng hành ghi nhận 
phồng xẹp biến tan mà không kéo dài đến chặp vọng tưởng; chặp vọng tưởng cũng biến 
tan mà không kéo dài đến khoảnh khắc vọng tưởng kế tiếp. Bằng cách ấy hành giả nhận 
thức rằng mồi chặp hành uấn hoại diệt và biến tan trước khi đến khoảnh khắc khởi sanh 
của một chặp hành uấn khác. Neu hành giả không nhận thấy các hiện tượng như mô tả 
trên, ắt phải biết rằng vị ấy chưa phát triển đến tầng tuệ giác nay. 


Những chặp hành khởi phát từ những đối tượng ở xa không kéo dài đến khoảnh khắc mà 
những chặp hành do những đối tượng gần phát sanh, và ngược lại. Tất cả đều biến tan 
vào lúc khởi phát và do đó là vô thường, khố, và vô ngã. 

Mười Một Cách Phân Tách Thức uẩn 

Đức Thế Tôn dạy: 

YalỶI kihci vihhãnalỶI atĩtãnãgatapaccuppannarh aịịhattaứi vã bahỉddhã vã oỊãrikaríĩ 
vã sukhumalỉl vã hĩnarìì vã panĩtarh vã yandũre santike vã sabbaril vinnãnarh Itetarh 
mama, neso hamasmỉ na meso attãtì evametaril yathãbũtarh sammappannãya 
datthabalỶI. 

"Tất cả thức uấn, dầu thuộc về quá khứ, vị lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô 
kịch hay vi tế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần, phải được thấy với sự hiếu biết của 
chỉnh mình, đủng như thật sự nó là vậy, như thế nay: 'Đây không phải là của tôi, đây 
không phải là tôi, đây không phải là tự ngã của tôi'. " 

Đây là những lời dạy nhằm phân tách thức uẩn theo mười một phưong thức đế thấy rõ 
bản chất vô thường, khố và vô ngã. 

Chưong VI có giải thích rằng suy niệm về vô thường cũng giống như suy niệm "đây 
không phải là tôi", suy niệm về khố cũng giống như suy niệm "đây không phải là của 
tôi", và suy niệm về vô ngã cũng giống như suy niệm "đây không phải là tự ngã của tôi." 

Trong bốn uấn, vinnãlỊa, thức uấn hay tâm, là nổi bật hiến nhiên nhất. Trong ngôn ngữ 
thông thường được xử dụng hằng ngày, những tâm sở như ham muốn và sân hận, được 
mô tả là "tâm": "tâm ham muốn", "tâm ưa thích", "tâm sân hận". Trong các Bản Chú Giải 
cũng vậy, đầu tiên các loại nay cũng được xem là tâm (hay tâm vương), chỉ về sau đó 
mới được gọi là tâm sở. Nơi đây cũng vậy, chúng ta đề nghị rằng đến một mức độ nào, sẽ 
gọi đó là tâm. 

Thức quá khứ có thế là tâm trong những kiếp sống quá khứ, cũng có thế là tâm khởi sanh 
trong kiếp hiện tại vào thời kỳ niên thiếu, hoặc trong những ngày, những tháng hoặc 
những năm sau đó, chí đến ngày nay, tâm khởi sanh trước khoảnh khắc hiện tại. Trong 
những loại tâm ấy có thể có trong quá khứ, rất hiển nhiên rằng cái tâm trong những kiếp 
sống quá khứ không tồn tại kéo dài đến kiếp sống hiện tại, nó đã chấm dứt từ những kiếp 
ấy. Nhưng đối với những người chấp ngã mạnh mẽ, tức những người chấp thủ mạnh mẽ 
vào một cái ta, thì không dề gì làm cho họ hiểu biết như thế, bởi vì họ chủ trương rằng 
vinnãlỊa, thức, là một linh hồn hay tự ngã, một thực thế sống. Theo niềm tin của những vị 
nay, khi cơ thế vật chất trong kiếp sống quá khứ hoại diệt và tan rã, vihhãlỊa, linh hồn, lìa 
thân ấy và chuyến sinh vào một thân mới, rồi nương tựa luôn vào cái thân mới nay từ lúc 
được thọ thai trong lòng mẹ cho đến khi chết, và một lần nữa lìa cái thân đã trở thành cũ 
nay, chuyển sinh vào một thân mới khác, trong một kiếp sống mới. Niềm tin nay đã được 
mô tả trong câu chuyện của Sãti, ở Chương IV. 


Tiến Trình Tái Sanh 


Như các vị hành giả tự bản thân chứng nghiệm, tâm không tồn tại đến một giây đồng hồ, 
mà luôn luôn khởi sanh và hoại diệt, không ngừng sanh diệt. Tâm sanh và diệt như thế 
nào đã được mô tả trong khi thảo luận về tiến trình tâm. Như đã được giải thích, trong 
mồi kiếp sinh tồn, vào lúc sắp chết maranasannã vithĩ, tiến trình tâm khởi phát cùng với 
kamma, nghiệp, kamma nimitta, hiện tượng của nghiệp, hay gati-nimitta, biểu tượng tái 
sanh, làm đối tượng. Đó là phưong thức khởi sanh: từ luồng hộ kiếp (bhavatiga) khởi 
sanh ý môn hướng tâm (ãvajjana citta), cảm nhận những cảm giác. Loại tâm nay phản 
ảnh một hành động thiện hay bất thiện đã được thực hiện trong kiếp sống (kamma, 
nghiệp), hoặc một dấu hiệu hay biếu tượng liên hợp với hành động ấy (kamma-nimitta, 
biếu tượng của nghiệp), hoặc một biểu tượng của noi chốn sắp tái sanh vào (gati-nimitta, 
biếu hiệu lâm chung). Sau khi chặp tâm nay chấm dứt, luồng tâm tích cực, hay tiến trình 
javana, chụp lấy đối tượng, phát sanh liên tục trong năm sát na (chặp tư tưởng). Vào lúc 
luồng xung lực javana chấm dứt, tâm đăng ký tadãlambana, duyên theo đối tượng trên, 
phát sanh trong hai chặp. Sau đó tâm bhavaliga, hộ kiếp, phát sanh và tồn tại trong một 
hoặc hai chặp tư tưởng (sát na). Tiếp theo là thức hay tâm chấm dứt một kiếp sống, và 
chặp tâm bhavahga citta cuối cùng nay được gọi là cuti citta, tử tâm. Khi chặp cuti citta, 
tử tâm, chấm dứt, tùy theo kamma, nghiệp thiện hay bất thiện phát hiện ngay vào lúc lâm 
chung, tâm mới phát sanh trong một kiếp mới. Chặp tâm nay được gọi là patisandhi citta, 
thức, hay tâm-nối-liền, bởi vì chặp tâm nay nối liền hai kiếp sống, quá khứ và hiện tại. 
Khi patisandhi citta, thức-nối-liền nay chấm dứt, một loạt những chặp hộ kiếp, bhavahga 
citta, phát sanh. Khi có trần cảnh như hình thể hay âm thanh phát hiện ở lục căn, loạt 
bhavaliga citta chấm dứt và lục thức, theo sau là ngũ môn thức như nhãn thức hay nhĩ 
thức, phát sanh. Đó là những gì thật sự xảy diễn vào lúc ta thấy hoặc nghe. Theo tiến 
trình nay tâm phát sanh từng noi, noi nay rồi noi khác, lúc ở mắt, lúc ở tai, lúc ở lưỡi, lúc 
ở mũi v.v... liên tục trong một loạt những tâm (citta) mới, mồi tâm phát sanh rồi hoại diệt. 
Chặp tử tâm, cuti citta, của kiếp quá khứ sau cùng chấm dứt ngay tại chỗ, vào lúc ấy. 

Tâm của kiếp hiện tại là một chặp tâm mới, khởi sanh do kamma, nghiệp quá khứ tạo 
duyên. Mồi chập tâm là một chập tâm mới, không phải tâm cũ đồi thành mới. 

Trong khi chuyên cần quán chiếu hiện tượng phồng xẹp ở bụng hành giả ghi nhận một ý 
nghĩ vừa khởi sanh. Khi ghi nhận như vậy ý nghĩ hay tâm suy nghĩ bồng nhiên biến mất. 
Nhận ra hiện tượng nay vị hành giả kết luận rằng cái chết có nghĩa là sự chấm dứt chuồi 
dài những chặp tâm sau khi chặp tử tâm, cuti citta, chấm dứt. Cùng thế ấy, sự trở thành 
mới có nghĩa là sự phát sanh đầu tiên của một loạt những chập tâm mới trong một môi 
trường mới của kiếp sống mới, giống y như trong tâm hiện tại lúc nào cũng có một chập 
tâm mới phát sanh. Bhavaliga citta, luồng tâm hộ kiếp, là chuỗi dài những sự khởi sanh, 
tùy thuộc nghiệp lực (kammic force) của một tâm mới tưong tợ, khởi đầu với chính cái 
tâm so khởi vào lúc được thọ thai. Cái tâm hiểu biết những hiện tượng thấy, nghe, hủi, 
nếm, sờ đụng, và suy tư khởi sanh mới mẻ từ những chập tâm trong chuỗi dài đời sống. 
Như thế đó hành giả hiếu biết tâm khởi sanh và hoại diệt như thế nào và chính tự kinh 
nghiệm bản thân có thể suy diễn đến tử tâm, cuti citta, và tâm nối liền patisandhi citta. 


Định Luật Phát Sanh Tùy Thuộc 


Hiếu biết rằng cái tâm mới phát sanh tùy thuộc nơi nghiệp, kamma, là hiểu biết Định 
Luật Phát Sanh Tùy Thuộc (hay Thập Nhị Nhân Duyên), xuyên qua sự hiểu biết vòng 
quanh nghiệp-quả. Sách Thanh Tịnh Đạo, Visuddhi-magga, có ghi như sau: "Đã phân 
biện những điều kiện của danh và sắc như thế ấy (rằng không có người hành động, cũng 
không có người gặt hái hậu quả của hành động, chỉ có những hiện tượng diễn tiến theo 
nhân và quả) bằng những vòng quanh nghiệp và quả, và đã lìa bỏ tình trạng mơ hồ ("Có 
linh hồn chăng? có tự ngã chăng?" "Tại sao tự ngã phát khởi?" v.v...) về ba thời kỳ, tất cả 
các pháp, dhammas, quá khứ, vị lai và hiện tại được người ấy thông hiếu theo kiến thức 
về tiến trình sanh và tử của mình." 

Nơi đây, theo cách thức phân biện, "bằng vòng quanh của nghiệp, kamma" bao gồm 
những nguyên nhân như vô minh, avijjã, ái (talihã), thủ (upãdãna) và hành (sahkhãra). 
Thêm vào đó, bằng cách phân biện thức-nối-liền đầu tiên và tử tâm cuối cùng, tất cả 
những tâm đã phát sanh ở khoảng giữa trong suốt kiếp sống trở thành rõ ràng thông hiểu. 

Cùng thế ấy, bằng cách hiểu biết tất cả những tâm trong kiếp sống hiện tiền, các loại tâm 
trong những kiếp quá khứ và vị lai cũng được phân tách và biện giải. Hiếu biết tâm là 
hiểu biết những tâm sở đồng phát sanh và cũng hiểu biết căn môn mà tâm ấy tùy thuộc. 
Do đó sách Thanh Tịnh Đạo, Visuddhimagga viết, "tất cả các pháp, dhammas, quá khứ, 
vị lai và hiện tại đều được vị ấy thông hiếu." 

Thức Uẩn Trong Ba Thòi Kỳ 

Bởi vì hiếu biết rằng bắt đầu từ thức tái sanh trở đi, liên tiếp một loạt những chặp tâm 
phát sanh và hoại diệt, vị hành giả nhận thức rõ ràng rằng tâm trong những kiếp quá khứ 
chấm dứt ngay tại chồ, không tồn tại kéo dài đến tận kiếp nay. Vị ấy cũng thấy rõ ràng 
rằng tâm trong kiếp sống hiện tại chấm dứt ngay tại chồ vào lúc phát sanh. Do đó hành 
giả ở trong vị trí phân biện rõ ràng quá khứ, vị lai và hiện tại với sự hiếu biết mà tự cá 
nhân mình chứng nghiệm. 

Đối với hành giả, nếu trong khi niệm phồng xẹp ở bụng mà có những ý nghĩ phát sanh, 
liền niệm, "suy nghĩ, suy nghĩ". Niệm như vậy ý nghĩ tan biến. Khi nghe, hành giả niệm, 
"nghe, nghe", và nhĩ thức tự nhiên biến tan. Không như người đời thường nghĩ, vị ấy 
không nghĩ rằng mình vẫn còn tiếp tục nghe lâu dài những âm thanh ấy, mà thấy rằng 
mình nghe từng phần, từng giai đoạn xen kẻ nhau — nghe, mất, nghe, mất — nhĩ thức sanh 
diệt từng chặp. 

Cùng thế ấy khi niệm thân xúc, hành giả thấy xúc giác từng chặp nhanh chóng biến tan. 
Khi tâm định đặc biệt vững mạnh hành giả cũng thấy nhãn thức liên tục sanh diệt rất 
nhanh chóng trong một chuỗi dài. Tỷ thức và thiệt thức cũng phải được quán chiếu cùng 
một thế ấy. Khi niệm, ý thức cũng được thấy là xen kẻ nhau sanh diệt nhanh chóng. Tóm 
tắt, với mỗi niệm, cả hai — đối tượng và tâm hay biết đối tượng — đều được thấy là khởi 
sanh và hoại diệt một cách nhanh chóng. 


Bằng cách ấy hành giả đã thấy rõ rằng nhãn thức không tồn tại kéo dài đến khoảnh khắc 
mà mình niệm suy nghĩ, hay niệm nghe, mà tan biến ngay vào lúc thấy, hay lúc nghe, tức 
khi nhãn thức hay nhĩ thức khởi sanh. Vị ấy nhận thức rằng nó là vô thường. Cùng thế ấy, 
tâm niệm, tâm suy tư và tâm nghe không kéo dài đến lúc thấy, mà biến tan ngay vào lúc 
niệm, suy nghĩ và nghe. Do đó hành giả nhận thức rằng nó là vô thường: 

1 . Nhãn thức, nhĩ thức, thân thức và tâm suy nghĩ vừa khởi sanh trong khoảnh khắc trước 
không kéo dài đến khoảnh khắc thấy, nghe, sờ đụng, và suy nghĩ trong giây phút hiện tại. 
Nó hoại diệt và biến mất, và do đó, là vô thường, khổ và vô ngã. 

2. Nhãn thức, nhĩ thức, thân thức và tâm suy nghĩ khởi sanh trong hiện tại không kéo dài 
đến khoảnh khắc nghe, thấy, sờ đụng và suy nghĩ, kế liền tiếp theo đó. Nó chấm dứt ngay 
trong hiện tại và do đó, là vô thường, khố và vô ngã. 

3. Nhãn thức, nhĩ thức, thân thức và tâm suy nghĩ mà sẽ phát sanh trong tưong lai sẽ 
không kéo dài đến khoảnh khắc liền kế theo đó trong tuông lai. Nó sẽ hoại diệt và biến 
tan và do đó, là vô thường, khố và vô ngã. 

Bằng cách ấy, tự cá nhân nhận thấy thức uẩn sanh và diệt nhanh chóng như thế nào trong 
thân mình, hành giả có thế suy diễn rằng, cũng giống như loại thức đã được ghi nhận, tất 
cả những thức còn lại đế được ghi nhận, những thức trong những người khác và trong 
toàn thế thế gian, cũng đều như thế ấy, không ngừng sanh diệt. 

Chúng ta đã quan sát tất cả những loại thức, nhưng còn phải quán sát thức dưới những 
sắc thái khác như bên trong và bên ngoài. 

Tâm có đối tượng bên trong không kéo dài đến tâm có đối tượng bên ngoài; tâm có đối 
tượng bên ngoài không kéo dài đến tâm có đối tượng bên trong. Khi nó chụp nắm một đối 
tượng thì liền chấm dứt và như vậy là vô thường, khố và vô ngã. 

Tâm sân hận là thô kịch; so với tâm sân các loại tâm khác là vi tế. Trong các tâm sân, 
những loại đủ hung tợn đế sát hại sanh linh, hành hung kẻ khác hay hủy hoại tài sản của 
người, hoặc dùng những lời lẽ thô lồ mắng nhiếc và hăm dọa người, là thô kịch; tâm sân 
dưới hình thức bực tức thông thường là sân vi tế. Tâm tham ái thì mềm dịu hon tâm sân, 
nhưng một tâm tham đủ mạnh đế làm nguyên nhân xúi giục trộm cắp hay có những hành 
động sai quấy, thấp hèn, ăn nói cộc cằn thô lỗ, là tâm tham thô kịch. Ham muốn hay ước 
mong thông thường là tâm tham vi tế. Tâm si mê càng mềm dịu hon tâm tham ái và tâm 
sân hận, nhưng tâm si mê tìm tòi bắt lỗi hay tỏ ra không tôn trọng Phật, Pháp, Tăng là thô 
kịch. Tâm hoài nghi thông thường hoặc hôn trầm phóng dật là tâm si vi tế. Tinh tế hon tất 
cả những tâm bất thiện kế trên là những tâm thiện, và trong những tâm thiện, thỏa thích 
say mê là thô kịch, trong khi ấy tâm thản nhiên tự tại và an trụ là vi tế. 

Vị hành giả chuyên cần giữ chánh niệm theo dõi di động phồng xẹp ở bụng nhận biết 
những loại tâm thô kịch hay vi tế — rằng tâm thô kịch không tồn tại kéo dài đến khoảnh 
khắc khởi sanh của tâm vi tế, và tâm vi tế không kéo dài đến khoảnh khắc khởi sanh của 
tâm thô kịch. Các tâm ấy chấm dứt và biến tan ngay vào lúc khởi sanh. 



Quán Chiếu Tâm Theo Kinh Tứ Niệm Xứ (Satipatthana Sutta) 


Trong khi quán niệm di động phồng xẹp ở bụng, nếu có tâm khởi sanh hên hợp với tham 
ái, hành giả liền ghi nhận tâm có tham. Đó là hiếu biết tâm phát sanh liên hợp với tham ái 
đúng nhu thật sự nó là vậy, theo kinh Tứ Niệm Xứ, Satipatthãna Sutta — sa rãgaltl vã 
dttaríì sa rãgaltl cittanti pajãnãti. Khi niệm nhu vậy, tâm tham ái chấm dứt và theo 
liền sau đó là một luồng những loại tâm liên tục tiếp diễn gồm tâm thiện, kusala citta, của 
niệm và tâm hành (kiriyã), tâm quả (vipãka) và luồng xung lực thiện (kusala javana) liên 
quan đến hành động tại thế thấy, nghe v.v... Những tâm thiện, hành và quả ấy được ghi 
nhận vào lúc khởi sanh như thấy, nghe, sờ đụng và hiếu biết. Đó là hiểu biết tâm thiện, 
hành, quả và bất định, không có tham, đúng như nó thật sự là vậy, theo câu vĩtarãgaltl vã 
cittarh vĩtarãgarh cittanti pajãnãti của kinh Satipatthãna Sutta, Tứ Niệm Xứ. Ghi nhận và 
hiểu biết tâm có tham cũng như tâm không có tham bằng cách quán chiếu tâm với chánh 
niệm. 

Noi đây, Sư (Ngài Mahasi) muốn đề cập đến lối trình bày của Bản Chú Giải. Bản Chú 
Giải định nghĩa tâm có tham ái là tám loại tâm kết họp với căn tham. Đó là liệt kê các 
tâm tham. Như vậy nếu là tâm tham thì nó phải là một trong tám loại tâm bắt nguồn từ 
luyến ái. Tuy nhiên, chỉ xem sự khởi sanh của tám loại tâm bắt nguồn từ luyến ái là 
savãga, tâm với tham ái, không hàm ý rằng đó là quán chiếu tâm với chú niệm. 

Lại nữa, vĩtarãga, tâm không có tham ái, được định nghĩa là tâm thiện tại thế, và tâm bất 
định. Bản Chú Giải nói rằng bởi vì tâm siêu thế (supramundane citta) là đối tượng của tuệ 
minh sát (vipassanã nãna) nên không được xếp vào cùng hạng với vĩtarãgaĩtl, tâm không 
có tham ái, vĩtadosa, tâm không có sân hận, hoặc vĩtamoha, tâm không có si mê. Cùng 
thế ấy, hai loại tâm bắt nguồn từ căn sân và hai loại bắt nguồn từ căn si cũng không được 
xếp vào loại tâm không có tham ái. 

Một lần nọ, khi chưa có được tuệ giác nào trong thiền tập, Sư còn bị hoài nghi, mãi phân 
vân không biết tại sao các loại tâm bắt nguồn từ căn sân và căn si lại không được xếp vào 
loại tâm không có tham ái. Chỉ khi phát triển trí tuệ qua pháp hành Sư mới thông hiếu 
rằng lời phân giải của Bản Chú Giải là tự nhiên và đúng như thế nào. Khi tâm có tham ái 
được ghi nhận, nó liền chấm dứt và liền theo đó chỉ phát sanh có tâm thiện, tâm hành, 
tâm quả và tâm bất định; quả thật khó mà có tâm sân và tâm si. Do đó vào lúc bấy giờ chỉ 
có tâm thiện (kusala citta) trong khi ghi nhận, hoặc chỉ có tâm quả bất định (vipãka 
abyãkata), ý môn hướng tâm bất định (ãvajjana abyãkata) nằm trong thức và luồng xung 
lực (javana) được quán chiếu. Như vậy, định nghĩa của danh từ vĩtarãga, tâm không có 
tham ái, là tâm bất định có tánh cách thiện (kusala abyãkata citta, tâm thiện bất định) quả 
thật rất tự nhiên và rất đúng với những gì người hành thiền cảm nhận xuyên qua kinh 
nghiệm bản thân. 

Khi sân hận khởi sanh trong lúc mình niệm phồng xẹp ở bụng, hành giả phải ghi nhận. 
Tâm sân nhanh chóng biến tan, và thay vào đó khởi sanh tâm thiện của hành động ghi 
nhận, những tâm bất định, và luồng xung lực (javana) có tánh cách thiện, của sự thấy 
v.v... Bằng cách ghi nhận hành giả cũng hiểu biết rằng tâm ấy không có sân. Kh i tâm có 
si, tức có hoài nghi hay phóng dật, hành giả ghi nhận như thường lệ, và nó tan biến. Thay 


vào đó là tâm thiện của sự ghi nhận, những tâm bất định, và luồng xung lực (javana) của 
sự thấy. Bằng cách ghi nhận, hành giả thông hiểu rằng tâm ấy không có si, vĩtamoha. 

Lại nữa, khi phóng dật và lo âu khởi sanh trong lúc hành giả niệm phồng xẹp ở bụng, 
những loại tâm ấy phải đuợc ghi nhận, "phóng dật", "lo âu". Nó liền biến tan và chánh 
niệm khởi sanh thay vào đó. Hành giả ghi nhận tâm niệm ấy truớc khi trở về niệm phồng 
xẹp ở bụng. Lần khác, trong khi ghi nhận phồng xẹp ở bụng, nếu có lo âu và phóng dật 
kh ởi sanh, hành giả ghi nhận "lo âu", "phóng dật". Khi niệm nhu thế tình trạng phóng dật 
biến tan, tâm trở nên yên tĩnh và vắng lặng. Trạng thái tâm nay cũng phải đuợc ghi nhận. 

Khi tâm định vững chắc tốt đẹp và an trụ trên đối tuợng đuợc quán chiếu, tâm an tĩnh ấy 
cũng tự nhiên đuợc hay biết. Khi lo âu khởi sanh hành giả ghi nhận, và tâm trở nên an 
tĩnh trở lại. Tất cả những trạng thái đổi thay ấy của tâm đều đuợc hành giả chuyên cần 
chú niệm. Một cái tâm đuợc ghi nhận và quán chiếu thì gọi là vimutta, không ô nhiễm. 
Tâm mà còn cần phải đuợc ghi nhận và quán chiếu thì gọi là avimutta, chua giải phóng, 
còn ô nhiễm. Hành giả ghi nhận tất cả những trạng thái tâm ấy. 

Đó là phuong thức mà thức uẩn phải đuợc quán chiếu đúng theo lời dạy của Đức Thế 
Tôn trong kinh Niệm Xứ, Satipatthãna Sutta. Theo pháp hành nay, những tâm có tham ái 
và khát vọng, sân hận, phóng dật, và lo âu, tất cả đều thuộc loại thô kịch. Khi không chứa 
đựng những loại tâm thô kịch ấy, ắt có phát sanh thay vào đó những loại tâm thiện và bất 
định, vốn là những loại tâm vi tế. Do vậy, nguời hành thiền chuyên cần quán chiếu những 
hiện tuợng khởi sanh, nhận thức rằng tâm thô kịch không tồn tại kéo dài đến khoảnh khắc 
mà tâm vi tế kh ởi sanh v.v... Nó biến tan ngay tại chỗ, vào khoảnh khắc khởi sanh, và 
như vậy là vô thường, khổ và vô ngã. 

Phưong thức phân hạng tâm, hay thức, theo tánh cách thấp hèn hay cao thượng cũng 
giống như cách xếp loại các hành. Tâm bất thiện thấp hèn không tồn tại kéo dài đến lúc 
tâm thiện bất định khởi sanh; tâm thiện cao thượng cũng không kéo dài đến tâm bất thiện 
thấp hèn. Nó chấm dứt ngay vào lúc khởi sanh và do đó là vô thường, khố và vô ngã. 

Tâm thiện bố thí không tồn tại kéo dài đến lúc tâm thiện trì giới, hay thiền định khởi 
sanh. Tâm thiện trì giới không kéo dài đến lúc tâm thiện thiền chỉ khởi sanh, và ngược 
lại. Tâm thiền chỉ không kéo dài đến tâm thiền minh sát; tâm thiền minh sát không kéo 
dài đến tâm thiền chỉ. Tất cả đều chấm dứt và biến tan vào lúc khởi sanh. 

Đối với người thường, không quen quán chiếu và ghi nhận hiện tượng cảm giác thì khi 
nhìn một đối tượng từ xa di chuyến đến gần, họ nghĩ rằng cái tâm mà nhìn đối tượng từ 
xa, chính cái tâm ấy di chuyển đến gần họ. Khi nhìn một đối tượng ở gần di chuyển đi xa 
thì nghĩ rằng tâm họ di chuyển từ gần đi xa. 

Cùng thế ấy, khi nghe một âm thanh gần trong lúc lắng tai nghe một tiếng động từ xa thì 
cho rằng cái tâm lắng nghe tiếng động từ xa đã di chuyển lại gần; nghe một tiếng động từ 
xa trong khi lắng nghe một âm thanh gần, thì cho rằng cái tâm mà nghe âm thanh gần đã 
di chuyển đi xa. 


Trong khi mũi hửi một mùi ở xa, cảm nghe một mùi từ trong thân mình phát ra, thì nghĩ 
rằng cái tâm ở xa di chuyển đến gần. Trong khi nghe mùi phát sanh từ thân mình mà có 
mùi từ ở ngoài đến thì cho rằng cái tâm ở gần đã đi ra xa. 

Khi cảm nhận xúc giác từ noi xa, như ở chân chẳng hạn, và có một xúc giác khác ở ngực, 
cảm giác ở xa hình như di chuyến đến gần, và ngược lại. 

Trong khi nghĩ đến một đối tượng ở xa mà có ý nghĩ đến một đối tượng gần, thì hình như 
tâm ở xa di chuyển đến gần, và ngược lại. 

Tóm tắt, thông thường người ta tin rằng chỉ có một cái tâm thường còn hiểu biết mọi 
việc, ở xa cũng như ở gần. Vị hành giả ghi nhận tất cả mọi hiện tượng thấy, nghe, hửi, 
nếm, sờ đụng, và suy tư thông hiểu với sự hiểu biết và kinh nghiệm riêng của chính mình, 
rằng tâm ở xa không di chuyến lại gần; mà tâm ở gần cũng không di chuyển đi xa. Nó 
chấm dứt và hoại diệt biến tan ngay vào lúc khởi sanh. 



7. THUẦN HÓA TUỆ MINH SÁT 
Trích KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 

(Anattalakkhana Sutta) 

Thiền sư Mahasi Sayadavv - Phạm Kim Khánh dịch 


-00O00- 


Bản chánh kinh AnattalakkhalỊa Sutta, Vô Ngã Tướng, được chia làm bốn phần. Phần 
đầu đề cập đến lời dạy rằng "năm uẩn: sắc, thọ, tương, hành, thức, có chiều hướng gây 
đau khổ và, bởi vì không thể điều khiển và kiểm soát nó, do đó không có tự ngã hay thể 
chất bên trong." 

Phần nhì đề cập đến câu hỏi, Năm uấn là thường còn hay vô thường? Là đau khổ hay 
hạnh phúc?" và giải thích rằng xem cái gì không thường còn, đau khổ và phải biến 
chuyến là "của tôi" "tôi" "tự ngã của tôi" là không thích nghi. 

Trong phần thứ ba, năm uấn được xếp loại và liệt kê dưới mười một tựa đề và được dạy 
phải quán niệm xem là "không phải của tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của 
tôi" (vô thường, khổ, vô ngã). 

Trong phần thứ tư mà giờ đây chúng ta sắp đề cập đến, Đức Thế Tôn dạy người hành 
thiền phải thực hành như thế nào để dần dần, từng giai đoạn, trau gioi tuệ minh sát, và 
bằng cách nào phát triển nibbidã nãlỊa, tuệ chán nản, đưa đến Đạo Tuệ và Quả Tuệ và 
cuối cùng đến giải thoát cùng tột, trở thành bậc A La Hán. 

Làm Thế Nào Phát Triển Tuệ Minh Sát? 

Evarh passarh bhikkhave, sutvã ariyasãvako rũpa-smirhpi nibbindati vedanãyapỉ 
nibbindati saMãyapi nibbindati sahkhãresupi nibbindati viiiriãnasmirhpi nibbỉndati. 

"Nay chư Tỳ Khưu, vị thánh đệ tử đã được thụ huấn, thấy như vậy, nảy sanh tâm chán 
nản sắc, chán nản thọ, chán nản tưởng, chán nản hành, chán nản thức. " 

Bằng cách ấy Đức Thế Tôn dạy nên phát triến tuệ chán nản, nibbidã ỉiãna, như thế nào. 
Trong đoạn kinh trên cụm từ "thấy như vậy" có nghĩa là thấy vô thường, khố, vô ngã. 
Người đã thấy như vậy trở thành vị đệ tử đã được thụ huấn, trang bị đầy đủ trí tuệ bằng 
cả hai phương cách, lắng nghe lời dạy và tự cá nhân kinh nghiệm. 

Vị ấy được dạy rằng muốn nhận thấy bản chất vô thường, khố và vô ngã của năm uẩn: 
sắc, thọ, tưởng, hành và thức, thì phải chuyên cần chú niệm, thận trọng ghi nhận tất cả 
nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức mỗi khi thấy, nghe v.v... Vị ấy 
cũng nghe dạy phải suy niệm rằng ngũ uẩn thủ, năm nhóm bám níu, chỉ là danh pháp và 
sắc pháp, và sự hay biết là (cơ năng, hay nhiệm vụ của) tâm (danh, nãma). Vị ấy cũng 
nghe về nhân và quả, về bản chất không ngừng sanh diệt, vô thường và không có thể 
chất. Tất cả những điều ấy là kiến thức đã được thâu đạt nhờ học hỏi hoặc nghe thuật lại. 
Hành giả đã có được những kiến thức ấy trước khi bắt đầu hành thiền. Rồi trong khi ghi 
nhận phồng, xẹp, co vào, duỗi ra, di chuyến, giãn ra, ép vào, sờ đụng biết cứng, thô, 
mềm, láng, nóng, lạnh và thấy, nghe, hủi, nếm, và sờ đụng, hành giả nhận thức rằng 
những đối tượng mà mình ghi nhận là sắc pháp và sự hiếu biết những đối tượng ấy là 
danh pháp và chỉ có hai: sắc pháp và danh pháp. Trong khi ghi nhận nhãn thức, nhĩ thức, 
thân thức và ý thức hành giả biết rằng thức ấy, tức sự thấy, sự nghe v.v... là danh, và căn 


môn của thức là sắc, chỉ có hai, danh và sắc ấy. Đây là kiến thức thâu thập qua kinh 
nghiệm cá nhân. 

Lại nữa, khi có ý muốn co vào, hành giả co; khi có ý muốn duỗi ra, hành giả duỗi; khi có 
ý muốn đi, hành giả đi. Ghi nhận tất cả những sự kiện ấy, hành giả nhận thức rằng mình 
co vào vì có ý muốn co vào; mình duỗi ra, hoặc đi vì có ý muốn làm vậy, không có một 
thực thế sống, một tự ngã, làm cho mình co vào, duỗi ra hay đi, chỉ có nguyên nhân tạo 
nên hậu quả. Đây cũng là kiến thức được thâu thập xuyên qua kinh nghiệm bản thân. 

Neu hành giả không ghi nhận những hiện tượng ấy ắt không thế nhận thấy đúng sự thật. 
Hành giả phát tâm ưa thích. Từ ưa thích sanh khao khát ước mong. Bởi vì khao khát ước 
mong nên phải cố gắng thành đạt cho được, do đó tạo nghiệp — thiện nghiệp và bất thiện 
nghiệp — đưa đến những trở thành (hữu) mới. Bằng cách ấy hành giả thấu hiểu Định Luật 
Phát Sanh Tùy Thuộc, liên quan đến hiện tượng nhân quả. 

Một lần nữa, đối tượng sắc, thọ, tưởng, hành, thức và cái tâm hay biết các đối tượng ấy, 
cả hai đều liên tục sanh khởi và hoại diệt. Như vậy hành giả hiếu biết đúng lời dạy của 
Đức Thế Tôn, rằng những hiện tượng ấy là vô thường, khổ và vô ngã. 

Như đã nói ở phần trên, các loại kiến thức khác nhau ấy, bắt đầu từ sự phân biệt danh 
pháp và sắc pháp, chí đến kiến thức về bản chất vô thưòng, khổ và vô ngã, tất cả đều 
được thâu đạt xuyên qua kinh nghiệm bản thân, không phải nhò' học hỏi hay nghe thuật 
lại. Chúng ta dám nói rằng trong nhóm quý vị hiện diện trong cử tọa đây phần lớn đã có 
trang bị đầy đủ những kinh nghiệm cá nhân tưong tợ. Như vậy chúng ta nói rằng người 
đã có thể nhận thức bản chất vô thường, khổ và vô ngã đúng như thật, qua kinh nghiệm 
bản thân là người đã được giáo huấn đầy đủ, người đã được trang bị đủ cả hai, kiến thức 
qua học hỏi và kiến thức qua kinh nghiệm cá nhân, cả pháp học lần pháp hành. 

Khỏi cần phải nói rằng Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu, đã là bậc Nhập Lưu, ắt có trang bị đầy 
đủ cả hai loại kiến thức, do đó là hàng đệ tử được thụ huấn đầy đủ. 

Vị đệ tử của Đức Thế Tôn đã được thụ huấn đầy đủ như vậy có thế nhận thức, với sự hiếu 
biết của chính mình, rằng năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, phát hiện mỗi khi thấy, 
nghe, sờ đụng và hiếu biết là vô thường, khổ và vô ngã. Vị hành giả mà nhận thức được 
như vậy sẽ sớm thành đạt udayabbaya nãna, tuệ sanh diệt, phân biện rõ ràng trạng thái 
nhanh chóng sanh diệt của sắc pháp và danh pháp. Theo sách Visuddhimagga, Thanh 
Tịnh Đạo, khi đã thành đạt tuệ giác nay hành giả thấy những ánh sáng lạ thường và hào 
quang, và chứng nghiệm hạnh phúc an lạc chưa từng bao giờ được biết, chứng nghiệm 
tâm phỉ (pĩti) và có tình trạng thanh bình tĩnh lặng. Hành giả cũng kinh nghiệm trạng thái 
an khinh, thân tâm nhẹ nhàng tho thói, dịu dàng và có nhiều nghị lực. Như thế ấy vị hành 
giả cảm nghe thân tâm hoan hỷ thỏa thích không thể tả. Tâm chú niệm của vị hành giả 
toàn hảo đến đối có thể nói rằng không có chi mà mình không ghi nhận, trí minh mẫn 
sáng suốt và bén nhạy làm cho mình có cảm tưởng rằng không có chi mà mình không thế 
hiểu biết. Tâm đạo càng tiến triển nhiệt thành, đức tin noi Đức Phật, Giáo Pháp và Đức 
Tăng càng tăng trưởng mãnh liệt, rõ ràng và sáng tỏ hơn bao giờ hết. 


Tuy nhiên tất cả những hiện tượng lạ thường ấy phải được ghi nhận và buông bỏ, đế trôi 
qua. Khi không nắm giữ mà buông xả như vậy giai đoạn tuệ nay cũng trôi qua và hành 
giả tiến đến giai đoạn bhahga nãlỊa, tuệ diệt. Vào lúc nay đề mục thiền và cái tâm hành 
thiền được thấy tan rã và biến mất từng cặp. Thí dụ như khi ghi nhận bụng phồng, thấy di 
động phồng và tâm ghi nhận di động ấy cùng lúc tan biến. Mồi di động phồng lên được 
phân biện tan biến trong từng những giai đoạn biến tan nhỏ riêng biệt, liên tục tiếp nối 
nhau. Mồi khi ghi nhận thì hành giả phân biện rõ ràng điều nay. Đe mục thiền hình như 
chấm dứt và biến mất trước, liền theo đó tâm ghi nhận đề mục ấy cũng nhanh chóng 
chấm dứt. Dĩ nhiên đó là những gì thật sự xảy diễn. Khi một ý tưởng được quán niệm, 
tâm quán niệm chỉ phát sanh sau khi ý nghĩ ấy biến mất. Điều nay cũng xảy diễn trong 
khi ghi nhận những đối tượng khác — sự ghi nhận chỉ đến sau khi đối tượng được ghi 
nhận đã biến mất. Nhưng khi tuệ giác phát triến chưa được đầy đủ, ta có cảm tưong hình 
như đối tượng được ghi nhận biến tan cùng lúc với tâm hiểu biết. Điều nay trùng hợp với 
lời dạy của bài kinh, rằng chỉ quán niệm khoảnh khắc hiện tại. 

Nhận thức tiến trình tan biến hên tục và nhanh chóng xảy diễn như vậy ta hiếu biết rằng 
cái chết có thế đến bất cứ lúc nào, và đó là điều đáng kinh sợ. Đây là tuệ diệt, nhận thấy 
hiểm họa hay kinh sợ bhatiga nãna. Khi thấy sự vật là hiểm nguy, hành giả hiếu biết rằng 
nó là độc hại và đầy hiểm họa. Đó là ãdinava nãna, tuệ giác nhận thấy hiếm họa trong tất 
cả những gì không ngừng chuyển biến, luôn luôn trở thành (tức các pháp được cấu tạo, 
các hành, hay các pháp hữu vi). Hành giả không còn thấy thích thú trong những danh uẩn 
và sắc uấn đáng kinh sợ ấy nữa, thấy đó là đáng ghê tởm và đáng chán. Đó là nibbidã 
nãna, tuệ chán nản. Đức Thế Tôn muốn nhắc đến trạng thái tâm nay khi Ngài tuyên ngôn 
rũpasmirhpi nibbindati: Nó càng chán ghét sắc pháp ..." 

Trước khi nibbidã nãlỊa, tuệ chán nản, nay phát triến ta còn khá bằng lòng và vui vẻ thỏa 
thích với hình sắc của cơ thế hiện thời, và vui vẻ thỏa thích ước mong một thân hình đẹp 
đẻ xinh tươi trong tương lai ở cảnh người hay cảnh trời. Ta khao khát trông chờ một thân 
hình mạnh khoẻ, xinh đẹp ở cảnh người hoặc cảnh trời. Với sự phát sanh của tuệ giác nay 
ta không còn cảm nghe hạnh phúc, không còn vui vẻ sống trong tình trạng mong chờ. Cái 
mà được gọi là hạnh phúc trong cảnh người chỉ là sự kết hợp của sắc pháp và danh pháp 
luôn luôn nhanh chóng sanh rồi diệt. Hành giả cũng nhận thức rằng cái mà được gọi là 
hạnh phúc ở cõi trời cũng cùng thế ấy, là sự kết hợp phù du tạm bợ của sắc và danh pháp 
mà mình đã chán chê ghét bỏ và mệt mỏi ghê tởm. Cũng tựa hồ như người thợ chày, bắt 
nắm trong tay một con rắn độc mà trong khi đó nghĩ rằng nó là con lươn; một khi nhận ra 
rằng mình chỉ cầm trong tay một con rắn độc, không phải con lươn, thì vội vả muốn vứt 
bỏ đi càng sớm càng tốt. Hình ảnh thí dụ nay đã được mô tả đầy đủ trong bài giảng của 
Sư về kinh Sĩlavanta Sutta. 

Lại nữa, trước khi thành đạt tuệ chán nản, nibbidã nãna, hành giả thỏa thích với tất cả 
những cảm thọ đang hưởng, và mong mỏi sẽ còn được thoả thích hưởng thọ những niềm 
hạnh phúc của cảnh người và cảnh trời trong những kiếp sống tương lai. Trong hiện tại vị 
ấy thỏa thích hồi nhớ những kỷ niệm (tưởng, sannã) êm đềm vui vẻ của thời xưa, và 
mong mỏi sẽ còn thỏa thích hưởng thọ những kỷ niệm tốt đẹp trong kiếp sống tương lai. 
Vị ấy thỏa thích với những tư tưởng và hành động trong hiện tại và những tư tưởng và 
hành động trong những kiếp sống vị lai. Vài người còn van vái nguyện cầu sẽ được 


những gì mình muốn làm, sau khi tái sanh vào kiếp tới. Vài người lợi dưỡng và thỏa thích 
ước mơ tưởng tượng trong hiện tại, trông chờ sẽ được như thế trong những kiếp sống 
tương lai. Nhưng khi tuệ chán nản, nibbidã nãna, phát triển, thấy đúng sự thật là thọ, 
tưởng, hành và thức mãi mãi nhanh chóng sanh diệt thì đâm ra ghê tởm chán chê. Cũng 
như trong hiện tại nó nhanh chóng hoại diệt, dầu ta có tái sanh trong cảnh người hay cảnh 
trời thì những thọ, tưỏưg, hành, thức ấy cũng sẽ không ngừng tan biến. Nhận xét như thế 
hành giả cảm nghe không còn ham muốn những uấn ấy nữa và bất mãn với nó. 

Điều chánh yếu là thật sự bất mãn và mệt mỏi nhàm chán. Chỉ khi hành giả thật sự chán 
nản với tình trạng đau khố và bấp bênh của đời sống mới mạnh mẽ phát triển ý muốn tách 
rời, thoát ra khỏi, xa lìa nó, và do đó mới phát tâm chuyên cần cố gắng để buông bỏ. Chỉ 
đến chừng đó tuệ xả hành (sahkhãrupckkhã nãlỊa) sê phát hiện và tuệ minh sát phát triển 
đầy đủ, và hành giả chứng ngộ Niết Bàn (Nibbãna) qua Đạo Tuệ và Quả Tuệ, trở thành 
Nhập Lưu, Nhứt Lai, Bất Lai hay một vị A La Hán. Như vậy điều quan trọng chánh yếu 
là phải tận lực tinh tấn trau gioi nibbidã nãlỊa, tuệ chán nản. Vì lẽ ấy Đức Bốn Sư dạy: 

Sabbe sahkhãra aniccã'ti 
yadã paiinaya passati 
atha nỉbbindati dukhe 
esa maggo visuddhỉyã. 

"Tất cả các hành (tức các pháp hữu vi, sahkhãra, hay các pháp được cẩu tạo), do nghiệp, 
tâm, điều kiện thời tiết và vật thực tạo duyên, là vô thường. Khỉ đã thấu triệt chân lý ấy 
qua vipassanã nã tia (tuệ minh sát) ta càng bất mãn và mệt mỏi chán ghét tất cả những 
khô đau ẩy (của tất cả sắc pháp và danh pháp). Tâm bất toại nguyện và chán nản ấy thật 
sự là con đường chân chánh của trạng thải trong sạch (Thanh Tịnh Đạo) dẫn đến Niết 
Bàn, vượt thoát ra khỏi mọi ô nhiễm và đau khô. ' 


Vị hành giả đã ghi nhận mỗi khi thấy, nghe, nếm, sờ đụng và suy tư khi nó vừa sanh 
khởi, nhận thức rằng đó chỉ là những hiện tượng nhanh chóng phát sanh và hoại diệt. Do 
đó vị nay hiếu biết đúng thực tướng của sự vật — tất cả đều vô thường. Với tuệ giác thông 
hiếu tận tường đặc tướng vô thường hành giả chứng ngộ rằng không có chi là vui thú và 
thỏa thích trong thân và tâm hiện tại nay; những trạng thái thân và tâm trong tương lai 
cũng cùng một bản chất như vậy, sẽ không có chi đáng vui thích và hoan hỷ trong đó. Do 
đó hành giả phát sanh tâm nhàm chán và mệt mỏi với tất cả mọi sắc pháp và danh pháp, 
và hết lòng muốn thoát ra khỏi thân và tâm nay, tận lực chuyên cần hành thiền nhắm đến 
giải thoát. Do đó sahkhãrupckkha nãlỊa, tuệ xả hành, phát sanh và hành giả chứng ngộ 
Niết Bàn, Nibbãna, qua Thảnh Đạo. Vì lẽ ấy Đức Thế Tôn dạy rằng tuệ minh sát nh ìn 
thấy chỉ có bất toại nguyện và chán chê là con đường thật sự đến Niết Bàn. 

Tuệ Chán Nản Phát Triển Khi Thấy Khổ 

Sabbe sahkhãra dukkhã'ti 
yadã pahhãya passati 
atha nỉbbindati dukhe 
esa inaggo visuddhiyã. 


"Tất cả các hành (sahkhara, tức các pháp hữu vỉ), được tạo duyên do nghiệp, tâm, điều 
kiện thời tiết và vật thực là vô thường. Khi thông hiểu được chân lỷ nầy ..." 

Một vị đạo sư đã phiên dịch danh từ "sahkhãra" trong câu nay là "tác ý" (cetanã), tức là 
nguyên nhân tạo nghiệp, thiện hay bất thiện. Như vậy theo vị nay: Những hành động tạo 
thiện nghiệp như bố thí, trì giới, tất cả đều là salikhãra, hành, và do đó là khổ. Cùng thế 
ấy thực hành thiền vắng lặng hay thiền minh sát cũng là salikhãra, hành. Tất cả các hành 
ấy đều tạo nghiệp đau khổ. Muốn thành đạt trạng thái vắng lặng Niết Bàn (Nibbãna), 
không nên có bất luận hành động nào. Hãy giữ tâm như nguyên khởi nó là vậy." Nói như 
thế ấy, vị đạo sư nay giảng sai lệch đi giáo huấn của Đức Phật để được thích họp với mục 
tiêu của mình và của hàng đệ tử đã chấp nhận quan kiến của mình, và như thế, quảng bá 
một giáo huấn sai lầm. 

Trong thực tế, danh từ "salikhãra", hành, trong câu nay không có nghĩa là hành động tạo 
thiện hay bất thiện nghiệp có tác ý (kusala, akusala salikhãra) phát sanh do vô minh. Noi 
đây sahkhãra, hành, giản dị có nghĩa là danh pháp và sắc pháp phát sanh do nghiệp, tâm, 
điều kiện thời tiết và vật thực. Một lần nữa, danh pháp và sắc pháp ở đây không bao gồm 
những thức của Đạo và Quả siêu thế, hoặc những tâm sở làm đối tượng cho thiền minh 
sát (vipassanã bhãvanã). Chỉ có những hình thức tại thế của danh pháp và sắc pháp được 
đề cập đến ở đây. Danh từ "salikhãra" ở câu trước cũng phải được hiểu cùng một thế ấy. 
Như vậy, tất cả những danh pháp và sắc pháp, phát hiện mồi khi thấy, nghe, hủi, nếm, sờ 
đụng và suy tư đều không ngừng nhanh chóng sanh khởi và hoại diệt và do đó, là vô 
thường. Bởi vì là vô thường, luôn luôn chuyến biến, nên nó là đau khố. Đó là ý nghĩa nên 
được hiểu ở đây. 

"Tất cả các hành (tức các pháp hữu vỉ, hay các pháp được cấu tạo) phát sanh do nghiệp, 
tâm, điều kiện thời tiết và vật thực đều đau khố. Khi do tuệ diệt (bhahga nã na), ta trở 
thành bất mãn và nhàm chán mệt mỏi với tất cả đau khố ấy. Bất toại nguyện và chán nản 
nay thật sự là con đường trong sạch chân chánh (Thanh Tịnh Đạo), dẫn đến Niết Bàn 
(Nibbãna) vượt thoát ra khỏi mọi ô nhiêm và khô đau. " 

Hành giả nhận thức rằng tất cả những danh pháp và sắc pháp phát hiện vào lúc hay biết 
cảm thọ phải nhanh chóng tan rã, và do đó là vô thường. Bởi vì nó vô thường nên phải 
chịu luôn luôn tan rã, người hành thiền nhận thức rằng nó là đáng kinh sợ và là một 
nguồn đau khố. Đối với vài vị hành giả, những cảm giác khó chịu như gồng cứng, nóng, 
đau nhức và ngứa ngái không ngừng phát sanh ở nhiều noi khác nhau trong thân. Mỗi khi 
những cảm giác ấy phát sanh thì hành giả ghi nhận, và do đó nhận chân rõ ràng toàn thế 
châu thân là một khối đau khố. Điều nay hợp với lời dạy dukkha maddhakkhi sallato: tuệ 
minh sát, vipassanã nãlỊa, nhận thấy thân nay như một khối đau khổ vì bị gai góc hay mũi 
nhọn đâm chích. 

Một câu hỏi có thế nêu lên, "Có chăng khác biệt nào giữa những khố đau mà người 
thường kinh nghiệm và khổ đau mà người có hành thiền kinh nghiệm?" Sự khác biệt là 
khi cảm nghe đau nhức thì người thường thấy là, "con đau của tôi, tôi đang đau khố", 
nhưng vị hành giả hiểu biết thọ khố mà không dính mắc, vị ấy nhận thức rằng đó chỉ là 


những hiện tượng khởi sanh và tức khắc hoại diệt. Đây là vipassana nalỊa, một đối tượng 
của tuệ minh sát, không chấp vào một cái ta. 

Dầu nhận thức rằng đó là đau khổ vì đặc tướng vô thường của nó, hay xem đó là một 
khối khổ đau không thế chịu đựng, không có thỏa thích nào trong các hành, chỉ có nhàm 
chán. Có tình trạng bất toại nguyện và mệt mỏi chán chê đối với danh pháp và sắc pháp 
trong hiện tại và vị lai, một tình trạng hoàn toàn chán ghét đối với tất cả danh pháp và sắc 
pháp. Đó là sự phát triển của nibbidã nãlỊa, tuệ chán nản. Kh i tuệ giác (nãlỊa) phát triển ắt 
có ý muốn tách rời, xa lìa kh ỏi danh pháp và sắc pháp, muốn thoát ly ra khỏi đó. Hành 
giả tiếp tục công phu thực hành thiền tập nhằm vượt đến tình trạng giải thoát ấy. Liên tục 
chuyên cần tinh tấn như thế, đến một lúc salikhãrupekkhã nãna, tuệ xả hành sanh khởi và 
hành giả chứng ngộ Niết Bàn qua Đạo Tuệ và Quả Tuệ. Do đó Đức Thế Tôn mô tả tuệ 
giác xem tất cả các hành (salikhãra) là khố, là đối tượng của sự chán nản, là Con Đường 
Niết Bàn. 

Cùng một thế ấy Đức Thế Tôn dạy quán chiếu như thế nào đế nhận thức rằng các hành là 
vô ngã và chán chê muốn tách rời ra kh ỏi đó. 

Tuệ Chán Nản Phát Triển Khi Thấy Vô Ngã 

Sabbe dhammã anattã'tì 
yadã paiĩiiaya passati 
atha nibbindati dukkhe 
esa inaggo visuddhỉyã. 

Danh từ dhamma trong câu nay cũng cùng một ý nghĩa với chữ salikhãra của hai câu 
trước, là danh pháp và sắc pháp, theo nhận thức của tuệ minh sát. Anattã (vô ngã) là 
dhamma (pháp), và dhamma là những hiện tượng, như vậy cũng là anattã. Noi đây danh 
từ dhamma được dùng nhằm làm tỏ rạng hon ý nghĩa vô ngã của sahkhãra. Đó là lối giải 
thích của Bản Chú Giải, và chúng tôi tin rằng giải thích như vậy là thích nghi và có thế 
chấp nhận. Nhưng cũng có những quan điểm khác chủ trưong rằng danh từ dhamma cố ý 
được xử dụng ở đây đế bao gồm Đạo và Quả siêu thế và luôn cả những pháp vô lậu, Niết 
Bàn, Nibbãna. Chúng tôi nghĩ rằng lối diễn dịch nay không vững lắm. Người thường 
nhận thấy rằng salikhãra, hành, như sự thấy và sự nghe là thường còn và lạc, trong khi 
người hành thiền thấy là vô thường và khố. Cùng thế ấy, cái mà người thường xem là tự 
ngã, cũng danh và sắc tại thế ấy, vị hành giả thấy là vô ngã, anattã. Người hành thiền 
không cần và cũng không thế ghi nhận (niệm) những sự vật siêu thế. Những vật vô lậu ấy 
không thế là đối tượng suy niệm cho người tại thế và những người nay không thế bám 
vào những đối tượng ấy. Như vậy phải nhận định rằng dhamma ở đây chỉ là sahkhãra tại 
thế, tức danh và sắc, vốn có thể làm đề mục quán chiếu của thiền minh sát (vipassanã 
bhãvanã). 

"Tất cả những sắc pháp và danh pháp tại thế, như sự thấy và sự nghe, không phải là tự 
ngã, không phải thực thế sống. Xuyên qua thiền minh sát, khi đến tầng tuệ diệt (bhahga 
nãlỊa), ta thấu triệt chân lý nay, và càng bất mãn, chán chê tất cả những đau khố nay. 


Chán ghét là con đường chân chánh thật sự dẫn đến trong sạch (Thanh Tịnh Đạo) Niết 
Bàn, vượt thoát khỏi mọi ô nhiêm và khô đau. " 

Bởi vì người thường chấp sắc pháp và danh pháp là tự ngã, thực thế sống, nên họ hoan hỷ 
thỏa thích trong đó và cảm nghe hạnh phúc. Nhưng vị hành giả chỉ thấy đó là những hiện 
tượng không ngừng sanh diệt và do vậy nhận thức rằng đó không phải tự ngã. Như được 
giải thích trong bài kinh nay, bởi vì những hiện tượng ấy có chiều hướng gây đau khố nên 
được thấy không phải là tự ngã và ta không thế điều khiển hay kiếm soát theo ý mình. 
Như vậy người hành thiền không còn thỏa thích hay hoan hỷ trong danh và sắc pháp. Ý 
muốn tách rời, thoát ra khỏi những danh pháp và sắc pháp ấy, phát sanh đến hành giả. Vị 
nay tiếp tục chuyên cần hành thiền nhằm thành tựu mục tiêu giải thoát ra khỏi danh và 
sắc pháp ấy. Đúng lúc, sahkhãrupekkhã nãlỊa, tuệ xả hành, phát sanh và hành giả chứng 
ngộ Niết Bàn do Đạo Tuệ. Do đó Đức Thế Tôn mô tả tuệ minh sát, xem tất cả sắc pháp 
và danh pháp là vô ngã, và dần đến tình trạng nhàm chán mệt mỏi với sắc pháp và danh 
pháp ấy, là Con Đường Niết Bàn. 

Như vậy phải thận trọng ghi chú ba câu kệ trên. Cho đến khi, bằng kinh nghiệm của 
chính mình, hành giả nhận thấy rằng các hành, salikhãra, tức danh pháp và sắc pháp, luôn 
luôn nhanh chóng sanh diệt, tuệ minh sát thật sự mới phát triển đầy đủ để thấy vô thường, 
khổ và vô ngã. Và nếu không thật sự chứng nghiệm vô thường, khổ, vô ngã, nibbidã 
nãlỊa, tuệ chán nản, nhàm chán những đau khố của danh pháp và sắc pháp, sẽ không phát 
sanh. Và không có nibbidã nãlỊa, tuệ chán nản, không thế chứng ngộ Niết Bàn. Chỉ khi tự 
mình chứng nghiệm bản chất vô thường, khố và vô ngã của các hành, salikhãra, tâm 
nhàm chán mệt mỏi mới phát triển, và nibbidã nãna, tuệ chán nản, khởi hiện. Chỉ khi tiến 
đạt đến nibbidã nãlỊa nay Đạo Tuệ, Quả Tuệ và sau đó là Niết Bàn, sẽ đến. Vì lẽ ấy trong 
bài kinh Đức Thế Tôn tuyên ngôn: Evaríl passarh bhikkhave, sutvã ariyasãvako, 
rũpasmilỶlpi nỉbbindati .. .: 

"Nay chư tỳ khưu, vị Thánh Đệ Tử thấy như thế (tức thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
'không phải của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta) càng phát tâm nhàm 
chán sắc, nhàm chán thọ, tưởng, hành, thức. " 

Định Nghĩa Nibbinda Nãna 

Trong đoạn kinh Pãli trên, mấy chữ "Thấy như thế " tóm lược lời tuyên ngôn về tiến trình 
phát triến tuệ minh sát đến giai đoạn bhaliga nãna, tuệ diệt. Và với những chữ "nhảm 
chán..." tóm lược tiến trình phát triển vipassanã nãĩỊa, tuệ minh sát, từ bhaliga, ãdinava, 
và nibbidã (diệt, thấy hiểm họa, và chán nản) chí đến vutthãnagãminĩ, tuệ đưa vượt lên, 
được mô tả một cách chính xác. Như vậy trong Chú Giải kinh Mũlapannãsa có đoạn: 

Nibbỉndatĩti ukkanthatì. Ettha ca nibbindãti vutthãnagãminĩ vỉpassanã adhỉppeta. 

Nibbindati ... cảm nghe nhàm chán mệt mỏi, có nghĩa là buồn chán, bất mãn, không bằng 
lòng. Nghĩa rộng của danh từ 'Nibbindati ... là tuệ minh sát đạt đến Thánh Đạo, được gọi 
là vutthãna, đưa vượt lên'." 


Trong sách Patisambhidãmagga và Visuddhimagga, tuệ chán nản, nibbinda nãna, được 
liệt kê trong bảy giai đoạn phát triển liên tiếp: bhaliga, ãdĩnava, nibbidã, 
muncitukamyatã, patisalikhãra, sahkhãrupekkhã, và vutthãnagãminĩ vipassanã nãna. 

(Tuệ diệt, tuệ thấy hiếm họa, tuệ chán nản, tuệ muốn giải thoát, tuệ suy tư, tuệ xả hành, 
và tuệ đưa vượt lên). Đen đây chúng ta đã giải thích đến tầng tuệ chán nản, nibbidã. Giờ 
đây Sư sẽ tiếp tục với phần còn lại. 

Thật Sự Mong Muốn Niết Bàn 

Nhận thức rằng mỗi khi mình quán niệm thì chỉ thấy có tình trạng nhanh chóng tan rã, 
hành giả nhàm chán và bất mãn với danh uẩn và sắc uẩn phát hiện trong sự thấy, sự nghe 
v.v... Vị ấy muốn tách lìa không còn dính líu đến các danh và sắc pháp ấy nữa, nhận định 
rằng muốn được thanh bình an lạc chỉ có cách là thoát ly hắn ra khỏi tình trạng không 
ngừng sanh diệt của những hiện tượng danh sắc. Đó là sự khởi sanh của tâm thật sự mong 
muốn Niết Bàn. Trước kia còn tưởng tượng Niết Bàn là một trung tâm điếm quan trọng 
mà mình hy vọng đến đó để thọ hưởng tất cả những lạc thú hằng mong mỏi. Đó không 
phải là ước muốn cái thật sự là Niết Bàn, mà chỉ là loại hạnh phúc tại thế. Những ai chưa 
thật sự thấy hiếm họa và khuyết điếm của danh pháp và sắc pháp còn ham muốn những 
loại hạnh phúc trần tục tại thế ấy. Họ không thể chấp nhận ý niệm hoàn toàn chấm dứt 
mọi danh pháp và sắc pháp, bao gồm những loại dục lạc. 

Một hôm nọ nhà sư trẻ tuổi tên Lãludãyi có nghe Đức Sãrĩputta (Xá Lợi Phất) thì thầm 
nói nhỏ, "Niết Bàn quả thật hạnh phúc! Niết Bàn quả thật hạnh phúc!" Vị sư trẻ bạch hỏi, 
"Bạch Ngài, trong Niết Bàn không còn cảm giác, vậy thì không có gì đế kinh nghiệm, có 
phải vậy không? Như thế thì làm sao có hạnh phúc trong Niết Bàn, noi mà không còn 
cảm giác?" Vị ấy nêu lên điếm thắc mắc nay vì đã được dạy rằng Niết Bàn không còn 
danh pháp và sắc pháp, tức không có cảm giác. Nhưng vì tự mình chưa có kinh nghiệm 
về Niết Bàn nên vị ấy không thấy được ở Niết Bàn có thế có hạnh phúc gì. Câu trả lời của 
Ngài Sãrĩputa là, "Chính vì sự kiện không có cảm giác mà đó là hạnh phúc." 

Đúng thật vậy, trạng thái thanh bình an lạc là hạnh phúc hon tất cả những cảm giác hoan 
hỷ thỏa thích. Đó là chân hạnh phúc. Một cảm giác được nghĩ là hạnh phúc hay thỏa 
thích bởi vì ta khát khao thèm muốn nó. Không thèm muốn, không khát vọng, ắt không 
có cảm giác nào có thế được xem là thỏa thích. Hãy bình tâm suy tư trong giây lát, ta sẽ 
thấy rõ điểm nay. Một món ăn thom ngon xem hình như đem lại thích thú và khoái lạc 
trong khi ta ưa thích hay thèm nó. Nhưng khi bệnh hoạn ốm đau hay lúc bụng no, cũng 
món ăn thom ngon ấy, ta không còn thấy nó hấp dần nữa. Neu bị bắt buộc phải ăn, ta sẽ 
không cảm nghe thích thú, không thấy nó là ngon lành, mà còn thấy đó là một nguồn đau 
khố. Hãy lấy một thí dụ khác, trong thời gian bao lâu ta có thể thưởng thức liên tục nhìn 
một cảnh đẹp, hay nghe một âm thanh êm dịu? Mấy tiếng đồng hồ, mấy ngày, mấy tháng, 
hay mấy năm? Dầu chỉ trong hai mưoi bốn tiếng đồng hồ ta cũng không thế giữ tâm liên 
tục thích thú trước khi nhàm chán, mệt mỏi. Neu còn phải tiếp tục nhìn quang cảnh ấy, 
hay phải nghe âm thanh ấy ta sẽ thấy đó là một kinh nghiệm khủng khiếp, một cực hình. 
Do vậy, rõ ràng không ưa thích, không tham vọng, không cảm giác là hạnh phúc. Một bài 
viết với đầy đủ chi tiết về vấn đề nay đã được trình bày trong quyển sách của chúng tôi 
tựa đề "Concerning Nibbãna" [Sách được ấn hành dưới tựa đề: "Nibbãnapatisarhyutta 


Katha: On The Nature o/Nibbana", tại Yangon, Myanmar, May 1995, do Hội Buddha 
Sasana Nuggaha F 'oundatỉon xuất bản] . 

ỨC Đoán Niết Bàn 

Vị hành giả đã phát triển tuệ chán nản nibbinda nãlỊa thật sự nhận thấy sắc thái độc hại 
của danh pháp và sắc pháp và trở nên chán nản. Vị ấy hiếu rằng ở Niết Bàn không có 
danh pháp và sắc pháp, không cảm giác, thật sự là thanh bình an lạc, và hết lòng uớc 
muốn thành đạt. Cũng tựa hồ như ở từ xa nhìn ngắm mục tiêu để dò dầm đường đi nước 
bước. Đó là nhìn đến Niết Bàn bằng tuệ muốn giải thoát, muncitukamyatã iĩãna. Vì ý chí 
muốn thành đạt Niết Bàn, Nibbãna, và lòng ham muốn thoát ly ra khỏi những hiếm họa 
của danh và sắc pháp ngày càng phát triển, hành giả càng thêm chuyên cần tinh tấn. 

Với mức tinh tấn ngày càng tăng trưởng ấy hành giả tiến đạt đến tuệ suy tư, (patisahkhã 
nãlỊa, suy tư về những gì mình đã quán chiếu), trong khi ấy thông hiểu bản chất vô 
thường, khô và vô ngã thâm sâu hơn trước. 

Đặc biệt là đặc tướng đau khổ, được hành giả thấu triệt rõ ràng hơn. Khi patisahkhã nãlỊa, 
tuệ suy tư, tăng trưởng và thuần thục, hành giả đạt đến tuệ xả hành (sahkhãrupekkhã 
nãlỊa, tâm hoàn toàn bình thản (xả) trước tất cả các vật được cấu tạo hay các pháp hữu vi 
(hành), tất cả danh pháp và sắc pháp. 

Đó là mô tả một cách tổng quát như thế nào bắt đầu từ sammasana nãlỊa, tuệ thấu đạt, 
một loạt những tuệ minh sát (vipassanã nãlỊa) dần dần phát triển nơi một cá nhân có thế 
rèn luyện (neyya). Đối với một vị thánh nhân, như bậc Tu Đà Huờn, sau khi ngồi thiền 
một lúc thì có thế đến tầng xả hành (sahkhãrupekkhã). Chắc chắn rằng trong Nhóm Năm 
Vị Tỳ Khưu, khi vừa nghe kinh AnattalakkhalỊa Sutta, Vô Ngã Tướng, thì tức khắc đạt 
đến tuệ giác nay. 

Sáu Đặc Điểm Của Tuệ Xả Hành (Saiikhãrupekkha nãna) 

1. Tâm Thản Nhiên (Xả) 

Salikhãrupekkhã nãlỊa, tuệ xả hành, có sáu đặc tính phân biệt rõ ràng. Đầu tiên là tâm 
thản nhiên, không rung động vì sợ hải hoặc bất mãn, như được sách Visuddhimagga 
(Thanh Tịnh Đạo) mô tả: Bhayanca nandinca vippahãya sabba salikhãresu udãsino. Tâm 
xả ấy phát sanh như thế nào? 

Khi đến tuệ kinh sợ, bhaya nãlỊa, hành giả quán chiếu trạng thái kinh sợ và phát triển tuệ 
giác có đặc điểm là chán ghét. Đen tuệ xả hành, sahkhãrupekkhã nãlỊa, tất cả những dấu 
hiệu kinh sợ đều tan biến. Đen giai đoạn thấy hiểm họa, ãdĩnava, hành giả nhìn thấy tất cả 
sự vật đều hiểm nguy độc hại; đến tuệ chán nản, nibbidã, thấy tất cả đều đáng nhàm chán 
và ghê tởm. Đen giai đoạn muốn giải thoát, muncitukamyatã, hành giả phát tâm muốn 
tách rời lìa bỏ, thoát ly, vượt ra kh ỏi các uấn. Khi tiến đạt đến giai đoạn sahkhãrupekkhã 
nãlỊa, tuệ xả hành, thấy tất cả những đặc tính của các tầng tuệ minh sát (nãlỊa) thấp, tức 


thấy hiếm họa, nhàm chán và ghê tởm, muốn giải thoát, và muốn tận lực chuyên cần tinh 
tấn đều tan biến. Trong sách Visuddhimagga, hai chữ bhayanca vippahãya — từ bỏ kinh 
sợ — hàm xúc tiến bộ của tuệ giác nay. Đúng theo đoạn sách nay ta phải thấy rằng với sự 
tan biến của tâm kinh sợ, tất cả những đặc tính khác, tức thấy hiếm họa, chán ghét, muốn 
thoát ra khỏi các hành, và muốn tận lực chuyên cần tinh tấn cũng biến tan. 

Lại nữa, đến tầng udayabbaya nãlỊa, tuệ sanh diệt, hành giả phát triển phỉ lạc mạnh mẽ, 
và trở nên rất hoan hỷ thỏa thích. Salikhãrupekkhã nãna, tuệ xả hành, là mức độ cao hon 
udayabbaya nãlỊa, tuệ sanh diệt; tuy nhiên, đến tầng nay tất cả những cảm giác phỉ lạc 
đều không còn. Do đó trong sách Visuddhimagga, Thanh Tịnh Đạo, có đoạn viết 
nandinca vippahãya — "từ bỏ thích thú". Hành giả đã từ bỏ mọi thích thú và khoái lạc; 
sống trong tình trạng chỉ quán chiếu tất cả các hành, salikhãra, phát hiện trong sự thấy, sự 
nghe v.v... với tâm hoàn toàn bình thản. Không còn hoan hỷ, thích thú, hạnh phúc hay 
khoái lạc như ở tầng udayabbaya nãlỊa, tuệ sanh diệt. 

Đó là không kinh sợ hay thỏa thích trong khi thực hành Giáo Pháp, Dhamma. Đối với thế 
sự cũng vậy, vị hành giả đã đến tầng sahkhãrupekkhã nãna, tuệ xả hành, rõ ràng không 
còn kinh sợ hay thích thú với những sự việc trần gian. Khi nghe những tin tức đáng sợ 
trong đời sống trần tục hay trong đời sống cá nhân, vị ấy thản nhiên không xúc động, 
không băn khoăn, rối loạn, lo âu hay sợ sệt. Vị ấy cũng thản nhiên khi gặp những diễn 
biến vui vẻ, không xúc động nhiều, cũng không thích thú hoan hỷ khoái lạc. Đó là đã 
vượt thoát ra khỏi mọi kinh sợ và thích thú trong đời sống trần tục. 

2. Tâm Quân Bình 

Đặc tính thứ nhì là trạng thái tâm quân bình, cảm giác không quá vui thích cũng không 
quá sầu muộn, chán nản ngã lòng, trước những thăng trầm của đời sống trần tục. Có thế 
nhìn cả hai, những diễn biến vui vẻ và những sự việc buồn phiền, một cách vô tư với tâm 
hình thản. Câu tiếng Pãli được trích ở đây là: 

Cakkhunã rũparh disvã neva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati, sato 
sampaịãno. 

"Khỉ mắt nhìn thấy một hình sắc, vị hành giả giữ tâm bình thản, không vui không buồn. 
Dầu cảnh sắc có đẹp đẽ xinh tươi hay hấp dần như thế nào hành giả không cảm nghe 
phấn khởi, hân hoan; dầu cảnh vật có xấu xỉ hay đáng ghét, hành giả vẫn thản nhiên, giữ 
thái độ quân bình, chủ niệm và hiếu biêt rõ ràng. " 

Vô tư ghi nhận tất cả mọi cảnh vật đã thấy, dầu đáng vui thích hay nghịch lòng, chỉ thông 
hiếu bản chất vô thường, khổ và vô ngã thật sự của nó mà không phát tâm ưa thích hay 
ghét bỏ, hành giả nhìn mọi hiện tượng một cách bình thản, quán sát với tâm buông xả, 
không dính mắc, để hiếu biết hiện tượng thấy, vốn nhanh chóng hoại diệt trong mỗi 
khoảnh khắc. Vị hành giả đã đến tầng sahkhãrupekkhã nãna, tuệ xả hành, qua kinh 
nghiệm bản thân, thông hiếu công trình quán chiếu ấy diễn tiến như thế nào. Đó là 
phưong cách phải nhìn thấy và quán sát hiện tượng thấy với thái độ tâm quân bình. 


Trong khi nghe, hửi, nếm, sờ đụng, và suy tư, hành giả cũng phải làm như thế ấy, quán 
chiếu một cách vô tư, chỉ để thấu hiểu những hiện tượng mỗi khi nó phát hiện. Khả năng 
theo dõi những gì xảy diễn ở lục căn với tâm bình thản được gọi là chalahgupekkhã, một 
phấm hạnh của chư vị A La Hán. Nhưng một người thường tại thế mà đã tiến đạt đến giai 
đoạn sahkhãrưpekkhã nãlỊa, tuệ xả hành, cũng có thế thực hành được như thế. Theo Bản 
Chú Giải bộ Tăng Nhứt A Hàm, Aliguttara Nikãya, một hành giả đã tiến đến mức 
udayabbaya nãlỊa, tuệ sanh diệt, có thế cũng có phấm hạnh nay giống như chư vị A La 
Hán, nhưng ở một mức độ không rõ ràng nổi bật lắm. Đen tầng bhaliga nãlỊa, tuệ diệt, 
phấm hạnh ấy rõ ràng hon, và trở nên thật sự rõ ràng ở tầng sahkhãrupelddiã, xả hành. 
Như vậy, người hành thiền đã tiến đến mức phát triển nay, có được phấm hạnh của chư vị 
A La Hán, cũng đáng được kính trọng và mến phục. Dầu cho những người khác không ai 
biết, vị hành giả tự mình hiểu biết phấm hạnh của chính mình có thể cũng lấy làm vừa 
lòng và đẹp dạ với công trình hoàn thành những tiến bộ của mình. 

3. Không Cố Gắng 

Đặc tính thứ ba của tuệ xả hành là quán chiếu một cách tự nhiên, không có sự cố gắng. 
Salikliãra vicinane majjhattarh hutvã, sách Visuddhimagga, Thanh Tịnh Đạo, dạy như 
vậy. "Giữ thái độ vô tư đối với công trình quán chiếu." 

Trong Bản Phụ Chú Giải, câu nay được giải thích rằng "cũng giống như giữ trạng thái 
tâm quân bình trong khi quán chiếu các hành, salikhãra, cùng thế ấy phải duy trì thái độ 
tâm quân bình, vô tư, trong pháp hành quán chiếu công trình nay." ở những mức độ phát 
triển thấp hành giả phải cố gắng nhiều đế làm phát hiện đề mục quán chiếu. Đen tầng 
sahkhãrupekkhã nãlỊa, tuệ xả hành, không cần phải đặc biệt cố gắng đế làm phát sanh đề 
mục quán chiếu. Những đối tượng ấy tự động tự phát hiện, từng đối tượng một, và hành 
giả tự nhiên theo dõi quán chiếu mà không cần cố gắng. Công trình quán chiếu trở thành 
một tiến trình dễ dàng suôn sẻ chảy trôi. Trên đây là ba đặc tính thản nhiên và quân bình 
của sahkhãrupekkhã nãna, tuệ xả hành. Tiếp theo, chúng ta sẽ đề cập đến ba đặc tính kế. 

4. Bền Vững Lâu Dài 

Ở các tầng tuệ thấp, không dễ gì giữ tâm vững chắc trên đề mục trong một thời gian 
chừng nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ. Đen tầng sahkhãrupekkhã nãlỊa, tuệ xả hành, 
người hành thiền có thể giữ tâm quán chiếu đều đặn vững chắc trong một, hoặc hai, ba 
tiếng. Nhiều thiền sinh chúng ta đã kinh nghiệm điều nay. 

Vì lẽ ấy sách Patisambhidã-magga định nghĩa rằng tuệ xả hành là tuệ giác có thể kéo dài 
bền vững trong một thời gian lâu. Và Bản Phụ Chú Giải của sách Visuddhi-magga giải 
thích rằng đó là "một tiến trình phát triển liên tục, lâu dài." Chỉ khi nào tồn tại một thời 
gian lâu mới có thể được nói là bền vững lâu dài. 

5. Ngày Càng Thêm Vi Te 

Đặc tính thứ năm của tuệ xả hành là càng ngày càng trở nên vi tế và tế nhị hon, như được 
dạy trong sách Visuddhimagga, Thanh Tịnh Đạo, giống như bột mà người ta sàng sấy 


qua một cái rây, càng lúc càng mịn màng hơn. Từ lúc phát sanh sarikhãrupekkhã nãna, 
tuệ xả hành, vốn đã vi tế, nhung càng lúc càng trở nên vi tế và tế nhị hơn, và hiện tuợng 
nay, nhiều hành giả của chúng ta đã kinh nghiệm. 

6. Tâm Không Phóng Dật 

Đặc tính cuối cùng của tâm xả hành là không phóng dật. ở các tầng thấp hơn, trạng thái 
an trụ không đủ dõng mãnh, tâm phóng đến nhiều đối tuợng khác nhau, nhung đến tầng 
sahkhãrupekkhã nãlỊa, tuệ xả hành, tâm vững vàng an trụ hầu nhu không còn chao động 
hay phóng dật. Dầu là những đối tuợng nào mà không thích hợp với công phu quán chiếu 
tâm cũng không chấp nhận, không nói đến những vọng tuởng. 

Đen tầng bhaliga nãna, tuệ diệt, tâm huớng về nhiều phần khác nhau trong khắp châu 
thân, và nhu vậy xúc giác đuợc cảm nhận từ khắp mọi nơi trong thân. Nhung đến giai 
đoạn xả hành nay, khó làm cho tâm phóng nhảy nơi nay noi khác vì nó chỉ gom vào một 
vài điếm mà hành giả thuờng dùng làm đối tuợng đế quán chiếu. Nhu vậy, tâm không 
huớng về khắp châu thân mà chỉ rút về bốn đối tuợng — chỉ hay biết từng giai đoạn 
phồng, xẹp, ngồi và đụng. Trong bốn đối tuợng, thân ngồi có thế biến mất, chỉ còn lại ba 
đối tuợng đế niệm. Rồi di động phồng xẹp cũng phai dần, chỉ còn lại cảm giác đụng. Sự 
hay biết sờ đụng cũng biến mất luôn, chỉ còn lại cái tâm hay biết, và tâm nay đuợc ghi 
nhận, "hay biết, hay biết." 

Vào những lúc tương tợ, ta thấy rằng mồi khi suy tư đến một đề mục được đặc biệt chú ý, 
tâm không ở lâu nơi đó mà quay trở về đề mục quán chiếu thông thường. Vì lê ấy nói 
rằng tâm không phóng dật. Sách Visuddhimagga, Thanh Tịnh Đạo, mô tả là patiliyati 
patikutati na sampasãriyati: "nó tháo lui, co rút lại, và giựt lùi; không trải rộng ra." 

Đó là ba dấu hiệu hay ba đặc tính của sahkhãr-upekkhã nãlỊa, tuệ xả hành, mà người hành 
thiền phải tự bản thân kinh nghiệm. Chưa kinh nghiệm được ba đặc tính — bền vững lâu 
dài, càng lúc càng vi tế hơn, và không phóng dật — có nghĩa là người hành thiền chưa 
phát triển tâm đến tầng tuệ nầy. 

Phát Triển Tuệ Đưa Vượt Lên 

Khi sahkhãrupekkhã nãtỊa, tuệ xả hành, với sáu đặc tính, đã được viên mãn thành tựu, có 
một loại tuệ giác hình như phát sanh rất nhanh chóng. 

Loại tuệ giác nay được gọi là vutthãnagãminĩ vipassanã. Vutthãna có nghĩa là trối dậy, 
vượt lên. íipassanã nãna là tuệ minh sát nằm trong tiến trình sanh diệt liên tục diễn tiến 
của các hành (tức tiến trình danh sắc). Với mồi chặp tư tưởng quán sát sự chú tâm rơi vào 
tiến trình danh sắc liên tục diễn tiến nay. Tuy nhiên khi tuệ minh sát hướng vào 
ariyamagga nãna, Thánh Đạo Tuệ, phát triển đối tượng của sự chú ý trở thành sự chấm 
dứt hiện tượng sanh diệt của danh sắc. Điều nay có nghĩa là tâm troi dậy, hay "vượt lên" 
khỏi luồng trôi chảy của danh sắc và đối tượng của tâm trở thành Nibbãna, Niết Bàn. Vì 
lê ấy ("vượt lên" tách rời ra khỏi luồng danh-sắc trôi chảy liên tục) Thánh Đạo được gọi 
là vutthãna, vượt lên. Khi tuệ minh sát nay nhanh chóng chấm dứt, hành giả chứng ngộ 


Niết Bàn. Như vậy, trong tuệ minh sát đặc biệt nầy, tâm trổi dậy, vượt lên từ các hành 

(tức các pháp hữu vi, hay tiến trình danh sắc) vượt đến Thánh Đạo, do đó có tên 
vutthãnagãminĩ. 

Vutthãnagãminĩ vipassanã, tuệ minh sát vượt lên, nay phát sanh trong khi hành giả ghi 
nhận một trong sáu thức, như ý thức hay thân thức chẳng hạn, trở thành hiến nhiên nổi 
bật trong khoảnh khắc đặc biệt nay. Quán chiếu các hiện tượng nhanh chóng hoại diệt 
hành giả nhận thấy bản chất vô thường, hoặc nhận thấy bản chất đau khố, hay bất toại 
nguyện, hay nhận thấy bản chất vô ngã. Tâm vutthãnagãminĩ nay phát sanh tối thiểu hai 
hoặc ba lần; đôi khi có thế phát sanh bốn, năm, hay chí đến mười lần. Như được mô tả 
trong kinh điển, vào khoảnh khắc cuối cùng của vutthãnagãminĩ, tuệ minh sát vượt lên, 
có ba chặp tư tưởng của luồng javana (xung lực, hay tốc hành) phát sanh — parikamma 
(chặp so khởi, hay chuấn bị), upacãra (chặp kế cận) và anuloma (chặp thuận thứ) — theo 
sau đó là một chặp javana đặc biệt thuộc dục giới (kãmãvacara) chụp lấy Nibbãna, Niết 
Bàn — noi mà tất cả danh pháp và sắc pháp chấm dứt — làm đối tượng. Sau chặp javana 
nay Thánh Đạo phát sanh, và tâm rơi vào đối tượng Niết Bàn, không có danh và sắc, 
chấm dứt tất cả mọi sahkhãra, hành. Tức khắc sau chặp ariyamagga javana, Thánh Đạo, 
ariyaphala javana, Thánh Quả, liền phát sanh hai hoặc ba lần, có cùng một đối tượng với 
Thánh Đạo. Cùng với sự phát sanh của Thánh Đạo và Thánh Quả, người tại thế thông 
thường trở nên Thánh Nhân, dần dần đến bậc Nhập Lưu, Nhứt Lai, Bất Lai và vị Thánh 
Bất Lai cuối cùng trở nên bậc A La Hán. 

Chặp xung lực (javana) thiện thuộc dục giới (kãmãvacara kusala javana) lấy Niết Bàn 
làm đối tượng được gọi là gotrabhũ, chuyến tánh, chặp tư tương xung lực vượt qua khỏi 
huyết thống của thế gian trần tục. Sách Patisambhidã magga định nghĩa gotrabhũ như 
sau: "Trối dậy từ những đối tượng vốn là các hiện tượng được cấu tạo (hành), có đặc tính 
trở thành, tâm có chiều hướng lao mình vào đối tượng Niết Bàn, vốn không trở thành, và 
do đó được gọi là gotrabhũ, chuyến tánh." Hoặc "Phát sanh từ đối tượng của nó là tiến 
trình danh sắc liên tục diễn tiến, tâm đâm đầu hướng về đối tượng Niết Bàn, không có 
tiến trình liên tục trở thành." Sách Milindapanhã, Mi-Lin-Đa vấn Đáp, nói: "Tâm của vị 
hành giả quán chiếu và ghi nhận từng hiện tượng một, sau hiện tượng nay đến hiện tượng 
khác, từng giai đoạn, vượt qua khỏi luồng danh sắc liên tục trôi chảy, và đâm vào trạng 
thái mà luồng danh sắc chấm dứt." 

Trước tiên hành giả quán chiếu những hiện tượng danh và sắc không ngừng khởi sanh và 
phát hiện mỗi khi suy tư, sờ đụng, nghe, thấy v.v... Vị ấy chỉ nhận thấy một luồng các 
hiện tượng danh pháp và sắc pháp liên tục trôi chảy hình như vô tận. Trong khi quán 
chiếu như thế ấy về những hiện tượng danh sắc vô tận và suy tư về đặc tướng vô thường, 
khổ và trạng thái rỗng không của tự ngã, đến một lúc, tức khắc sau chặp tâm cuối cùng 
(parikamma, upacãra và anuloma) của sự suy tư, tâm bồng dưng hướng về và rơi xuống 
trạng thái mà tất cả những đối tượng được quán chiếu cùng với tâm quán chiếu hoàn toàn 
chấm dứt. Sự hướng về là hướng về chặp tâm gotrabhũ, chuyến tánh, và sự rơi xuống là 
chứng ngộ Niết Bàn, qua Thánh Đạo và Thánh Quả. "Tâu Đại Vương, vị hành giả đã 
hành thiền đúng và lao mình sâu vào nơi có sự chấm dứt của những hiện tượng tâm linh, 
được nói là chứng ngộ Nibbãna, Niết Bàn." 


Đây là đoạn kinh mô tả vutthãnagãminĩ vipassanã, tuệ minh sát vượt lên, Thánh Đạo và 
Thánh Quả được chứng ngộ như thế nào. Người hành thiền sẽ thấy cách trình bày nay 
trùng họp với những gì mà tự cá nhân mình chứng nghiệm. Kinh điến và kinh nghiệm cá 
nhân trùng hợp nhau như thế nào: 

Thông thường hành giả bắt đầu quán sát thân thức và ý thức hoặc sự nghe, sự thấy v.v... ; 
tóm lại, đó là quán chiếu bản chất của năm nhóm bám níu, ngũ uẩn thủ. Như đã nói trước 
đây, vào giai đoạn bhahga nãlỊa, tuệ diệt, hành giả luôn luôn ghi nhận sự tan biến nhanh 
chóng của những hiện tượng danh sắc và thấy đó là đáng kinh hoàng khủng khiếp. Điều 
nay đưa hành giả đến tình trạng nhàm chán và ghê tởm. Muốn thoát ra khỏi những tình 
trạng nay, hành giả tận lực cố gắng cho đến khi tiến đạt đến giai đoạn salikhãrupekkhã 
nãlỊa, tuệ xả hành, vào lúc mà mình có thế nhìn tất cả mọi sự vật một cách thản nhiên với 
tâm quân bình. Khi salikhãrupekkhã nãlỊa, tuệ xả hành, được viên mãn thành tựu, liền 
phát sanh một cách rất nhanh chóng và rõ ràng vutthãnagãminĩ và anuloma nãlỊa, (tuệ 
đưa vượt lên và tuệ thuận thứ), và hành giả roi vào trạng thái hoàn toàn rồng không, noi 
mà tất cả mọi đối tượng và mọi hoạt động quán chiếu đều chấm dứt. Đó là chứng ngộ 
Nibbãna, Niết Bàn, qua Thánh Đạo và Thánh Quả, đưa người phàm tục tại thế vào trạng 
thái Nhập Lưu, đưa vị Nhập Lưu vào trạng thái Nhứt Lai, vị Nhứt Lai vào trạng thái Bất 
Lai và sau cùng đưa vị Thánh Bất Lai vào trạng thái A La Hán. Kinh AnattalakkhalỊa 
Sutta, Vô Ngã Tướng, mô tả như sau những biến đổi ấy: 

Từ Nhàm Chán Tiến Đến Thánh Đạo Và Thánh Quả 

Nibbindarh viraịịati virãgã vimuccati 

"Vì nhàm chán hành giá không còn khát khao ham muốn và phát triển Thánh Đạo. 

Không còn khát khao ham muốn và đã khai triển Thánh Đạo, hành giả vượt ra khỏi 
những hoặc lậu (ãsava) và ô nhiễm (kỉỉesa ). ' 

Từ sammasana nãlỊa, tuệ thấu đạt đến bhaliga nãlỊa, tuệ diệt, hành giả phát triến sự hiếu 
biết về bản chất vô thường, khổ, vô ngã của các hiện tượng. Trong đoạn trên Đức Thế 
Tôn hàm xúc sự phát triến nay trong cụm từ Evaltl passalỶI -- "Thay như thế". Giai 
đoạn từ bhatiga (diệt) đến salikhãrupekkhã (xả hành) và anuloma (thuận thứ) được mô tả 
là "nibbindati", nhàm chán và mệt mỏi. Rồi đến đoạn nibbindarh virajjati, virãgã 
vimuccati: "Khi chán ghét, hành giả càng mệt mỏi nhàm chán; khi nhàm chán mệt mỏi, 
hành giả càng không khát khao ham muốn; không khát khao ham muốn, hành giả càng 
giải thoát," đế mô tả sự phát triển Đạo Tuệ và Quả Tuệ. Một cách mô tả thật chính xác, 
rất đúng với kinh nghiệm thực hành của người hành thiền. 

Sự Mô Tả Trùng Hợp Với Thực Nghiệm Của Hành Giả Như Thế Nào? 

Salikliãrupekkhã nãlỊa, tuệ xả hành, càng tăng trưởng vững chắc và mạnh mẽ, trí tuệ khác 
thường nhanh chóng phát sanh đến hành giả. Neu tình trạng phát triến cảm giác nhàm 
chán chưa đủ dõng mãnh đế từ bỏ danh pháp và sắc pháp hành giả có thế còn bị lo âu 
khuấy động: "Rồi việc gì sắp xảy đến đây? Có phải ta sắp lìa đời chăng?" Neu bị lo âu 


dày xéo như thế đó ắt không thế gom tâm an trụ, và tâm định sẽ suy giảm. Nhưng khi 
cảm giác chán chê mệt mỏi đủ mạnh, lo âu không phát hiện và hành giả tiếp tục quán 
chiếu một cách suôn sẻ dễ dàng, không cần cố gắng. Hành giả sẽ sớm sủa roi vào trạng 
thái thoát ly ra khỏi mọi khát vọng và luyến ái, và hoàn toàn chấm dứt tất cả danh pháp 
và sắc pháp. Đó là giải thoát ra khỏi mọi ô nhiễm và hoặc lậu (ãsava). 

Khi roi vào trạng thái chấm dứt mà không luyến ái, qua Thánh Đạo đầu tiên 
(sotãpattimagga, Tu Đà Huờn Đạo), hành giả thoát ra khỏi những hoặc lậu tà kiến 
(ditthãsava, tà kiến lậu), thoát ra khỏi si mê liên họp với hoài nghi và ngờ vực, và thoát ra 
khỏi mọi hình thức dục lạc thô kịch có thế đưa đến khố cảnh. Đó là giải thoát qua Tu Đà 
Huờn Quả, vốn là thành quả của Tu Đà Huờn Đạo. Khi đến giai đoạn chấm dứt qua 
Thánh Đạo thứ nhì, Nhứt Lai, có sự giảm suy dục lạc. Đen giai đoạn chấm dứt Thánh 
Đạo thứ ba, Bất Lai, thoát ra khỏi mọi hình thức dục lạc vi tế cũng như mọi hình thức si 
mê. Với giai đoạn chứng ngộ A La Hán Đạo (arahattamagga nãlỊa, A La Hán Đạo Tuệ) 
hoàn toàn giải thoát ra khỏi mọi hình thức ô nhiễm và hoặc lậu. Đó là đúng theo lời dạy 
vữãgã vimuccati. Khi đã thoát hắn ra khỏi mọi khát vọng và roi vào tình trạng chấm dứt, 
phát sanh sự giải thoát qua Thánh Quả, vốn là thành quả của Thánh Đạo. Sự giải thoát 
nay được nhận thấy rõ ràng qua một tiến trình suy tư. 

Suy Tư Của Vị A La Hán 

Tiến trình suy tư của một vị A La Hán được mô tả trong đoạn kết luận của bài kinh 
Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng, như sau: 

Vimuttasmirh vimuttamĩti itãnarh hoti "khĩnã ịãti vusitarh brahmacariyarh kataril 
karalỊĩyaríĩ nãpararh ittattãyã'ti paịãnãtĩti". 

"Khi đã giải thoát, hành giả suy tư và hiểu biết rằng tình trạng giải thoát ra khỏi mọi ô 

nhiễm đã viên mãn thành tựu, và hành giả hiểu biết, 'Sự sanh đã cạn nguồn (không còn 
sanh trở lại), Đời Song Thánh Thiện đã được trải qua, những gì phải làm đã được hoàn 
tất, không còn gì phải làm. 'Hành giả suy tư và hiếu biết như thế. ’ 

Đó là như thế nào vị A La Hán suy tư trở lại thành tựu của Ngài. Noi đây ta có thế thắc 
mắc, "Làm sao Ngài hiểu được rằng sự sanh đã cạn nguồn. Ngài không còn tái sanh 
nữa?" Ngày nào còn tà kiến và ảo kiến liên quan đến danh uấn và sắc uấn, và còn luyến ái 
dính mắc vào đó, xem danh sắc là thường còn, lạc, và tự ngã thì sẽ còn trở thành, còn lặp 
lại đổi mới, tái sanh trở lại trong vòng quanh những kiếp sinh tồn. Khi ta không còn si 
mê, đã thoát ra khỏi mọi tà kiến và ảo kiến, ắt cũng không còn luyến ái, không bám níu 
vào kiếp sinh tồn. Vị A La Hán suy tư và hiếu biết tường tận rằng Ngài đã vượt hắn ra 
khỏi mọi tà kiến và ảo kiến liên quan đến các uấn và không còn bám níu vào đó nữa. Do 
đó Ngài thông hiếu rằng đối với Ngài sự sanh đã cạn nguồn, không còn trở lại. Đó là suy 
tư về những ô nhiễm đã được loại bỏ và tận diệt. 

Noi đây, "Đời Sống Thánh Thiện", hay đời sống phạm hạnh (brahmacariya), có nghĩa là 
thực hành giới, định, tuệ (sĩla, samãdhi, pannã). Tuy nhiên, nghiêm chỉnh trì giới hoặc 
trau gioi thiền định tự nó không giúp thành đạt mục tiêu cao siêu nhất. Mục tiêu tối 


thượng chỉ có thế thành tựu bằng cách ghi nhận những hiện tượng danh sắc mỗi khi nó 
phát hiện, chí đến lúc thảnh đạt Đạo và Quả. Do vậy, phải hiểu rằng "cuộc sống Thánh 
Thiện đã được sống" có nghĩa là thiền tập đã được thực hành chí đến khi thành đạt mục 
tiêu tối thượng. 


"Những gì phải làm" có nghĩa là thực hành thiền tập đế thấu hiểu đầy đủ Tứ Diệu Đe. 
Nhiệm vụ nay được viên mãn hoàn tất với sự chứng đắc arahattamagga, A La Hán Đạo. 
Dầu sau khi tự mình đã thấy bản chất của sự chấm dứt qua ba Đạo thấp hon (Tu Đà 
Huờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm) và đã hiểu biết bản chất vô thường, khố và vô ngã, nhưng 

còn vài ảo kiến về tưởng uấn và thức uấn vẫn còn chưa được tận diệt. Bởi vì những 

kiến ấy nên vẫn còn thích thú, tham ái, và tin tưởng những hiện tượng là vui vẻ và thícl 
thú. Căn cội của tham ái vẫn chưa được nhổ tận gốc rễ. Vì lẽ ấy đối với vị Thánh Bất La 
vẫn còn một vài khuyết điếm rất tế nhị. Đen giai đoạn arahattamagga, A La Hán Đạo, 
Chân Lý về sự Đau Khổ được thấu triệt trọn vẹn. Tất cả mọi ảo kiến về tưởng uấn và 
thức uấn đều tận diệt. Bởi vì không còn ảo kiến, những khái niệm sai lầm về vui vẻ thích 
thú, không có cơ hội cho nguyên nhân tham ái khởi phát vì nó đã bị loại bỏ hoàn toàn. 
Nhiệm vụ hiếu biết Tứ Diệu Đe đã được viên mãn thành tựu. Vì lẽ ấy khi suy tư, vị A La 
Hán thấy rằng không còn gì đế làm, tất cả những gì phải làm đã viên mãn hoàn tất. 


Trong đoạn kinh về những suy tư của vị A La Hán không có đoạn nào đề cập đến Đạo, 
Quả, Niết Bàn và nhũng ô nhiễm. Nhưng phải hiếu rằng những điểm ấy đã được suy 
nghiệm đến trước hết, rồi mới nghĩ đến các vấn đề khác. Như vậy phải hiếu rằng đoạn 
suy tư "Đời sống Thánh Thiện đã được trải qua, những gì phải làm đã được hoàn tất" 
theo sau suy tư về Đạo, Quả và Niết Bàn. Đoạn "Tâm đã được giải thoát, sự sanh đã cạn 
nguồn" chỉ được nghĩ đến sau khi suy tư về những ô nhiễm đã được tận diệt. Những suy 
tư của các vị Nhập Lưu, Nhứt Lai và Bất Lai đã được trình bày trong bài giảng của Sư 
(Ngài Mahasi) về kinh Sĩlavanta Sutta. 


Tóm lược 

"Nhàm chán mệt mỏi, hành giả không còn ham muốn, thoát ly ra khỏi mọi khát vọng, và 
Thánh Đạo phát sanh. Không khát vọng và Thánh Đạo phát sanh đến mình, hành giả 
vượt thoát khỏi mọi trói buộc của ô nhiêm. Cùng đến với trạng thái giải thoát hành giả 
suy tư rằng tâm mình đã giải thoát và hiếu biết: 'Sự sanh đã cạn nguồn; Đời sống Thánh 
Thiện đã được trải qua, những gì phải làm đã được hoàn tất, không còn trở lại trạng thái 
trở thành nay nữa. " 

Những vị Trưởng Lão đọc tụng bài kinh nay tại Hội Nghị và ghi chép đoạn cuối cùng 
như sau: 


Idamavoca Bhagavã attamanã paũcavaggiyã bhikkhũ Bhagavato bhãsitarh 
abhinanduriì. Imasmỉiica pana veyyã karanasmirh bhaititamãne paiic-avaggiyãnarh 
bhikkhũnarh anupãdãya ãsavehi cittãni vimuccirhsũti. 

"Đức Thế Tôn dạy như vậy. Hoan hỷ, Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu lấy làm thích thủ lang nghe 
những lời dạy của Đức Thế Tôn. Lại nữa, trong lúc nghe thuyết giảng (hoặc chỉ vào đoạn 


cuối của bài giảng) tâm của Nhóm Năm Vị Tỳ Khini giải thoát ra khỏi mọi luyến ái và ô 
nhiễm. " 

Trong Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu, Đức KondaMa (Kiều Trần Như) đã đắc Quả Nhập Lưu 
vào canh đầu đêm trăng tròn tháng Bảy DL. trong khi nghe thời Pháp Chuyển Pháp Luân 
(Dhammacakkappavattana Sutta). Chắc Ngài vẫn tiếp tục quán niệm, nhưng không tiến 
được đến mức chứng ngộ Đạo Quả A La Hán, mãi cho đến khi nghe được thời giảng bài 
kinh AnattalakkhalỊa Sutta, Vô Ngã Tướng. Đức Vappa đắc Quả Nhập Lưu trong ngày 
đầu, hạ tuần tháng Bảy DL., Đức Bhaddiya trong ngày thứ nhì, Đức Mahãnãma trong 
ngày thứ ba và Đức Assaji trong ngày thứ tư. Tất cả năm vị đều là bậc Nhập Lưu khi 
nghe kinh AnattalakkhalỊa Sutta, Vô Ngã Tướng, nay đã quán chiếu và suy gẫm về ngũ 
uấn, thấy rằng "Đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải là tự ngã 
của tôi"; rằng nó là vô thường, khổ và vô ngã. Các Ngài tuần tự đắc ba tầng tuệ cao hon, 
tuệ nay rồi đến tuệ khác, và tất cả năm vị đều trở thành A La Hán. Theo Bản Chú Giải 
của sách Patisambhidã, các Ngài chỉ đắc Đạo Quả A La Hán vào lúc nghe phần cuối cùng 
của bài giảng bằng cách suy niệm về lời dạy. 

Lúc bấy giờ, cách nay 2,552 năm, tính lui lại từ năm 1963. Năm ấy, vào ngày thứ năm hạ 
tuần tháng Bảy D.L. sau thời giảng về kinh AnattalakkhalỊa Sutta, Vô Ngã Tướng, trên 
thế gian chỉ xuất hiện sáu vị A La Hán, năm trong Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu và Đức Thế 
Tôn. Đây quả thật là một nguồn gợi cảm vô cùng thích thú nếu ta hình dung quang cảnh 
vườn Lộc Giả gần Vãrãnasĩ, noi đó Đức Thế Tôn mở lời thuyết giảng kinh 
AnattalakkhalỊa Sutta, Vô Ngã Tướng, trước Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu đang chăm chú 
lắng tai nghe, và thành tựu Đạo Quả A La Hán, chấm dứt mọi ô nhiễm. Chúng ta hãy 
hình dung quang cảnh nay. 

Hết Lòng Thành Kính Đảnh Lễ Sáu Vị A La Hán 

Hai ngàn năm trăm năm mưoi hai năm trước, vào ngày thứ năm hạ tuần tháng Bảy DL. 
Đức Thế Tôn thuyết giảng thời Pháp về kinh Anattalakkhana Sutta, Vô Ngã Tướng, cho 
Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu. Lắng tai nghe thời Pháp và suy gẫm về lời giáo huấn, tất cả 
năm vị đều giải thoát ra kh ỏi mọi ô nhiễm, chứng ngộ Đạo Quả A La Hán. Chúng con xin 
chắp hai tay lên trán, thành tâm kỉnh mộ đảnh lễ bậc Toàn Giác và Nhóm Năm Vị Tỳ 
Khưu, là sáu vị A La Hán đầu tiên vào thời buổi so khai của Phật Giáo, hoàn toàn giải 
thoát khỏi mọi ô nhiễm. 


Kết Luận 

Ước mong tất cả quý vị độc giả, do tâm thành kính chăm chú lắng nghe bài giảng về kinh 
AnattalakkhalỊa Sutta, Vô Ngã Tướng, chuyên cần quán chiếu năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, đúng theo lời dạy, ghi nhận ngay khoảnh khắc mà nó khởi sanh, nhận thức 
rằng "đây không phải của tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi," và hiểu 
biết đúng rằng nó không ngừng sanh diệt, rằng nó là vô thường, khổ, vô ngã, và do đó 
sớm sủa thành tựu Niết Bàn, chấm dứt mọi đau khố qua Đạo và Quả. 


Lành thay! Lành thay! Lành thay! 



8. Sách tham khảo của Mahasi và các thiền sư đệ tử: 

Nếu thích, bạn có thê đọc thêm 4 cuốn sách thiên tiêng Việt sau: 

- Ngay trong kiếp sống này - Sayadavv u Pandỉta (là đệ tử của 
Mahasi) 

http://www.trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/NgayTrongKiep/index.htm 

Kỉnh Đại Niệm xứ (giảng giải) 

Thiền sư u Silananda (là đệ tử của Mahasi) - Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt 
Như Lai Thiền Viện, San Jose, Hoa Kỳ 1999 

http://www.thuvienhoasen.org/D_l-2_2-73_4-1870_5-50_6-l_17-106_14-l_15- 

l/#nl_detail_bookmark 

- Kinh Vô Ngã tướng (Mahasi Sadayavv) 

http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinhvnt/kvntOO.htm 

- Mahasi Sayadavv- Pháp Duyên Khởi(Mahasi Sadayavv) 

http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-phapduyenkhoi/duyenkhoi-00.htrn 

Sách tiếng English 

(đưa con trỏ chuột mouse vào link) 

1. A Discourse on the Ariyãvãsa Sutta 


2. A Discourse on Dependent Origination 

3. Exhortations 

4. Fundamentals of Insight Meditation 

5. A Discourse on Hemavata Sutta 

6. A Discourse on Mãlukyaputta Sutta 

7. Mahãsi Abroad, Part I 

8. Mahãsi Abroad, Part II 

9. Practical Insight Meditation 

10. Practical Vipassanã Meditation Exercises 

11. Buddhist Meditation and its Forty Subjects 

12. The Problems of Life 

13. The Progress of Insight (BPS Publication) 

14. A Discourse on the Sammãparibbãjaniya Sutta 

15. The Questions of Sakka 

16. A Discourse on VVorldly Vicissitudes 

17. On the Nature of Nibbãna 

18. A Discourse on the Bhãra Sutta 

19. A Discourse on the Sallekha Sutta 

20. Satipatthãna Vipassanã (VVheel 370/371) 

21. Thoughts on Dhamma (VVheel 298/300) 

22. Dhammacakka Sutta »» (Buddhanet PDF 1.97 Mbytes) 

23. Brahmavihãra Dhamma »» (Buddhanet PDF 2.46 Mbytes 


http://www.mahasi.org.mm/treatises.html 


THE ANATTALAKKHAhA SUTTA 

Translated by: Zeya Maung 

Dovvnload 

ARIY/EV/ESA SUTTA 

Translated by: u Aye Maung 

Dovvnload 

VISUDDHI-N/EbA-KATTH/E 

Translated by: u Pe Thin 

Dovvnload 

BH/ERA SUTTA 

Translated by: u Htin Fatt (Maung Htin) 

Dovvnload 

BIOGRAPHY 

Translated by: u Min Swe (Min Kyaw Thu) 

Dovvnload 

BRAHMAVIH/ERA DHAMMA 

Translated by: u Min Swe (Min Kyaw Thu) 

Dovvnload 

CPiAVEDALLA SUTTA 

Translated by: u Min Swe (Min Kyaw Thu) 

Dovvnload 

DHAMMAD/EY/EDA SUTTA 

Translated by: u Pe Thin 

Dovvnload 






FUNDAMENTALS OF VIPASSAN/E MEDITATION 

Translated by: Maung Tha Noe 

Dovvnload 

HEMAVATA SUTTA 

Translated by: u Ohn Pe (TetToe) 

Dovvnload 

LOKADHAMMA 

Translated by: u Ohn Pe (TetToe) 

Dovvnload 

MAHAS0 ABROAD (PART ONE) 

Translated by: u Nyi Nyi, Maung Tha Noe 

Dovvnload 

MAHAS0 ABROAD (PART TWO) 

Translated by: Mangala Aung Myint 

Dovvnload 

M/ELUKYAPUTTA SUTTA 

Translated by: u Htin Fatt (Maung Htin) 

Dovvnload 

NIBB/ENAPATISAMYUTTA KATH/E OR ON THE NATURE OF NIBB/ENA 

Translated by: u Htin Fatt (Maung Htin) 

Dovvnload 

OVADAKATH/E 

Translated by: u Sunanda (Dr.Than Naung) 

Download 

PAĨ.ICCASAM u PP/EDA 

Translated by: u Pe Thin 

Dovvnload 

PRACTICAL VIPASSAN/E MEDITATIONAL EXERCISES 

Translated by: u Nyi Nyi, Maung Tha Noe 

Dovvnload 

PUR/EBHEDA SUTTA DHAMMA OR THE DHAMMA ONE SHOULD ACCOMPLISH 
BEFORE DEATH 

Translated by: u Min Swe (Min Kyaw Thu) 

Dovvnload 

PURPOSE OF PRACTISING KAMMAdiHAENA MEDITATION 

Translated by: u Min Swe (Min Kyaw Thu) 

Dovvnload 

SAKKAPANHA SUTTA 

Translated by: u Aye Maung 

Dovvnload 

SALLEKHA SUTTA 

Translated by: u Aye Maung 

Dovvnload 

SAMM/E PARIBB/E3ANIYA SUTTA 

Translated by: u Ohn Pe (TetToe) 

Dovvnload 

SATIPAciHaeNA VIPASSANae MEDITATION 

Translated by: u Ohn Pe (TetToe) 

Dovvnload 

S0LAVANTA SUTTA 

Translated by: u Htin Fatt (Maung Htin) 

Dovvnload 











THE SATIPAtcH/ENA VIPASSAN/E MEDITATION 

Translated by: u Htin Fatt (Maung Htin) 

Dovvnload 

THE VVHEEL OF DHAMMA (DHAMMACAKKAPPAVATTANA SUTTA) 

Translated by: u Ko Lay (Zeya Maung) 

Dovvnload 

TO NIBB/ENA VIA THE NOBLE EIGHTFOLD PATH 

Translated by: u Htin Fatt (Maung Htin) 

Dovvnload 

TUVAĨ.AKA SUTTA 

Translated by: Daw Kay Mya Yee 

Dovvnload 

VAMMIKA SUTTA 

Translated by: u Min Swe (Min Kyaw Thu) 

Dovvnload 

VIPASSAN/E 

Translated by: Dr.Ko Gyi 

Dovvnload 

VVORLD BUDDHIST MISSIONARY TOUR 

Translated by: Dr.Than Naung 

Dovvnload 


III B- Phần bổ sung -III 

0. Danh sắc (ngũ uẩn) 

Nội dung năm uẩn: 

1)- Sắc uẩn: 

Là yếu tố vật chất bao gồm vật lý - sinh lý, có bốn yếu tố vật chất căn bản là Địa 
(chất rắn), Thủy (chất lỏng), Hỏa (nhiệt độ), Phong (chất khí). Các yếu tố do 
bốn đại tạo ra thuộc về sinh lý như: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; các đối tượng của 
giác quan như: hình sắc, âm thanh, mùi vị, vật xúc chạm. 

Thân thể là sắc uẩn, vì vậy chúng không phải là một thực thể độc lập mà là một 
hợp thể vật chất biến động và mâu thuân. Thân thể muốn tồn tại phải nương 
vào các yếu tố sắc không phải là thân thể như mặt trời, dòng sông, ruộng lúa, 
thời tiết, không khí... Quan điểm của Phật giáo về thân thể vật lý dựa trên cơ sở 
lý duyên sinh, nghĩa là trình bày rõ về mối tương hệ bất khả phân ly giữa yếu tố 
con người với yếu tố vũ trụ thiên nhiên gồm môi trường, hoàn cảnh... 

Bản chất của sắc uẩn là vô thường, vô ngã và chuyển biến bất tận theo lý duyên 
sinh, vậy bản chất của chúng là không, sự chấp thủ, tham ái thân thể (sắc uẩn), 
hoặc bất cứ một đối tượng vật lý, sinh lý nào cũng đều tiềm ẩn nguy cơ đau khổ. 
Như trong kinh Phật đã dạy, ai cho rằng sắc uẩn là ta, là của ta, là tự ngã của ta 
thì chắc chắn gặt hái đau khổ, thất vọng, sầu muộn, vấp ngã và tai nạn. 





Nhờ thấy rõ thân thể qua phân tích sắc uẩn đưa đến trí tuệ sâu sắc làm rơi rụng 
tâm lý tham ái thân thể, chặt đút sợi dây trói buộc vào sắc uẩn. 


2) - Thọ uẩn: 

Thọ là cảm giác, do sự tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng mà sinh ra thọ. Đức 
Phật dạy có sáu thọ: mắt tiếp xúc với hình sắc mà sinh thọ, tai với âm thanh, 
mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với vật cứng-mềm, ý với đối tượng tâm ý. cảm giác 
theo Phật giáo không dừng lại ở mức độ tiếp xúc đơn thuần mà là cảm xúc, một 
biểu hiện sâu hơn của cảm giác; cảm giác có 3 loại: một là cảm giác khổ, hai là 
cảm giác vui sướng, ba là cảm giác không vui không khổ. 

Cảm giác khổ là một loại cảm giác khó chịu khi ta tiếp xúc với một đối tượng 
không thích ý, nó kèm theo một chuôi tâm lý khó chịu, bất mãn, tránh xa... ví dụ 
khi ta nhìn thấy một con vật dơ bẩn xấu xí, ta nảy sinh cảm giác ghê tởm không 
muốn nhìn, cảm giác vui sướng là một loại cảm giác dễ chịu, thoải mái, phấn 
khởi khi ta tiếp xúc với một đối tượng thích ý, nó tạo cho ta niềm vui, sung 
sướng xích lại gần... cảm giác trung tính không khổ không vui, nó không tạo cho 
ta cảm giác khó chịu hay dễ chịu, nó không tạo ra một lực hút hay lực đẩy nào. 
Ví dụ khi ta nhìn một dòng sông, không khởi lên khổ hay lạc mà chỉ là cảm giác 
thông thường. 

Như vậy, những loại cảm giác về thời gian, không gian, cảm giác sâu sắc bên 
trong tâm như thiền định chẳng hạn, hay cảm giác bên ngoài qua các giác quan, 
cảm giác cường độ mạnh hay yếu đều nằm trong thọ uẩn. Phân tích ta sẽ thấy 
có những cảm giác đến từ thân thể (sắc uẩn) như ăn uống khoái khẩu hay bị 
thương tích đau đớn; có những cảm giác đến từ tâm lý (tưởng, hành) như thiền 
định hay tưởng tượng; có những cảm giác đến từ tâm lý và vật lý như thưởng 
thức một bản nhạc hoặc ngắm một bức tranh, hoặc sự đau khổ do hoàn cảnh 
bất hạnh... Tất cả những loại cảm thọ ấy tạo thành một dòng sông cảm thọ tâm 
lý chi phối hệ thống tâm thức, chúng sinh khởi biến hiện thay đổi vô chừng; 
chúng chuyển biến vô tận, vô thường, vô ngã và hiện hữu có điều kiện. Chấp thủ 
vào cảm thọ bao giờ cũng sai lầm và gặt hái khổ đau. 

3) - Tưởng uẩn: 

Là nhóm tri giác có khả năng nhận biết đối tượng là cái gì, đây là khả năng kinh 
nghiệm của sáu giác quan và sáu đối tượng của giác quan, sự nhận biết đối 
tượng có hai loại: một là nhận biết đối tượng bên ngoài như mắt thấy sắc nhận 
biết đó là đóa hoa hồng, tai nghe âm thanh nhận ra bản nhạc tiền chiến...; hai là 
khả năng nhận biết đối tượng bên trong, tức là các đối tượng tâm lý như những 
khái niệm, hồi tưởng ký ức... Như vậy, tưởng uẩn là cái thấy, cái biết của mình 
về con người, hoặc sự việc hay sự kiện. Tri giác là một trong những tác dụng của 
thức. 

Như vậy, những tri giác về các đối tượng bên ngoài, bên trong, thuộc thời gian, 
không gian, đơn giản hay phức tạp đều gồm trong tưởng uẩn. Tri giác là tri giác 
về cái gì, không thể có một tri giác thuần chủ thể; vì vậy, tưởng bao gồm mọi 
nhận thức về thế giới vật lý, tâm lý. Tuy nhiên, thế giới vật lý, tâm lý ấy được ký 



hiệu hóa, khái niệm hóa, nên giữa tri giác và thực tại luôn có một khoảng cách. 
Sự có mặt của tri giác là sự có mặt của kinh nghiệm. Tri giác tùy thuộc vào 
những kinh nghiệm đã qua như khi thấy đóa hoa hồng biết đây là đóa hoa hồng, 
cái tri giác về đóa hoa hồng đã có sẵn (chủng tử) nên cái kinh nghiệm đã cho 
biết đó là đóa hoa hồng, vì vậy tri giác dễ bị đánh lừa bởi kinh nghiệm, do vì 
thực tại thì luôn sinh động. 

Tri giác tồn tại có điều kiện, vì vậy chúng vô thường, trống rông; và do duyên 
sinh nên tri giác đầy hư vọng mà ta thường gọi là vọng tưởng. 

4) - Hành uẩn: 

Hành uẩn ở đây có nghĩa là các hiện tượng tâm lý mang tính chất tạo tác nghiệp, 
có năng lực đưa đến quả báo của nghiệp, nói cách khác là tạo động lực tái sinh. 
Hành uẩn cũng có sáu loại do sự tiếp xúc giữa sáu giác quan và sáu đối tượng, 
hành còn gọi là Tư. Đức Phật dạy: «Này các Tỳ kheo, thế nào là hành? có sáu tư 
thân này: sắc tư, thinh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Đây gọi là hành« 
(Tương Ưng Bộ kinh III). Tư là động lực quyết định, là ý chí, ý muốn; tâm sở 
này tạo động lực dẫn dắt tâm ý theo xu hướng thiện, bất thiện. Một số tâm sở 
có tác động mạnh mẽ để hình thành nghiệp hay hành như: dục, xác định, niềm 
tin, tinh tấn, tham lam, sân hận, ngu si, kiêu mạn, tà kiến... Hành uẩn bao gồm 
mọi hiện tượng tâm lý. Tất cả những hiện tượng tâm lý, sinh lý hiện tại là kết 
quả của hành trong quá khứ, nghĩa là hành tạo nên một năng lực tiềm ẩn điều 
khiển thúc đẩy ở trong chiều sâu tâm thức mà trong kinh thường gọi là «phiền 
não tùy miên«, hay trong luận gọi là «câu sanh phiền não«. Chúng làm nền tảng 
và lực đẩy để hình thành một năng lực hành mới, dẫn dắt con người đi tới tương 
lai. 

Hành uẩn tồn tại nhờ các điều kiện do duyên sinh nên chúng vô thường, trống 
rỗng và biến động bất tận. 

5) - Thức uẩn: 

Thức là có khả năng rõ biết, phản ánh thế giới hiện thực. Khi giác quan tiếp xúc 
với đối tượng, thực nhận biết sự có mặt của đối tượng, thức không nhận ra đối 
tượng ấy là gì, là cái gì, màu gì... đó là chức năng của tri giác (tưởng); thức chỉ 
nhận biết sự hiện diện của đối tượng giống như tấm gương phản chiếu tất cả 
những hình ảnh đi ngang qua nó. Thức có sáu loại: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 
thiệt thức, thân thức và ý thức. Thức là nền tảng của thọ, tưởng, hành. Thức là 
Tâm vương; thọ, tưởng, hành là Tâm sở. 

Thức uẩn là nền tảng của các hiện tượng tâm lý như biển là nền tảng của các 
ngọn sóng nhấp nhô, vì vậy thức còn gọi là yếu tố căn bản của tâm lý, thức 
dung chứa các hiện tượng tâm lý và căn cứ để các hiện tượng tâm lý phát khởi. 
Duy thức học triển khai lý thuyết tám thức, ngoài sáu thức trên còn phát triển 
thêm hai thức nữa là Mạt na thức (Manas) và A lại da thức (Alaya), mục đích là 
khai thác các khía cạnh sâu kín của thức. Mạt na thức là ý căn, là căn cứ của ý 
thức đồng thời nó cũng có tác dụng nhận thức sự tồn tại của một thực thể, một 
bản ngã. A lại da thức là khả năng duy trì và bảo tồn những chủng tử, những 
kinh nghiệm; chúng được tích lũy, lưu trữ ở trong thức (A lại da). Mặt khác, A lại 



da làm căn bản cho các hoạt động tâm lý trở về sau khi không còn điều kiện 
hoạt động. Nhờ khả năng bảo tồn của thức (A lại da) mà các hiện tượng tâm lý 
phát khởi trở lại khi hội đủ các yếu tố. 

Mặc dù thức uẩn là nền tảng của tâm lý nhưng nó không tồn tại độc lập, chúng 
hiện hữu do duyên sinh, cụ thể là do sắc, thọ, tưởng, hành; mối quan hệ giữa 
chúng với nhau là bất khả phân ly. Đức Phật dạy: «Thức tồn tại nhờ sắc làm 
điều kiện, làm đối tượng, sắc làm nơi nương tựa... Thức phát triển hưng thịnh 
nhờ sắc. Thức tồn tại nhờ thọ... nhờ tưởng... nhờ hành... (như trên). Nếu có ai 
nói tôi sẽ chỉ ra sự đi, sự đến, sự sinh, sự diệt của thức biệt lập với sắc, thọ, 
tưởng, hành thì người ấy đã nói một điều không thực« (Kinh Tương Ưng III). 
Như vậy, thức là một hợp thể của bốn uẩn kia, vì vậy đạo Phật không chấp nhận 
có một thức nào đó độc lập, tự chủ như khái niệm về một linh hồn bất tử chẳng 
hạn. Thức vô thường lưu chuyển, vô ngã và do duyên sinh. 


1. CUỘC PHỎNG VẤN THIỀN SƯ MAHASI SAYADAVV 

Tác giả: Mahasi Sayadavv 
Dịch giả: Pháp Thông 

(Cuốn sách nhỏ này mang tựa đề “An Intervievv With Mahãsi Sayadavv” (Một 
cuộc Phỏng vấn Thiền Sư Mahasi Sayadavv) do Tharmanaykyavv thực hiện. Đúng 
ra ông chỉ bỏ công sưu tập những câu hỏi và trả lời rải rác trong các bài giảng của 
Thiền Sư Mahãsi Sayadavv và hệ thống lại theo trình tự những điểm liên quan đến 
Thiền Tứ Niệm Xứ hay Vipassanã nhằm giúp những hành giả Minh sát hiểu rõ 

hơn về thiền này.) 


Đôi nét về Thiền sư Mahasi Sayadaw 

Trước khi trở thành một vị thiền sư hàng đầu, Trưởng Lão Mahãsi Sayadavv đã 
từng là một học giả đa văn và bậc thầy của kinh điển Pãli. Sinh ra trong một huyện lỵ ở 
vùng thôn quê, năm lên sáu ngài đã bắt đầu đi học trong một ngôi trường thuộc tu viện 
địa phương nơi làng quê của ngài, và năm mười hai tuổi ngài được thọ giới làm Sadi. 
Ngài trở thành một vị Tỳ Kheo khi vừa đến tuổi hai mươi, tuổi sớm nhất có thể được để 
thọ cụ túc giới (thọ đầy đủ giới luật của một người xuất gia), với pháp danh Sobhana 
(đây là tên do chùa hay tu viện đặt khi thọ cụ túc, còn Mahãsi Sayadavv chỉ là một tước 
hiệu tôn kính, tuy nhiên qua tên này, ngài đã trở nên nổi tiếng khắp mọi nơi). Trong 
những năm sau đó ngài đã theo đuổi những nghiên cứu cao hơn về Phật học và cổ 
ngữPãli, đạt đến những danh hiệu cao nhất trong học tập và đã cống hiến một thời gian 
cho việc giảng dạy những đề tài này. 

Tuy nhiên, một ngày kia, ở tuổi hai mươi tám, ngài cảm thấy có một nhu cầu bức 
thiết muốn chuyển từ lĩnh vực hiểu biết và trình bày có tính tri thức sang lĩnh vực thực 
hành triệt để. Vì vậy, mang theo những vật dụng cần thiết của một tăng sĩ du phương 
(chủ yếu là tam y và bình bát - những vật bất ly thân của một vị Tỳ Kheo. Tam y gồm có: 
Y tăng già lê, y vai trái, và y hạ; bình bát để đi khất thực), ngài rời tu viện nổi tiếng, nơi 
ngài đã được dạy dỗ, và lên đường, giống như một trong những vị đệ tử buổi đầu của 


Đức Phật, đi tìm một bậc thầy (thiền sư) có thể dạy cho ngài một phương pháp rõ ràng 
và hiệu quả để thực hành thiền. Ngài đã được diện kiến Trưởng Lão Mingun Jetawan 
Sayadavv (U Nãrada Mahãthera, 1868-1955), được thừa nhận như người khai sáng ra 
cách sự đổi mới cho phù hợp với thời đại hiện nay về kỹ thuật Tứ Niệm Xứ cổ điển 
nhằm thực hành thiền Minh sát, hay Vipassanã. về sự kiện này, ở đây chúng tôi có thể 
trích dẫn những gì Trưởng Lão Nyãnaponika đã viết trong “The Heart of Buddhist 
Meditation” - Trọng Tâm Thiền Phật Giáo: 

Vào đầu thế kỷ này một vị sư Miến Điện, tên là u Nãrada, có khuynh hướng muốn 
thực chứng những lời dạy của Đức Phật mà ngài đã học, tha thiết đi tìm một hệ thống 
thiền đưa ra được một lối vào trực tiếp Mục Đích Cao Thượng, không vướng víu thêm 
gì nữa cả. Lang thang khắp xứ sở, ngài gặp rất nhiều người được xem là đã hành thiền 
thật nghiêm túc, nhưng không ai cho ngài được một sự chỉ dẫn nào thoả mãn. Trên 
bước đường tìm kiếm, đến những hang thiền nổi tiếng trong vùng đồi núi của Sagaing ở 
thượng Miến, ngài gặp một vị sư mà người ta đồn là đã bước vào những Thánh Đạo 
cao thượng (tức đã đắc các đạo quả) ở đây sự giải thoát cuối cùng là bảo đảm. Khi 
Trưởng Lão u Nãrada đặt ra những Câu hỏi cho vị này, ngài đã hỏi ngược lại: “Tại sao 
ông lại đi tìm (chân lý) ngoài lời dạy của bậc Đạo Sư? Chẳng phải Satipatthãna, 
Con Đường Độc Nhất, đã được Ngài (Đức Phật) công bố đó sao?” u Nãrada đón 
nhận lời chỉ dẫn này. Nghiên cứu lại kinh điển và những bản Chú giải theo truyền thống, 
suy xét sâu xa trên đó, và bước vào thực hành một cách năng nổ, cuối cùng ngài đã đi 
đến chỗ thấu triệt những đặc tính của nó. Những kết quả đạt được trong thực hành đã 
làm cho ngài tin chắc rằng ngài đã khám phá ra cái ngài đang đi tìm: một phương pháp 
tu tập tâm rõ ràng và hiệu quả để đạt đến sự chứng ngộ cao nhất. Từ kinh nghiệm riêng 
của mình, ngài đã phát triển những nguyên tắc và những chi tiết của pháp hành tạo 
thành căn bản hướng dẫn cho những ai theo đường lối tu tập của ngài dù như những 
đệ tử trực tiếp hay gián tiếp... Ngài viên tịch ngày 18 tháng 3 năm 1955, ở tuổi 87. 

Nhiều người tin rằng ngài đã đạt đến sự giải thoát cuối cùng (đắc A-la-hán). 

Dưới sự hướng dẫn của bậc thầy tài ba này, Mahãsi Sayadavv đã hành thiền tích 
cực dựa trên bốn nền tảng chánh niệm (Tứ Niệm Xứ), bắt đầu với quán thân, và đạt 
được những tiến bộ đáng kể. Sau này, không xao lãng việc thực hành Vipassanã, ngài 
quay lại những nghiên cứu Phật học và những hoạt động giảng dạy của mình như 
trước, và ngày càng được công nhận như một học giả danh tiếng nhất. Năm 1941, tức 
mười tám năm sau ngày thọ cụ túc, ngài quyết định trở về quê của ngài, nơi đây ngài cư 
trú trong một tu viện địa phương và bắt đầu dạy các khóa thiền Vipassanã, thực hành 
theo hệ thống, trên căn bản của kinh Tứ Niệm Xứ. 

Nhiều người, tại gia cũng như xuất gia, đã đến với những khóa thiền này và gặt hái 
được nhiều lợi ích từ sự hướng dẫn của ngài. Chẳng bao lâu, ngài nổi tiếng khắp đất 
nước như một bậc thầy rất hiệu quả về thiền Vipassanã. Thực vậy, Ngài nổi tiếng đến 
nỗi, năm 1949 - một thời gian ngắn sau ngày độc lập của Miến Điện - u Nu, thủ tướng 
của nước này, đã thỉnh cầu Trưởng lão Mahãsi Sayadavv trở về Rangoon (thủ đô Miến 
Điện) để dạy những khóa thiền tích cực tại Thathana Yeiktha, trụ sở Trung ương của 
Hội Phật Giáo Quốc Gia. Từ đó, cho đến khi ngài viên tịch ở tuổi bảy mươi tám, năm 
1982, nhiều ngàn người đã học thiền Minh sát tại trung tâm Rangoon này (cho đến năm 
1973, hơn 15.000 thiền sinh đã tham dự ở đó), và hàng trăm ngàn người đã được chỉ 
dẫn trong hơn một trăm trung tâm thiền địa phương khắp nước Miến, dưới sự hướng 
dẫn của các vị thầy đã được chính Trưởng lão Mahãsi huấn luyện. Tương tự như thế ở 
các trung tâm thiền ngoài Miến Điện như Sri Lanka, Ấn Độ, Thái lan. 



Trong việc nhìn nhận những thành tựu nổi bật của ngài như một học giả, một vị 
thầy và một bậc thiền sư, Mahãsi Sayadavv đã được chỉ định vào vị trí chính yếu của 
“Người Hỏi” (tức người làm nhiệm vụ đặt ra những Câu hỏi liên quan đến Tam Tạng 
Kinh Điển và Chú giải, theo thể thức giống như các cuộc kết tập kinh điển (KTKĐ) kể từ 
thời Đức Phật. Như vậy vai trò của ngài ở đây tương đương với vai trò của Đại Trưởng 
Lão Ca-diếp trong cuộc KTKĐ lần thứ nhất. Và Người Trả Lời là Trưởng Lão Tam Tạng 
Bhaddanta Vicittasãrã Bhivarhsa. ND) tại Đại Hội Phật Giáo lần Thứ Sáu (Kết Tập Tam 
Tạng Lần Thứ Sáu) tổ chức tại Rangoon từ năm 1954 đến 1956 nhân kỷ niệm 2.500 
năm Phật lịch. Người Hỏi đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong Đại Hội Kết Tập 
Kinh Điển, vì chính ngài là người nêu ra những Câu hỏi có thực chất hay những Câu hỏi 
có hình thức có thể xem như thích hợp trong trình tự kiểm xét lại toàn bộ Tam tạng kinh 
điển mà tại mỗi cuộc kết tập đã thực hiện. 

Phần I: Những điều liên quan đến Vipassana 

- Câu hỏi 1 : Kính bạch Ngài Mahãsi Sayadavv, khi mới bắt đầu thực hành pháp 
Satipatthãna Vipassanã (Minh sát Tứ Niệm Xứ), Ngài có niềm tin trọn vẹn nơi 
pháp hành này không? 

Không, thực lòng mà nói tôi không có. Lúc đầu tôi không có niềm tin mấy nơi pháp 
hành Vipassanã. Vì thế, tôi không trách bất cứ người nào về điều này trước khi họ bắt 
đầu thực hành thiền Minh sát. Đó cũng chỉ là vì họ có ít hay không có kinh nghiệm gì về 
nó mà thôi. Năm 1931 khi tôi mới chỉ có tám hạ (tuổi hạ của người xuất gia tính từ lúc 
thọ cụ túc giới), trước sự tò mò và mơ mơ hồ hồ của tôi, một vị thiền sư gọi là Mihgun 
Jetawan Sayadawji, dạy: Khi đi ghi nhớ (Chữ ghi nhớ hay ghi nhận (note) dùng ở đây 
trong nghĩa của từ “sati” - niệm mà theo giải thích của ngài Mahãsi mục đích là để hay 
biết các hiện tượng đang thực sự xảy ra từ sát-na này đến sát-na khác, xem Câu hỏi 
37) đang đi; khi đứng ghi nhớ đang đứng; khi ngồi ghi nhớ đang ngồi; khi nằm ghi nhớ 
đang nằm; khi co (tay chân) ghi nhớ đang co; khi duỗi (tay chân) ghi nhớ đang duỗi; khi 
ăn ghi nhớ đang ăn. Tôi lấy làm bối rối bởi sự thật là ở đây không có đối tượng để quan 
sát trong nghĩa cùng tột (pháp chân đế), như là danh và sắc, và tính chất vô thường, 
khổ, vô ngã của chúng. Nhưng tôi cũng dành cho nó một sự lưu tâm nào đó và nghĩ: 
“Cách ngài Sayadavv dạy thật lạ lùng làm sao,” Tôi chắc chắn “ngài là bậc đa văn, và 
đang dạy từ kinh nghiệm riêng của ngài.” Đối với tôi có lẽ còn quá sớm để quyết định 
xem nó là hay hay dở trước khi tự thân tôi thực hành nó. Tôi đã khởi sự thực hành với 
ngài như vậy. 

- Câu hỏi 2: Bạch ngài, ngài có thể giải thích ý nghĩa của Satipatịhãna? 

Satipatthãna có nghĩa là niệm, hay luôn luôn ghi nhớ. Cái người ta cần phải ghi 
nhớ không quên ở đây là hiện tượng thân, thọ, tâm hay pháp ngay khoảnh khắc (sát-na) 
chúng xuất hiện đối với họ. 


- Câu hỏi 3: Bạch ngài, chúng con tin là ngài đã đạt được sự tiến bộ rất nhanh 
trong pháp hành của ngài, khơi dậy được hết tuệ Minh sát này đến tuệ Minh sát 
khác, có phải vậy không, thưa ngài? 


Không, Tôi không tiến nhanh như vậy đâu. Thực sự, ba hoặc bốn tuần lễ sau khi 
khởi sự thực hành tôi vẫn không hiểu hết được pháp hành bởi vì tôi chưa vận dụng đủ 



nỗ lực. Tuy nhiên, một số hành giả ở đây, mặc dù pháp hành có vẻ mới lạ đối với họ, đã 
khéo léo phát triển đủ định và niệm sau một tuần hoặc hơn, để thấy được vô thường, 
khổ và không thực thể hay vô ngã tới một mức độ nào đó. Phần tôi, sau một tháng hoặc 
khoảng hơn một tháng tôi vẫn không thể đạt được một tiến bộ đáng lưu ý nào trong 
pháp hành này, nói gì đến bốn hay năm ngày. Thực sự lúc đó việc thực hành của tôi 
vẫn không tiến triển gì cả. Điều này là do đức tin nơi pháp hành của tôi không đủ mạnh, 
và tôi không vận dụng tinh tấn đầy đủ lắm. ở điểm này, hoài nghi hay còn gọi là 
Vicikicchã, thường thường cản trở không cho tuệ Minh sát và Đạo - Quả (Magga - 
Phala) xảy ra. Vì thế điều rất quan trọng là phải loại trừ hoài nghi ấy. Nhưng, tôi đã phí 
hết cả thì giờ của mình do lầm hoài nghi đó là sự phân tích hữu ích. 

Tôi nghĩ rằng việc người ta quan sát các đối tượng như đang đi, đang co, đang 
duỗi, v.v... chẳng qua chỉ là cách thực hành theo khái niệm chế định, chứ không phải 
theo chân nghĩa pháp hay chân đế. Có lẽ ngài Sayadavv đã dạy tôi cách này như một 
luyện tập cơ bản, sau đó ngài sẽ dạy cho tôi cách làm thế nào để phân biệt giữa danh 
(tâm) và sắc (thân), v.v... Nhưng về sau, trong lúc đang tiếp tục với pháp hành này tôi 
tự nhiên nhận ra: “Trời! Đây không chỉ là một sự luyện tập cơ bản, mà ghi nhớ các hoạt 
động thân tâm, như đang đi, đang co, đang duỗi, v.v... cũng còn là cách thực hành ở 
những giai đoạn cao hơn nữa. Đây là tất cả cái mà tôi cần để quan sát. Không còn gì 
khác nữa. 

- Câu hỏi 4: Bạch ngài, liệu có thể kinh nghiệm được các pháp (hiện tượng 
danh - sắc ) trong nghĩa tối hậu, hay chân đế do đơn thuần quan sát cái ‘đi’, chẳng 
hạn, như đang đi theo cách chế định không? 

Có ba loại “Tôi”. Thứ nhất là cái “Tôi” lầm lẫn cho một người hay một cái ngã dưới 
dạng tà kiến "Ditthi". Cái “Tôi” được xem như một nhân vật quan trọng theo nghĩa ngã 
mạn (Mãna) là loại thứ hai. Và loại cuối cùng là cái “Tôi” chúng ta dùng trong ngôn ngữ 
hàng ngày theo nghĩa thường đàm. Nếu chúng ta ghi nhớ cái “đi” khi đang đi, cái tôi liên 
hệ trong trường hợp này là loại thứ ba, cái tôi vốn được ngay cả Đức Phật và các bậc 
A-la-hán sử dụng, vì nó không liên can gì đến tà kiến (ditthi) và ngã mạn (mãna). Vì thế 
tôi chỉ dẫn các hành giả ở đây ghi nhớ bằng ngôn ngữ hàng ngày mỗi bước họ bước 
như ‘đi’, ‘đi’. 

Mặc dù ngôn ngữ chế định được dùng, người hành thiền chắc chắn sẽ kinh 
nghiệm được pháp trong nghĩa tối hậu hay chân đế vượt ra ngoài những khái niệm nếu 
sự tập trung của anh ta có đủ sức mạnh. Khi đi, chẳng hạn, anh ta hay cô ta ở một điểm 
nào đó chắc chắn sẽ biết được ý định muốn bước của mình, trạng thái cứng, căng hay 
chuyển động liên hệ, và những thay đổi liên tục của chúng (bước đi). Anh ta hay cô ta 
sẽ không thấy cái hình thể, hay hình thù rắn chắc, ngoài các hiện tượng (pháp) đang 
sanh và diệt theo tự nhiên của chúng. Đúng thời, anh ta hay cô ta sẽ thấy chẳng những 
đối tượng quan sát, mà cả tự thân tâm ghi nhớ vào lúc ấy cũng đang sanh và diệt ngay 
tức thì. Nếu bạn không tin điều đó, cứ thử thực hành sẽ biết. Tôi bảo đảm với bạn rằng 
nếu bạn theo đúng chỉ dẫn của tôi, thực sự bạn sẽ kinh nghiệm được điều đó cho chính 
mình. 

- Câu hỏi 5: Bạch ngài, khi bắt đầu thực hành chúng con phải ghi nhận (niệm) 
cái gì? Chẳng hạn, khi đi chúng con có phải ghi nhận tâm và thân hay danh và 
sắc liên hệ (đến cái đi) không? 



"Yathã-pakatarp Vipassanã-bhiniveso" - Thiền Minh sát (Vipassanã) chú ý tới bất 
kỳ đối tượng rõ rệt nào - điều này được nói đến trong phụ Chú giải Thanh Tịnh Đạo - 
Visuddhi magga. Vì thế, hành giả được hướng dẫn bắt đầu công việc Minh sát của mình 
bằng cách ghi nhận một đối tượng rõ rệt, đó là một đối tượng dễ ghi nhận hay dễ quan 
sát nhất. Bạn không nên bắt đầu với những đối tượng khó hoặc vi tế và nghĩ rằng bạn 
sẽ hoàn tất công việc hực hành sớm hơn thay vì trễ. Chẳng hạn, khi một người học trò 
mới bắt đầu đi học, nó phải bắt đầu với những bài học dễ. Không thể cho nó những bài 
học khó được. Cũng vậy, bạn nên bắt đầu việc thực hành với những quan sát dễ nhất. 
Đức Phật dạy một cách rất dễ: " khi đi, biết hay ghi nhận đang đi'. Có vậy thôi. 

- Câu hỏi 6: Bạch Ngài, có phải ngài đã khởi xướng cách quan sát sự “phồng 
- xẹp' của bụng khi thở? 

Không, tôi không phải là người khởi xướng cách quan sát 'phồng - xẹp'. Thực sự 
chính Đức Phật đã khởi xướng nó vì Ngài dạy quan sát Vãyo-dhãtu, tức quan sát phong 
đại hay yếu tố gió gồm trong năm uẩn. Sự phồng - xẹp là do phong đại tạo thành. 

Mới đầu, một số người đã chất vấn cách quan sát sự phồng - xẹp của bụng này. 
Tuy nhiên, do bạn bè khuyến khích, sau đó họ đã thử và hiểu được giá trị của nó nhiều 
đến độ thậm chí họ đã chỉ trích lại những kẻ ưa bới lỏng tìm vết trước đây. Tôi chắc 
chắn rằng người nào thử rồi cũng sẽ hiểu được giá trị của nó từ kinh nghiệm cá nhân 
của mình, cũng giống như việc nếm đường người nào cũng có thể trực tiếp hiểu vị ngọt 
của nó từ kinh nghiệm riêng của mình. 

- Câu hỏi 7: Liệu có thể ghi nhận một đối tượng sau khi nó đã xảy ra một 
khoảnh khắc (sát-na) được không? 

Không, tất nhiên không thể được. Mặc dù bạn có thể mua thiếu một món gì rồi sẽ 
trả tiền sau được, song trong trường hợp của Minh sát không cho phép mua thiếu. Vì 
thế, bạn phải ghi nhận một đối tượng ngay sát-na nó xảy ra để khỏi bị dính mắc vào nó. 

- Câu hỏi 8: Sẽ không hại gì cho sức khoẻ nếu một người thực hành quá tích 
cực chứ? 

Trong kinh điển Pãli có nói: “kãye ca jĩvite ca anapekkhãtarp upatthapeti - (thực 
hành) không quan tâm đến mạng sống và chân tay của mình.” Điều này khích lệ người 
ta thực hành với sức tinh tấn của đấng trượng phu, ngay cả phải hy sinh mạng sống và 
chân tay của mình. Một số người có thể nghĩ: “Thực hành sao mà khủng khiếp đến thế!” 
Thật sự là, không người nào thực hành tích cực mà chết cả, và thậm chí nó cũng không 
làm tổn hại đến sức khoẻ của họ. Thực tế, có nhiều bằng chứng cho thấy rằng một số 
người đã chữa khỏi những chứng bệnh kinh niên nhờ thực hành thiền này. 

- Câu hỏi 9: Bạch ngài, trong việc thực hành thiền Minh sát có cần thiết phải 
gán nhãn hay gọi tên một đối tượng, như là ‘phồng xẹp’ v.v... không? 

Những cái tên, dù chúng được gọi bằng thuật ngữ hay ngôn ngữ thông thường, 
cũng đều là khái niệm hay chế định, và không quan trọng lắm. Cái được xem là quan 
trọng nhất ở đây là làm sao hay biết được về hiện tượng có liên quan trong một đối 
tượng như ‘trạng thái phồng và xẹp của bụng khi thở.’ Thực ra, chỉ hay biết được đối 
tượng, hoàn toàn không gọi tên, cũng đã đáp ứng được yêu cầu rồi. 



Tuy nhiên, không gán nhãn hay gọi tên thì lại khó có thể biết được trọn vẹn đối 
tượng một cách chính xác. Lại nữa, nó sẽ không dễ dàng cho hành giả khi trình bày 
kinh nghiệm của mình cho thiền sư, hoặc không dễ cho vị thầy khi đưa ra lời khuyên 
cho hành giả (yogi). Đó là lý do vì sao người hành thiền được hướng dẫn nên gán nhãn, 
gọi tên một đối tượng khi họ ghi nhận nó. Ngay cả như thế, việc sử dụng thuật ngữ cho 
hết mọi đối tượng mà một hành giả gặp cũng sẽ là khó. Vì lẽ đó tôi hướng dẫn hành 
giả dùng ngôn ngữ thông thường như ‘phồng, xẹp’ khi họ thực hành. 

- Câu hỏi 10: Bạch ngài, ngài có luôn luôn khuyến khích hành giả gọi tên một 
đối tượng không? 

Không, không phải lúc nào cũng gọi tên. Có những lúc bạn thấy các đối tượng xuất 
hiện cho bạn nhanh đến nỗi bạn không có thì giờ đâu mà gán nhãn hay gọi tên từng mỗi 
đối tượng. Lúc đó bạn phải chạy theo cho kịp đối tượng bằng cách chỉ hay biết chúng từ 
sát-na này đến sát-na khác, không gọi tên. Hành giả cũng có thể biết bốn hay năm đối 
tượng một lúc, dù chỉ gán nhãn được một trong số những đối tượng ấy. Đừng lo lắng về 
chuyện đó. Như thế cũng đã đáp ứng được yêu cầu của bạn rồi. Nếu bạn cố gắng gán 
nhãn hết mọi đối tượng đang xuất hiện, rất có thể bạn sẽ bị kiệt sức sớm. vấn đề là 
phải hay biết cẩn thận về các đối tượng, nghĩa là hay biết dưới dạng các đặc tính của 
chúng. Trong trường hợp này, bạn cũng có thể ghi nhận các đối tượng xuất hiện ngang 
qua sáu căn từ sát-na này đến sát-na khác thay vì ghi nhận theo cách thông thường. 

- Câu hỏi 11: Bạch ngài, nếu không gán nhãn hay gọi tên một đối tượng thiền, 
giống như phồng, xẹp, ngồi, đứng, đi, nằm v.v... thì có gì bất lợi không? 

Tất nhiên là có, có một số bất lợi trong việc không gán nhãn một đối tượng thiền, 
đó là sự trùng hợp không chính xác của tâm và đối tượng thiền, sự hay biết hời hợt, 
giảm thiểu tinh tấn, v.v... 


- Câu hỏi 12: Bạch ngài, nếu như khi người ta đang ngồi chỉ cần ghi nhận 
“ngồi, ngồi” là đã đáp ứng được mục đích, tại sao họ lại được hướng dẫn phải ghi 
nhận “phồng, xẹp” khi họ đang ngồi nữa? 

Dĩ nhiên, khi ngồi ghi nhận “ngồi, ngồi” là đã đáp ứng được mục đích. Nhưng nếu 
họ chỉ quan sát một loại đối tượng duy nhất trong thời gian lâu dài, thì công việc sẽ trở 
nên dễ dàng đến độ họ có thể mất đi sự quân bình do ít tinh tấn và có quá nhiều định. 
Điều này sẽ dẫn đến hôn trầm, thụy miên (lười biếng, buồn ngủ) đồng thời chánh niệm 
hay sự hay biết sẽ không sâu sắc hoặc yếu ớt. Đó là lý do vì sao hành giả được hướng 
dẫn quan sát “phồng, xẹp” như một đối tượng chính khi đang ngồi. 

- Câu hỏi 13: Bạch ngài, nhờ ghi nhận ‘phồng, xẹp’ người hành thiền giữ 
được sự quân bình giữa định và tinh tấn như thế nào? 

Ghi nhận ‘phồng và xẹp’ không đòi hỏi phải có quá nhiều định vì nó không phải là 
một loại đối tượng đơn điệu, cũng không cần thiết phải nhiệt tâm thái quá vì chỉ có hai 
loại đối tượng để ghi nhận. Như vậy sự quân bình có thể được duy trì giữa định và tinh 
tấn. 



- Câu hỏi 14: Bạch ngài, mục đích cho việc luân phiên ngồi một giờ và đi kinh 
hành một giờ trong pháp hành này là gì? (Thời khoá hàng ngày tại Trung Tâm 
Thiền Mahãsi bao gồm các giờ ngồi và đi xen kẽ.) 

Đi kinh hành nhiều có khuynh hướng khơi dậy tinh tấn nhiều hơn, nhưng ít định, và 
có thể làm tổn hại đến sức khoẻ. Vì thế hành giả được sắp xếp ngồi và đi xen kẽ nhau 
mỗi thời một tiếng. Nhờ vậy họ có thể giữ được sự quân bình giữa định và tinh tấn. 

- Câu hỏi 15: Bạch ngài, nếu một hành giả ghi nhận ‘phồng và xẹp’, có phải họ 
sẽ được trông đợi chỉ hay biết duy nhất chính cái bụng đang phồng và xẹp thôi? 

Quả thực đúng như vậy, lúc mới đầu thực hành, hành giả chỉ đơn giản hay biết về 
chính cái bụng (đang phồng và xẹp) thôi. Không có vấn đề gì trong đó cả. Dĩ nhiên, sự 
giác ngộ đạo quả magga phala không phải là chuyện trông đợi lúc ban đầu. Ngay cả 
Tuệ thứ nhất phân biệt giữa danh - sắc (Nãma-rũpa pariccheda-nãna) cũng không thể 
nào đạt đến. Buổi đầu thực hành, hành giả phải làm việc để tránh các chướng ngại 
(năm triền cái, đặc biệt là những ý nghĩ lang thang hay phóng tâm) bằng cách ghi nhận 
chúng thật sít sao. Chỉ khi các triền cái được tránh xa trong một thời gian dài bằng 
vikkhambhana (Vikkhambhana hay trấn phục là một trong ba cách đoạn trừ phiền não 
trong tu tập. 1. Trấn phục đoạn trừ (vikkhambhanapahãna), đoạn trừ bằng tâm thiền; 2. 
Nhất thời đoạn trừ (Tadahgapahãna), đoạn trừ bằng cách đối trị; 3. Tuyệt diệt đoạn trừ 
(Samucchedapahãna), đoạn trừ bằng Đạo Quả) và tâm thoát khỏi chúng, lúc đó hành 
giả mới bắt đầu kinh nghiệm được hiện tượng thực liên quan đến sự ‘phồng và xẹp’, 
như là sự cứng, căng, rung động, v.v..., ngoài cái bụng bình thường. 

- Câu hỏi 16: Bạch ngài, ngài có thể đề cập những oai nghi hay tư thế ngồi 
thích hợp? 

Có ba oai nghi hay tư thế ngồi xếp bằng, thứ nhất là ngồi (kiết già) với hai lòng bàn 
chân lật ngửa lên giống như các bức tượng Phật ngồi; thứ hai ngồi với hai bắp chân giữ 
song song, hay chân này vắt trên chân kia; và thứ ba là cách ngồi như phụ nữ Miến 
(Myanmar) với hai đầu gối gấp lại ở phía dưới, cách ngồi này còn gọi là addha-pallanka. 
Nói chung bất cứ tư thế nào thích hợp. Đối với phụ nữ, họ có thể ngồi theo cách họ 
thích trừ phi ở nơi công cộng. Điều quan trọng là làm sao để có thể ngồi trong thời gian 
lâu, nhờ thế định sẽ có cơ hội nảy sanh, phát triển và cuối cùng dẫn đến trí tuệ Minh sát. 

- Câu hỏi 17: Bạch ngài, ngài có khuyên các hành giả hoàn toàn không được 
nói trong lúc thực hành không? 

Không, tôi không khuyên. Tôi nghĩ không nên làm như vậy. Tuy nhiên, sẽ là khôn 
ngoan khi không nói những điều vô ích hoặc không cần thiết. Bạn chỉ nên nói những gì 
cần thiết, lợi ích, hoặc những gì thuộc về giáo pháp, và nói một cách chừng mực. Như 
vậy, sẽ đem lại cho bạn tiến bộ cả về phương diện thể chất lẫn tinh thần. 


- Câu hỏi 18: Bạch ngài, khi cho phép một hành giả nghe bài nói chuyện về sự 
tiến triển của các tuệ giác, Ngài có xác nhận rằng người ấy là một bậc Tu-đà-hoàn 
(Sotapanna), người đã đạt đến tầng giác ngộ thứ nhất không? 


Không, hoàn toàn không. Tôi chưa bao giờ đưa ra những phán xét vê địa vị tinh 
thần của một người nào cả. Tuy nhiên, khi chúng tôi chắc chắn rằng một hành giả thực 



hành khá tốt rồi, chúng tôi cho phép họ nghe bài nói chuyện của một trong những bậc 
thầy về thiền của chúng tôi, giải thích tỷ mỉ về cách tuệ Minh sát tiến đến sự chứng ngộ 
đạo (magga) và quả (phala) như thế nào. Mục đích là để giúp cho hành giả có thể xác 
quyết mức tâm linh của họ nhờ kiểm tra kinh nghiệm riêng của mình với bài nói chuyện 
đã đưa ra. Hơn nữa, điều này sẽ cho họ một cơ hội để thưởng thức thành quả của 
mình, cũng như đưa ra một sự khích lệ để họ chịu khó hơn nữa nhằm phát triển thêm. 
Điều đó không phải để chúng tôi xác định xem mức giác ngộ người ấy đã đạt đến là gì. 
Vì thế, chỉ là sự hiểu lầm khi cho rằng chúng tôi xác nhận một hành giả là bậc Tu-đà- 
hoàn bằng cách cho phép họ nghe bài nói chuyện ấy. 

- Câu hỏi 19: Bạch ngài, những khó khăn nào ngài đã gặp phải trong việc 
giảng dạy thiền Vipassanã này? 

Năm 1939, khi tôi mới bắt đầu dạy thiền Satipatthãna Vipassanã tại quê nhà của 
tôi, Tu viện Mahãsi, làng Saik Khon, thị trấn Shew Bo. Thời gian đó, vị trụ trì tu viện kế 
bên không hoan hỷ với việc giảng dạy của tôi. Nhưng, ông không dám chỉ trích công 
khai trước mặt vì ông biết tôi là người có uy tín. Vì thế ông chỉ làm điều đó sau lưng tôi. 
Cũng có một số vị sư và cư sĩ ủng hộ ông ta. Tuy nhiên, tôi không phản ứng gì cả, mà 
cứ tiếp tục công việc giảng dạy của mình như thường lệ. Dù cho họ có chỉ trích như thế 
nào chăng nữa, cũng chẳng có gì làm lay động tôi được bởi vì tôi giảng dạy từ kinh 
nghiệm riêng của mình. Sau đó ngày càng nhiều người bắt đầu chứng minh được điều 
tôi dạy là chính xác qua kinh nghiệm trực tiếp của tự thân họ. 

về sau, vị sư chỉ trích việc giảng dạy thiền của tôi này, không may vướng phải một 
người phụ nữ, và phải xả y hoàn tục. ông qua đời bốn hoặc năm năm sau đó. 

Lại nữa, khi tôi bắt đầu dạy tại Yangoon, một trong những tờ báo ở đó cứ liên tục 
chỉ trích việc giảng dạy của tôi trong một thời gian. Nhưng tôi cũng chẳng phản ứng. Và 
rồi, một cuốn sách mang tựa đề “The Ladder To Pure Land” (Cái Thang Đến Miền Tịnh 
Độ) đã chỉ trích một cách vớ vẩn việc dạy thiền của tôi. Thêm nữa, có một tạp chí đã 
liên tục đăng những bài viết công kích việc giảng dạy của tôi. Tuy nhiên, tôi đã không 
làm điều gì để phản ứng lại họ, nghĩ rằng giáo Pháp (Dhamma) này là của Đức Phật, 
chứ không phải của tôi. Vì thế những ai hiểu được giá trị của điều tôi dạy sẽ đến với tôi. 
Bằng ngược lại, họ đi đến các vị thầy khác. Tôi lại tiếp tục công việc giảng dạy như 
thường lệ, và thấy rằng chẳng những không còn những chướng ngại, mà sự nghiệp 
giảng dạy thiền của tôi lại thành công hết năm này sang năm khác. 

Tôi đã mở khoá thiền đầu tiên năm 1950 ở trung tâm thiềnYangoon này với 25 
thiền sinh. Hiện nay, vào mùa hạ, có khoảng một ngàn thiền sinh thực hành ở đây trong 
trung tâm hiền này. Ngay cả mùa đông khi mà thường thường có ít thiền sinh thực 
hành, cũng có khoảng hai trăm hành giả thực hành ở trung tâm. Quả thực, điều đó chỉ 
ra cho thấy rằng không có thất bại mà chỉ có thành công. 

- Câu hỏi 20: Bạch ngài, khối lượng phước báu - puhha, hay công đức tối đa 
mà người ta có thể tích luỹ do thực hành thiền Minh sát là thế nào? 

Nếu tính một sát-na ghi nhận có hiệu lực trong mỗi giây. Như vậy có 60 sát-na 
trong một phút, 3.600 sát-na trong một giờ, và 72.000 sát-na trong một ngày, ngoại trừ 
bốn giờ ngủ. Đây quả là một khối phước báu khổng lồ! 



- Câu hỏi 21 ; Bạch ngài, chúng ta sẽ phải dùng bao nhiêu thời gian ghi nhận 
hay chánh niệm ở bàn ăn? 

Nếu khi bạn ăn một mình, bạn có thể ghi nhận một cách chính xác và cẩn thận, 
trong một miếng ăn có thể bạn có sáu mươi sát-na ghi nhận. Như vậy, để chấm dứt bữa 
ăn sẽ phải mất khoảng một tiếng hoặc khoảng đó. Tuy nhiên khi bạn ăn trong tâp thể, 
không có điều kiện cho bạn để ghi nhận theo cách đó. Bạn nên quyết định ghi nhận 
được nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu. 

- Câu hỏi 22: Bạch ngài, khi đang đi kinh hành, người hành giả phải chánh 
niệm như thế nào, ghi nhận “chân phải, chân trái”, hay “dở, bước, và đạp”? 

Cảm giác xuất hiện nơi chân hay nơi thân của hành giả là những gì họ phải biết. 
Trong thuật ngữ, vãyo-dhãtu, phong đại hay yếu tố gió biểu thị đặc tính bằng sự cứng 
(đờ), sức ép, sự chuyển động hoặc rung động; tejo-dhãtu, phong đại hay yếu tố lửa biểu 
thị đặc tính bằng nhiệt độ: lạnh, ấm hoặc nóng; pathavĩ-dhãtu, địa đại hay yếu tố đất 
biểu thị đặc tính bằng sự cứng, mềm, hay trơn mịn. Nhưng, đặc biệt yếu tố gió hay 
phong đại lúc nào cũng nổi bật cho hành giả quan sát. 

- Câu hỏi 23: Bạch ngài, hành giả phải chánh niệm cái gì khi đứng? 

Khi đứng, chỉ ghi nhận “đứng, đứng” một cách liên tục. Nếu việc ghi nhận trở nên 
đơn điệu vì đó là một đối tượng độc nhất, thời một điểm xúc chạm nổi bật nhất sẽ được 
thêm vào, ghi nhận “đứng, chạm; đứng, chạm.” Hoặc bạn cũng có thể ghi nhận sự 
phồng xẹp của bụng, thay vào đó. 

- Câu hỏi 24: Bạch ngài, khi ngồi, hoặc nằm hành giả phải hay biết cái gì? 

Khi ngồi, chỉ ghi nhận “ngồi, ngồi,” một cách liên tục. Nếu nó nhàm chán và đơn 
điệu vì đối tượng chỉ duy nhất có một, nên thêm vào đó một điểm xúc chạm nổi bật nhất, 
ghi nhận “ ngồi, chạm; ngồi, chạm.” Hoặc bạn cũng có thể ghi nhận sự phồng và xẹp 
của bụng, thay vào đó, tập trung trên cảm giác về yếu tố gió-vãyodhãtu, biểu thị đặc tính 
bằng sự cứng dơ, chuyển động. Với oai nghi nằm cũng tương tự như vậy. 

- Câu hỏi 25: Bạch ngài, người hành thiền sẽ làm gì trong trường hợp họ thấy 
việc quan sát sự ‘phồng và xẹp’ quá dễ hoặc khi họ thấy có một khoảng hở dễ 
thấy giữa chúng? 

Trường hợp đang ở oai nghi ngồi, hành giả thêm vào sự 'phồng, xẹp' chữ ‘ngồi’ 
nữa và ghi nhận ba đối tượng: phồng, xẹp, ngồi; phồng, xẹp, ngồi. Hành giả phải hay 
biết về sự ‘ngồi’ theo cùng cách như 'phồng, xẹp'. Ngay cả khi một khoảng hở được 
thấy ở giữa, hành giả chỉ cần thêm vào một điểm xúc chạm nổi bật nhất, và ghi nhận 
bốn đối tượng: ‘phồng, xẹp, ngồi, chạm’. Khi nằm, ghi nhận theo cách tương tự: ‘phồng, 
xẹp, nằm, chạm’, hay ‘phồng, nằm, xẹp, nằm’. 

- Câu hỏi 26: Bạch ngài, khi một hành giả hay biết về lạnh, nóng thì đó là hoả 
đại (yếu tố nhiệt) hay cảm thọ khổ (dukkha)? 


Khi hành giả chỉ đơn giản hay biết về sự nóng thôi thì đó là sự kinh nghiệm về hoả 
đại (yếu tố nhiệt). Trường hợp họ thấy cái nóng ấy khó chịu hoặc không thoải mái, đó là 



kinh nghiệm về khổ (Dukkha). Tương tự, với gió hoặc nước lạnh cũng vậy, nó có thể là 
nhiệt, hoặc cảm thọ khổ tuỳ theo. 


- Câu hỏi 27: Bạch ngài, phải mất bao lâu một hành giả mới hoàn tất tiến bộ 
của mình về các tuệ Minh sát? 

Điều đó còn tuỳ. Chỉ một vài người có thể mô tả sự hoàn thành các tuệ Minh sát 
của họ trong vòng một tuần lễ hoặc khoảng đó, trong khi hầu hết mọi người thường đề 
cập đến sự hoàn tất các tuệ Minh sát của họ sau một tháng rưỡi, hoặc hai tháng. Tuy 
nhiên, có số người phải mất ba hoặc bốn tháng mới hoàn tất được nó. Dù thế nào đi 
nữa, nếu một người thực hành một cách nghiêm túc như đã được chỉ dẫn, họ có thể mô 
tả thành tựu của mình trong một tháng hoặc khoảng một tháng. Đó là lý do vì sao một 
hành giả điển hình ở đây được khuyến khích nên thực hành trong ít nhất một tháng. 

- Câu hỏi 28: Bạch ngài, rất có thể phải mất bao lâu một hành giả mới đat đến 
mức độ tuệ gọi là Udayabbaya nã na - tuệ sanh diệt (tuệ thấy sự sanh và diệt của 
các hiện tượng danh và sắc)? 

Hầu hết mọi người, nếu họ thực hành chăm chỉ, có thể mất một tuần hoặc khoảng 
một tuần để đạt đến tuệ Minh sát này. Tuy nhiên, một vài người ngoại lệ, chỉ một hoặc 
hai trong số một trăm người, có thể hoàn tất tuệ này trong vòng ba hoặc bốn ngày. Song 
cũng có số người phải mất mươi mười lăm ngày để đạt đến nó vì tinh tấn không đầy đủ, 
hoặc khả năng tâm linh yếu. Cũng có những người không thể đạt đến được thậm chí 
sau cả tháng hoặc hơn do sự khiếm khuyết nào đó. Dẫu sao, một hành giả bình thường 
vẫn hy vọng hoàn tất tuệ này trong vòng một tuần hoặc khoảng một tuần, nếu họ làm 
việc một cách chuyên cần. 

- Câu hỏi 29: Bạch ngài, một hành giả cần phải làm gì để thấy các hiện tượng 
(danh và sắc) một cách rõ ràng? 

Ban đêm, chẳng hạn, người ta không thể thấy được vật gì một cách rõ ràng. 

Nhưng nếu họ dùng đèn pin, mọi vật có thể được thấy rõ trong vùng ánh sáng ấy. Theo 
cách tương tự, định có thể được so sánh với ánh sáng, qua đó người ta có thể thấy các 
hiện tượng một cách rõ ràng: tính cách sanh và diệt, sự căng thẳng, cứng dơ và chuyển 
động v.v... 

- Câu hỏi 30: Bạch ngài, hành giả cảm nhận ãpo-dhãtu (thuỷ đại hay yếu tố nước) 
như thế nào? 

Thực ra, yếu tố nước hay thuỷ đại không thể sờ chạm được, nhưng hành giả có 
thể cảm nghiệm nó như “trạng thái lỏng hoặc sự ẩm ướt” có liên quan đến các yếu tố 
khác. Vì thế khi người ta cảm thấy những giọt nước mắt, đờm, rãi và mồ hôi đang chảy 
xuống, thì ãpo-dhãtu hay yếu tố nước có thể được kinh nghiệm như “trạng thái lỏng hay 
sự ẩm ướt” trong bất cứ thân phần nào. Thực sự, không có yếu tố nước nào không thể 
quan sát được, vì yếu tố nước vốn rất thịnh trong mười hai phần của thân như là mật, 
đàm, mủ máu mồ hôi v.v... 

- Câu hỏi 31 : Bạch ngài, có nhất thiết không chấp nhận điều gì ngoài kinh 
nghiệm đã kinh qua không? 



Sẽ là không thực tiễn nếu bạn chỉ chấp nhận những kinh nghiệm đã kinh qua. Nói 
cách khác, không có lý do gì để không tin nơi thực tại phi kinh nghiệm. Mặc dù bạn 
không thể thấy một vật gì đó với mắt trần của bạn, nhưng nó có thể được thấy qua một 
ống kính phóng đại hay kính viễn vọng. Mặc dù bạn chưa từng sống ở một số vùng nào 
đó trên thế giới, thì cũng là điều hợp lý để bạn tin nơi điều mà những người đã từng 
sống ở đó nói. Tất nhiên, chúng ta phải chấp nhận những khám phá của các nhà du 
hành vũ trụ mặc dù chúng ta chưa từng đi ra ngoài không gian. 

Quy luật của Pháp - dhamma, rất là vi tế. Lý do người ta không thể kinh nghiệm 
được nó, có thể là do sự khiếm khuyết nơi khả năng tâm linh và nỗ lực tinh tấn, hoặc 
những cản trở của Kamma, Kilesa, vipãka, Vĩtikkama và Ariyũpavãda (Kamma (Nghiệp) 
ở đây muốn nói đến ngũ nghịch đại tội: giết mẹ, giết cha, giết một vị Alahán, làm cho 
Đức Phật bị thương, hoặc gây chia rẽ Tăng chúng. Kilesa (Phiền não) muốn nói đến tà 
kiến cho rằng không có nghiệp và quả của nghiệp. Vipãka (Quả) ở đây có nghĩa là 
khiếm khuyết bẩm sinh về khả năng tâm linh. Vĩtikkama (Vi phạm) ở đây có nghĩa một 
hoạt động đi ngược lại với thẩm quyền của Đức Phật, đó là vi phạm giới luật. 
Ariyũpavãda (Phỉ báng bậc Thánh) muốn nói tới sự sỉ vả, báng bổ các bậc Giác Ngộ). 
Tuy nhiên, rất thường tuệ Minh sát không chứng được ở đây là do yếu tinh tấn và định. 
Vì thế nếu bạn không thực hành tích cực như những người khác, bạn không thể trông 
đợi chứng đắc một điều gì như những người khác được. 

- Câu hỏi 32: Bạch ngài, vì sao ngài hướng dẫn các thiền sinh ở đây khởi sự 
công việc thực hành của họ với việc ghi nhận 'phồng, xẹp'? 

Nếu bạn ghi nhận một đối tượng quá đa dạng, hoặc quá vi tế, sẽ phải mất thời 
gian để phát triển định, trong khi nếu bạn quan sát một đối tượng rõ rệt và giới hạn thì 
định có thể được khơi dậy nhanh hơn. Đó là lý do vì sao chúng tôi hướng dẫn các hành 
giả ở đây bắt đầu công việc thực hành của họ vơi việc quan sát bụng biểu thị đặc tính 
bằng sự căng cứng, sức ép, rung động, được xem là đồng nhất với vãyo-dhãtu hay yếu 
tố gió. 

- Câu hỏi 33: Bạch ngài, chỉ có hai đối tượng để ghi nhận là 'phồng, xẹp' thôi 

sao? 


Đúng vậy, buổi đầu thiền sinh được hướng dẫn ghi nhận chỉ hai đối tượng, 'phồng, 
xẹp'. Tuy nhiên, họ cũng được hướng dẫn ghi nhận những ý nghĩ nếu chúng khởi lên, 
và rồi trở lại với đối tượng chính là 'phồng, xẹp'. Với cái đau cũng tương tự như vậy. 
Hành giả phải trở lại với đối tượng chính khi cái đau tan đi, hoặc sau một thời gian phải 
chăng cho dù cái đau vẫn còn. Điều này cũng áp dụng đối với việc co, duỗi chân tay, 
hoặc thay đổi oai nghi. Hành giả phải ghi nhận từng mỗi hoạt động hay hành vi cư xử có 
liên quan, và rồi trở lại với đối tượng chính. Nếu hành giả thấy hay nghe một điều gì nổi 
bật hơn, hành giả phải ghi nhận nó đúng như nó là, đó là, ‘thấy’, ‘nghe’, v.v... Sau khi 
ghi nhận chúng ba hoặc bốn lần, hành giả phải trở lại đối tượng chính với đầy đủ tinh 
tấn. 


- Câu hỏi 34: Bạch ngài, có những người được giác ngộ trong lúc chỉ nghe 
một bài Pháp (Dhamma) không? 



Không, không phải chỉ do nghe pháp mà một người được giác ngộ. Để đạt đến sự 
giác ngộ đạo quả (magga phala), niệm thân, niệm thọ, niệm tâm hay niệm pháp là điều 
cần yếu. 


- Câu hỏi 35: Bạch ngài, tuổi tác có tạo ra sự khác biệt trong việc thực hành 
của một người không? 

Có, có một số khác biệt giữa già và trẻ. Để đạt đến một mức nào đó của tuệ Minh 
sát, một người, chẳng hạn, ở tuổi hai mươi hoặc ba mươi có thể mất khoảng một tháng, 
người khác ở tuổi sáu bảy mươi phải mất hai hay ba tháng. Chính vì người trẻ thân 
khỏe hơn, tâm năng động hơn, và ít lo lắng hơn người già. Tất nhiên, càng về già, họ 
càng bị bệnh hoạn nhiều hơn. Người già trí nhớ và sự hiểu biết yếu hơn, trong khi sự 
ràng buộc và lo lắng lại mạnh hơn. 

Còn đối với một vị sư, ngay sau khi xuất gia nếu họ thực hành sớm chừng nào thì 
lợi ích lớn hơn chừng nấy. Vì, là một vị sư mới thọ giới, họ vẫn còn trẻ, có đức tin mãnh 
liệt nơi pháp hành, và nhất là giới luật của vị ấy vẫn chưa có tỳ vết. Vì thế theo ý kiến 
của tôi, dù việc học hành của vị ấy có quan trọng bao nhiêu, một vị sư cũng nên thực 
hành sớm sau khi xuất gia, ít nhất trong ba tháng. Có một số vị sư không may đã qua 
đời trước khi họ có thể thực hành. Thật đáng tiếc biết bao! 

- Câu hỏi 36: Bạch ngài, liệu có thể phát sinh tuệ Minh sát do quan sát các đối 
tượng như 'đi' hay 'phải bước, trái bước', vốn được mọi người biết theo lối thông 
thường được không? 

Bạn biết pháp hành niệm hơi thở, Anãpãna, quan sát hơi thở vào-và-hơi thở ra. 

Đối tượng, 'sự thở vào và sự thở ra' dường như không được quan sát, như nó vẫn 
được mọi người biết theo lối thông thường. Nhưng không ai dám chỉ trích điều đó. 
Tương tự, nếu bạn phê bình rằng niệm, định và tuệ Minh sát không thể nào phát triển 
được bằng cách ghi nhận 'phải, trái', mà người ta so sánh với việc huấn luyện quân sự, 
sẽ là không hợp lý. Việc huấn luyện quân sự là nhằm vào mục đích thể thao hay sức 
khỏe, trong khi việc ghi nhận được dùng để phát triển niệm, định, và tuệ Minh sát. Nếu 
bạn bác bỏ phần thực hành này, điều đó cũng có nghĩa là bạn bác bỏ lời dạy của Đức 
Phật. 


- Câu hỏi 37: Bạch ngài, chữ 'ghi nhận' có ý nghĩa như thế nào ở đây? 

Chữ 'ghi nhận' có nghĩa là chú ý đến một đối tượng thiền với mục đích hay biết 
hiện tượng đang thực sự xảy ra từ sát-na này đến sát-na khác. 

- Câu hỏi 38: Bạch ngài, vì mục đích gì ngài hướng dẫn chúng con hoạt động 
một cách rất chậm rãi như vậy? 

Chỉ khi bạn hoạt động môt cách chậm rãi thì định, niệm, và tuệ Minh sát mới có thể 
theo kịp các đối tượng. Đó là lý do vì sao bạn phải bắt đầu việc thực hành của mình 
bằng cách làm mọi việc một cách chậm rãi và chánh niệm. Thực sự, lúc ban đầu, nếu 
bạn làm mọi việc nhanh quá, niệm hay sự hay biết của bạn không thể nào theo kịp. 



- Câu hỏi 39: Bạch ngài, vì sao những người đắc thiền (jhãna) không thể 
khám phá ra tâm và thân này là vô thường, v.v... bất chấp những thiền chứng của 
họ? 


Bởi vì họ không quan sát các hiện tượng tâm và vật lý, vốn thực sự nổi bật trong 
từng khoảnh khắc họ đi, đứng, ngồi, thấy, nghe v.v...,do đó mà họ không thể khám phá 
ra được thân tâm này là vô thường, v.v... 

- Câu hỏi 40: Bạch ngài, định hay niệm của chúng ta có tạo ra sự khác biệt gì 
trong kinh nghiệm của chúng ta về cái đau? 

Khi định và niệm(sự hay biết) của bạn chưa đủ mạnh, bạn sẽ thấy cái đau gia tăng 
trong khi bạn ghi nhận sự đau đớn, căng cứng, hay nóng bức. Nhưng nếu bạn cứ tiếp 
tục ghi nhận cái đau với sự kiên trì và nhẫn nại. Cái đau thường tan đi khi định và niệm 
đủ mạnh. Có khi, trong lúc bạn đang ghi nhận cái đau, bạn có thể thấy nó biến mất tại 
chỗ. Loại đau như vậy có thể không còn quay trở lại. 

- Câu hỏi 41 : Bạch ngài, có thực rằng thời đại này việc chứng đắc Đạo, Quả 
(Magga, Phala) là không thể, dù chúng ta có thực hành chăm chỉ không? 

Những người có quan niệm như vậy chắc chắn sẽ không thực hành, nói gì đến 
chứng đắc Đạo Quả. Quan niệm ấy chỉ là một chướng ngại đối với thánh đạo. 

- Câu hỏi 42: Bạch ngài, giới tính có ảnh hưởng gì đối với tiến bộ nhanh chậm 
trong việc thực hành? 

Tôi thường thấy rằng người nữ làm việc chăm chỉ hơn cộng với đức tin mãnh liệt 
nơi người thầy và những chỉ dẫn của vị thầy. Kết quả, họ phát triển được sự định tâm 
sớm thay vì trễ hơn. Điều này sẽ làm khơi dậy tuệ Minh sát nhanh hơn. Như vậy, người 
nữ trong việc thực hành thường tiến bộ nhanh hơn người nam. Tuy nhiên tôi cũng thấy 
một số người nữ đã lãng phí thì giờ của họ với những ý nghĩ mông lung (phóng tâm), và 
không đạt được tiến bộ nào cả ... Có một vài lý do tại sao họ ít tiến bộ hay không tiến bộ 
trong pháp hành của họ, chẳng hạn như lười biếng, tuổi già, sức khỏe kém, v.v... Tất 
nhiên, cũng có những người nam và các vị sư đạt được những tiến bộ nhanh trong 
pháp hành của họ khi tuân theo những chỉ dẫn một cách nghiêm túc. 

- Câu hỏi 43: Bạch ngài, liệu chúng con có thể đạt đến Magga (Đạo), Phala (Quả) 
trong thời buổi này không? 

Tại sao không? Giả sử, nếu bạn có một công thức để bào chế một loại thuốc nào 
đó, bạn có thể chế thuốc và dùng nó để chữa bệnh của bạn. Theo cách tương tự, lời 
dạy của Đức Phật, giống như một công thức, có sẵn, và bạn cũng có các Ba-la-mật, vì 
thế tất cả cái bạn cần làm là đưa nó vào thực hành. Bạn chắc chắn sẽ đạt đến Đạo Quả. 
Hãy ghi nhớ điều đó trong tâm bạn. Hơn nữa, không có bản kinh Pãli nào nói rằng ngày 
nay người ta không thể giác ngộ. Thực tế, kinh thậm chí còn nói rằng ngày nay người ta 
có thể trở thành một bậc A-la-hán với Tam Minh (Te-vijjã) (Alahán Tam Minh (Tevijjo) là 
bậc thánh lậu tận có được ba minh khi giác ngộ, đó là Túc mạng minh, Sanh tử minh và 
Lậu tận minh.) Ngay cả Chú giải về Tạng Luật (Vinaya) cũng nói, đến mức tối thiểu ngày 
nay người ta vẫn có thể trở thành bậc Thánh Anahàm (Anãgãmĩ), bậc thánh thứ ba 
trong Tứ quả Thanh văn. 



Nguồn tham khảo đáng tin cậy nhất xin trích dẫn ở đây là: “Ime ca subhadda 
bhikkhu samma vihareyyum, sunno loko arahantehi assa, “Oh Subhadda” Đức 

Phật nói: “Bao lâu còn có những vị Tỳ Kheo thực hành một cách chân chánh, thế gian 
này sẽ không bao giờ rỗng không (vắng bóng) các bậc A-la-hán.” Chúng ta thấy, ngày 
nay cũng có những người thực hành đúng cách dưới sự hướng dẫn khéo léo của các 
bậc thiền sư. Vì thế tôi tin chắc, thế gian không rỗng không các bậc thánh nhân kể cả 
các bậc A-la-hán, ngay cả hiện nay. 

- Câu hỏi 44: Bạch ngài, ngài có thể mô tả kinh nghiệm giác ngộ đạo quả của 
một người giống như thế nào được không? 

Trạng thái tâm của một người thay đổi một cách phi thường và đột ngột khi họ 
chứng ngộ Đạo Quả. Người ấy cảm thấy như thể mình vừa mới tái sanh. Đức tin của 
họ phát triển một cách rõ rệt dẫn đến sự hỷ lạc, ngây ngất và hạnh phúc tột độ. Đôi khi, 
những trạng thái tâm này xảy ra nhiều đến nỗi họ không thể thể nhập sâu vào đối tượng 
giống như trước được nữa mặc dù họ vẫn tập trung sự chú ý vào chúng. Hàng giờ hay 
hàng ngày sau, tuy nhiên, những trạng thái tâm như vậy có khuynh hướng dịu lại, và 
người ấy có thể tiến triển tốt trở lại trong pháp hành. Đối với một số người, họ có thể 
cảm thấy rất thanh thản; hoặc rõ ràng không muốn hành; hoặc dường như đã thoả mãn 
với những gì họ vừa thành tựu, và có lẽ do đó mà họ không có ý định thành tựu cao hơn 
nữa. 


- Câu hỏi 45: Bạch ngài, đối với những người đa văn học rộng có đúng là kiến thức 
ấy tạo thành một chướng ngại cho tiến bộ trong việc thực hành của họ không (sở tri 
chướng)? 

Không, sẽ không hợp khi nói như vậy. Kiến thức của một người không thể nào là 
chướng ngại cho việc thực hành. Như bạn biết, một vị sư rất đa văn tên là Potthila đã 
trở thành bậc A-la-hán sớm hơn thay vì trễ hơn, nhờ thực hành dưới sự hướng dẫn của 
một vị sadi trẻ. Xét điều này, rõ ràng chúng ta thấy rằng sự giáo dục hay kiến thức của 
một người không thể nào là một chướng ngại đối với tiến bộ trong việc thực hành 

Đúng ra mà nói, những chướng ngại thực sự nằm ở chỗ kiêu hãnh với sự giáo dục 
hay kiến thức của mình, có ít hay không có niềm tin nơi pháp hành, hoài nghi, không 
tuân thủ nghiêm ngặt sự hướng dẫn của người thầy, thiếu sức tinh tấn của đấng trượng 
phu v.v... Đó là những chướng ngại đích thực cho sự phát triển định và tuệ Minh sát. 

- Câu hỏi 46: Bạch ngài, có sự khác biệt nào giữa những người hành thiền và 
người không hành thiền khi cả hai phải đương đầu với bịnh đau? 

Tất nhiên là có. Người không hành thiền chỉ có thể nhớ đến việc thọ trì giới, nghe 
kinh Paritta-kinh bảo hộ (đem lại an lành), đến việc cúng dường y áo, thực phẩm, v.v... 
Thật là tội nghiệp, họ chỉ có thể thực hiện được việc bố thí và giữ giới như vậy thôi! Còn 
về người hành thiền, họ nhớ đến việc hành thiền ở mức cao hơn cho đến khi họ được 
giác ngộ nhờ ghi nhận thường trực chính cái đau của họ từ sát-na này sang sát-na 
khác. 


- Câu hỏi 47: Bạch ngài, có loại đau hay khó chịu nào thuộc về tự thân pháp 
hành không? Nếu có, chúng con phải đương đầu với nó như thế nào? 



Có, bạn có thể cảm nghiệm một vài loại cảm thọ khó chịu như ngứa ngáy, nóng 
bức, đau đớn, nhức nhối, nặng nề, cứng đơ, v.v... khi sự tập trung hay định của bạn trở 
nên rất mạnh. Một khi bạn ngưng hành, những cảm thọ nầy có chiều hướng biến mất. 
Song, chúng có thể tái xuất hiện nếu bạn thực hành trở lại. Vì thế, đây không phải là một 
chứng bệnh hay ốm đau gì cả, mà chỉ là cảm thọ khổ (khó chịu) thuộc về pháp hành. 
Đừng lo lắng. Nếu bạn cứ tiếp tục ghi nhận, cuối cùng rồi nó sẽ tan đi. 

- Câu hỏi 48: Bạch ngài, khi sự phồng và xẹp mờ nhạt đi chúng con phải ghi 
nhận cái gì? 

Khi sự phồng, xẹp mờ nhạt (không thể ghi nhận được nữa) bạn phải ghi nhận: 
"ngồi, chạm", hay "nằm, chạm". Bạn có thể thay đổi những điểm xúc chạm. Chẳng hạn, 
bạn ghi nhận "ngồi, chạm" chú ý tới một điểm xúc chạm trên chân phải, và rồi ghi nhận 
"ngồi, chạm" tập trung vào điểm xúc chạm trên chân trái. Như vậy, bạn có thể chuyển 
hướng sự chú ý của bạn từ một điểm xúc chạm này đến một điểm xúc chạm khác. 

Hoặc, bạn có thể chuyển hướng sự chú ý của bạn đến bốn, năm, hay sáu điểm xúc 
chạm xen kẽ nhau 


- Câu hỏi 49: Bạch ngài, chúng ta cứ kiên trì thực hành không cần (làm cho) 
các Ba-la-mật đủ sức mạnh cho sự giác ngộ Đạo Quả sao? 

Nếu bạn không thực hành, các Ba-la-mật (Pãramĩ) của bạn không cách nào có thể 
thành tựu được. Nói khác hơn, cho dù balamât của bạn đã được tích lũy đầy đủ, nếu 
không thực hành bạn cũng không giác ngộ được. Ngược lại, nếu bạn thực hành, bạn sẽ 
tạo được Ba-la-mật, và điều này sẽ giúp bạn kinh nghiệm Niết-bàn sớm hơn. Nếu Ba-la- 
mật của bạn đã được phát triển đầy đủ, bạn sẽ giác ngộ ngay trong kiếp hiện tại này. 
Bằng không, ít nhất nó cũng góp phần như hạt giống cho sự giác ngộ trong tương lai 

- Câu hỏi 50: Bạch ngài, ngài có thể mô tả một người mà ngài tin là đã kinh 
nghiệm Niết-bàn được không? 

Được chứ. Trong số những người đầu tiên thực hành dưới sự hướng dẫn của tôi, 
người em họ của tôi gọi là u Pho Chon đã gây ấn tượng nhất. Khi ông đạt đến giai đoạn 
Bhanga nãna (Tuệ diệt - cấp độ thứ năm của tuệ Minh sát), ông bắt đầu thấy cây cối hay 
con người ta thay đổi liên tục. ồng nghĩ chắc có một cái gì đó trục trặc với cái nhìn của 
mình rồi bởi vì theo ông được học từ một vị thầy thì mọi vật như cây cối, củi gỗ, trụ, đá, 
thân người v.v..., kéo dài trong một giai đoạn thích hợp, trong khi các hiện tượng vật lý 
do tâm hay do nghiệp gây ra (Sắc do tâm sanh, và sắc do nghiệp - kamma sanh), sẽ 
diệt liền sau khi chúng sanh lên. Ngược lại, ở đây ông thấy mọi vật trôi chảy liên tục. 

Vì thế ông đi đến tôi để hỏi chừng xem cái nhìn của ông có gì sai không. Tôi 
khuyến khích ông rằng không có gì sai với cái nhìn của ông cả, mà đó là Tuệ diệt - 
bhanga nãna, cấp độ thứ năm của tuệ Minh sát, Tuệ này đã giúp ông thấy mọi vật diệt 
ngay tức thời. Sau một vài ngày, ông đã mô tả thật rõ ràng kinh nghiệm của ông về Niết- 
bàn, sự diệt của tâm và thân hay danh và sắc. 

- Câu hỏi 51 : Bạch ngài, sự mô tả Niết-bàn do những người mà ngài tin đã đạt 
đến đó là như thế nào? 



Một số mô tả về Niết-bàn do những người, theo tôi tin, đã chứng ngộ thực sự, là 
như sau: 

Tôi thấy các đối tượng và tâm ghi nhận(hay tâm chánh niệm) đột nhiên ngừng lại. 

Tôi khám phá ra rằng các đối tượng và tâm chánh niệm bị cắt đứt giống như một 
sợi dây leo bị chặt đứt vậy. 

Tôi thấy các đối tượng và tâm chánh niệm rơi xuống như thể tôi không còn cầm 
được chúng nữa. 

Tôi thấy các đối tượng và tâm ghi nhận rơi xuống thình lình giống như vất xuống 
một gánh nặng vậy. 

Tôi cảm thấy như thể tôi đã thoát khỏi các đối tượng và tâm ghi nhận. 

Tôi phát hiện ra rằng các đối tượng và tâm ghi nhận đột nhiên ngừng lại giống như 
một ngọn nến bị thổi tắt. 

Tôi cảm thấy như thể tôi đã rời khỏi các đối tượng và tâm ghi nhận, giống như 
thoát ra khỏi bóng tối đi vào ánh sáng vậy. 

Tôi cảm thấy rằng tôi đã thoát khỏi đối tượng và tâm ghi nhận, như thể tôi vừa từ 
chỗ tối tăm vào nơi sáng sủa. 

Tôi thấy cả đối tượng lẫn tâm ghi nhận chìm xuống như thể chúng bị dìm vào nước 

vậy. 


Tôi khám phá ra rằng cả đối tượng lẫn tâm ghi nhận đột nhiên dừng lại giống như 
một vận động viên chạy nước rút bị đẩy lại từ phía trước vậy. 

Tôi thấy cả đối tượng lẫn tâm ghi nhận đột nhiên biến mất. 

- Câu hỏi 52: Bạch ngài, ngài tin là có bao nhiêu người đã được giác ngộ dưới 
sự hướng dẫn của ngài? 

Tôi tin có cả ngàn người đã đạt đến tuệ phân biệt danh sắc(nãma-rũpa pariccheda 
nana) từ kinh nghiệm cá nhân của họ, nhờ thực hành nghiêm túc như đã chỉ dẫn, và đề 
khởi được định mạnh mẽ, trong vòng một tuần lễ. Và cũng có cả ngàn người đã kinh 
nghiệm được tâm và thân (danh - sắc) tương tác lẫn nhau và thay đổi không ngừng, đó 
là, nhân và quả, là trạng thái vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng. Và cũng có 
cả ngàn người được tin là đã hoàn tất sự chứng ngộ Đạo Quả sau khi họ phát triển tuệ 
Minh sát thành thục nhờ quan sát tâm và thân từ sát-na này đến sát-na khác. 

- Câu hỏi 53: Bạch ngài, liệu đó có phải là sự chứng ngộ về vô thường, chẳng 
hạn như khi chúng ta thấy một cái bình đất bể, hay sự chứng ngộ về khổ như khi 
chúng ta bị đau đớn do một cái gai đâm vào thịt? 



Đôi lúc, bạn nhận ra tính chất vô thường khi bạn thấy một cái bình đất bể, hay 
nhận ra khổ khi bạn có một cái đau do bị gai đâm vào thịt. Thực sự đó chỉ là tri kiến về 
vô thường theo quy ước, loại trí vốn không thể giúp bạn thực chứng vô ngã trong nghĩa 
tối hậu. 


Ngược lại, sự thực chứng vô thường xảy ra khi bạn thấy các hiện tượng hay các 
pháp hiện tại đang sanh và diệt, và sự thực chứng về khổ xảy ra khi bạn thấy các hiện 
tượng ấy bị hành hạ bởi sự thay đổi (vô thường) liên tục. Chỉ khi đó, bạn mới có thể 
thực chứng vô ngã trong nghĩa tối hậu. 

- Câu hỏi 54: Bạch ngài, Ngài có thể mô tả cho chúng con biết chúng con phải 
nhận ra vô ngã như thế nào trong nghĩa tối hậu? 

Một số người tin rằng sự thực chứng vô ngã xảy ra nếu như một lúc nào đó bạn 
mất cảm giác về hình dáng của thân mình bằng cách mường tượng sắc thân này như 
những phân tử. Thực ra, thực chứng vô ngã không phải là bạn đơn thuần mất đi cảm 
giác về tính rắn chắc hay hình dáng của thân thể do thực hành bất cứ cách nào. Mà 
chính vì bạn đang kinh nghiệm một cách rõ ràng cái tâm biết, và sự đồng nhất nó với cái 
“Tôi” hay tự ngã. Điều này tương tự như các vị Phạm thiên gọi là Arũpa Brahma (Phạm 
thiên vô sắc là các chúng sanh khi ở cõi người tu tập thiền vô sắc, sau khi chết sanh lên 
cõi trời vô sắc, ở đây họ không có sắc thân vật lý như con người), không có sắc thân vật 
lý, nhưng vẫn lầm chấp tâm họ là cái “Tôi” hay tự ngã. Vì thế chỉ đơn thuần mất cảm 
giác về hình thể rắn chắc thôi thì không thể xem như đó là sự thực chứng vô ngã được. 

Chỉ khi bạn quan sát tâm và thân (danh - sắc) ngay sát-na chúng xảy ra, và thấy 
chúng sanh và diệt liên tục theo tự nhiên của chúng, không có quyền lực của bất kỳ ai 
can thiệp vào, bạn mới thực sự thực chứng vô ngã trong nghĩa tối hậu. 

- Câu hỏi 55: Bạch ngài, chúng con phải làm thế nào để thực chứng tính chất 
vô thường của tâm và thân? 

Nếu bạn theo dõi tâm và thân từ sát-na này đến sát-na khác, bạn chắc chắn sẽ 
kinh nghiệm những đặc tính thực của các hiện tượng, và thấy chúng sanh lên và diệt 
tức thì. 

- Câu hỏi 56: Bạch ngài, điểm xúc chạm nào chúng con nên ghi nhận giữa 
những cái khác? 

Bất kỳ điểm xúc chạm nào cũng đều có thể ghi nhận được. Nếu bạn ghi nhận, 
chẳng hạn, một sự xúc chạm ở mông đít của bạn, như ‘chạm, chạm’, đó là đúng; ghi 
nhận nó ở đầu gối của bạn, như ‘chạm, chạm’, đó là đúng; ghi nhận nó trên tay của bạn, 
như ‘chạm, chạm’, đó là đúng; ghi nhận nó trên đầu của bạn, như ‘chạm, chạm’, đó là 
đúng; ghi nhận nó trên hơi thở vô-ra như ‘chạm, chạm’, đó là đúng; ghi nhận nó nơi ruột 
hay gan của bạn như ‘chạm, chạm’, đó là đúng ghi nhận nó trên bụng của bạn như 
‘chạm, chạm’, đó là đúng. 

- Câu hỏi 57: Bạch ngài, khi đi nếu chúng con phải hay biết về những đặc 
tính, chúng con có cần quan sát sự cứng (đơ), chuyển động hay di chuyển 
không? 



Đức Phật dạy: “khi đi, biết đang đi”. Khi chúng ta đi, yếu tố gió hay phong đại nổi 
bật, yếu tố gió vốn được kinh nghiệm như sức ép, hay sự cứng đơ dưới dạng những 
đặc tính của nó, hay sự chuyển động, di chuyển dưới dạng nhiệm vụ của nó. Tuy nhiên, 
Đức Phật đã không chỉ dẫn chúng ta phải ghi nhận nó như là ‘sức ép’, ‘sự cứng dơ’, ‘sự 
chuyển động’ hay ‘đẩy tới’v.v... 

Sự chỉ dẫn đích thực của Đức Phật là: “Khi đi, hay biết đang đi”. Chỉ vậy thôi. Lý do 
là ngài muốn đưa ra một cách dễ hành và dễ hiểu. Ghi nhận theo ngôn ngữ quy ước tất 
nhiên là hoàn toàn quen thuộc và dễ dàng đối với tất cả mọi người. 

- Câu hỏi 58: Bạch ngài, có thực rằng do chứng ngộ vô thường, người ta 
cũng hiểu khổ và vô ngã một cách tư nhiên không? 

Đúng, quả thực là vậy. Bất cứ cái gì vô thường đều được xem là khổ, và đồng thời 
cũng là vô ngã. Thực ra trong nghĩa tối hậu chúng là năm uẩn cấu thành các hiện tượng 
tâm-vật lý mặc dù chúng có những tên gọi khác nhau. 

- Câu hỏi 59: Bạch ngài, có số người nói, sẽ không hợp lý nếu một vị thiền sư 
không thể xác nhận rằng hành giả này, hành giả nọ trong số những thiền sinh của 
ông đã trở thành bậc thánh Tu-đà-hoàn (Sotãpanna). Điều đó có thực không? 

Đúng vậy, điều đó có thể đúng theo quan điểm của họ, song nó lại rất thích hợp 
đối với tryuền thống Phật giáo - Sãsana, một vị thiền sư không thể xác nhận, rằng người 
như vậy như vậy trong số những hành giả của ông đã trở thành bậc Tu-đà-hoàn. Đức 
Phật là người duy nhất trong địa vị này, để xác nhận sự giác ngộ của một người nào đó, 
như là Sotãpanna (bậc Tu-đà-hoàn), Sakadãgãmi (bậc Tư-đà-hàm), Anãgãmi (bậc A- 
na-hàm), hay Arahant (bậc A-la-hán). Ngay cả Tôn giả Sãriputta (Xá-lợi-phất) cũng 
không bao giờ xác nhận theo cách đó. Vì thế chúng tôi cũng không làm điều này. Đây là 
cách thích hợp trong truyền thống Sãsana. 

- Câu hỏi 60: Bạch ngài, có phải là quá sớm cho một người để mô tả tiến bộ 
của mình về các tuệ Minh sát trong một tháng hay khoảng một tháng không? 

Không, không có gì là quá sớm, bởi vì Đức Phật công bố rằng phương pháp của 
ngài đủ tính ưu việt để giúp một người trở thành bậc Anãgãmi (Thánh Anahàm) hoặc 
bậc Arahant (Thánh A-la-hán) thậm chí trong một tuần lễ. Vì thế, nếu người nào tuyên 
bố rằng dù một hành giả có thực hành tích cực bao nhiêu chăng nữa cũng không thể có 
chuyện giác ngộ trong vòng một tháng được, thì họ đang làm hỏng giáo pháp của Đức 
Phật, và cản trở việc thực hành của người khác. 

Dịch từ “An Intervievv With Mahãsi Sayadavv” 


Phần II: Các Kỹ Thuật thiền Vipassana Ngày Nay 

- Câu hỏi 1 : Liệu có thể thực hành Vipassanã mà không cần học tỉ mỉ Vi Diệu 
Pháp (Abhidhamma), và Pháp Duyên Khởi (Paticcasamuppãda) không? 



Xét theo bài kinh CũỊatanhãsankhaya Sutta (Tiểu Kinh Ái Đoạn Tận - CũỊa Tanhã 
sankhaya Sutta, Kinh số 37 Trung Bộ I), bài kinh nói về cách làm thế nào để đoạn trừ ái 
hay tham, thì rõ ràng người ta có thể thực hành Vipassanã mà không cần phải có kiến 
thức về Vi Diệu Pháp và Pháp Duyên Khởi nếu như họ biết rằng những gì thực sự hiện 
hữu không ngoài tâm và vật chất (danh và sắc), và danh sắc ấy phải chịu vô thường, 
khổ và vô ngã. 

Đối với Pháp Duyên Khởi, tất cả cái người ta cần biết là không có một con người 
cá nhân nào mà đúng hơn, chỉ có một sự tương tác của nhân và quả. Tuy nhiên, không 
nhất thiết phải học kỹ từng chữ dưới hình thức mười hai yếu tố (mắt xích) và hai mươi 
bốn cách tiếp cận v.v... Vì nếu không thì Tôn giả CuỊa-panthaka ắt hẳn đã không trở 
thành một bậc A-la-hán, một con người giác ngộ viên mãn. Ngài CuỊapanthaka không có 
khả năng học thuộc lòng một bài kệ Pãli bốn dòng, mỗi dòng chỉ có mười một ký tự, vị 
chi có bốn mươi bốn ký tự cả thảy, mặc dù ngài mất những bốn tháng để học. Nói gì 
đến học Paticcasamuppãda - Pháp Duyên Khởi, và Abhidhamma - Vi Diệu Pháp nữa. 
Tuy nhiên, ngài chỉ mất có một buổi sáng duy nhất để trở thành một bậc A-la-hán do 
quán trên một miếng vải trắng, vừa vò nhàu miếng vải vừa đọc "rajoharanam, 
rajoharanam" (“sinh ra bụi bặm, sinh ra bụi bặm.” Theo Chú giải Kinh Pháp Cú, ngài vừa 
vò vừa đọc như vậy thì chẳng bao lâu miếng vải trở nên nhơ bẩn. Thấy tình trạng thay 
đổi của miếng vải này, ngài trực nhận tính chất vô thường của các pháp hữu vi (pháp do 
điều kiện tạo thành). Ngay lúc đó Đức Phật xuất hiện và nói: “Không phải chỉ có miếng 
vải bị nhơ bẩn bởi bụi bặm; trong tâm mỗi người cũng có bụi tham, bụi sân, bụi si. Chỉ 
nhờ loại trừ những bụi bặm này người ta có thể thành tựu cứu cánh và đạt đến A-la-hán 
Thánh quả”. Được Đức Phật nhắc nhở như vậy, ngài chú tâm hành thiền và chẳng bao 
lâu đắc A-la-hán, cùng với tứ tuệ phân tích) 

Ví dụ khác: có một nữ thí chủ tên là Mãtika Mãtã, bà thậm chí còn không biết các 
vị sư bà đang hộ độ thực hành như thế nào. Tuy nhiên, bà vừa làm những công việc tề 
gia nội trợ, vừa thực hành theo lời các vị sư đã chỉ dẫn, và đạt đến Thánh quả Anãgãmi 
(tầng giác ngộ thứ ba) ngay cả trước các vị sư là thầy của bà. Hiển nhiên rằng người 
phụ nữ chuyên lo việc tề gia nội trợ này làm gì có cơ hội để học Vi Diệu Pháp và Pháp 
Duyên Khởi. Có rất nhiều ví dụ tương tự như vậy trong kinh điển làm sáng tỏ cho 
phương diện này. Vì thế, ở đây chúng ta có thể đi đến kết luận rằng không học Vi Diệu 
Pháp và Pháp Duyên Khởi, người ta vẫn có thể hoàn thành công việc Minh sát - 
Vipassanã với điều kiện họ phải biết quan sát thân và tâm ở sát-na sanh, dưới sự 
hướng dẫn của một vị thầy. 

- Câu hỏi 2: về trường hợp Tôn giả Channa (Xa-nặc) đắc Thánh quả A-la-hán 
sau khi được dạy Pháp Duyên Khởi thì sao? 

Theo một số vị thầy, thì dường như không thể hoàn thành việc thực hành thiền 
Minh sát nếu không học Pháp Duyên Khởi, là cách để họ tiếp cận nó. Điều đó thực sự 
đã làm thối chí các hành giả, và làm hỏng giáo pháp của Đức Phật (Sãsana). Kinh uẩn- 
Khandha Vagga Sutta (S.lll.l V 6), là bài kinh dựa vào đó các vị đặt căn bản cho lời dạy 
của mình. 


Bài kinh nói rằng sau khi Đức Phật nhập diệt, Tôn giả Xa-nặc phải nhận hình phạt 
gọi là Phạm Đàn (Brahma-danda, dưới sự trừng phạt này, ngài bị tẩy chay - nghĩa là 
không ai nói chuyện với ngài nữa, và ngài cũng không được các bạn đồng phạm hạnh 
dạy dỗ.). Sau đó ngài rất hối lỗi, và thực hành theo lời chỉ dạy của chư tăng, quán tính 



chất vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng, dù đó là thân, thọ, tâm, hay pháp. 
Tuy nhiên, do ảo tưởng về tự ngã sâu dày, ngài không thể hiểu nổi vô ngã. Ngài trở nên 
lúng túng, sợ thấy cái ngã của mình không còn hiện hữu, và đánh dấu hỏi ai là sẽ người 
chịu trách nhiệm cho những hành động hay nghiệp họ đã làm trừ phi người làm (tự ngã, 
cái tôi) hiện hữu. Như vậy, ngài lại quay trở về với ngã kiến (tin rằng có một tự ngã). 
Điều này được đề cập trong Chú giải như sau: 

Chú giải nói rằng Tôn giả Xa-nặc đã phát triển Minh sát mà không tìm thấy nhân 
của các hiện tượng hay không thấy quy luật nhân quả. Minh sát yếu ớt (Dubbala 
Vipasanã) này, thay vì giúp ngài loại trừ ảo tưởng về tự ngã, lại làm phát sinh đoạn kiến 
(tin rằng không có nhân của mọi hiện tượng, chết là hết), và lo cho cái ngã này sẽ bị huỷ 
diệt khi sự rỗng không của các pháp xảy ra với ngài, ở đây, khi nói Minh sát yếu ớt 
(dubbala Vipasanã) là muốn nói rằng đó không phải là Minh sát thực được phát triển do 
quan sát các hiện tượng sanh và diệt trong từng sát-na, mà chỉ là Minh sát tưởng 
tượng. 

Minh sát như vậy trong Chú giải gọi là Dubbala Vipassanã - khiếp nhược Minh sát. 
Minh sát thực được phát triển một cách hệ thống dưới hình thức Danh sắc phân tích trí 
(Nãma-rũpa-pariccheda-nãna), Thâm nhập nhân quả trí (Paccãya-pariggaha-nãna), 
v.v... Minh sát thực như vậy gọi là Taruna vipassanã (Minh sát còn non), nghĩa là còn 
trong giai đoạn đầu của nó, chứ không phải Dubbala Vipassanã (Minh sát yếu ớt). Xét 
về loại Minh sát yếu ớt này để cho quý vị thấy rõ và không nên làm thối chí những hành 
giả đang thực hành Minh sát thực bằng cách quan sát theo hệ thống các hiện tượng 
tâm vật lý hay danh và sắc từ sát-na này đến sát-na khác, nói rằng anh hay chị không 
nên hành mà không có kiến thức về Pháp Duyên Khởi - Paticca-samuppãda. Nếu ai nói 
như thế là họ đang làm tiêu hoại giáo pháp của Đức Phật. 

Khi định trở nên mạnh mẽ nhờ quan sát các hiện tượng (danh sắc) ngay sát-na 
chúng nảy sanh, hành giả bắt đầu phân biệt giữa danh và sắc. Rồi, tiếp liền sau đó bằng 
sự Minh sát vào nhân sanh của các hiện tượng: chẳng hạn, tâm thấy (nhãn thức) là kết 
quả của sự tiếp xúc giữa con mắt và cảnh sắc; tâm nghe (nhĩ thức) được tạo ra bởi sự 
kết hợp của tai và âm thanh; do ý định muốn đi, hành động đi xảy ra; tham khởi sanh do 
người ta không quan sát đối tượng; do tham mà một cố gắng được thực hiện để hoàn 
thành nó; nhờ thiện nghiệp (Kamma) người ta có thể thọ hưởng những thiện quả, v.v... 
Kế tiếp, tuệ này được theo sau bởi sự thể nhập hay Minh sát vào tính chất vô thường, 
khổ và vô ngã (tuệ thẩm sát tam tướng). Không có sự thể nhập vào quy luật nhân - quả, 
thì không thể nào thực chứng được vô thường, v.v... Vì thế, mặc dù người ta không học 
Pháp Duyên Khởi chi tiết trước khi thực hành, họ cũng không đến nỗi bị lúng túng giống 
như Tôn giả Xa-nặc đã bị. 

Sau đó, Tôn giả Xa-nặc trở thành một vị A-la-hán do đã vượt qua sự lúng túng 
ngay sau khi nghe Pháp Duyên Khởi do Tôn giả Ananda dạy. Vì thế một hành giả, thực 
hành dưới sự hướng dẫn của một vị thầy, có thể đáp ứng được nhu cầu về tri kiến do 
lắng nghe lời chỉ dẫn của người thầy. Trong lúc thực hành cũng vậy, bất cứ sự lầm lẫn, 
lúng túng hay vấn đề gì phát sanh, một hành giả, với sự giúp đỡ của người thầy, có thể 
giải quyết được. Như thế, hành giả thực hành dưới sự hướng dẫn của người thầy thậm 
chí không cần phải quan tâm về nhu cầu kiến thức. Nếu người ấy có bất cứ điều gì liên 
quan đến kiến thức, hãy xem xét những gợi ý của tôi. 



Do đó, kết luận đưa ra ở đây là người ta có thể hoàn thành tri kiến cần phải có nếu 
họ biết rằng tất cả các hiện tượng tâm vật lý hay danh - sắc đều phải chịu vô thường, 
khổ và vô ngã. Hơn nữa, Chú giải cũng nói tri kiến hay kiến thức cần phải có, có thể 
được thoả mãn nếu người ta từng nghe về bốn sự thực cao quý (Tứ Thánh Đế - Khổ, 
Tập, Diệt, Đạo Đế). Thêm nữa, theo Mahã-tika, Phụ Chú giải của bộ Thanh Tịnh Đạo, 
nếu một người biết rằng không có gì ngoài nhân và quả, thời họ được xem như đã có tri 
kiến cần phải có liên quan đến Pháp Duyên Khởi. Ngay cả nếu người ấy không học gì 
cả trước đây, họ vẫn có thể học khi bắt đầu thực hành rằng không có gì ngoài danh và 
sắc, những hiện tượng vốn phải bị chi phối bởi quy luật nhân và quả, và phải chịu vô 
thường, khổ và vô ngã, và rằng mục đích của việc thực hành là để biết về chúng. Như 
vậy, tri kiến cần phải có có thể được thoả mãn bằng cách học từ một vị thầy (thiền sư). 

- Câu hỏi 3: Có nhất thiết phải phân tích hay nhận dạng tâm (danh), vật chất 
(sắc) và tính chất vô thường, v.v... của chúng theo kinh điển hay lời đồn không? 

Có số người nghĩ rằng chỉ quan sát sự khởi sanh của tâm và thân (danh - sắc) 
ngay sát-na chúng xảy ra thôi thì chưa đủ để đưa đến tri kiến Minh sát. Chỉ có phân tích 
danh và sắc cũng như phân tích tính chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng mới có 
thể thoả mãn yêu cầu ấy. Thực sự, phân tích không phải là kinh nghiêm riêng của một 
người, mà tri kiến sách vở hay tri kiến do nghe đồn ấy cũng giống như học thuộc lòng 
một điều gì đó. Vì thế, tri kiến ấy không đem lại hiệu quả. Chỉ khi người ta quan sát danh 
và sắc từ sát-na này đến sát-na khác, họ mới có thể có được tri kiến Minh sát dựa trên 
kinh nghiệm cá nhân của họ. Chẳng hạn, nếu bạn cứ để mắt trông vào cổng làng, chắc 
chắn bạn sẽ thấy kẻ ra người vô, như vậy bạn không cần phải xem xét theo kinh điển 
hay lời đồn làm gì. Giả sử, bạn đem dựng đứng một tấm gương sáng bên lề đường, thì 
tự nhiên nó sẽ phản chiếu hình ảnh của bất kỳ người nào hay bất kỳ vật gì đi qua. Theo 
cách ấy, nếu bạn quan sát bất cứ cái gì bạn kinh nghiệm qua sáu căn (của bạn), những 
đặc tính thực của hiện tượng tự nhiên cũng sẽ rõ ràng cho bạn vậy thôi. 

- Câu hỏi 4: Làm thế nào Tôn giả Tissa đã chấm dứt được sự đau đớn từ vết 
cắn của một con cọp? 

ở đây câu hỏi được nêu ra, làm thế nào để chấm dứt được sự đau đớn từ vết cắn 
của một con cọp. Trong câu chuyện về Tôn giả Tissa, người đã chắc chắn hoàn thành 
phạm hạnh của mình bằng cách đập nát bắp đùi, Chú giải nói rằng ngài đã chấm dứt sự 
đau đớn và suy xét đến giới đức trong sạch của mình khởi lên hỷ và định, v.v... Xét theo 
Chú giải thì rõ ràng là ngài đã chấm dứt cái đau trước, và suy xét đến giới đức sau. 

Điều này hợp với định nghĩa của Chú giải về đoạn, Dukkha-domanassãnarp 
attharigamãya (con đường độc nhất để vượt qua sự đau đớn [của thân] và sầu muộn 
[của tâm]), thật hợp lý để cho rằng chính nhờ chánh niệm mà ngài đã chấm đứt được 
sự đau đớn do vết cắn của một con cọp. 

Đối với một người hành thiền, họ có thể cảm nhận được cái đau hay sự tổn 
thương bình thường đang tan dần đi khi họ ghi nhận nó cẩn thận. Đây là sự quan sát 
giúp cho một hành giả chấm dứt cái đau. Tuy nhiên, sau một lúc cái đau vẫn có thể khởi 
lên trở lại nếu định và tuệ Minh sát chưa đủ thành thục. Đó là cách dừng lại cái đau hợp 
theo từ, Vikkhambhana (trấn phục hay loại trừ lâu dài [bằng tâm thiền]). Khi định của 
Minh sát đã đủ thành thục, cái đau có thể đươc đoạn trừ. Đó là lý do vì sao Đức Phật, 
với sự trợ giúp của Vipassanã, đã có thể chế ngự được chứng bệnh trầm kha mà ngài 
phải chịu trong suốt mùa hạ cuối cùng. 



Thực sự, người ta cũng có thể cho rằng cái đau được loại trừ nhờ đơn thuần suy 
xét đến giới đức của ngài. Tuy nhiên, câu chuyện nhằm chứng minh là Vipassanã có thể 
giúp người ta loại trừ cái đau, và vì thế sẽ hợp lý hơn khi đưa ra kết luận rằng cái đau 
do vết cắn của con cọp gây ra đã được loại trừ bằng Vedanã-nupassanã Satipatthãna, 
tức là bằng Thọ quán niệm xứ. 

- Câu hỏi 5: Liệu có thể hoàn thành Minh sát - Vipassanã, chỉ nhờ đọc hay 
nghe không? 

Không thực hành để thực chứng Tứ Thánh Đế, đức tin của một người nơi các lễ 
nghi và tín điều được xem như Sĩla-vata-parãmãsa (chấp thủ giới hay tà kiến về pháp 
hành). Ngày nay, một số người dạy rằng chỉ cần học thuộc lòng những đặc tính của tâm 
và thân (danh - sắc) là có thể đưa đến sự hoàn thành đời sống tâm linh rồi. Ý họ muốn 
nói ở đây là không cần thực hành Vipassanã hay giữ giới người ta cũng được giải thoát 
nhờ học pháp. Vì thế, chúng ta cần phải xét xem đức tin của họ có thoát khỏi tà kiến về 
pháp hành (sĩla-vata-parãmãsa) hay không. Theo ý kiến của tôi, đức tin của họ phải 
được kể trong sĩla-vata-parãmãsa, tà kiến về pháp hành, vì nó không liên quan gì đến 
giới, định và tuệ cả. 

- Câu hỏi 6: Có thể thực hành thiền Minh sát mà không cần hoàn tất sự thanh 
tịnh tâm trước qua định của bậc thiền được không? 

Có người dạy rằng chỉ nên hành thiền Vipassanã với tâm đã hoàn toàn thanh tịnh 
qua định của bậc thiền (tức phải đắc một bậc thiền nào đó trước). Nếu không thì, họ nói, 
không thể hoàn thành việc Minh sát được. Đó chẳng qua chỉ là chủ nghĩa cực đoan. 
Thực ra, Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi-magga) nói rõ rằng chuẩn bị định (parikamma- 
samãdhi, trong thiền Minh sát thì gọi là sát-na định) là vừa đủ để hành Minh sát cho đến 
A-la-hán Thánh Quả (sự giác ngộ viên mãn) bởi vì nó thanh tịnh tâm khỏi các triền cái. 
Còn trong các bản Kinh như Mahã-satipatthãna (Đại Niệm Xứ) Đức Phật đề cập một 
cách minh bạch rằng người ta có thể đạt đến A-la-hán, sự giác ngộ cao tột nhất, qua 
chuẩn bị định bằng cách quán tứ oai nghi - đi, đứng, ngồi, nằm, v.v... 

Trong Anusati Sutta - Kinh Tuỳ Niệm (Anussati Sutta, A. II. 235), một bài kinh thuộc 
Tăng Chi Kinh, Đức Phật có nói, một người có thể trở thành bậc A-la-hán qua định 
(Định do tu tập các đề mục tuỳ niệm ân Đức Phật, Pháp, Tăng, v.v... cần phải hiểu là 
cận định. Còn giai đoạn trước định này gọi là chuẩn bị định. Xem thêm chi tiết trong Biết 
và Thấy trang 181.) 

được tu tập bằng cách quán những ân đức của Phật. Cũng trong Chú giải về 
Sampajjannapabba, phần nói về tỉnh giác có nói rõ ràng là người ta có thể đề khởi định 
bằng cách quán những ân đức của Phật hoặc Tăng, và rồi quan sát chính(tâm) định ấy 
đang sanh và diệt cho đến khi đắc A-la-hán quả. 

- Câu hỏi 7: Sát na định hay nhất thời định (khanika samãdhi) có giúp phát 
triển Vipassanã được không? 

Hãy nhớ rằng Thanh Tịnh Đạo đã đề cập minh bạch trong Dhãtu-manasikãra- 
pabba là: do quán tứ đại, hay quan sát bốn yếu tố căn bản (đất, nước, lửa, gió) ngay 
sát-na chúng xảy ra, người hành thiền sẽ khơi dậy chuẩn bị định loại trừ tạm thời các 
triền cái. Còn Mahã-tika hay phụ Chú giải của bộ Visuddhimagga nói rằng, thực ra nó 



không phải chuẩn bị định vì không có định thuộc các bậc thiền (ịhãnic) cho nó dẫn đến. 
Tuy nhiên, nó được xem như vậy theo lối ẩn dụ gọi là Sadisu-pacara, nghĩa là nó tương 
tự với bậc thiền thực sự dưới dạng khả năng loại trừ các triền cái của nó. Định như vậy 
gọi là sát-na định hay nhất thời định (khanka samãdhi) trong trường hợp của thiền Minh 
sát. Đó là lý do vì sao tôi luôn luôn gọi nó là Vipassanã Khanika Samãdhi (sát-na định 
Minh sát). Có số người, không thể hiểu được điều này, đã lý luận rằng sát-na định 
không thể giúp đưa đến Minh sát được, vì nếu nó làm được như vậy, những người 
hành thiền ắt hẳn có thể tạo ra tuệ Minh sát. 

Tôi đồng ý với họ về điểm này, nếu các thiền sinh đã tu tập định đủ mạnh để thoát 
khỏi các triền cái, do quan sát các hiện tượng tâm-vật lý hiện tại hợp với tinh thần kinh 
Đại Niệm Xứ (Mahã-sãti-patthãna Sutta). Trong thực tế, rõ ràng là định được đề khởi 
bằng cách suy luận, xét đoán, hay phân tích những con số thống kê mà thiền sinh đã 
học thuộc lòng, không cách nào thoát khỏi năm triền cái, và rằng thực sự họ cũng hoàn 
toàn không quan sát tâm và thân hay danh -sắc hiện tại. Vì thế những người ưa thích lý 
luận này hẳn phải là những người có ít hay không có kiến thức về cách tiến hành Minh 
sát thực sự. Trong Thanh Tịnh Đạo, sát-na định được nói đến như Khanika 
Cittekaggatã, tức sát-na tâm nhất cảnh tánh, và trong phụ Chú giải của bộ luận, sự định 
nghĩa được đưa ra là Khana-matta-thitiko samãdhi, tức định kéo dài từ sát-na này đến 
sát-na khác. Dựa trên căn bản của Chú giải và phụ Chú giải của Thanh Tịnh Đạo này, 
tôi gọi nôm na nó là sát-na định - Khanika samãdhi, loại định thường được gọi theo lối 
ẩn dụ là cận định (Upacãra Samãdhi). Tuy nhiên cũng không nên lúng túng nếu gọi như 
thế không hợp. 

Định khởi lên ở sát-na chánh niệm được gọi là Khanika Samãdhi, tức định kéo dài 
từng mỗi sát-na hành giả quan sát. Không có sát-na định này, thiền Minh sát không thể 
tu tập được. Vì thế nhất thiết phải có sự định tâm đủ mạnh như vậy cho tuệ Minh sát. 
Đối với các hành giả thực hành thuần Minh sát (thuần quán hành giả) không dựa vào 
bậc thiền (jhãna), sát-na định này là định dẫn hành giả đến sự chứng ngộ Đạo Quả 
(Magga Phala). Thiền Minh sát không quan sát một đối tượng duy nhất, thay vào đó nó 
đòi hỏi phải có sự quan sát các đối tượng từ sát-na này đến sát-na khác. Dù đối tượng 
thay đổi tâm vẫn có thể khéo tập trung trên chúng từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc 
khác. Điểm này có lẽ rất sáng tỏ đối với những hành giả đã thực hành một cách hiệu 
quả. 


- Câu hỏi 8: Liệu việc liệt kê hay kể ra từng hiện tượng (Pháp) có thể đưa đến 
Danh sắc phân tích trí (Nãma-rũpa-pariccheda-hãna. Danh sắc phân tích trí hay 
Tuệ phân biệt danh-sắc là tuệ đầu tiên trong 16 tuệ Minh Sát mà hành giả phải trải 
qua trong quá trình tu tập tập Minh Sát. Xem thêm chi tiết trong “Biết và Thấy.”) 
được không? 

Một hành giả không thể phát triển Danh sắc phân tích trí (Nãma-rũpa-pariccheda- 
nãna) bằng cách chỉ liệt kê hay kể ra từng hiện tượng như vậy. Chỉ khi nào hành giả 
quan sát tâm và thân (danh - sắc) ngay sát-na chúng xảy ra, họ mới có thể phân biệt 
được giữa các hiện tượng tâm vật lý này một cách tự nhiên. Đó mới thực sự là Danh 
sắc phân tích trí. Minh sát trí thực sự phải phát sinh do quan sát các hiện tượng hiện tại 
chứ không phải do lý luận, phân tích, hay kể ra từng khoản một như: có 81 loại tâm hiệp 
thế (Lokiya Citta), 52 loại tâm sở (cetasika), 28 loại sắc (rũpa); v.v... Tri kiến như vậy chỉ 
là trí nhớ do học và thuộc về tưởng(sannã), chứ không phải là trí dựa trên kinh nghiệm 
riêng của một người. Suy nghĩ xem 81 loại tâm hiệp thế là gì; không biết tất cả tâm ấy 



có xảy ra trong chúng ta không. Đại hành tâm (Mahãggata citta), chẳng hạn, chỉ thuộc 
về những người đắc thiền. Mặc dù hiệp thế, tâm duy tác chỉ các bậc A-la-hán mới có. 
Làm thế nào một người kinh nghiệm một đối tượng mà không thuộc về họ được? Trong 
số 28 loại sắc, sắc nữ tánh được kinh nghiệm bởi người nữ, trong khi sắc nam tánh bởi 
người nam. Như thế người này không thể kinh nghiệm giới tính (nam - nữ) của người 
khác. Do đó, kể ra từng hiện tượng mà người ta không thực sự kinh nghiệm, làm thế 
nào tri kiến ấy có thể là tri kiến về sự thực cùng tột hay pháp chân đế được? Câu trả lời, 
nếu đưa ra một cách thành thật, sẽ là: “Vâng, đó chỉ là tri kiến thuộc khái niệm.” Như 
vậy, rõ ràng minh bạch rằng tri kiến theo khái niệm chế định, hay trí nhớ do học ấy 
không thể dẫn đến Danh sắc Phân Tích Trí. Thực sự, một hành giả thậm chí cũng 
không thể tạo ra tri kiến Minh sát căn bản mà không quan sát danh và sắc. 

- Câu hỏi 9: Có thực rằng để trở thành một bậc thánh Tu-đà-hoàn (giai đoạn 
đầu tiên của sự giác ngộ), không cần phải thực hành thiền chỉ - Samatha, hay 
thiền Minh sát, mà tất cả cái mà người ta cần làm chỉ là lĩnh hội những gì người 
thầy giảng dạy? 

ở đây, một sự tranh luận có thể phát sanh về đoạn kinh Pãli vừa trích dẫn (từ 
Dhammacakkapavattana sutta - Kinh Chuyển Pháp Luân), không đề cập đến việc Tôn 
giả Kondanna (Kiều-trần-như) thực hành Minh sát, đúng không? Ngài đạt đến thánh quả 
Tu-đà-hoàn gọi là Pháp Nhãn (Dhamma - cakkhu) trong khi Đức Phật giảng Kinh 
Chuyển Pháp Luân, hoặc ngay sau đó, có phải vậy không? Vậy thì đâu nhất thiết phải 
giải thích việc tôn giả Kiều-trần-như đã thực hành như thế nào, có đúng không? Vâng, 
không nhất thiết, bởi vì chính bài kinh còn nói rằng bát thánh đạo phải được tu tập cơ 
mà. 


Trong kinh điển Pãli và Chú giải của kinh về đoạn “Dukkhe Nãnarp” có nói rằng khổ 
đế và tập đế (nhân sanh của khổ) là những sự thực phải được đoạn trừ bằng tu tập hay 
thực hành. Có nhiều nguồn tham khảo giải thích rằng sự chứng ngộ Đạo trí - Magga- 
nãna chỉ có thể hoàn thành sau khi đã hoàn thành công việc Minh sát, gọi là tuệ Minh 
sát đi trước Đạo (Pubba-bhaga-Magga). Cũng có những giải thích trong kinh điển Pãli 
cho rằng người ta không thể phát sinh các tuệ Minh sát và chứng ngộ Đạo Quả mà 
không quan sát một trong bốn đối tượng, đó là thân, thọ, tâm và pháp. Một số những 
trích dẫn Pãli còn nói rằng chỉ khi người ta tu tập pháp hành chánh niệm (trên Tứ Niệm 
Xứ), thì niệm, một trong những chi phần của Thánh Đạo, mới phát sinh. Theo những 
điểm vừa nêu, rõ ràng không thể phát triển Bát Thánh Đạo mà không phát triển Minh sát 
Đạo. Vì thế, chúng ta đi đến kết luận, Tôn giả Kiều-trần-như và các vị sư bạn đồng tu đã 
hoàn tất Tu-đà-hoàn Đạo (Sotãpanna Magga) của họ bằng cách thực hành Vipassanã 
ngay tại chỗ ngồi trong lúc nghe giảng Pháp như đã giải thích. Nếu như người ta có thể 
trở thành một bậc Tu-đà-hoàn chỉ do nghe và lĩnh hội Pháp, thời Tôn giả Vappa (Nhóm 
năm người bạn đồng tu thường gọi là năm anh em Kiều-trần-như gồm: Kondanna, 
Vappa, Bhaddiya, Mahãnãma, và AssajỤ, và các vị sư khác có lẽ đã không gặp rắc rối 
để phải thực hành thêm hai hay ba ngày nữa. Bản thân Đức Phật có lẽ cũng không cần 
phải khích lệ họ thực hành như vậy. Thay vào đó, Ngài sẽ thuyết pháp liên tục cho đến 
khi họ hoàn tất sự giác ngộ Tu-đà-hoàn cho xong việc. 

Lý do tại sao Đức Phật lại khuyến khích các vị thực hành mà không thuyết pháp 
thêm một lần nữa, cũng cần phải xét đến. Như vậy, rõ ràng là Đức Phật đã chỉ dẫn 
những người thuộc hạng Neyya (những người cần thực hành lâu hơn) giúp họ thực 
hành để trở thành một bậc Tu-đà-hoàn (Có bốn hạng trí giả - Nãtapuggala: 1. 



Ugghatitannũ - Lược khai trí giả, người có trí tuệ nhạy bén, chỉ trong thời gian thuyết 
đề kinh là đã chứng ngộ (ở đây phải hiểu vị này khi nghe thuyết đề kinh, thì trong lúc ấy 
đã hành Minh Sát và chứng ngộ. Các trường hợp sau cũng cần phải hiểu như vậy). 2. 
Vipacitannũ - Quảng khai trí giả, người có trí tuệ tương đối khá nhạy bén, khi nghe giải 
rộng bài pháp thì chứng ngộ. 3. Neyya - ứng dẫn trí giả, người có trí tuệ chậm lụt, phải 
được hướng dẫn thực hành từng bước một rồi sau mới chứng đắc. 4. Padaparama - 
Văn cú tối vi giả, người thiếu cơ trí giác ngộ trong kiếp hiện tại, nhưng nếu thực hành 
kiên trì sẽ tạo được Ba-la-mật để chứng đắc giải thoát trong những kiếp sau). Do đó, sẽ 
là không thực tiễn, và có tính cách phá hoại hoặc làm băng hoại Giáo pháp nếu ai dạy 
rằng để trở thành một bậc Tu-đà-hoàn, người ta không cần phải thực hành Samãtha 
(thiền chỉ) hoặc Vipassanã (thiền quán), và tất cả cái người ta cần làm chỉ là lĩnh hội 
những gì người thầy giảng dạy. Nếu bạn tin nơi quan điểm đó, con đường đi đến Niết- 
bàn của bạn sẽ bị đóng lại. 

- Câu hỏi 10: Trong lúc thực hành bố thí - dãna, người bố thí quán tính chất 
vô thường, khổ và vô ngã, điều đó có đem họ đến gần Magga - Phala hay Đạo Quả 
hơn không? 

Có số người dạy rằng trong lúc thực hiện công việc bố thí người ta nên suy xét 
đến tam tướng - vô thường, khổ và vô ngã của thí chủ, của người thọ thí và của vật bố 
thí hay cúng dường để cho phước báu đó được đi kèm với trí tuệ (Nãna-sampayutta - 
Tương ưng trí). Lời dạy này của họ là do có sự nhầm lẫn về điều làm thế nào để bố thí 
có thể được thực hiện như thiện nghiệp tu thiền (Bhãvanã-maya Kusala: thiện nghiệp 
được làm bằng Minh sát) theo giải thích trong Atthasãlinĩ - Chú giải bộ Pháp Tụ. Chú 
giải nói đến cách làm thế nào để phản tỉnh khi thực hành bố thí, bằng cách suy xét rằng 
mọi vật đều “sẽ tan biến, sẽ diệt mất”. Thực sự ra, điều ấy được làm sau bố thí chứ 
không phải trong lúc đang bố thí hoặc trước lúc bố thí. Thực chất, mục đích không phải 
để làm cho phước báu được đi kèm với trí, mà để tích luỹ phước đã làm bằng cách 
Minh sát mà thôi. Nếu như nhất thiết phải suy xét tam tướng (vô thường, khổ và vô ngã) 
mới bảo đảm được rằng phước đó đi kèm với trí, thì vào những thời kỳ không còn giáo 
pháp của Đức Phật sẽ không có phước bố thí nào đi kèm với trí được cả. Điều đó 
không hợp lý. 

Hơn nữa, không có bằng chứng nào chứng minh rằng Đức Phật tương lai đã bố 
thí bằng cách suy xét tam tướng cả. Thực sự, cũng chẳng ở chỗ nào Đức Phật dạy là 
phải bố thí với tâm tư suy xét về tam tướng. Những gì ngài dạy là giới đức của người 
thọ thí càng cao dày thì lợi ích (của bố thí) càng to lớn. Vì thế điều quan trọng là suy xét 
đến giới đức của người thọ nhận. Nếu như thí chủ thực sự để tâm hay biết về tam 
tướng của người thọ nhận, họ sẽ không thể nào phân biệt được đâu là người thọ nhận 
có giới đức và đâu là người không có giới đức. Nếu không tìm ra người giới đức xứng 
đáng với bố thí hay cúng dường, phước bố thí sẽ không mạnh và tất nhiên lợi ích nó 
sanh cũng sẽ không lớn. 

ở đây, người ta có thể lý luận: “Bố thí được làm bằng cách suy xét đến Tam 
Tướng, sẽ đem thí chủ đến gần Đạo Quả hơn, có đúng không?” Vâng, điều đó đúng 
nếu sự suy xét ấy thực sự đưa đến Minh sát. Tuy nhiên, nếu đã vì mục đích đó thì tốt 
hơn hết và gần Đạo Quả hơn hết bạn chỉ cần thực hành thiền Minh sát thay vì phải đi 
làm việc bố thí không những lãng phí của cải của bạn, mà chỉ sinh ra Minh sát giả tạo. 
Mục đích thực sự của bố thí không phải là để phát triển Minh sát, mà để gặt hái những 
lợi ích của bố thí. Đó là lý do vì sao Đức Phật lại khuyên nên bố thí đến người thọ nhận 



xứng đáng, ngài còn nói rằng một phước bố thí đến cộng đồng những vị sư hay đến 
Tăng (Sahgha) sẽ đem lại quả báo to lớn, Sarighedinnarp mahapphalarp, Để giữ một thái 
độ chính đáng hay có chánh kiến khi thực hành bố thí Đức Phật chỉ dẫn chúng ta thực 
hiện việc bố thí với đức tin nơi nghiệp (Kamma) và quả của nghiệp, chứ không suy xét 
tam tướng, vô thường, khổ và vô ngã. 

Trong chuyện kể về bà Visakha, vị Đại tín nữ thời Đức Phật, có một điều đáng lưu 
ý là bà thực hành bố thí chỉ suy xét xem người ấy giới đức như thế nào, như đó là vị Tu- 
đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm hoặc A-la-hán, chứ không suy xét đến Tam Tướng. Do 
suy xét như vậy, bà khởi lên hỷ và lạc, đồng thời trau dồi được ngũ căn (indriya), ngũ 
lực (bãla), và thất giác chi (bojjhariga). Nếu thực hành bố thí mà suy xét đến tam tướng 
tốt hơn, hẳn bà sẽ nghĩ đến các vị sư đã chết bằng cách suy xét, “Họ đã qua đời, họ đã 
diệt mất rồi”. Nếu bà Visakha không biết điều đó, Đức Phật lẽ ra đã dạy bà phải làm như 
vậy! 


- Câu hỏi 11: Người hành thiền có thấy vô thường, khổ và vô ngã lúc mới bắt 
đầu hành Minh sát không? 

Cách thức một Quán thừa hành giả (Vipassanã-yãnika) hay một người thực hành 
Minh sát không có định của thiền chỉ, thực hành được giải thích như sau: 

“Idhekacco pana vuttapakaram samatham anuppadetvã pancupadanak-khadhe 
aniccadihi vipassati. Ayarp vipassanã.” 

Nghĩa là: ở đây, trong Thánh Chúng này, một vị thực hành Vipassanã quan sát 
năm uẩn (các hiện tượng thân tâm) dưới dạng vô thường, khổ và vô ngã, mà không đề 
khởi thiền định. Đó được gọi là thuần quán. 

Như đã đề cập ở trên, một hành giả bắt đầu quán hay quan sát năm uẩn (các hiện 
tượng tâm và thân) dưới dạng vô thường, khổ và vô ngã, mà không đề khởi thiền định, 
tức không có cận định (Upacãra-samãdhi) và an chỉ định (Appanã samãdhi). Tuy nhiên, 
điều đó không có nghĩa là vị ấy thấy được vô thường, v.v... ngay lúc bắt đầu thực hành. 
Bao lâu người hành thiền không tránh xa được các triền cái, ở đây là những ý nghĩ lang 
thang, họ không thể trông đợi kinh nghiệm các đặc tánh thực của tâm và thân. Để tịnh 
hoá tâm khỏi các triền cái ấy, điều cần thiết là vị ấy phải phát triển nhất thời định (sát-na 
định) dựa trên Minh sát. Chỉ khi đó, vị ấy mới có thể hay biết về các đặc tánh thực của 
tâm và thân, phát sanh tuệ Minh sát gọi là Danh sắc phân tích trí (Nãma-rũpa 
pariccheda-nãna). Kế đến tuệ này được theo sau lần lượt bởi các tuệ gọi là Tuệ phân 
biệt nhân quả (Paccaya-pariggaha-nãna), và Tuệ thẩm sát tam tướng - vô thường, khổ 
và vô ngã (Sammasana-nãna). Vì sự giải thích chi tiết về điều này đã được nói đến 
trong Thanh Tịnh Đạo (Vissuddhi Magga), ở đây chúng tôi chỉ giải thích tóm tắt rằng một 
người quan sát năm uẩn dưới dạng vô thường v.v...mà thôi. Ngược lại, nếu một hành 
giả thấy được vô thường, khổ và vô ngã ngay lúc bắt đầu thực hành, điều đó sẽ trái 
ngược với sự giải thích của Thanh Tịnh Đạo. 

Nó cũng ngược lại với cách tiến hành của Thất thanh tịnh (Bảy giai đoạn thanh tịnh 
gồm: 1. Giới tịnh (Sĩlavisuddhi); 2. Tâm tịnh (Cittavisuddhi); 3. Kiến tịnh (Ditthivisuddhi); 

4. Đoạn nghi tịnh (Kankhãvitaranavisuddhi); 5. Đạo phi đạo tri kiến tịnh 
(Maggãmagganãnadassanavisuddhi); 6. Đạo tri kiến tịnh 



(Patipadananadassanavisuddhi); 7. Tri kiến tịnh (Nanadassanavissuddhi). Vì thế, điều 
đó cần phải tin là không đúng sự thực. 

- Câu hỏi 12: Liệu có thể phát sanh tuệ Minh sát do đọc, “sanh và diệt” mà 
không quan sát danh và sắc đang thực sự sanh - diệt không? 

Thực sự không thể thấy vô thường, khổ và vô ngã mà không kinh nghiệm những 
đặc tánh thực của tâm và thân. Chẳng hạn, nếu bạn không thấy tia chớp ngay khoảnh 
khắc nó chớp lên, bạn không thể nào biết được tia chớp xuất hiện và biến mất như thế 
nào, có phải vậy không? Theo cách tương tự, bạn không thể thấy vô thường, khổ và vô 
ngã mà không quan sát tâm và thân ngay sát-na chúng xảy ra. Vì thế, kết luận đưa ra ở 
đây là người ta không thể phát sanh tuệ Minh sát thực vào tính chất vô thường, khổ và 
vô ngã, chỉ bằng cách đọc “sanh và diệt” mà không quan sát tâm và thân đang thực sự 
sanh và diệt được. Đó là lý do vì sao người hành thiền phải ghi nhớ rằng chỉ khi họ 
quan sát tâm và thân đang sanh diệt, và nhờ đó kinh nghiệm được tính chất vô thường, 
v.v... của chúng, thì đó mới là tuệ Minh sát thực. 

- Câu hỏi 13: Người ta có cần quan sát tâm và thân bằng cách gọi tên, liệt kê 
hoặc hình dung không? 

Người hành thiền phải quan sát tâm và thân. Vậy thì, cách quan sát đúng là như 
thế nào? Liệu nó có phải được làm bằng cách gọi tên, hay kể ra từng khoản, hoặc 
mường tượng chúng như hình thể rắn chắc không? Không, bạn không cần quan sát 
chúng bằng cách gọi tên, vì gọi tên hoàn toàn không quan trọng, cũng chẳng phải bằng 
cách kể ra từng khoản thế này, thế nọ là các hiện tượng tâm lý hoặc vật lý (danh pháp 
hoặc sắc pháp); thế này, thế nọ là tâm và các tâm sở của nó v.v... 

Thêm nữa, có một số người đang thực hành bằng cách mường tượng, hay hình 
dung các đối tượng như được tạo ra bởi các phân tử bụi (vi trần). Trong thực tế, các 
phân tử chỉ biểu thị đặc tính bằng màu sắc và cảm thọ, chứ không có gì khác. Nghĩ về 
âm thanh, chẳng hạn, chứ không thể nào mường tượng (âm thanh) thành các phân tử 
được. Đối với mùi và vị cũng tương tự như vậy. Cho dù chúng có thể được mường 
tượng như những vật chất, thì các hiện tượng tâm lý hay danh pháp cũng không cách 
nào có thể mường tượng thành phân tử được. Chẳng hạn, thử mường tượng tâm xem. 
Đó là điều không thể, có phải không? Thử mường tượng tham hoặc sân xem. Mặc dù 
chúng thực sự hiển nhiên, song không thể hình dung được. Cảm thọ khó chịu (thọ khổ) 
cũng vậy, không thể hình dung được mặc dù chúng thực sự rõ ràng. Thực ra, cái người 
ta phải quan sát là bản chất thực của đối tượng, vốn có thể được kinh nghiệm dưới 
dạng các đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần của chúng. Dĩ nhiên, đây không 
phải là những lời tôi nói, mà là những dẫn chứng từ Thanh Tịnh Đạo. Có thể Thanh Tịnh 
Đạo là một tác phẩm kinh điển quá cao đối với một số người. Tuy nhiên, một đoạn từ 
cuốn Abhidhamma, gọi là Yếu Nghĩa của Vi Diệu Pháp (Abhidhammatthasahgaha) có lẽ 
sẽ rất rõ ràng đối với mọi người học Phật, nói như sau: 

"Lakkhana-rasa-paccupatthãna-padatthãna-vasena nãma-rũpa-pariggaho ditthi- 
visuddhi nãma." 

Kinh nghiệm tâm và thân, dưới dạng các đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân 
gần của chúng, dẫn đến kiến tịnh. 



Đây là đoạn văn gần như được mọi người học Phật kể cả những chú Sadi nhỏ học 
thuộc lòng. Lúc còn nhỏ tôi cũng đã học thuộc lòng đoạn ấy. Nếu bạn không nhớ nó, rất 
có thể bạn sẽ thực hành bằng cách mường tượng các đối tượng thành những phân tử 
bụi. 


- Câu hỏi 14: Sati-paịthãna có nghĩa là niệm, nằm trong nhóm định 
(Samãdhikkhandha). Vậy thì, phải chăng đó là một loại pháp hành thiền định 
(Samãtha), chứ đâu phải thiền Vipassanã? 

Một số người đã nêu câu hỏi như vừa đề cập ở trên bởi vì họ chỉ phân tích chữ 
sati-patthãna trên căn bản quan niệm riêng của họ, mà không nhìn vào toàn thể bài 
Kinh. Thực ra, ngay cả ở phần Uddesa, phần tóm tắt của bài Kinh, chữ Sampajano (hay 
biết các hiện tượng một cách đúng đắn và chính xác, Hán dịch là trí tuệ tỉnh giác) rõ 
ràng đã được đề cập, mà điều này chỉ ra cho thấy đó là Minh sát trí. Nếu bạn nhìn vào 
phần giải thích của bài kinh, gọi là Niddesa (Quảng thuyết), bạn sẽ thấy đoạn 
“Samudaya-dhammãnupassĩ vã” (quan sát các pháp hay hiện tượng sanh khởi). Trong 
trường hợp của thiền định (Samãtha), bạn không bao giờ thấy các hiện tượng sanh và 
diệt, và sự tương tác của chúng, thay vào đó, bạn phải chăm chú không ngừng vào một 
đối tượng duy nhất. 

Và rồi, bạn có thể thấy những đoạn “Anissito ca viharati”, (sống không chấp trước 
và tà kiến), “na ca kinci loke upãdiyati” (không chấp thủ vào điều gì trong thế gian - năm 
uẩn). Chỉ có trong thiền Minh sát bạn mới có thể thấy sự sanh và diệt, và bạn không 
chấp trước vào gì cả. Vì thế, ngay cả trong những phần thuộc về thiền chỉ (Samãtha) 
như Anãpãna (niệm hơi thở vô và hơi thở ra), Patikũlamanasikãra (quán tính chất đáng 
nhờm gớm hay quán 32 thể trược) được nói rõ là nhằm mục đích trình bày cách làm thế 
nào để thực hành Minh sát dựa trên thiền chỉ. Không cần phải nói đến các phần như 
quán tứ oai nghi (Iriyãpatha), thực hành tỉnh giác (Sampajanna) V.V.... Rõ ràng ngay cả 
những phần như quan sát các cảm thọ (Vedanã-nupassanã), quan sát tâm (Cittã- 
nupassanã), và quan sát các pháp (Dhammã-nupassanã) cũng không liên quan gì đến 
thiền chỉ, mà chúng thực sự là Minh sát thuần tuý. 

- Câu hỏi 15: Đức Phật có dạy chúng ta quán hay quan sát cái ‘đi’ như là danh 
và sắc không? 

“Gacchanto vã gacchãmĩti pajãnãti”, khi đi, biết “đi”. Khi đi chỉ việc biết ‘đi’ thì 
không có gì vất vả lắm. Tất nhiên, điều đó quá đơn giản để bạn có thể tin là mình đang 
thực hành Pháp (Dhamma). May thay đó là điều chính Đức Phật đã dạy, nếu không thì 
ắt hẳn nó đã bị ném đi rồi. Ngay cả như vậy, một số người cũng lý luận rằng nó không 
phải như thế ấy, mà phải thế này thế nọ. Điều đó chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân khi 
mà không có gì để sửa chữa hay để hiệu đính vậy. Cũng theo cách tương tự, họ muốn 
đưa ra lý do rằng nếu như người ta phải quan sát ‘cái đi’ khi đi, thì điều đó sẽ làm cho 
điệu bộ của họ vụng về mất. Ngoài ra, họ còn nói quan sát như thế cũng vẫn là quan sát 
đối tượng thuộc về khái niệm chế định chứ không phải đối tượng chân đế. Đó cũng chỉ 
là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Những gì Đức Phật dạy không đòi hỏi phải hiệu đính lại. 
Nếu nhất thiết phải nghĩ về các đối tượng chân đế, có lẽ Đức Phật đã nói khác. Có thể 
Ngài sẽ nói rằng “Gacchanto vã nãma-rũpantĩ pajãnãtr, khi đi, biết ‘danh và sắc’. 

- Câu hỏi 16: Làm thế nào một người quan sát được hơi thở vô và hơi thở ra 
dưới hình thức thiền chỉ (Samãtha) và cũng dưới hình thức thiền Minh sát? 



Dù người đó đã đắc thiền hay không, nếu họ quan sát hơi thở vô và hơi thở ra 
thông qua hình dạng hay tướng (của hơi thở) thì đó là thiền chỉ, còn quan sát hơi thở 
dưới dạng cảm thọ, hay sự rung động, đó là thiền Minh sát. 

- Câu hỏi 17: Nếu chúng ta cứ duy trì việc quan sát cái đau, sự nóng bức hay 
tê cứng mà không chịu thay đổi oai nghi liền, thì thực sự đó có phải là tự ép xác 
hay khổ hạnh (Atta-kilamatha-nuyoga) không? 

Có người bảo tôi một vị thiền sư cư sĩ kia nói rằng nếu bạn có cái đau, nóng bức 
hay sự tê cứng do ở trong một tư thế (oai nghi) nào đó quá lâu, bạn nên thay đổi oai 
nghi. Nếu không, đó sẽ là một loại pháp hành khổ hạnh. Thực ra quan điểm đó không có 
căn cứ, và chú trọng quá nhiều đến “lợi ích tỉnh giác”, Satthakasampajanna, tức suy xét 
xem điều gì có lợi (Có bốn loại tỉnh giác: 1. Satthakasampajanna - Lợi ích tỉnh giác; 2. 
Sappãyasampajanna - Thuận lợi tỉnh giác; 3. Gocãrasampajanna - Hành xứ tỉnh giác; 4. 
Asammohasampajanna - Bất mê tỉnh giác). Khi bạn thực hành thiền chỉ và thiền Minh 
sát, chủ yếu là phải có Khantĩ-sarpvara, nghĩa là tự chế, hay phòng hộ với sự trợ giúp 
của pháp kham nhẫn (Sarpvara hay phòng hộ có năm cách: 1. Pãtimokkha Sarpvara - 
phòng hộ bằng giới bổn Ba la đề mộc xoa; 2. Sati Sarpvara - phòng hộ bằng niệm; 3. 
Nãna Sarpvara - phòng hộ bằng trí tuệ; 4. Khanti Sarpvara - phòng hộ bằng kham nhẫn; 
5. Viriya Sarpvara - phòng hộ bằng tinh tấn. Xem thêm trong Đoạn Trừ Lậu Hoặc). Chỉ 
khi bạn duy trì việc thực hành với pháp kham nhẫn, tức kham nhẫn chịu đựng cái đau, 
v.v... ngoại trừ trường hợp không thể chịu đựng nổi, thì định và tuệ mới phát sanh. 
Ngược lại, nếu bạn thường xuyên thay đổi oai nghi, sẽ không còn lại chỗ nào cho định 
và tuệ Minh sát nữa. Mọi người, nếu đã từng hành một cách nghiêm túc, đều biết rõ 
điều đó. Vì thế, bạn nên thực hành với pháp kham nhẫn cho đến mức có thể, đừng thay 
đổi oai nghi thường xuyên quá. Đó đích thực là phòng hộ bằng kham nhẫn - Khantĩ- 
samvara, chứ hoàn toàn không phải là khổ hạnh, hay ép xác gì cả, bởi vì một sự nhẫn 
nại như vậy không cố ý tự làm khổ mình, mà chỉ giúp cho người hành thiền phát triển 
khả năng kham nhẫn phòng hộ, chánh niệm, định và tuệ Minh sát mà thôi. 

Thực sự, Đức Phật muốn người hành thiền duy trì việc thực hành một cách không 
khoan nhượng hơn là cứ thay đổi oai nghi của mình cho đến khi hoàn thành A-la-hán 
Thánh đạo ngay tại chỗ ấy. Điều này được nói đến trong "Đại Kinh Rừng Sừng Bò" - 
Mahã Gosinga Suttarp (Trung Bộ I): Giả sử, nếu người hành thiền ngồi tư thế ngồi kiết 
già, hạ quyết tâm, "Ta sẽ không đứng dậy khỏi thế ngồi kiết gìa này cho đến khi loại trừ 
tâm khỏi tham, và đoạn tận hết mọi tâm phiền não.", thời người này được chấp nhận 
như một người làm chói sáng khu rừng Gosinga. Do đó, những ai dạy rằng nếu một 
người thực hành kham nhẫn với các cảm thọ khổ, thì giống như ép xác khổ hạnh, là 
đang xúc phạm những người hành thiền dưới sự hướng dẫn của Đức Phật, và làm 
hỏng giáo Pháp của Ngài. Hơn nữa, họ còn hủy diệt viễn cảnh của những người hành 
thiền đang cố gắng hoàn thành định và tuệ Minh sát. 

Trong Kinh nói đến Khanti-Sarpvara - Phòng hộ bằng kham nhẫn: “Này các Tỳ 
kheo, trong giáo Pháp này, một vị Tỳ kheo có như lý tác ý (suy xét chân chánh) tu 
tập kham nhẫn với lạnh, nóng, đói, khát, ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, rắn, 
rít, bò cạp, và những lời mắng nhiếc sỉ vả. Thậm chí vị ấy còn phải kham nhẫn với 
những đau đớn về thể xác hoặc những bệnh hoạn gay gắt, nghiệt ngã, khủng 
khiếp và chết người. Này các Tỳ kheo, đối với một vị Tỳ kheo như vậy, những 
phiền não tàn hại và làm cho đau đớn không còn xảy ra nữa. Vị ấy có thể vượt 



qua những phiền não như thế với sự trợ giúp của pháp kham nhẫn và chịu đựng.” 

(Majjhimã 1,113) 


Đoạn văn vừa đề cập ở trên, nằm trong bài kinh gọi là Kinh Tất Cả các Lậu Hoặc 
(Sabbãsava Sutta), ở đây Đức Phật đã chỉ dẫn người hành thiền phải chịu đựng ngay 
cả với cái đau chết người. Điều đó cần phải ghi nhớ trong tâm. Thêm nữa, trong Chú 
giải, có một số câu chuyện giống như câu chuyện của Trưởng lão Lomasanaga, người 
đã không từ bỏ quyết tâm, mà dành hết thời gian của mình vào việc thực hành giữa trời 
trong suốt giai đoạn Antara-ratthaka. Đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa hai tháng cuối 
cùng của một năm, và được xem như là thời kỳ lạnh nhất. Thậm chí có cả tuyết. 

Vì thế, bạn không nên thay đổi oai nghi do cái đau vừa phải như tê cứng, nóng 
bức, hay đau nhức. Bạn nên duy trì việc quan sát và kham nhẫn với quyết tâm không 
thay đổi oai nghi. Nếu có thể, thậm chí bạn nên cứ tiếp tục thực hành bất kể đến mạng 
sống. Nhờ làm như vậy bạn có thể tạo ra Kham nhẫn phòng hộ, tuệ Minh sát và định. 
Nếu cái đau không thể chịu đựng nổi, thì bạn nên thay đổi oai nghi bằng cách ghi nhận 
sự thay đổi này thật cẩn thận để cho chánh niêm, định và tuệ Minh sát không bị đánh 
động. 


Có số người giải thích Atta-kilamatha (tự hành xác) theo cách trái ngược lại với 
giáo Pháp của Đức Phật. Theo họ, thực hành là một hình thức tự hành xác. Sự giải 
thích như vậy rõ ràng là ngược lại với lời dạy của Đức Phật, vì thậm chí Ngài còn dạy 
chúng ta thực hành không màng đến mạng sống và chân tay. “Dù chỉ còn lại da và 
xương, dù máu thịt ta có khô cạn, ta sẽ không ngừng thực hành cho đến khi hoàn 
thành sự giác ngộ Đạo Quả ta mong muốn” Đức Phật nói chúng ta nên quyết tâm 
kiên định và tiếp tục thực hành một cách không khoan nhượng. Do đó, một sự thực 
hành tích cực như thế không thể nói là ép xác Atta-kilamatha vì nó giúp người hành 
thiền tạo ra định và tuệ Minh sát. 

Nói gì đến hành thiền, ngay như việc giữ giới, người ta cũng phải chịu khó chịu 
khổ ở một mức nào đó, song không thể bảo như thế là hành khổ hạnh ép xác vì nó giúp 
cho định và tuệ Minh sát phát triển. Chẳng hạn, khi giữ bát quan trai giới hay thập giới, 
người ta phải nhịn ăn vào buổi chiều, điều này có thể làm khó chịu, đặc biệt đối với 
những người còn trẻ. Tuy nhiên, không thể nói đó là hành xác vì nó hỗ trợ cho việc 
hoàn thành giới của một người. 

Dĩ nhiên, đối với một số người, đầu tư nỗ lực cho việc giữ giới không sát sanh, 
v.v... là rất khó, song Đức Phật tán dương nỗ lực này như ‘hiện tại khổ, tương lai lạc’ 
trong Đại Kinh Pháp hành - Mahã-dhamma-dayada, Mũla pannãsa (M. I) như sau: 

“ở đây, này các Tỳ kheo, có người với khổ với ưu, từ bỏ sát sanh, và do 
duyên từ bỏ sát sanh cảm thọ khổ ưu (đối với 9 giới còn lại cũng vậy). Vị ấy sau 
khi thân hoại mạng chung, nhất định sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 
Này các Tỳ kheo, thực hành mười giới như thế được gọi là, ‘hiện tại khổ; tương 
lai quả báo lạc.’” 

Vì thế, một pháp hành không nên xem là tự hành xác khi nó giúp người ta trau dồi 
giới đức, thiền định và tuệ Minh sát, vì đó là Trung Đạo, Majjhimã-patipadã. Trái lại nếu 
một pháp hành không liên quan đến giới, định và tuệ, dĩ nhiên, pháp hành đó phải được 
xem như tự hành xác. 



- Câu hỏi 18: Có thực rằng việc quan sát các cảm thọ lạc sẽ làm phát sanh 
dục lạc, trong khi chánh niệm trên các cảm thọ khổ là đồng nhất với tự hành xác. 
Nếu vậy, phải chăng người hành thiền không quan sát gì hết, ngoại trừ duy nhất 
cảm thọ trung tính (thọ xả)? 

Ngay cả trong trường hợp của việc hành thiền Minh sát, có số người cũng nói một 
cách lạ lùng rằng việc quan sát các cảm thọ lạc sẽ làm phát sanh dục lạc, còn chánh 
niệm trên các cảm thọ khổ là đồng nhất với tự hành xác. Do đó, người hành thiền không 
quan sát cả hai. Cảm thọ trung tính là cảm thọ duy nhất nên quán. Đó là một quan niệm 
sai lầm không có bằng chứng nào chứng minh được. Trong phần quán thọ của Kinh Đại 
Niệm Xứ - Mahãsatipatthãna Sutta, Đức Phật đã chỉ dẫn chúng ta một cách rõ ràng là 
phải quan sát tất cả mọi loại thọ, như sau: 

"Sukham vã vedanam vedayamãno 'sukharp vedanarp vedayãmĩ' ti 
pajănãti 

Dukkham vã vedanam vedayamãno 'dukkham vedanarp vedayãmĩ' ti 
pajãnãti" 

Nghĩa là: Khi cảm giác một cảm thọ lạc, người hành thiền biết ta đang cảm giác 
một cảm thọ lạc. Khi cảm giác một cảm thọ khổ, người hành thiền biết ta đang cảm giác 
một cảm thọ khổ. 

Hơn nữa, có nhiều bài Kinh khác còn đưa ra những bằng chứng tương tự để 
chứng minh rằng tất cả các loại thọ phải được ghi nhận như sau: 

"Yapidam cakkhu- samphassa- paccayã uppajjhãti vedayitarp sukharp vã 
dukkham vã adukkhamasukham vã. Tampi aniccanti yathã- bhũtarp pajãnãtĩ." 

Dịch: Duyên nhãn xúc, các thọ, lạc, khổ, trung tính sanh, những thọ ấy phải được 
như thực quan sát là vô thường. 

Kết luận lại là bất cứ hiện tượng hay pháp nào nằm dưới năm thủ uẩn - 
Upãdãnakkhandha (năm uẩn vốn bị chấp thủ và tà kiến, xem đó là tôi, v.v...) đều có thể 
là một đối tượng để quan sát. 

- Câu hỏi 19: Có thực rằng sự kiện nằm hay lăn một cách thô tháo và bất 
thường trên sàn nhà trong lúc người này đang hành tích cực cũng có cái gì đó 
liên quan đến sự giác ngộ phải không? 

Vào lúc chứng thiền (jhãna - một trạng thái an trú trong định sâu), oai nghi của 
người hành thiền rất vững chắc và kiên cố không có chút chuyển động nào. Nó có thể 
kéo dài trong một thời gian, có khi một, hai, hay ba giờ hoặc hơn nữa. Vì thế, người 
hành thiền có thể trú trong oai nghi ngồi thậm chí suốt cả ngày hoặc đêm, không lay 
động hay đổ xuống. Phải ghi nhớ điều này. Có số người nghĩ rằng nằm một cách thô 
tháo hay lăn không bình thường trên sàn nhà trong lúc người này đang hành tích cực 
cũng có cái gì đó liên quan đến sự giác ngộ. Điều đó hoàn toàn sai lầm bởi vì thiền 
(jhãna), hay Đạo - Quả (Magga-Phala) được gọi là ‘Appanã’ - an chỉ - giữ cho oai nghi 
của người hành thiền như ngồi hoặc đứng được vững chắc và không thay đổi y như nó 



là lúc ban đầu (nghĩa là lúc đầu ngồi sao thì sẽ giữ nguyên như vậy). Điều này đã được 
nói rõ trong Chú giải như sau: 


“Appanã- javanarp iriyãpathampi sannameti - An chỉ định duy trì oai nghi” 

Vì thế, chúng ta có thể kết luận theo tinh thần Kinh điển Pãli rằng nằm hay lăn một 
cách thô tháo và không bình thường trên sàn nhà, trong lúc đang hành tích cực không 
liên quan gì đến sự giác ngộ. 

- Câu hỏi 20: Gì là sự khác nhau giữa học thông qua tưởng (sahha) và ghi 
nhận thông qua niệm (sati)? 

Chính ‘tưởng’ (sanna) ghi nhận các đối tượng giác quan để khắc sâu chúng vào 
trong trí nhớ của một người, trong khi ‘niệm’ (Sati) chỉ hay biết về các đặc tính và Tam 
Tướng (vô thường, khổ và vô ngã) của những đối tượng ấy, chứ không nhớ hay nhận 
thức những hình ảnh, v.v... của chúng. Tuy nhiên, chữ ‘sati’, hay niệm nghĩa đen của nó 
lại là nhớ, vì thế nó được giải thích như là “ghi nhận” cho phù hợp. Ghi nhận ở đây chỉ là 
sự quan sát tâm và thân hay danh và sắc ngay sát-na chúng xảy ra để hay biết đúng 
như chúng thực sự là. Do đó, mặc dù về ngữ pháp hai chữ nghe có vẻ tương tự, song 
trên thực tế chúng lại khác nhau. 

- Câu hỏi 21 : việc quan sát sự phồng và xẹp của bụng có phù hợp với lời dạy 
của Đức Phật không? 

Đối tượng phồng và xẹp của bụng được bao gồm trong các hiện tượng vật lý, và 
cũng nằm trong sắc uẩn (rũpa-kkhandha). Dưới dạng Mười hai xứ (Xứ - Ayatana - chỗ 
tâm thức khởi sanh: 1 . Nhãn xứ; 2. Nhĩ xứ; 3. Tỷ xứ; 4. Thiệt xứ; 5. Thân xứ; 6. Ý xứ; 7. 
Sắc xứ; 8. Thinh xứ; 9. Hương xứ; 10. Vị xứ; 1 1 . Xúc xứ; 12. Pháp xứ), nó được kể 
trong Xúc xứ (photthabba-yatana). Còn về Giới (Dhãtu) nó là Xúc giới (Photthabba- 
dhãtu) trong số Mười tám giới (Giới - Dhãtu: 1. Nhãn giới; 2. sắc giới; 3. Nhãn thức giới; 
4. Nhĩ giới; 5. Thinh giới; 6. Nhĩ thức giới; 7. Tỷ giới; 8. Hương giới; 9. Tỷ thức giới; 10. 
Thiệt giới; 11. Vị giới; 12. Thiệt thức giới; 13. Thân giới; 14. Xúc giới; 15 Thân thức giới; 
16. Ý giới; 17. Pháp giới; 18. Ý thức giới). Trong Tứ đại, nó được gồm trong phong đại 
hay yếu tố gió. Dưới dạng Tứ Thánh Đế, nó được nói là Khổ Đế (Dukkha sacca), tức sự 
thực của khổ. Như vậy, trong nghĩa tối hậu, đối tượng phồng và xẹp của bụng này nằm 
dưới Sắc uẩn (Rũpa-kkhandha), Xúc xứ (Photthabba yatana), Phong đại (Vãyo Dhãtu), 
và Khổ đế (Dukkha Sacca), được xem như đủ điều kiện làm một đối tượng cho 
Vipassana (Minh sát) để nhận thức Tam Tướng vô thường, khổ và vô ngã, theo lời dạy 
của Đức Phật. 

- Câu hỏi 22: Phải chăng đức Bồ Tát (Bodhisatta) đã đạt đến giác ngộ tối 
thượng nhờ quan sát hơi thở vô - ra (Anãpãnã)? 

Đức Phật - tương lai hay đức Bồ Tát lúc đó đã đề khởi Vipassana, bằng cách thấy 
các hiện tượng bên trong và bên ngoài trong toàn thể vũ trụ (thân - tâm), đang sanh và 
diệt. Vì thế Đức Phật nói: 


"Paíícannam upadana-kkhandhanarp udaya-yabba-nupassĩ vihasim" 



“Ta đã dùng thời gian để quán năm thủ uẩn đang sanh và diệt.” (ở đây, năm thủ 
uẩn - Upãdãnakkhandha, có nghĩa là Năm uẩn bị chấp thủ và tà kiến) 

Quan sát năm thủ uẩn đang sanh và diệt, Ngài khởi lên trí tuệ Minh sát, dần dần 
từng bước dẫn đến sự chứng ngộ Niết-bàn qua việc đắc Tu-đà-hoàn Đạo (Sotãpannã 
Magga). Rồi Ngài lại thực hành Minh sát theo cách tương tự, và chứng nghiệm Niết-bàn 
qua Tư-đà-hàm Đạo (Sakadãgãmĩ Magga), tầng giác ngộ thứ hai. Một lần nữa Ngài trở 
lại với việc Minh sát, và chứng ngộ Niết-bàn qua A-na-hàm Đạo (Anãgãmĩ Magga), tầng 
giác ngộ thứ ba. Và cuối cùng Ngài trở lại với Minh sát, và chứng đắc viên mãn Niết-bàn 
qua tầng giác ngộ cuối cùng, A-la-hán Đạo (Arahanta Magga) còn gọi là Lâụ Tận (Tận 
diệt mọi phiền não lậu hoặc Asãvakkhaya), trở thành Phật, bậc Toàn giác. 

- Câu hỏi 23: Liệu có thể biết được các hiện tượng (các pháp) quá khứ và vị 
lai, đúng như chúng là không? 

Trong Anupada Sutta, Uparipannãsa (Kinh Bất Đoạn, TB.III), bài kinh đặc biệt đề 
cập rằng trong trường hợp thực hành Minh sát của các vị đệ tử (ở đây nói về ngài Xá- 
lợi-phất), chỉ có các hiện tượng bên trong là quan trọng đối với việc thực hành, và 
những gì còn lại có thể được kinh nghiệm bằng cách phán đoán hay suy luận. Vì thế 
điều quan trọng là phải hay biết các hiện tượng bên trong từ kinh nghiệm của chính 
mình. Trong số đó, các hiện tượng tương lai không thể kinh nghiệm như chúng thực sự 
là, bởi vì chúng vẫn chưa đi vào hiện hữu. Đối với các hiện tượng quá khứ, chẳng hạn 
những hiện tượng trong các kiếp quá khứ không cách nào có thể kinh nghiệm chúng 
như thực được, mà chỉ nhờ suy luận hay phán đoán. Ngay cả trong kiếp sống này cũng 
vậy, không dễ gì kinh nghiệm các đối tượng đã gặp những năm, tháng, tuần hay ngày, 
trước. Thực sự ra, ngay cả các hiện tượng của giờ trước cũng đã khó mà kinh nghiệm 
trong nghĩa tối hậu, bởi vì ngay khi người bình thường thấy hay nghe một đối tượng thì 
họ liền xem đó như một con người, ngã hay tha, nam hay nữ. 

Vì thế, theo Bhaddeka-ratta Sutta (Kinh Bhaddeka-ratta) thì chúng ta phải khởi sự 
việc thực hành Minh sát của chúng ta bằng cách quan sát các hiện tượng hiện tại ngay 
sát-na chúng xảy ra. Và điều này cũng hợp với Kinh Niệm Xứ vốn dạy 'khi đi, biết đang 
đi', v.v... bạn phải khởi sự hành Minh sát với các đối tượng hiện tại như đi, đứng, ngồi, 
nằm, v.v... Sở dĩ có sự phức tạp ở đây là vì Kinh Vô Ngã Tướng (Anattã-lakkhana Sutta) 
này bắt đầu với các hiện tượng quá khứ, do đó, người ta có thể lầm lẫn cho rằng hành 
giả nên bắt đầu Minh sát với các hiện tượng quá khứ. 

- Câu hỏi 24: Có nên thực hành bằng cách đọc thầm và suy xét "thân này là 
vô thường, thân này là vô thường" không? 

Giả sử, bạn thực hành bằng cách đọc thầm và suy xét "Rũparp Aniccarp, Rũparp 
Aniccarp" (sắc là vô thường, sắc là vô thường), các thuật ngữ bạn dùng tất nhiên là 
đúng. Tuy nhiên, nếu bạn được hỏi đích xác bạn đang quán cái gì, hay sắc nào bạn 
muốn nói là vô thường, thì câu trả lời chắc sẽ chỉ là tên gọi suông mà thôi. Có rất nhiều 
câu hỏi được nêu ra ở đây, chẳng hạn: bạn đang quán sắc nào, sắc quá khứ, sắc hiện 
tại, hay sắc tương lai; và đó là sắc bên ngoài hay bên trong. Câu trả lời tất sẽ mơ hồ. 

Giả sử, nếu đó là sắc bên trong, thì nó ở phần nào trong thân, ở đầu, mình, chân tay, 
da, thịt, ruột, gan hay ở phần nào khác? Câu trả lời không là gì ngoại trừ tên gọi hay 
danh xưng suông, và vô thường do suy nghĩ. Đó chẳng qua là những gì bạn nghĩ tới 
nghĩ lui nhiều lần, cũng giống như tụng kinh chứ không có gì hơn. 



- Câu hỏi 25: Vì sao người hành thiền không được chỉ dẫn quán hơi thở vô và 
hơi thở ra? 

Theo quan niệm của tôi, tôi đồng ý với điều cho rằng có thể tu tập Vipassanã bằng 
cách quán hơi thở vô ra, cảm giác yếu tố gió hay Phong đại, và tâm ghi nhận liên quan 
trong đó. Tuy nhiên, trong Thanh Tịnh Đạo mười bốn phần quán thân (kãya-nupassanã) 
được chia ra làm hai phần, Samãtha và Vipassanã. Anãpãnã (quán hơi thở) được sắp 
vào thiền chỉ (Samãtha) như sau: 


"Iriyãpatha-pabbarp catu- sampajjanã- pabbarp dhãtu- manasikãra pabbanti imãni 
tĩni vipassanã- vãsena vuttanti- ãnãpãna-pabbarp pana patikũla- manasikãra-pabbanca 
imãnevettha dve samãdhi-vasena vuttanti." (Visuddhi-magga I,p232) 

Dịch: “Ba phần như quán bốn oai nghi, bốn loại tỉnh giác và bốn đại chủng (bốn 
yếu tố căn bản), được dạy dưới dạng thiền Minh sát, trong khi chỉ có hai phần như quán 
hơi thở vô ra, và quán ba mươi hai thể trược dạy dưới dạng thiền chỉ.” 

Như trên đã đề cập, Thanh Tịnh Đạo rõ ràng sắp quán hơi thở (ãnãpãna) như tu 
tập thiền chỉ hay thiền định. Nếu tôi hướng dẫn các thiền sinh quán hơi thở vô ra để 
phát triển Vipassanã, thì theo những gì Thanh Tịnh Đạo đã đề cập ở trên, tôi chắc chắn 
sẽ bị đổ lỗi là đang dạy thiền định, chứ không phải thiền Minh sát. Vì thế hẳn là tôi 
không thể cứ khăng khăng nói ngược với Thanh Tịnh Đạo rằng tôi đang dạy thiền Minh 
sát. Đó là lý do vì sao tôi không hướng dẫn người hành thiền thực hành quán hơi thở vô 
ra như thiền Minh sát. Tuy nhiên, tôi cũng cho phép người hành thiền quán hơi thở nếu 
anh ta hay cô ta nài nỉ. Tôi chưa bao giờ bảo họ không được. 

Có một điều cần phải ghi nhớ là: Thanh Tịnh Đạo, và Vô Ngại Giải Đạo 
(Patisambhidã Magga) đều nói rõ rằng khi bạn thực hành quán hơi thở, tâm bạn phải 
tập trung độc nhất vào lỗ mũi, chứ không theo hơi thở đi vào và đi ra. Mục đích là để đề 
khởi chuẩn bị định và định của bậc thiền (jhãnic). Tuy nhiên, trong trường hợp của thiền 
Minh sát, đối tượng không giới hạn cho hiện tượng vật lý ở một nơi đặc biệt nào. Song, 
nếu tôi chỉ dẫn người hành thiền quan sát các hiện tượng khác như cảm giác xúc chạm 
hay tâm lang thang hoặc thấy, nghe, v.v... thì, những chỉ dẫn của tôi sẽ ngược lại với 
hai bộ sách có thẩm quyền đã nói ở trên, và tôi cũng buộc phải bị chỉ trích về việc đó. 

Tôi hy vọng những câu trả lời này sẽ thỏa mãn được câu hỏi tại sao tôi không hướng 
dẫn người hành thiền thực hành quán hơi thở để phát triển Minh sát. 

- Câu hỏi 26: Việc quan sát sự phồng và xẹp của bụng không đi quá xa tinh 
thần kinh điển Pãli chứ? 

Ghi nhận sự phồng và xẹp của bụng không đi quá xa tinh thần của kinh điển Pãli. 
Thực sự có cả ngàn nguồn tham chiếu kinh điển để chứng minh cho điều đó, chẳng hạn 
như trong Tương Ưng Mười Hai Xứ - SaỊãyatana Samyutta, v.v... ở đó đề cập rõ ràng 
rằng không quan sát các hiện tượng đang khởi sanh ở sáu căn môn (6 giác quan), dẫn 
đến các tâm phiền não, và rằng chỉ khi người hành thiền kinh nghiệm tính chất thực của 
chúng nhờ quan sát (chúng), họ mới có thể chứng đắc Đạo, Quả, và Niết-bàn. Chỉ một 
mình bài kinh Mãlunkya-putta (Kinh Ma-lun-kya put-ta) cũng có thể làm sáng tỏ điểm 
này. 



Trong kinh Mãlunkya-putta (Kinh Ma-lun-kya put-ta) bạn cũng có thể thấy rõ là 
những đối tượng người ta không bao giờ gặp sẽ không dẫn đến các tâm phiền não, 
trong khi những đối tượng người ta gặp có thể đưa đến phiền não. Kinh Niệm Xứ cũng 
trực tiếp đề cập đến cách làm thế nào để quan sát bốn yếu tố căn bản (tứ đại). Vào sát- 
na người hành thiền quan sát sự sanh và diệt, yếu tố chiếm ưu thế là yếu tố gió hay 
phong đại, và tất nhiên sự quan sát yếu tố đó là quán tứ đại (Dhãtu-manasikãra). Thay 
vì dùng những thuật ngữ, ở đây chúng tôi dùng ngôn ngữ hàng ngày để nhận diện đối 
tượng theo đúng như cách mà Đức Phật đã chỉ dẫn: “khi đi, biết đi” Nhờ quan sát theo 
cách ấy, bạn nhất định sẽ thấy những đặc tính thực của chúng, như cứng dơ, chuyển 
động v.v..,, đang sanh và diệt từ sát-na này đến sát-na khác khi định và tuệ của bạn đủ 
thành thục. 

Hơn nữa, điều này còn thực sự hài hoà với Kinh Niệm Xứ, phần quán pháp dưới 
dạng sáu nội ngoại xứ (Satipatthãna Sutta ãyatanaDhammanupassanã-pabba), vốn đề 
cập như sau: Biết (tuệ tri) thân, biết hay tuệ tri những cảm giác xúc chạm - kãyanca 
pajãnãti, photthabbe ca pajãnãti. ở đây bài kinh đề cập đến cách làm thế nào để biết 
cảm giác xúc chạm hay Xúc nơi bất cứ phần nào của thân, điểm xúc chạm và các yếu 
tố vật lý vi tế liên hệ. Do đó, việc quan sát 'phồng, xẹp' không đi xa khỏi kinh điển Pãli, 
mà hoà hợp với chúng. Như vậy, một cách hợp lý chúng ta có thể cho rằng bất kỳ một 
hoạt động nào của thân ngoại trừ bốn oai nghi (đi, đứng, ngồi, nằm), đều được quan sát 
hợp với đoạn kinh Pãli: "yathã yathã vã panassa kãyo panihito hoti, tathã tathã nam 
pajãnãti" (dù cho thân ở trong tư thế nào, tuệ tri hay biết nó là như vậy). Tuy nhiên, nếu 
một hành giả không thoả mãn với việc quan sát sự sanh và diệt, mà muốn dùng những 
thuật ngữ được đề cập trực tiếp trong Sati patthãna, khi thực hành, thì họ sẽ được chỉ 
dẫn để ghi nhận ‘ngồi, ngồi’ khi đang ngồi; ‘đứng, dứng’ khi đang đứng; hoặc ‘nằm, nằm’ 
khi đang nằm một cách nhất quán. Song chúng tôi không hướng dẫn người hành thiền 
quan sát hơi thở sợ rằng nó sẽ trái ngược với Thanh Tịnh Đạo, và Chú giải Kinh Niệm 
Xứ vốn đề cập đến việc hành thiền quán hay thiền Minh sát chỉ sau khi đã đề khởi một 
bậc thiền (jhãna) bằng cách quan sát hơi thở ãnãpãna. Tuy nhiên, tôi cũng cho phép bất 
cứ ai quan sát hơi thở, nếu họ xin. Tôi không bao giờ bác bỏ yêu cầu của họ. 

- Câu hỏi 27: Nếu một người quan sát sự 'phồng, xẹp' có phải là tu tập định 
hay thiền chỉ (Samãtha) không? 

Sự 'phồng, xẹp' được kể trong yếu tố gió hay phong đại gọi là Assasa-passasa, 
một trong sáu loại gió thuộc phong đại. Thực sự ra, sự 'phồng, xẹp' thuộc về bốn loại gió 
của phong đại là: Anga-manga-nusari-vãyo (gió đi qua các phần của thân), Assasa- 
passasa-vãyo (hơi thở vô và hơi thở ra), Kucchisaya-vãyo (gió trong bao tử), và Yam- 
va-tarp-va-vãyo (gió thông thường). 

Đối tượng, sự 'phồng, xẹp', được kể trong hơi thở vô ra vì nó liên quan chính yếu 
đến hơi thở, và thể hiện ra như kết quả của việc thở. Tuy vậy, tôi vẫn không có ý muốn 
nói nó là ãnãpãna - niệm hơi thở, vì trong trường hợp của thực hành niệm hơi thở, 
người hành thiền được hướng dẫn tập trung tâm trên hơi gió đi qua mũi và môi trên 
theo Vô Ngại Giải Đạo và Thanh Tịnh Đạo, v.v... Vì thế quán 'phồng, xẹp' không phải là 
thực hành niệm hơi thở mặc dù người hành thiền cũng quan sát hơi thở vô ra nếu nó 
chuyển động trong bụng. Nhưng, khi ấy nó là Dhãtu-vavattthãna (quán trên sự phân tích 
các giới hay tứ đại), bởi vì bất kỳ đại nào cũng có thể được quan sát để phát triển 
Vipassanã. 



- Câu hỏi 28: Trong Kinh Niệm Xứ nói rằng người hành thiền nên quán hơi thở 
vô ra làm cho rõ chặng đầu, chặng giữa, và chặng cuối của nó, trong khi Vô Ngại 
Giải Đạo lại cho rằng quan sát hơi thở vô ra theo chặng đầu, chặng giữa và chặng 
cuối có thể dẫn đến sự hoại định. Tại sao hai tác phẩm Păli lại trái ngược nhau 
như vậy? 

"Sabba-kãya-patisarpvedĩ", biết toàn hơi thở. (Pãli) 

"Adi-majjha-pariyosanam viditarp karonto", làm cho rõ chặng đầu, chặng giữa, 
chặng cuối. (Chú giải) 

“Api ca kho phusana-vãsena ca thapana-vãsena ca manasi katabbarp”. Người 
hành thiền phải quan sát quan sát hơi thở làm cho rõ chặng đầu chặng cuối và chặng 
giữa, nhưng chỉ quan sát trên mũi chỗ hơi gió tiếp xúc rõ rệt nhất. (Visuddhi Magga I, 
p.272) 

Theo Kinh và các bản Chú giải Pãli đề cập ở trên, chỉ khi người ta tập trung tâm 
trên lỗ mũi, thì định của thiền chỉ hay thiền định (samãtha) mới có thể xảy ra. Ngược lại, 
nếu họ theo hơi thở đi vào và đi ra khỏi mũi, nó sẽ dẫn đến phóng tâm (tâm đi vào và đi 
ra). Thực sự, điều đó có nghĩa là hành giả vẫn đang phát triển thiền định. Để tu tập Minh 
sát, Kinh nói rằng Sabbarp abhinneyyam, tức các hiện tượng vật lý đang xảy ra ở bất 
kỳ nơi đâu là tất cả cái mà hành giả phải theo dõi, quan sát. 

- Câu hỏi 29: Quan sát sự 'phồng, xẹp', co và duỗi (chân tay), v.v...phải chăng 
chỉ là tri kiến theo chế định, chứ không phải sự thực cùng tột? 

Những nhận xét đại loại như thế này thường do những người chưa bao giờ thực 
hành một cách triệt để đưa ra: nếu người ta ghi nhận ‘co và duỗi’, nó sẽ đưa đến cái 
nhìn hão huyền về hình thù hay tướng của cánh tay; còn ghi nhận ‘phải bước, trái bước’ 
sẽ làm phát sinh tri kiến theo khái niệm về tướng rắn chắc của chân đang di chuyển 
trong một tư cách vụng về; quan sát sự phồng và xẹp sẽ khơi dậy sự tưởng tượng về 
hình tướng của bụng. Những nhận xét của họ có thể hơi đúng đối với những người mới 
thực hành. Tuy nhiên, sẽ là không đúng khi nói rằng lúc nào cũng chỉ có tri kiến theo 
khái niệm xảy ra. Lúc mới bắt đầu thực hành, có lúc tri kiến theo khái niệm xảy ra, và có 
lúc (trí) hay biết về sự thực cùng tột giống như (biết) sự chuyển động hay rung động 
cũng nảy sinh. Lại nữa một số vị thầy hướng dẫn quan sát chỉ sự chyển động mà thôi. 
Tuy nhiên, đối với người mới bắt đầu hành thiền, quan sát sự chuyển động duy nhất là 
điều không thể. Lúc ban đầu, người hành thiền không thể nào tránh được sự hiểu biết 
theo khái niệm. 

Người ta có thể phát triển cái biết (trí tuệ) bằng cách dùng sự hiểu biết theo khái 
niệm, và ngôn ngữ hàng ngày. Chính Đức Phật cũng dùng ngôn ngữ hàng ngày để dạy 
đạo: “khi đi, biết đi”; “co, biết co”, “duỗi, biết duỗi”, v.v... Đức Phật không dùng ngôn ngữ 
cùng tột hay chân đế để giảng dạy như ‘Hãy biết trạng thái căng cứng’, ‘Hãy biết sự 
chuyển động’, v.v... Mặc dù người hành thiền dùng ngôn ngữ hàng ngày như co, duỗi, 
v.v... họ chắc chắn sẽ biết được những đặc tính thực, chẳng hạn như sự căng cứng, 
chuyển động, v.v... ngoài hình tướng hay hình thù rắn chắc, khi định và niệm của họ trở 
nên thành thục. 



- Câu hỏi 30: Liệu việc một hành giả phải xử sự như thể mình là một người 
đang bịnh làm mọi việc một cách chậm chạp, từ tốn, nhẹ nhàng có quan trọng 
không? 

Một hành giả phải xử sự như mù dù họ có mắt sáng; như điếc dù họ có tai thính; 
như câm dù có thể họ là người nói rất hay, như yếu ớt dù họ cảm thấy rất khỏe. Điều 
này được đề cập trong Trưởng Lão Tăng Kệ (Thera Gãthã) và trong Mi Tiên vấn Đáp 
(Milinda Panha) như sau: 

“Cakkhumassa yathã andho, sotavã badhiro yathã. 

Pannãvassa yathã mugo, bãlavã dubbalorivã. 

Atha atthe samuppanne, sayetha matasayikam.” 

Dịch: Mặc dù có mắt sáng, cư xử như thể ta bị mù, (Điều đó có nghĩa là người 
hành thiền không chú ý tới bất cứ cái gì ngoài đối tượng thiền). Dù có thính giác tốt, cư 
xử như thể ta bị điếc. Mặc dù có đủ trí tuệ để nói, cư xử như thể ta bị câm. Mặc dù khỏe 
mạnh, cư xử như thể ta yếu ớt. Trong trường hợp mục đích đòi hỏi phải bất động, cư xử 
như thể ta là một xác chết, nằm im không cục cựa. 

Nói chung, hành giả phải xử sự như thể mình là người tàn tật yếu ớt. Người trong 
tình trạng khỏe mạnh bình thường sẽ đứng dậy một cách dễ dàng, nhanh nhẹn và tức 
thời. Đối với người tàn tật yếu ớt thì không làm được như vậy, mà họ đứng dậy một 
cách chậm chạp, nhẹ nhàng. Trường hợp của người bị đau lưng cũng vậy, họ đi đứng 
một cách nhẹ nhàng sợ lưng bị tổn thương và sẽ gây ra đau đớn. Với người hành thiền 
cũng phải như vậy. Họ nên thay đổi oai nghi một cách chậm chạp và nhẹ nhàng; chỉ khi 
đó chánh niệm, định và tuệ Minh sát của họ mới tiến triển tốt đẹp. Do đó, hãy bắt đầu 
với những chuyển động từ từ, nhẹ nhàng. Khi đứng, hành giả phải đứng một cách nhẹ 
nhàng giống như một người tàn tật, đồng thời ghi nhận 'đứng, đứng'. Ngoài ra, mặc dù 
có mắt sáng để thấy, hành giả phải làm như mình không thấy. Tương tự khi tai nghe. 
Trong lúc hành thiền, hành giả chỉ quan tâm tới việc ghi nhận. Những gì bạn thấy và 
nghe không phải là chuyện quan tâm. Vì thế bất luận điều gì lạ lùng hay đáng kinh ngạc 
hành giả phải làm như thể không thấy hay không nghe, mà chỉ ghi nhận một cách thận 
trọng. 

Khi cử động thân thể, hành giả phải làm các động tác một cách từ từ như thể hành 
giả là một người tàn tật yếu đuối, nhẹ nhàng cử động chân tay, co hay duỗi chúng, cúi 
đầu hoặc ngửng đầu, v.v... 


2. Ba bài pháp về Thiền Quán - Mahasi Sayadavv 


Thiền SƯ Mahasi Sayadavv Dưới đây là ba bài pháp ngắn do Ngài Thiền SƯ Mahasi 
Sayadavv giảng cho các CƯ sĩ Phật tử tại vương quốc Nepal trong dịp Ngài sang dự lễ đặt 
viên đá đầu tiên tại công trường Lâm Tì Ni vào tháng 11 năm 1980. 



Bài pháp thứ nhất - Giáo pháp của Đức Phật 

Thiền sư Mahasi Sayadavv 
Bình An son lược dịch 


(Sau đây là một bài pháp ngắn của ngài Thiền sư giảng tại Nepal năm 1980) 

- 0 O 0 - 

"Đức Phật thị hiện trên đời vì hạnh phúc của chư thiên và nhân loại" 
(Sutta Nỉpata — Kinh Tập) 


Có nhiều chu kỳ thế giới mà trong đó Đức Phật chỉ xuất hiện trong một vài tăng-kỳ 
(kappa). Trong những tăng kỳ mà Đức Phật xuất hiện, có khi có hai, ba hay bốn Đức Phật 
xuất hiện trong cùng một tăng kỳ, mà cũng có tăng kỳ chỉ có một Đức Phật. Trong tăng- 
kỳ hiện tại, chỉ có tối đa là năm Đức Phật xuất hiện. Trong đó, Đức Phật Di Lặc chỉ xuất 
hiện sau nhiều triệu năm khi Giáo Pháp hiện nay của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biến 
mất. Các lời dạy của chư Phật đã xuất hiện từ trước trên thế gian này cũng biến mất sau 
hằng trăm ngàn năm hoặc hằng vạn năm, sau khi chư Phật nhập Bát Niết-bàn. Thời gian 
mà Giáo Pháp lưu hành trên thế gian thay đổi theo từng thời kỳ, và có những thời kỳ đen 
tối không có một Giáo Pháp nào cả. Theo các Chú giải, Giáo Pháp hiện nay của Đức Phật 
Thích Ca chỉ kéo dài khoảng 5000 năm trước khi biến mất khỏi thế gian. Bây giờ là 2524 
năm (1980 CN) sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. số người trên thế gian này vốn thông 
hiểu, chấp nhận và tôn kính Giáo Pháp chân chính ngày càng giảm thiếu. Và chỉ còn 
khoảng 2500 năm nữa là Giáo Pháp sê biến mất. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trên địa cầu 25 thế kỷ trước. Trước Ngài, qua 
nhiều triệu năm, không ai có co hội để nghe lời dạy chân chính của Phật, để thông hiếu 
và hành trì. Con người trong các thời đại đen tối đó là những chúng sinh không có phước 
duyên; và vì không được nghe và hành theo Chân Pháp, có rất ít người được tái sinh vào 
các cõi an nhàn và cao thượng. 

Nghe Pháp và hành theo Pháp 

Với sự thị hiện của Đức Phật, Chánh Pháp được giảng rộng. Do nghe lời dạy nay, 
nhiều người trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế đã hành trì theo, làm các nghiệp lành như 
Bố thí (Dana) và giữ gìn Giới hạnh (Sila), và nhò' đó, họ được tái sinh vào các cõi trời. 

Rất nhiều người khác đã giác ngộ, đắc quả A-la-hán, và chứng Niết-bàn. Có lẽ là trong 
thời đó, đa số những người đã được tái sinh vào các cảnh an nhàn hoặc chứng Niết-bàn là 
những dân cư của xứ Nepal và Ân Độ, bởi vì Bồ-tát Thái tử Sĩ-đạt-ta đã sinh ra trong xứ 
Nepal, hành trì Chánh Pháp và thành đạo tại xứ Ãn Độ. Ngài đã hoang dưong Chánh 
Pháp trong suốt 45 năm tại các vùng đó. Dân cư tại hai quốc gia nay đã có dịp được nghe 
và hành trì theo lời dạy của Ngài. Vì thế, trong thời kỳ đó, có rất nhiều người hoặc là 
được tái sinh vào các cõi trời an nhàn, hoặc đắc các quả Thánh, hoặc chứng đạt Niết-bàn, 
hoàn toàn giải thoát kh ỏi các hoạn khố. 


Bây giờ chúng ta cũng cần phải hành trì theo Chánh Pháp 

Mặc dù giờ đây Đức Phật không còn tại thế, chúng ta vẫn là những người may mắn 
vì chúng ta vẫn có đủ điều kiện đế được nghe và học các lời giáo huấn chân chính của 
Ngài. Vì thế, chúng ta phải thành kính hành trì theo Giáo Pháp chân chính nay. Các lời 
giáo huấn chân chính đó là gì? 

Chánh Pháp của Đức Phật 

Chánh Pháp của Đức Phật có thế được tóm tắt qua câu kệ sau đây: 

"Không làm các điều ác, 

Gắng làm các điều lành, 

Luôn giữ tâm trong sạch, 

Đó là lời dạy của chư Phật. " — (Kinh Pháp Cú, và Trường Bộ) 

Thân nghiệp (Kaya-kamma) 

Các hành động bất thiện là (1) sát hại chúng sinh, (2) lấy của không cho, hay trộm 
cắp, và (3) tà dâm. Ba việc này là các hành động bất thiện cần phải luôn tránh. 

Khẩu nghiệp (Vaci-kamma) 

Kế đó, bốn ác nghiệp về lời nói là (1) nói dối để làm hại người khác, (2) nói đâm thọc 
đế tạo mối bất hòa, (3) nói lời thô lỗ, hung dữ, và (4) nói về những sự hư ngụy như là 
chân lý — hên quan đến sự truyền giảng các tà thuyết. Bốn loại ngôn từ nay là các khẫu 
nghiệp bất thiện, cần phải tránh. 


Tà mạng (Miccha-jiva) 

Cần phải tránh các hành động và lời nói hư ngụy đế tạo tư lợi bất chính, vì đó là cách 
sinh sống không thiện lành. Lúc nào cũng phải tuân giữ năm điều giới hạnh đế hành trì 
theo lời Phật dạy là tránh làm các điều ác, và có một đời sống thanh cao, trong sạch. 

Thiện nghiệp (Kusala kamma) 

Một cách ngắn gọn, thiện nghiệp bao gồm ba yếu tố là Bố thí (Dana), Giới hạnh 
(Sila), và Tu tâm (Bhavana). Trong các yếu tố nay, người Phật tử lúc nào cũng phải có 
một lòng rộng lượng, chia xẻ. Người Phật tử lúc nào cũng có lòng bố thí, sẵn sàng chia xẻ 
cho người khác những gì mà họ có được, và vì thế, họ được người khác ngợi khen, 
thưong kính. Người nhận của bố thí sẽ có lòng kính mến người làm chuyện bố thí, và họ 
sẵn sàng họp tác, giúp đỡ khi hữu sự. Người có lòng quảng đại sẽ tạo nhiều phước báu, 
và sè được tái sinh trong các cõi thiện lành, thanh cao. 


Giới thiện (Sila kusala) 



Giới (Sila) có nghĩa là xin nương tựa nơi Tam Bảo Phật-Pháp-Tăng và tuân giữ các 
điều đạo đức như Ngũ Giới hoặc Bát Giới. Đe trở thành Phật tử, chúng ta phát nguyện có 
lòng thành tín và quy y Tam Bảo và tuân giữ năm giới hoặc tám giới — thường gọi là 
"Tam Quy, Ngũ Giới" cho các Phật tử tại gia. Tuân hành theo như thế, chúng ta sẽ có 
được một sự bảo đảm là trong các kiếp sau, chúng ta sẽ không rơi vào các khố cảnh như 
các cõi địa ngục, cầm thú, ngạ quỷ hoặc a-tu-la. Thay vào đó, Phật tử chân chính sẽ có 
nhiều phước duyên đế tái sinh làm người hoặc trong các cõi trời an nhàn đế có nhiều dịp 
tiến tu. 

Tu thiện (Bhavana kusaỉa) 

Đây là cách tạo phước cao thượng hơn, qua sự tu lọc tâm trí. Trong Đạo Phật, tu lọc 
tâm được thực hiện qua pháp hành thiền: hành thiền An chỉ (samatha bhavana) và hành 
thiền Minh quán (vipassana bhavana). Có một cách nữa thường được gọi là Thánh Đạo 
Tu Tập (ariya magga bhavana), tu tâm đế đi vào con đường Thánh siêu thế. Thiền An chỉ 
gồm có 40 đề mục: mười đề mục biến xứ (kasina), mười đề mục bất tịnh (asubha), mười 
đề mục quán tưởng (anussati), và mười đề mục linh tinh. 

Niệm Phật (Buddhanussati) 

Trong các đề mục hành thiền, Niệm Phật là phương cách quán tưởng và tôn kính các 
đức tính cao quí của Đức Phật, bậc ng Cúng — nghĩa là xứng đáng đế được sự tôn kính và 
cúng dường của chư thiên và nhân loại. Hành trì qua phương cách nay là như thế nào? Đó 
là suy niệm và quán tưởng rằng Đức Phật là một đấng cao quí có đầy đủ các phấm chất 
thanh cao của Giới hạnh, Thiền định, và Trí tuệ. Khi ta thành tâm tôn kính Ngài, ta sẽ có 
nhiều phước duyên đế được tái sinh vào nhàn cảnh. Ta quán suy về danh hiệu ng Cúng 
của một bậc giác ngộ. Một đức tính của Ngài là Ngài đã tự mình thực chứng được Bốn 
Sự Thật Cao Diệu (Tứ Diệu Đe), và đó là một đức tính mà chỉ có Phật mới có được, và ta 
quí kính Ngài, bậc Chánh Đắng Giác (Samma Sambuddha). 

Chính vì Ngài có một trí tuệ siêu việt và có lòng Từ mẫn vô lượng đế giảng dạy cho 
chúng sinh, chỉ cho họ con đường thoát khỏi cõi Ta-bà hoạn khố, Ngài có đầy đủ phấm 
hạnh của một vị Phật, bậc Thế Tôn. Điều nay cần phải được quán tưởng. 

Hành trì qua niệm ân đức Phật (Buddhanussati bhavana) cũng được thực hiện bằng 
cách quán tưởng các phấm hạnh khác của Ngài. Đối với người con Phật, mỗi khi họ quy 
ngưỡng và quí kính Ngài, họ thực hành pháp Niệm Phật. 

Niệm Pháp (Dhammanussati) 

Tiếp theo, các lời dạy của Đức Phật — Giáo Pháp — là kết quả của sự tu tập, hành trì 
và kinh nghiệm của chính Ngài, và Ngài đã truyền lại một cách đúng đắn, có lợi ích, cho 
các đệ tử. Neu những lời dạy đó được hành trì đúng đắn và quí kính, chúng sẽ giúp ta 
phát triển các trí tuệ minh sát kỳ diệu. Mồi khi ta quán tưởng đến các ích lợi kỳ diệu về 
Giáo Pháp của Đức Phật và đặt trọn niềm tin của ta vào đó, ta dưỡng nuôi các nghiệp 
thiện lành trong dạng Niệm Pháp. 



Niệm Tăng (Sanghanussati) 

Ta quán tưởng đến phấm hạnh cao quí đang được hành trì bởi các vị đệ tử tu sĩ của 
Ngài, của các vị đệ tử đã đạt đạo quả Thánh, là phưong cách quán niệm ân đức Tăng Bảo. 


Quán lòng Từ (Metta Bhavana) 

Khi ngay chính ta có ước nguyện muốn thoát cảnh hoạn khố, người khác cũng có ước 
nguyện tưong tự như thế. Vì vậy, Từ bi quán là thành tâm nguyện cầu hạnh phúc và an 
lành cho từng chúng sinh và tất cả mọi loài trong sáu cõi luân hồi. 

Thực hành đề mục Niệm Phật và Quán Từ Bi càng nhiều càng tốt, thường xuyên mỗi 
ngày, là hành trì theo lời dạy của Đức Phật dành cho hàng cư sĩ tại gia, đế tạo nhiều 
phước lành cao đẹp. 

Minh quán thiện (Vipassana kusaỉa) 

Đây là phưong cách tạo phước lành qua con đường quán niệm liên tục về đặc tính Vô 
thường, Bất toại nguyện, và Vô ngã của đời sống, qua các hiện tượng tâm-vật-lý của mỗi 
người chúng ta, ngay trong chính mình và ở người khác. Đây là đường lối hành thiền theo 
cách tu tập của Đức Phật đế thực chứng trực tiếp tính chất phù du, tạm bợ (sinh rồi diệt) 
của hệ thống thân-tâm và sự chấp thủ vào đó — thường được gọi là Ngũ uấn thủ 
(upadanakkhanda). Khi phước báu nay được chín muồi, thiện duyên về huân tu Thánh 
đạo (ariyam maggabhavana kusala) sẽ trố ra và giúp ta thực chứng Niết-bàn. 

Thanh lọc Tâm 

về lời dạy "Luôn giũ’ tâm trong sạch " có nghĩa là sau khi thực chứng Niết-bàn qua 
bốn Thánh Đạo (Ariya Maggas), Đức Phật tiếp tục phát triển tâm qua bốn Thánh Quả 
(Ariya Phalas). Đây là tiến trình thanh lọc tâm qua sự khởi hiện các chập tâm Thánh Quả 
(Ariya Phala Cittas). 

Tu tập để đưa đến hạnh phúc 

Đen đây, sư đã trình bày tóm lược về phưong cách thành kính hành trì lời Phật dạy. 
Hành trì như thế, ta sẽ có được hạnh phúc mà ta hằng tìm cầu. Đó là cách đế đưa đến các 
cõi an nhàn của loài người và chư thiên với các hạnh phúc rộng lớn; và thanh cao tốt đẹp 
hon nữa, sê đưa đến chứng đạt Niết-bàn, chấm dứt hoạn khố, với hạnh phúc vĩnh hằng. 

Đó cũng là cách mà chúng ta giúp duy trì và bảo tồn Giáo Pháp của Đức Phật, tạo 
niềm vui hạnh phúc cho người khác tưong tự như của chính chúng ta. 


Cầu mong quí vị hành trì tốt đẹp như đã trình bày, đạt được niềm hạnh phúc mà quí 
vị thường mong ước, và nhanh chóng chứng đạt được hạnh phúc tối hậu của Niết-bàn. 



Thực tập thiền quán trong ba phút 


Bây giờ, sư sẽ hướng dần quí vị đế thử thực hành Thiền Quán Vipassana trong vài ba 
phút. 

Thiền Quán là pháp hành ghi nhận sự phát khởi và diệt tận của các hiện tượng tâm- 
vật-lý đế giúp chúng ta nhận thức rõ bản chất thật sự của chúng. Mồi khi ta nhìn, nghe, 
nếm, ngửi, chạm xúc hoặc nhận biết, các hiện tượng nay liên tục hiện ra rồi mất đi. Điều 
quan trọng là phải ghi nhận chúng và nhận thức về chúng mỗi khi chúng hiện ra. Tuy 
nhiên, trong lúc ban đầu, ta không thế nào ghi nhận tất cả những gì ta nhìn, nghe, ngửi, 
nếm, chạm, hoặc biết. Vì thế, ta cần phải giới hạn tập trung vào một ít hiện tượng thôi. 

Mồi khi ta thở vào và thở ra, bụng chúng ta di chuyến theo dạng phồng rồi xẹp rất rõ 
ràng, dề theo dõi. Đây là biếu hiện của một yếu tố chuyến động mà ta thường gọi là Gió 
(Vayo dhatu, phong đại) — một trong bốn yếu tố chính: đất, nước, lửa gió — và là một đối 
tượng dề quan sát, ghi nhận. Bây giờ, chúng ta hãy thử thực tập trong ba phút, sau khi ta 
có một thế ngồi vững vàng... 

Trong thời gian nay, ta không cần phải nhìn gì cả, do đó, chúng ta nên nhắm mắt lại. 
Hãy chú tâm vào bụng... Khi bụng phồng lên, ghi nhận là "phồng". Khi bụng xẹp xuống, 
ghi nhận là "xẹp". Không cần phải tự nói thầm là "phồng" và "xẹp". Chỉ ghi nhận điều đó 
trong tâm, một cách tỉnh thức... 

Neu tâm phóng đi noi khác, hãy ghi nhận sự phóng tâm như thế, ghi nhận "phóng 
tâm". Rồi trở về đề mục chính là sự phồng-xẹp của bụng. Neu cảm thấy mệt mỏi hay đau 
đớn, chỉ ghi nhận hai hay ba lần: "đau, đau, đau", rồi đem tâm trở về đề mục ghi nhận sự 
chuyến động của bụng. Neu có nghe một âm thanh nào đó, chỉ ghi nhận hai hay ba lần: 
"nghe, nghe, nghe", rồi chú tâm trở lại vào sự phồng-xẹp của bụng... Hãy cố gắng tiếp tục 
như thế trong một thời gian ngắn là ba phút... 

Kết luận 

Bây giờ ba phút đã trôi qua... Trong mồi phút, ta có thế ghi nhận 50 hoặc 60 chuyến 
động. Trong ba phút, ta có thế ghi nhận được 150 đến 180 lần. Tất cả các hành động ghi 
nhận như thế là phưong cách tu tập Minh Quán Thiện (Vipassana Kusala) theo đúng lời 
dạy của Đức Phật. Khi định lực (samadhi) được phát triển theo công phu tu tập, ta sẽ 
nhận biết được Tâm và Thân, hay Danh và sắc, một cách phân minh và nhận thức được 
mối tuông duyên của chúng. Ta sẽ tự thực chứng được sự sinh-diệt của chúng, nghĩa là 
trực nhận được đặc tính Vô thường (anicca) của chúng. Trong tiến trình tu tập như thế, 
dần dần ta sê phát triển được tuệ minh sát, và cuối cùng sẽ thành tựu được sự thực chứng 
Niết-bàn với tuệ tri về Đạo và Quả. 

Sư cầu mong quí vị tinh tấn hành thiền quán để sớm thực chứng Niết-bàn. 

Tành thay! Lành thay! Lảnh thay! 



Thiền sư Mahasi Sayadaw 
Nepal, 27-11-1980 


(Trích dịch: "Mahasi Abroad — Lectures by Venerable Mahasi Savadaw, 1980", 
Second Edỉtỉon, Buddhasasana Association, Myanmar, 1993) 

Bài pháp thứ hai - Pháp hành thiền của Đức Phật 


Thiền sư Mahasi Sayadaw 
Bình Anson lược dịch 


(Sau đây là một bài pháp ngắn của ngài Thiền sư giảng tại Nepal năm 1980) 
-oOo- 


"Sau khi thực hành và thực chứng Chánh Pháp, Đức Phật truyền 
giảng Giảo Pháp cho chủng sinh đê mọi người có thê tự mình hành 
trì và thực chứng Chánh Pháp như Ngài, trong khả năng của họ 
(Trường Bộ) 


Giáo Pháp của Đức Phật không phải để thảo luận lý thuyết suông. Ngài đã tự hành 
trì theo đó, đã thấm nhập Chân Lý, rồi truyền giảng cho mọi người. Cho nên, chúng sinh 
nào có khả năng tư duy, đều cần phải hành trì theo đó một cách thành kính và nghiêm 
túc. 


Đức Phật hành trì và giảng dạy như thế nào? Trước khi Thành Đạo, ngài Bồ-tát qua 
trí tuệ siêu việt đã nhận thức được rằng tất cả chúng sinh, kế cả Ngài, đều phải tái sinh 
luân hồi triền miên vì nghiệp quả và lòng tham thủ. Vị Bồ-tát qua đôi mắt thần đã thấy 
chúng sinh sau khi chết, tái sinh vào những noi theo nghiệp quả của họ. 

Mồi lần chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm xúc và nhận biết, khởi sinh lòng tham 
đắm và chấp thủ vào các hiện tượng vật lý và tâm lý. Vì có lòng tham thủ nay mà có sự 
hiện sinh, và vì có hiện sinh nên mới có già lão, bệnh hoạn, tử diệt, và cứ thế tiếp diễn 
mãi mãi... Tuy nhiên, khi ta thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm xúc và nhận biết điều gì, nếu ta 
ghi nhận được bản chất sinh-diệt của chúng, thì ngay lúc ấy, không còn có lòng tham đắm 
và chấp thủ khởi ra, và từ đó, sẽ không còn có tái sinh, già lão, bệnh hoạn, tử diệt, v.v... 
Như thế, sẽ dập tắt được đám lửa phiền não, hoạn khố. 

Ngài Bồ-tát sau khi nhận chân được như thế, gia công tinh tấn hành trì thiền quán về 
bản chất sinh-diệt của năm nhóm chấp thủ. Và phưoưg cách mà Ngài đã hành trì để đạt 
được sự Giác Ngộ Viên Dung sẽ được trình bày sau đây. 


Phương pháp Thiền Quán (Vipassana) 


"Ngài Bồ-tát sau khi suy niệm về diễn trình sinh-diệt của phiền não, hành trì thiền 
quán về sự sinh khởi và tàn diệt của các hiện tượng tâm-vật-lỷ. Khi thiền quán như thế, 
tâm Ngài trở nên xả ỉy hoàn toàn, và Ngài đạt được giải thoát khỏi các lậu hoặc, thành 
đạt Đạo-Quả Tuệ, trở thành bậc ng Củng, Chánh Đăng Giác". (Trường Bộ) 

Trên đây là một đoạn văn trích từ kinh điển Pali đế cho thấy rằng chư Phật, từ Phật 
Tỳ-bà-thi đến Phật cồ-đàm, đều hành trì giống nhau trên đường thành Phật Quả. Ngay 
các vị Phật trước thời Phật Tỳ-bà-thi cũng hành trì cùng một pháp như thế. 

Trong pháp hành nay, chúng ta phải biết ghi nhận bản tính chân thật về sự sinh-diệt 
của các hiện tượng tâm lý và vật lý xảy ra trong thân thế của ta ngay khi chúng vừa hiện 
hữu. Neu không kịp thời ghi nhận như thế, chúng ta sê dễ có một ý niệm sai lầm rằng 
chúng là thường còn, hạnh phúc và có tự ngã. Bởi vì không có ghi nhận ngay tại thời 
điểm của sự nghe, nhìn, ngửi, nếm, chạm xúc và tư duy, chúng ta không thể trực nhận 
đúng đắn các hiện tượng tâm-vật-lý nay, và nhận thức sai lầm rằng đó là hạnh phúc và là 
cái Ngã; và vì thế, lòng tham đắm vào các hiện tượng đó sẽ sinh ra. Sự tham đắm nay 
trong thuật ngữ Pali gọi là "Upadana". Các hiện tượng tâm-vật-lý làm đối tượng cho sự 
tham đắm nay gọi là "Upadanakkhandhas" (ngũ uấn thủ). 

Bởi vì không có một sự ghi nhận đúng đắn các hiện tượng tâm-vật-lý khi chúng vừa 
phát khởi, tham thủ sinh ra và tạo dựng nên các nghiệp hành thiện và bất thiện. Ngay 
trong lúc cận tử, khi cái chết đến kế cạnh, nghiệp (kamma) qua một hình tướng (nghiệp 
tướng — kamma nimitta) hay một chỉ hướng về đời sống kế tiếp (sinh tướng, gati-nimitta) 
trở thành đối tượng trong tâm thức của người hấp hối và có ảnh hưởng lên sự tái sinh của 
người đó. Qua tái sinh, người đó lại trở vào vòng hoạn khố của già lão, bệnh hoạn, rồi 
chết, v.v... Khi suy tư về các điều này, chúng ta cảm thấy thật là vô vọng, hãi hùng. 

Vì vậy, để tận diệt lòng tham thủ, để chấm dứt sự chấp dính vào ngũ uẩn, và từ đó 
thoát ra vòng phiền não, vị Bồ-tát hành thiền quán về sự sinh-diệt của các hiện tượng 
tâm-vật-lý khi chúng vừa hiện hữu. Khi thiền quán như thế, tri kiến phi thường khởi hiện 
trong Ngài, và sau khi đắc Trí Tuệ về Đạo và Quả của bậc A-la-hán, Ngài trở thành một 
vị Chánh Đắng Giác, vị Phật. 

Sau khi Thành Đạo, Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên, Kinh Chuyển Pháp Luân, để 
chúng sinh có thế hành trì theo, thực hành thiền quán về sự sinh diệt của Ngũ uấn Thủ, 
và sau khi phát triển Tuệ Minh, chứng đạt Niết-bàn qua sự phát khởi Đạo Tuệ và Quả 
Tuệ, tiến đến giải thoát tối hậu như Ngài. 

Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, có đề cập đến Trung Đạo do Đức Phật tìm ra để 
phát sinh Pháp Nhãn. Pháp Nhãn nay chính là sự phát triển các tuệ minh, Đạo Tuệ và 
Quả Tuệ. Trung Đạo đó có nghĩa là Bát Chánh Đạo, con đường Tám Chánh. Sự giác tỉnh 
nhận thức đúng đắn khi nghe, thấy, ngửi, chạm, v.v... cũng là Bát Chánh Đạo. 


Phát triên Bát Chánh Đạo 



Đè giải thích tóm tăt vê sự phát triên và hành trì Bát Chánh Đạo, các nô lực đ? ghi 
nhận sự thấy, nghe, chạm, v.v... là Chánh Tinh Tấn. Sự giác tỉnh, ghi nhớ về sự thấy, 
nghe, chạm, v.v... là Chánh Niệm. Luôn luôn chú tâm vào đề mục hành thiền là Chánh 
Định. Cả ba yếu tố nầy họp thành nhóm "Định" trong Tam Học (Giới-Định-Tuệ). 


Và khi định lực trở nên vững mạnh, các tuệ minh sẽ khởi sinh. Kinh Niệm Xứ 
(Satipatthana Sutta) có ghi rằng khi chúng ta có giác niệm về sự đi, đứng, ngồi, nằm, 
chuyến động, sờ đụng, v.v... ta có thế phân biệt rõ ràng các hiện tuợng vật lý và tâm lý, 
và nhu thế phân tích đuợc Danh và sắc. Từ đó đua đến Tuệ Phân Biệt Danh sắc 
(namarupa pariccheda nyana). Tuệ nay phát khởi khi bắt đầu có một định lực tốt. 

Tiếp theo, ta có thể biết đuợc rằng bởi vì có ý định di chuyển, di chuyển khởi sinh; 
bởi vì có ý định ngồi xuống, động tác ngồi khởi sinh; bởi vì có hoi thở vào, nên có sự 
phồng noi bụng; bởi vì có hoi thở ra, nên có sự xẹp noi bụng; bởi vì có đối tuợng sờ 
đụng, nên có xúc cảm; bởi vì có đối tuợng đế ghi nhận, nên sự ghi nhận xảy ra; bởi vì có 
tác ý ghi nhận, nên có sự ghi nhận, v.v... Đó là sự hiểu biết sâu sắc về mối tuông duyên 
của nhân và quả. Đây là tuệ minh thứ hai, gọi là Tuệ Phân Biện Nhân Duyên (paccaya 
pariggaha nyana). 

Khi định lực trở nên mạnh hon trong mỗi sự ghi nhận, sự sinh diệt của đề mục đuợc 
tức thời nhận biết một cách rõ ràng. Khi ta nhận thức trực tiếp đuợc nhu thế, sẽ khởi sinh 
ý niệm rằng: "Mọi vật đều vô thuờng và không có gì lạc thú, mà chỉ là phiền não. Đời 
sống chỉ là một hiện tuợng mà không có một cái Ngã bất biến trong đó". Đây là một nhận 
thức khởi ra từ kinh nghiệm cá nhân, và gọi là Tuệ Thấu Đạt (samasana nyana), cũng còn 
gọi là Tuệ Minh Sát Thế Tục. 

Sau đó, sẽ phát sinh tri kiến ghi nhận tức thời sự sinh diệt của bất cứ đối tuợng nào 
trong mỗi hành động ghi nhận. Đó là Tuệ Tri Kiến Sự Sinh Diệt (udayabbaya nyana). Khi 
có đuợc tuệ nay, hành giả có thế thấy các ánh sáng chói lòa dù trong đêm tối. Thân thế có 
cảm giác nhẹ bống, và thân tâm rất là thoải mái. Sự ghi nhận trở nên tốt hon và các cảm 
thọ hỷ lạc phát sinh. 

Tiếp theo, sẽ phát khởi một tuệ minh mà qua đó, chỉ có các tàn diệt tức thời của mọi 
đối tuợng là đuợc thấy rõ ràng trong mọi sự ghi nhận. Tuệ minh phi thuờng nay đuợc gọi 
là Tuệ Diệt (bhanga nyana). 

Tiếp theo đó là các tuệ minh trong mỗi hành động ghi nhận, đối tuợng ghi nhận đuợc 
thấy nhu đáng kinh sợ, khố sở, chán chuờng. Đây là các Tuệ Kinh Sợ (bhaya nyana), Tuệ 
Khố Sở (adinava nyana) và Tuệ Chán Chuờng (nibbida nyana). 

Ke đó, nảy sinh một tuệ minh khác biệt khi thân hành và tâm hành đuợc nhận thấy dề 
dàng, một cách bình thản. Đây là Tuệ Hành Xả (Sankhara-upekkha nyana). 

Từ Tuệ Phân Biệt Danh sắc đến Tuệ Hành Xả, tâm ý đuợc gắn chặt vào đối tuợng 
ghi nhận đế có đuợc một sự nhận thức đúng đắn về chúng, là Chánh Kiến và Chánh Tu 
Duy trong mỗi hành động ghi nhận. Đây là phần "Tuệ" của Tam Học. 



Phát triển các tuệ minh cho đến Tuệ Hành Xả là dựa theo ba chi trong phần Định và 
hai chi trong phần Tuệ của Tam Học Giới-Định-Tuệ, thuộc Bát Chánh Đạo. Đây là tuông 
ứng với lời dạy trong Kinh Chuyến Pháp Luân, trong đó có dạy rằng hành trì theo Trung 
Đạo là đế giúp phát khởi Pháp Nhãn. 

Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, và Chánh Mạng thuộc về phần "Giới". Qua hành thiền 
nghiêm túc, phần Giới nay đuợc hoàn tất. 

Ba chi của Định, hai chi của Tuệ, và ba chi của Giới hợp lại thành Trung Đạo, hay 
Bát Chánh Đạo. Bằng cách liên tục ghi nhận mỗi tác động của sự nghe, nhìn, ngửi, nếm, 
chạm, biết, chúng ta hành trì Bát Chánh Đạo. Ket quả là sự phát triển từ Tuệ Phân Biệt 
Danh sắc cho đến Tuệ Hành Xả, đua đến sự khởi sinh Pháp Nhãn. Khi Pháp Nhãn đuợc 
phát triển tròn đủ, Niết-bàn sẽ đuợc tri kiến qua Đạo Tuệ và Quả Tuệ (magga nyana, 
phala nyana). Ngài Bồ-tát qua pháp hành Trung Đạo, đã phát triển tuệ minh sát và sau khi 
đắc đạo quả A-la-hán, trở thành vị Phật Toàn Giác. Sau khi thành đạo, Ngài đã thuyết 
giảng Kinh Chuyến Pháp Luân đế nguời khác, cũng nhu Ngài, có thế thực chứng Niểt- 
bàn qua Đạo Tuệ và Quả Tuệ bằng cách thiền quán về sự sinh-diệt của các hiện tuợng 
tâm-vật-lý. 

Trong Kinh Niệm Xứ, pháp hành Thiền Quán đuợc giải thích chi tiết. Một cách tóm 
luợc, pháp nay có thế đuợc chia làm bốn phần chính: (1) Quán niệm về Thân, nghĩa là 
giác niệm về các động tác của thân nhu đi, đứng, ngồi, nằm, v.v...; (2) Quán niệm về Thọ, 
nghĩa là giác niệm về các cảm thọ lạc, khố, trung tính, v.v...; (3) Quán niệm về Tâm, 
nghĩa là giác niệm về sự suy nghĩ, nhận thức, phân tích, v.v...; (4) Quán niệm về Pháp, 
nghĩa là giác niệm về sự thấy, sự nghe, sự chạm xúc, v.v... 

Đức Phật dạy rằng Tứ Niệm Xứ là con đuờng duy nhất đế đạt Đạo Quả Tuệ và chứng 
đắc Niết-bàn. Vì thế, không có con đuờng nào khác đế đua đến Đạo, Quả, và Niết-bàn. 

Đe tiến đến giải thoát khỏi vòng luân hồi hoạn khố, mỗi nguời chúng ta phải nồ lực thực 
hành thiền Quán Niệm. Đe hành trì, su xin giải thích sơ luợc nhu sau. 

Thực tập Thiền Quán trong năm phút 

Bây giờ, xin hãy ngồi tréo chân, hay một thế ngồi thích hợp. Vì không cần phải nhìn 
gì cả, xin hãy nhắm mắt lại... Chú tâm vào đề mục hành thiền. Trong lúc ban đầu, rất khó 
ghi nhận tất cả mọi hiện tuợng sinh diệt, và vì thế, hãy bắt đầu bằng cách chỉ chú tâm vào 
sự di chuyển phồng xẹp nơi bụng... 

Hãy chú tâm vào bụng. Khi bụng phồng, ghi nhận "phồng". Khi bụng xẹp, ghi nhận 
"xẹp". Không nên ghi nhận bằng lời nói thầm, mà chỉ ghi nhận trong tâm. Không nên cho 
rằng "phồng" và "xẹp" là hai từ ngữ, mà ghi nhận đó là hai tiến trình thật sự của cử động 
nơi bụng. Hãy cố gắng theo dõi sự phồng từ lúc bắt đầu cho đến lúc cuối, và cũng nhu thế 
trong cử động xẹp. 



Tỉnh giác theo dõi các cử động nầy — bằng cách ghi nhận rõ ràng — là phương cách 
trực nhận yếu tố chuyến động, yếu tố Gió, trong thực thế tuyệt đối của nó. Theo Kinh 
Niệm Xứ, đây là Quán niệm về Thân. 

Khi theo dõi sự phồng xẹp nơi bụng, nếu có một ý nghĩ nào xuất hiện, ta lại ghi nhận 
nó. Đó là Quán niệm về Tâm. Rồi trở về tiếp tục chú tâm vào chuyến động nơi bụng. 

Khi có sự đau nhức, ta ghi nhận nó. Đây là Quán niệm về Thọ. Sau khi ghi nhận hai, 
ba lần, ta quay về chú tâm nơi bụng. 

Neu có nghe một âm thanh nào đó, ghi nhận hai hay ba lần, rồi quay về nơi bụng. 
Neu có thấy vật chi, chỉ ghi nhận hai hay ba lần. Đây là Quán niệm về Pháp, đối tượng 
của Tâm. Rồi quay về chú tâm nơi sự cử động của bụng. 

Bây giờ, chúng ta hãy thử tập thiền quán như thế trong năm phút... 

Kết luận 

Bây giờ, chúng ta đã tập thiền quán xong sau năm phút. Trong mỗi phút, ta có thể ghi 
nhận 50 đến 60 lần. Trong 5 phút, ta ghi nhận tối thiểu là 250 lần. Như thế, chúng ta phát 
triển một hành động rất tốt trong pháp hành Thiền Quán theo đúng lời dạy của Đức Phật. 
Khi ta ghi nhận trong pháp hành thiền như vậy, với sự phát triển tâm định, dần dần ta sẽ 
phát triển được Tuệ Phân Biệt Danh sắc, Tuệ Phân Biện Nhân Duyên, Tuệ Tri Kiến Sinh 
Diệt, Tuệ Tri về Vô thường, Khố và Vô ngã sẽ phát khởi, và một ngày nào đó, ta có thể 
thực chứng Niết-bàn qua Đạo Tuệ và Quả Tuệ. 

Bằng pháp hành Thiền Quán Niệm như đã trình bày với sự nồ lực tinh tấn của mỗi cá 
nhân, sư cầu mong quí vị chứng đạt Niết-bàn trong một tương lai rất gần. 

Thiền sư Mahasi Sayadaw 
Nepal, 28-11-1980 

(Trích dịch: "Mahasi Abroad — Lectures by Venerabỉe Mahasỉ Sayadaw, 1980", 

Se 

Bài pháp thứ ba - Thiền Quán và Bốn Sự Thật Cao Diệu 
Thiền sư Mahasi Sayadavv 
Bình Anson lược dịch 

(Sau đây là một bài pháp ngắn của ngài Thiền sư giảng tại Nepal năm 1980) 

-oOo- 

Chân lý mà chúng ta phải thực chứng là chân lý có liên quan đến Tứ Diệu Đe, Bốn 
Sự Thật Cao Diệu. Đó là: (1) Sự Thật về Khổ (Khổ đế), (2) Sự Thật về Nguồn Gốc của 
Khổ (Tập đế), (3) Sự Thật về sự Diệt Khổ (Diệt đế), và (4) Sự Thật về Con Đường đưa 
đến Diệt Khổ (Đạo đế). 


Sự thật về Khố có liên quan đến bản chất của năm uấn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). 
Theo Kinh Chuyến Pháp Luân, chúng ta phải thấu triệt sự khố nay đế thông hiếu một 
cách đúng đắn. cần phải ghi nhận sự thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm xúc và suy nghĩ ngay 
lúc chúng hiện khởi đế hiếu biết chính xác về chúng. Neu không ghi nhận ngay tại thời 
điểm đó, ta sẽ không thông hiểu tường tận bản chất sinh-diệt của chúng, và từ đó, lòng 
tham đắm vào các hiện tượng tâm-vật-lý hư ảo nay sẽ sinh ra, và đó là Nguồn gốc của 
Khố. Bởi vì có tham đắm, sự chấp thủ vào các hiện tượng đó sẽ xảy ra, và tạo ra các 
nghiệp hành. Chính các nghiệp hành nay sẽ tạo ra sự tái sinh, và từ đó tiếp tục vòng luân 
hồi khố não của già lão, bệnh hoạn, tử diệt, v.v... 

Neu chúng ta liên tục ghi nhận các hành động của thấy, nghe, ngửi, v.v..., những hiện 
tượng tâm-vật-lý nay sẽ được thông hiếu đúng đắn, và từ đó sẽ giảm thiếu lòng tham ái 
trong một cấp độ nào đó. Đây chính là công phu để Diệt trừ Nguồn gốc của Khố. Khi 
chúng ta hoàn toàn ghi nhận kịp thời mồi một tác động của sự thấy, nghe, ngửi, v.v... khi 
chúng vừa khởi hiện, lúc đó có thế xem như ta đã hoàn tất công tác diệt trừ cội nguồn của 
Khố, theo như tinh thần của các lời dạy trong bài Kinh Chuyến Pháp Luân. 

Mồi một động tác ghi nhận như thế sẽ giúp giảm thiếu phiền não, có nghĩa là làm 
giảm bớt các điều kiện để tạo tái sinh. Như thế, qua phưong pháp ghi nhận, hoạn kho 
được diệt trừ từng chập, và pháp hành nay là Con Đường Tại Thế đế phát triển tuệ minh. 
Đây là pháp hành trì theo đúng lời dạy trong kinh là sự Diệt Khố cần phải được thực 
chứng, và Con Đường Diệt Khố cần phải được triển khai. Sư sẽ giảng thêm về Con 
Đường Diệt Khố Siêu Thế — đế thực chứng Niết-bàn — và Bát Chánh Đạo. Tuy nhiên, 
trước hết, sư sẽ giải thích về việc thực chứng Niết-bàn qua con đường tại thế như Đức 
Phật đã giảng cho thầy tỳ-kheo Malukyaputta (Kinh Malukyaputta, Tưong Ưng, iv-72) 
như sau: 

Niết-bàn ở xa khi không có Chánh Niệm 

"Thấy sắc, niệm mê say, 

Tác ỷ đến ái tướng, 

Tâm tham đắm cảm thọ, 

Tham luyến sắc an trú. 

Vị ấy, thọ tăng trưởng, 

Nhiều loại, từ sắc sinh, 

Tham dục và hại tâm, 

Não hại tâm vị ấy, 

Như vậy, khô tích lũy, 

Được gọi: xa Niết-hàn " 

(Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt) 

Có nghĩa là: ngay khi mắt nhìn thấy một hình sắc, nếu ta quên quán niệm về sự thấy, 
và nếu đó là một vật đẹp đẽ, ta sẽ vui thích với nó và tham luyến sinh ra, nhất là đối với 
một đối tượng mà ta hằng ưa thích. 



Một khi có sự tham luyến, các cảm thọ về đối tượng liền nấy sinh. Neu đó là một đối 
tượng ưa thích, ta sẽ có thọ lạc, rồi sinh ra tham luyến. Neu đó là một đối tượng xấu xa, 
cảm thọ khố sinh ra, rồi tiếp theo là lòng sân hận, oán ghét. Chính sự tham luyến hay oán 
ghét nay làm cho tâm trở nên chao động, mất chánh niệm. Từ đó sê đưa đến sự khố não, 
tạo ra nghiệp hành, đưa đến tái sinh trong vòng luân hồi ưu phiền. Như thế, càng lúc ta 
càng rời xa Niết-bàn. 


Niết-bàn ở gần khi có Chánh Niệm 

"Vị ấy không tham sắc, 

Thấy sắc, không ái luyến, 

Tâm không dinh cảm thọ, 

Không luyến sắc an trú. 

Theo sắc, vị ấy thấy, 

Tùy sắc, thọ cảm giác, 

Tiêu mòn, không tích lũy, 

Như vậy, chánh niệm hành, 

Như vậy, khô không chứa, 

Được gọi: gần Niết-bàn. " 

(Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt) 

Bây giờ, nếu chúng ta có chánh niệm trong lúc nhìn, Đức Phật gọi là lúc đó, ta ở gần 
Niết-bàn. Ngay chính lúc ta nhìn, nếu ta quán niệm vào sự nhìn, lòng luyến ái vào đối 
tượng sẽ không khởi sinh. Đúng như thế. Mỗi khi có sự nhìn, nếu ta ghi nhận "thấy, thấy, 
thấy" một cách liên tục, tham đắm vào đối tượng nhìn sẽ không sinh khởi và cũng sẽ 
không có suy tưởng về lòng tham đắm đó. Khi ta thấu triệt được bản chất sinh-diệt của sự 
nhìn và đối tượng nhìn, ta sẽ không có lòng ưa thích hay oán ghét kèm theo. Vì thế, khi ta 
có chánh niệm tỉnh giác, tâm ta sẽ không bị vướng mắc vào lòng tham thủ và sân hận. 

Lúc đó ta chỉ có một cảm giác thụ động, có nghĩa là chỉ thuần một cảm giác mà không có 
một phản ứng hay một cảm tính nào đi kèm theo đó. Hình dạng của đối tượng chỉ được 
nhận thấy mà không trở thành một đối tượng cho lòng tham thủ. 

Nhờ có chánh niệm, ta chỉ ghi nhận mọi hiện tượng một cách đon thuần với một cảm 
giác thụ động, và do đó, phiền não không có co hội đế sinh khởi và sẽ bị trừ diệt. Điều 
này có nghĩa là nếu không có chánh niệm ngay khi nhìn, tham thủ vào đối tượng nhìn sẽ 
sinh ra và chắc chắn phiền não sẽ tiếp tục tái diễn vô tận. Ngược lại, nếu ta có chánh 
niệm, phiền não sẽ bị trừ diệt vì nó không có điều kiện để sinh khởi. Cho nên, nếu người 
nào muốn thoát khỏi hoạn khố và thực chứng hạnh phúc thì người ấy phải luôn luôn 
chánh niệm khi có tác động nhìn xảy ra. Công phu phát triển tuệ tri nay qua pháp hành 
thiền gọi là Sơ Đạo, con đường sơ khởi (pubba bhaga magganga). Qua con đường sơ 
khởi nay, hành giả tiến đến mục đích thực chứng Niết-bàn, dập tắt mọi phiền não, qua sự 
chứng đắc Con Đường Siêu Thế. 


Trong kinh Malukyaputta, Đức Phật dạy rằng đế thoát khỏi hoạn khố, thầy tỳ-kheo 
phải hành thiền quán như trên, và khi biết được bản chất thật sự của mọi hiện tượng tâm- 



vật-lý trên đời thì vị ấy được xem như là đã đến gần Niết-bàn. Tại sao như thế? Neu 
chúng ta thực hành thiền quán, tuệ minh sát sẽ ngày càng phát triển, và một ngày nào đó, 
ta sẽ có đủ duyên lành đế thực chứng được Niết-bàn qua Đạo Tuệ và Quả Tuệ (Magga 
nyana và Phala nyana). Neu một vị hành giả thấu đạt Đạo Tuệ và Quả Tuệ lần đầu tiên, vị 
ấy trở thành bậc Dự Lưu hay Tu-đà-hườn (Sotapanna) và sẽ không bao giờ tái sinh vào 
bốn cảnh khố: A-tu-la, Ngạ quỷ, cầm thú, và Địa ngục. Vị ấy chỉ tái sinh tối đa là bảy 
lần, trong nhàn cảnh của cõi Người hay cõi Trời, và tối hậu sẽ đắc đạo quả A-la-hán, 
hoàn toàn giải thoát khỏi cõi Ta-bà phiền não luân hồi của sinh, lão, bệnh, tử. 

Trên đạo quả Dự Lưu là đạo quả Nhất Lai (Tư-đà-hàm, Sakadagami). Gọi là Nhất 
Lai vì vị ấy chỉ phải trải qua hai đời sống nữa — đời nay và đời sau — là có thế chứng đạt 
đạo quả A-la-hán giải thoát tối hậu. 

Trên đạo quả Nhất Lai là đạo quả Bất Lai (A-ha-hàm, Anagami). Bậc Bất Lai sẽ 
không tái sinh vào cõi người hoặc cõi trời dục giới, mà sẽ tái sinh vào các cõi trời của 
Phạm thiên. Ớ đó, vị ấy sẽ thành đạt đạo quả A-la-hán. 

Như đã vừa trình bày, khi quí vị hành trì thiền quán đế ghi nhận mọi hiện tượng khi 
chúng vừa sinh khởi, và với tiến trình phát triển tuệ minh, khi phước duyên chín muồi, 
quí vị sẽ trở thảnh một bậc A-la-hán. Khi nghiệp lực đã hết, vị ấy sẽ đắc Bát Niết-bàn 
(Niết-bàn vô dư y), và lúc đó là một sự dập tắt hoàn toàn mọi hoạn khố. 

Vì thế, để dập tắt mọi phiền não khổ đau khi đời sống nầy chấm dứt, quí vị cần phải 
tận lực thực hành pháp thiền quán đế ghi nhận thấm thấu mọi hiện tượng khi chúng sanh 
khởi. ít ra, xin quí vị hãy nồ lực đế thành đạt cho được đạo quả Dự Lưu đế không còn 
phải tái sinh vào các cảnh khố. 

Những gì sư đã trình bày có hên quan về sự nhìn thấy cũng áp dụng cho pháp hành 
thiền quán về sự nghe, ngửi, nếm, chạm xúc, và suy nghĩ. Neu không có chánh niệm thì 
ta còn ở xa Niết-bàn. Neu có chánh niệm là ta ở gần Niết-bàn. Như thế, ta cần phải áp 
dụng pháp thiền quán vào từng động tác trong đời sống của chúng ta. 

Tóm lược pháp hành thiền quán niệm 

"... Nay thầy tỳ-kheo Maìukyaputta, đối với các pháp được thấy, được nghe, được 
ngửi, được nếm, được chạm xúc, được ỷ thức, thầy chỉ nên thấy với những vật thấy được, 
chỉ nghe với những vật nghe được, chỉ ngửi với những vật ngửi được, chỉ nếm với những 
vật nếm được, chỉ ỷ thức với những vật ỷ thức được. Do đó, thầy không có luyến ái khởi 
sinh. Do không có luyến ái nên không còn có đời nay, đời sau, và giữa hai đời ấy. Đây là 
sự chấm dứt khổ đau. " 

Đó là lời dạy vắn tắt của Đức Phật cho thầy tỳ-kheo Malukyaputta. Sau khi nghe lời 
giảng của Đức Phật, thầy tỳ-kheo Malukyaputta bạch với Ngài rằng thầy đã hiếu được là 
nếu người nào không có chánh niệm ngay lúc nhìn, nghe, ngửi, nếm, chạm, nghĩ, thì 
người ấy sẽ chịu hoạn khố và ở xa Niết-bàn. Trái lại, nếu người ấy có chánh niệm thì 



người ấy sẽ giải thoát khỏi hoạn khố và ở gần Niết-bàn. Đức Phật xác nhận điều đó bằng 
các kệ ngôn nêu ra ở trên. 

Tiếp theo, thầy tỳ-kheo Malukyaputta đi sống biệt cư, nồ lực tinh tấn hành thiền quán 
niệm về sự thấy, nghe, ngửi, v.v... ngay khi chúng vừa sinh khởi, và chang bao lâu thầy 
đắc đạo quả A-la-hán. 

Cho nên, nếu quí vị muốn đắc các đạo quả Dự Lưu, Nhất Lai, v.v..., xin quí vị hãy 
hành thiền quán liên tục vào sự thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm xúc, suy nghĩ ngay khi 
chúng vừa sinh khởi. Neu quí vị hành trì như thế và khi định lực đủ mạnh, quí vị sê phát 
triển tuệ tri đế trực nhận được sự khác biệt của danh và sắc, nhân và quả, đặc tính vô 
thường, bất toại nguyện, và vô ngã. Đó là phưong pháp hành trì đúng với câu "Samadhito 
yathabhutam pajanati", nghĩa là "Chánh Định đưa đến Chánh Kiến". 

Chánh kiến trong Thiền quán 

Kh i định lực đủ mạnh, trong mỗi động tác ghi nhận về sự nhìn thấy, quí vị sẽ phân 
biệt được đối tượng nhìn, mắt, và sự nhìn. Đối tượng nhìn và cặp mắt là Vật chất hay sắc, 
không có thức. Nhãn thức và sự ghi nhận là thuộc về Tâm hay Danh, có thức. Như thế, 
trong mỗi động tác ghi nhận sự nhìn, quí vị sẽ nhận thức được rằng đây chỉ là Thân và 
Tâm, hay Danh và sắc, mà không có một cái Ngã hay một Linh hồn nào cả. Đây là Tuệ 
Phân Biệt Danh sắc (nama rupa pariccheda nyana). 

Cũng vậy, khi quí vị quán niệm về nghe, quí vị sẽ biết đuợc rằng tai và âm thanh là 
vật chất, và nhĩ thức cùng với sự ghi nhận là tâm. Như thế, chỉ có Danh và sắc. 

Khi quí vị quán niệm về ngửi, quí vị sẽ biết đuợc rằng mũi và mùi hưong là vật chất, 
và tỉ thức cùng với sự ghi nhận là tâm. Như thế, chỉ có Danh và sắc. 

Kh i quí vị quán niệm về nếm, quí vị sẽ biết đuợc rằng lưỡi và vị nếm là vật chất, và 
thiệt thức cùng với sự ghi nhận là tâm. Như thế, chỉ có Danh và sắc. 

Khi quí vị ghi nhận "đi, đứng, ngồi, nằm, đụng, lên, xuống, v.v...", quí vị sẽ biết đuợc 
rằng thân thế và vật chạm xúc là vật chất, và thân thức cùng với sự ghi nhận là tâm. Như 
thế, chỉ có Danh và sắc. 

Khi quí vị ghi nhận về sự suy tư, suy nghĩ, v.v..., quí vị sẽ biết được rằng ý và đối 
tượng của ý là vật chất, và ý thức cùng với sự ghi nhận là tâm. Như thế, chỉ có Danh và 
Sắc. Trong trường họp nay, đối tượng của ý có thế là sự suy tưởng, ý nghĩ, quan niệm, 
phân tích, v.v... có thế đánh giá, liệt kê được, nên được gọi là vật chất (sắc, rupa) trong ý 
nghĩa tưong đối. 

Thông thường, Tuệ Phân Biệt Danh sắc xảy ra nhiều hon đối với một hành giả thông 
minh. Tuy nhiên, dù có kém thông minh, một hành giả vẫn có thế phát triển được một vài 
cấp độ của tuệ nay. 



Sau khi phát được tuệ nầy, hành giả tiếp tục hành thiền quán và với sự phát triển của 
định lực, hành giả có thế đạt được Tuệ Phân Biện Nhân Quả qua phương cách sau đây: 

Trong lúc ghi nhân sự đi, hành giả biết được rằng mỗi khi có tác ý đế đi thì sẽ có tác 
động đi. Khi đứng hay ngồi cũng thế, vì có ý định ngồi nên mới có tác động ngồi, vì có ý 
định đứng nên mới có tác động đứng lại. Khi ghi nhận phồng và xẹp, hành giả nhận thức 
được rằng vì có hơi thở vào ra nên m§i có phồng xẹp. Khi ghi nhận sự nhìn, hành giả biết 
được vì có cảnh nhìn nên mới có sự nhìn, vì có mắt nên mới có nhìn. Khi nghe, ngửi, 
nếm, v.v... cũng tương tự như thế. Dần dần, khi ghi nhận và thông hiếu như thế, hành giả 
sẽ nhận thức được rằng các động tác nay không phải do chủ động của một cái Ngã, cái 
Tôi nào cả, mà chỉ là kết quả của các tương quan của nhân và quả như vừa trình bày. Đây 
là Tuệ Phân Biện Nhân Quả. 

Kế đến, khi ghi nhận "đi, đứng, ngồi, nằm, phồng, xẹp, thấy, nghe, ngửi, nếm, cứng, 
tê, đau, buồn, vui, v.v..." trong từng hành động, hành giả sẽ thấy được cả đối tượng được 
ghi nhận và sự ghi nhận sinh khởi mới mẻ rồi tàn lụn. Ban đầu, hành giả chỉ ghi nhận 
được chặng đầu và chặng cuối của từng giai đoạn, chẳng hạn như lúc phồng của bụng. 
Dần dần, với sự gia tăng của định lực và tuệ tri, hành giả sẽ ghi nhận được từng đoạn nhỏ 
hơn. Qua tri kiến trực tiếp, hành giả thông hiếu rằng "Mọi sự kiện nay không thường 
hằng mà cũng không lạc thú, chỉ là phiền não thôi! Đời sống chỉ là một chuỗi các hiện 
tượng, mà không có một cái Ngã hay một Linh hồn nào cả!" Đây là sự trưởng thành của 
Tuệ Minh Sát thật thụ, gọi là Tuệ Minh Sát về Vô Thường (Aniccanupassana Nyana), 

Tuệ Minh Sát về Khố (Dukkhanupassana Nyana), và Tuệ Minh Sát về Vô Ngã 
(Anattanupassana Nyana). 

Với sự chín muồi của các Tuệ Minh, Niết-bàn được thực chứng qua Thánh Đạo Tuệ 
(Ariya Magga Nyana) và Thánh Quả Tuệ (Ariya Phala Nyana). Lúc đó, hành giả trở 
thành bậc Dự Lưu và không còn tái sinh vào bốn cảnh khố. Vị ấy sẽ tái sinh trong những 
điều kiện tốt lành ở cõi Người hay cõi Trời, và trong bảy kiếp sẽ thực chứng Niết-bàn tối 
hậu qua Đạo Quả A-la-hán. Vì vậy, điều cần thiết là mỗi người chúng ta phải nồ lực hành 
thiền để tối thiểu phải đạt được quả đầu tiên là quả Dự Lưu. 

Tới đây, sư sẽ hướng dần quí vị thực hành thiền quán trong một thời gian ngắn. 

Xin quí vị ngồi vững vàng, trong một tư thế thích họp và thoải mái. Hãy nhắm mắt 
lại... Hãy chú tâm vào bụng, và ghi nhận động tác phồng và xẹp của bụng. ..Nếu quí vị 
không nhận thấy rõ, thì có thế đặt tay lên bụng đế dề theo dõi... 

Hãy ghi nhận chuyến động phồng, từ lúc bắt đầu cho đến lúc cuối, một cách chăm 
chỉ... Hãy theo dõi chuyến động xẹp một cách tương tự như thế... Chỉ ghi nhận thầm 
trong tâm mà thôi... 


Trong khi ghi nhận như thế, nếu có phóng tâm, thì ghi nhận "phóng tâm", rồi đem 
tâm trở về nơi sự phồng xẹp của bụng... Neu tai nghe tiếng động, ghi nhận "nghe, nghe, 
nghe" hai hay ba lần, rồi quay về chú tâm nơi chuyến động của bụng... Neu có đau nhức, 



ghi nhận "đau, đau, đau" hai hay ba lần, rồi quay về chú tâm nơi chuyển động của bụng... 
Xin hãy tiếp tục ghi nhận nhu thế trong năm phút... 

Kết luận 

Bây giờ, chúng ta đã tập hành thiền đuợc năm phút. Trong mỗi phút, chúng ta làm 
đuợc 50 đến 60 hành động thiện lành qua sự ghi nhận. Trong 5 phút, ta thực hiện đuợc tối 
thiểu là 250 hành động nhu thế. Trong mỗi sự ghi nhận, nồ lực chú tâm là Chánh Tinh 
Tấn. Nhận thức rõ ràng khi ghi nhận là Chánh Niệm. Liên tục chú tâm vào đối tuợng 
thiền quán là Chánh Định. Ba chi nay tạo thành phần "Định" (Samadhi). Với nồ lực thiền 
quán nhu thế, định lực gia tăng, và ta sẽ có Chánh Kiến trong mỗi động tác ghi nhận. Chủ 
ý đế đua tâm vào đối tuợng thiền quán là Chánh Tu Duy. Hai chi nay tạo nên phần "Tuệ" 
(Panna). Ba chi Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng đuợc phát triển trong lúc hành 
thiền, hợp thành phần "Giới" (Sila). Đó là Tam Học Giởi-Định-Tuệ. 

Mồi khi ta hành trì pháp Thiền Quán theo dõi và ghi nhận sự phồng xẹp nơi bụng là 
ta thực hành Bát Chánh Đạo. Đây là Trung Đạo do Ngài Bồ-tát Sĩ-đạt-ta khám phá đế 
Thành Đạo. Trung Đạo nay giúp phát triển các Tuệ Minh và đua đến Đạo Tuệ và Quả 
Tuệ. Vì thế, su thành thật khuyên quí vị cố gắngtận lực hành thiền ngay cả khi trở về nhả 
và sống với gia đình. 

Su cầu mong quí vị qua pháp hành nay sẽ có nhiều tiến bộ phát triển định lực, và trong 
một tuơng lai gần sẽ đuợc thực chứng Niết-bàn qua Đạo Tuệ và Quả Tuệ. 

(, Buddhasasana Assocỉatỉon, Myanmar, 1993) 


3. PHƯƠNG PHÁP MINH SÁT ÁP DỤNG ĐẺ CHỮA BỆNH 

Thiền su MAHASI SAYADAW 
Dịch Anh ngữ: Tỷ kh eo Aggacitta 
Dịch Việt ngữ: Tỷ kh eo Tăng Định 
Trích Lợi ích chữa bệnh trong Thiền Quán 

http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-chuabenh/chuabenh 1 .htm 

Trong suốt mùa an cu kiết hạ thứ bốn muơi lăm và cũng là mùa an cu cuối cùng, Đức 
Phật trú ngụ tại Vesàli, trong ngôi làng Veluva. Các bộ kinh Mahàvagga, Dìghanikàya và 
Mahàvagga, Samyutta Nikàya đều có ghi rằng: Lúc bấy giờ Đức Phật lâm vào một cơn 
trọng bệnh, nhung cuối cùng Ngài đã tự chữa khỏi chứng bệnh ấy bằng phuơng pháp 
thiền Minh Sát. 

Athakho vassùpagatassa bhagavato kharo àbàdho uppajjỉ màraịantikà bàlhàvedanà 
vattantỉ. Bhagavàto tà sato sampaịàno avihannamàno adhỉvàsesỉ. 

Lúc bấy giờ (lúc Ngài an cư kiết hạ tại ngôi làng Veluvana), một cơn trọng bệnh đã sanh 
lên trong người của Đức Thế Tôn. Những cảm thọ đau đớn và mãnh liệt đã sanh lên. Tựa 


như chắng hề bị bức bách hay buồn khố, Ngài đã nhẫn nại (trong khi) đang chánh niệm 
(và) giác tỉnh với những cảm thọ đau đớn và khó chịu đựng ẩy. 

Bài kinh trên ghi lại cách duy trì sự nhẫn nại trong khi đang chánh niệm và tỉnh giác, và 
thái độ không biếu lộ sự đau đớn, lại đuợc giải thích tỉ mỉ thêm trong phần chú giải nhu 
sau: 

Satim sùpatthitam katvà nànena parỉcchinditvà adhivàsesi. 

Sau khi áp dụng chánh niệm một cách đủng mức và dùng tuệ quán đế phân biệt bản chất 
của thọ, Ngài đã nhẫn nại. 

Tìkà (phụ chú giải) giải thích nhóm chữ "phân biệt bằng tuệ quán" như vầy: "Dùng tuệ 
quán đế phân biệt sự hiện hữu chốc lát của các cảm thọ đau đớn khi chúng phân nhỏ ra, 
hay phân biệt bản chất đau khố của chúng, hay thấy rõ sự vắng mặt của cái ta; Ngài đã 
nhẫn nại. Trong khi nhiếp phục con đau và bằng pháp ghi nhận các tướng (tức là vô 
thường, khố, vô ngã) mà đã được phân loại rõ ràng bằng tuệ quán, Ngài đã chấp nhận và 
chịu đựng được những cảm thọ ấy. Neu nói rằng Ngài bị đau đớn là không đúng." 

Vedanànuvattanavasena aparàparam parivattanam akaronto apìliyamàno 
adukkhiyamànova adhivàsesi. 

Băng cách theo sát khô thọ mà không tạo ra sự thay đôi hay động đậy, lặp đi lặp lại; tựa 
như không hề bị bức bách, tựa như không hề bị đau đớn hay kho, Ngài đã duy trì sự nhẫn 
nại. 

(Trên đây là bài giải thích theo Annhakathà và Tỉkà. Ngày nay, khi các hành giả có được 
tuệ quán thấy rõ cảm thọ đau đớn xảy ra từng lúc từng lúc, và thấy rõ các cảm giác ấy 
đang tan rã ra từng phần nhỏ trong khi đang chuyên tâm chánh niệm ghi nhận "đau à, đau 
à" v.v... thì hành giả có thế cảm nhận được con đau đang voi dịu và cảm thấy thoải mái 
dễ chịu nhờ trạng thái không đau đớn. Bài kinh trên, theo đúng với kinh nghiệm thực tiễn 
của các hành giả ngày nay là rất rõ ràng). 

Tiếp tục bài kinh: 

Athakho bhagavato etadahosi, "yvàham anàmantetvà upanntthàke, anapaloketvà 
bhikkhusangham, parỉnibbàyeyyam me etam na kho patirùpam aham ỉmam àbàdhaư 
viriyena patipanàmetvà jìvitasankhàram adhitthàya vihareyyam yamnunà" tỉ. 

Lúc bấy giờ, một ỷ nghĩ chợt đến với Đức Thế Tôn như vầy: "Neu Ta nhập Niết Bàn mà 
không báo trước cho hàng đệ tử của Ta biết, không thông báo với chủng Tăng về việc 
làm của ta, thì thật không phải. Lành thay nếu ta sống, duy trì mạng sống sau khi đã diệt 
trừ ccm bệnh này bằng pháp tinh tấn ". 

( Atthakathà nêu ra hai loại tinh tấn: Một loại tinh tấn liên quan đến thiền quán - 
vipassanà và một loại liên quan đến quả của định - phalasàmàpatti. Loại tinh tấn thứ hai 



mang ý nghĩa "sự tinh tấn đặc biệt", không được rõ ràng, bởi vì nó chỉ do kết quả của 
thánh đạo - arỉyamagga - và do thiền quán vipassanà tạo ra. Neu nói rằng sự tinh tấn ở 
trên ám chỉ đến tinh tấn trong thiền Minh Sát thì rõ ràng hon.) 

Athakho bhagavà tam àbàdhaư vìriyena panàmetvà jìvitasankhàram adhỉtthàya viharati. 
Athakho bhagavato so àbàdho patippassambhi. 

Sau đó (sau khi suy nghĩ như vậy), đức Thế Tôn trú, sau khi đã diệt trừ cơn bệnh ấy bằng 
sự cố gắng (trong thiền Minh Sát) và duy trì mạng sống. Bấy giờ (khỉ đã trú như vậy), 
cơn bệnh dữ dội ấy của đức Thế Tôn đã được lắng dịu (nghĩa là được chữa khỏi). 

Trong đoạn kinh này, Atthakathà giải thích thêm về sự biến mất của con bệnh như sau: 

Bhagavà tam dỉvasam mahàbodhipallanke abhinavavipassanaư patthapento viya 
rùpasattakam nigguưbam nijjatam katvà cuddasàhàkàrehi sannetvà mahàvipassanàya 
vedanam vikkhambhetvà. 

Vào ngày hôm ấy (có thế là vào đêm mười sáu tháng sáu), đức Thế Tôn giống như khỉ 
Ngài thực hành pháp Minh Sát (mới được khám phá) trên đại bồ đoàn (dưới gốc của cây 
mà Ngài sẽ chứng đắc Phật quả), sau khi thực hành bảy cách quán về sắc và bảy cách 
quán về Danh, không chướng ngại, không rối ren, sau khi đã thực hành viên mãn mười 
bốn pháp quán, sau khỉ đã đoạn trừ cảm thọ đau đớn của cơn bệnh bằng pháp đại Minh 
Sát (ở điếm này, chủng ta có thê thấy rõ là những cảm thọ đau đớn có thê bị đoạn diệt 
bằng pháp quán vỉpassanà) trong mười tháng (từ mười sáu tháng sáu đến rằm tháng tư) 
quyết không đế cho những khố thọ này sanh khởi. (Ngài) quyết định như vậy (và) nhập 
vào quả định khi đã bị đoạn trừ bởi chánh định (samàpatti), trong mười tháng (đến rằm 
tháng tư) các khô thọ của cơn bệnh mãi mãi không bao giờ sanh lên nữa. 

Tam tạng Pàlỉ và Atthakathà cho thấy rõ rằng các khổ thọ có thể bị đoạn diệt bằng 
phưong pháp thiền Minh Sát hay bằng quả định ( phalasàmàpatti ). Do đó, cần chú ý rằng 
các bậc thánh có thế làm lắng dịu các khổ thọ bằng cả hai cách, đó là thiền Minh Sát và 
quả định; còn đối với những kẻ phàm phu (puthujjana), chỉ sử dụng được pháp Minh Sát 
mà thôi. Khả năng chữa trị các chứng bệnh và đoạn trừ các cảm thọ đau đớn qua con 
đường độc nhất - thiền Minh Sát - càng làm cho chúng ta tin tưởng hon - qua những bằng 
chứng được kế lại dưới đây: 


B. HAI TRƯỜNG HỢP DO ĐẠI ĐỨC MAHASI SAYADAW KÉ LẠI: 

B.l. Một vị Trưởng lão tự chữa trị khỏi chứng bệnh rối loạn tiêu hóa kinh niên 

Vào khoảng năm 1945, tại một ngôi làng mang tên Leik Chín, cách ngôi làng Seik Khun 
bốn dặm về hướng tây bắc, một vị trư ong lão nọ chỉ nghe nói về phưong pháp thực hành 
thiền Minh Sát của ngài Mahasi Sayadaw, đã đồng ý tin ngay, và bắt đầu thực hành pháp 
quán niệm tại chùa của ngài. Xem ra chỉ trong vòng vài ngày, định và tuệ quán của thiền 
Minh Sát phi thường đã sanh lên và chứng bệnh rối loạn tiêu hoá kinh niên mà ngài đã 
chịu đựng trên hai mươi năm, hoàn toàn biến mất. Chứng bệnh kinh niên ấy đã hành hạ 


ngài từ khi ngài còn là một vị sa di mười tám tuổi và khiến ngài phải uống thuốc và xoa 
bóp mỗi ngày. Ngoài chứng bệnh ấy ra, ngài còn bị các chứng về thấp khóp, khiến ngài 
phải xoa bóp mỗi ngày mới bớt đau. 

Nhờ chuyên tâm vào pháp niệm, tất cả những chứng bệnh ấy hoàn toàn biến mất; từ nay 
ngài có thế sống thoải mái mà không phải nhờ đến thuốc men hay xoa bóp. Các đệ tử Tỳ 
khưu của ngài kế lại rằng: "Vì trưởng lão có tin tưởng sâu đậm rằng, nếu pháp quán niệm 
được thực hành đúng với phưong pháp của thiền Minh Sát thì bất cứ bệnh nào cũng có 
thế được chữa khỏi, nên ngài luôn luôn áp dụng phưong pháp chữa bệnh qua thiền Minh 
Sát mà không nhờ vào thuốc men thường tình, bất cứ khi nào ngài cảm thấy bất an hoặc 
bệnh hoạn. Ngài thường khuyên nhủ các đệ tử Tỳ khưu, sa di và thiện nam tín nữ hãy 
thực hành pháp ấy khi nào có bệnh". 

B. 2 . Cai rưọ’11 qua pháp niệm. 

Maung Ma sống ở làng Zaung Dan, cách ngôi làng Seik Khun noi mà anh sanh ra hai 
dặm về phía bắc. Anh ta còn trẻ, có vợ và rất nghiện rượu. Vào khoảng năm 1945, các 
anh chị của Maung Ma đều là những người siêng năng hành thiền ở tịnh xá Mahasi; họ 
thuyết phục anh ta thực hành thiền Minh Sát. Maung Ma hứa làm theo và chịu khởi sự 
vào một ngày đã định. Đen ngày ấy, khi các anh chị đến gọi Maung Ma đi đến chồ hành 
thiền thì thấy anh ta đang quờ quạng trong men rượu. Vào ngày hôm sau, các anh chị của 
Maung Ma ra đi sớm hon và đến trước khi anh bắt đầu uống rượu; nhờ vậy, họ đã đưa 
anh vào cốc thiền mà không gặp khó khăn nào. Maung Ma tinh tấn thực hành theo lời chỉ 
dạy của ngài Mahasi Sayadaw và thấy thỏa mãn trong pháp đến nồi anh không chịu rời 
khỏi chùa đế về nhà. Maung Ma nói rằng anh muốn trở thành một vị Tỳ khưu . 

"Vì anh đã có gia đình, do đó hãy tiếp tục lo cho xong các phận sự của mình trước đã. 

Lần sau khi nào thấy có thế xuất gia được thì đến tu", ngài Sayadaw đã an ủi anh ta như 
thế và cho anh ra về. 

Maung Ma thực tâm rất tôn kính Pháp. Người ta nói rằng ngay khi anh ta đang mang 
hàng hoá trên vai và đi bán chúng, anh vẫn không rời chánh niệm, và trong khi gặt lúa 
cũng vậy, cứ mồi lần gặt anh đều ghi nhận ít nhất là ba lần. Một lần khác, Maung Ma tự 
hỏi rằng liệu mình có còn thèm rượu nữa không. Anh ta đưa ca rượu lên miệng và nhấp 
một hóp, rồi nhanh chóng nhìn vào tâm của mình xem có ưa thích uống không. Xem ra, 
trong khi chú tâm theo dõi như vậy bốn, năm, sáu lần thì tuệ Minh Sát sanh lên và phát 
triển đến chỗ tịnh diệt. 

về sau, khi Maung Ma đang trải qua một cảm thọ đau đớn từ con bệnh ngặt nghèo, anh ta 
vần không bỏ qua pháp niệm quý báu của mình. Vào đêm mà anh sắp lìa đời, trong khi 
đang chánh niệm ghi nhận các cảm thọ trong thân, anh ta kế lại với vợ như sau: 

- Bây giờ khúc chân từ mắt cá đến đầu gối không còn sống nữa. Sự sống chỉ còn lại từ 
đầu đến bánh chè mà thôi. Ôi, bây giờ sự sống chỉ còn từ hông trở lên ... bây giờ chỉ còn 
từ rốn ... và bây giờ chỉ còn ở giữa ngực, trong quả tim. 



Từng bước, từng bước, anh đã mô tả những thay đổi đang sanh lên trong thân của mình. 
Cuối cùng anh ta thốt lên: 

- Tôi sắp chết đây. Đừng sợ chết. Một ngày nào đó em cũng phải chết thôi. Hãy lấy đó 
mà phát triển tinh tấn trong việc thực hành pháp ... 

Và thực vậy, ngay sau những lời nhắn nhủ cuối cùng đến vợ nhà, anh ta đã trút hoi thở 
cuối cùng. 

Đây là bài tường thuật, cho thấy phưong pháp trị liệu bằng pháp có thể chấm dứt tật 
nghiện rượu mãi mãi cho đến hết cuộc đời. 

c. BẢY TRƯỜNG HỢP DO NGÀI SAYADAW u SUJATA KÊ LẠI 
c.l. Một nữ hành giả tự chữa trị chứng khối u ở bụng: 

Vào khoảng tháng 9 năm 1962, Daw Khin Thew, một phụ nữ ỏ' tại Ta Mue, Rangoon, bắt 
đầu hành thiền Minh Sát tại thiền đường Thathana của thành phố. Ba ngày sau, tôi thấy 
một nhóm nữ hành giả đang vây quanh và xoa bóp cho bà ta. 

- Chuyện gì xảy ra thế? Tôi hỏi. 

- Con đang kiềm chế con đau. Daw Khin Thew trả lời. 

- Có một khối u trong bụng của con, nên con không thể ngồi lâu được. Chỉ sau nửa tiếng 
đồng hồ là cái bụng của con lại phát con đau, nên con đành cáo lồi đế nhờ người thoa 
bóp. Con đã đi bác sĩ, ông ta nói rằng có một khối u lớn trong bụng và cần phải giải phẫu 
đế cắt bỏ khối u ấy. Đen nay đã bốn năm rồi. Năm nay thì ông ta nói: "Không được rồi, 
phải giải phẫu thôi!" nhưng nếu giải phẫu thì con sẽ chết trong khi pháp là chỗ nưong tựa 
đáng tin cậy con lại chưa đạt được. Con nghĩ rằng mình phải cố gắng đế thực hành pháp 
Minh Sát này. Nghĩ vậy, con đã đến đây; và bây giờ, sau khi ngồi thiền được vỏn vẹn một 
tiếng đồng hồ thì những con đau dữ dội ở bụng lại bộc phát ... 

- Thế mà bà chang cho sư biết chuyện này ngay từ đầu. Tôi nói. Đức Phật đã thuyết giảng 
bài kinh Tứ niệm xứ đế người ta có thể thực hành pháp niệm trong bốn oai nghi là đi, 
đứng, nằm, ngồi. Trong trường họp của bà, đế ngăn chặn con đau ở bụng, bà phải ngồi 
dựa vào vách, hay ngồi dựa vào ghế, thậm chí nằm dài đế niệm cũng được. Chỉ ngồi như 
vậy, bà sẽ thấy không đau. Bà có thể ngồi hoặc nằm đế niệm tùy thích. Khi định và tuệ 
quán sanh lên thì khối u của bà sẽ tan mất. Tôi chỉ bảo cho bà ta như thế. 

- Con sẽ tiếp tục hành thiền theo lời dạy của Ngài Sayadaw, nhưng con vẫn muốn đi 
khám bác sĩ. Bà ta yêu cầu và tôi đã cho phép bà ta làm như thế. 

Bởi vậy bà ta về nhà và đi khám bác sĩ. Sau khi khám cho bà, bác sĩ nói rằng: 


- Bà sè phải chịu đựng một cuộc giải phẫu đế lấy khối u ra. Bà không đuợc tiếp tục ngồi 
(thực hành Minh Sát). Neu bà ngồi, bà có thế chết. 

Tôi bắt đầu biết chuyện đó khi bà ta trở lại, sau hai ngày ở nhả. 

Trong truờng họp ấy, bà phải cuơng quyết hành thiền; dầu bà còn sống hay sẽ chết, hoặc 
khối u ấy có tan biến hay không, chắc chắn chúng tôi sẽ biết rõ điều đó. Neu bà muốn 
ngồi trên ghế hay dựa vào vách V. V. .bà có thế làm nhu thế. Trong khi nằm, bà cũng có 
thế chánh niệm đuợc. Trong những lúc ăn com cũng vậy, trong khi đua tay ra lấy vật 
thực, cầm trong tay và đua nó lên ... há miệng, đua vào miệng, nhai, nuốt, ... bà phải tiếp 
tục niệm theo mỗi hành động ấy. Tất cả điều này đều đúng với những gì mà đức Thế Tôn 
đã thuyết giảng, và Đại đức Mahasi Sayadaw cũng đã giải thích và chỉ dạy thiền cho việc 
thực hành thiền Minh Sát. 

Daw Khin Thew tiếp tục hành thiền theo những lời chỉ dạy trên. Khoảng mười lăm ngày 
sau, trong khi vừa ăn vừa niệm Minh Sát, bà ta cảm thấy có một mùi rất hôi thối. Không 
biết là cái gì, bà ta suy xét một lát, rồi nghĩ rằng chắc đó là mùi hôi thối từ khối u ấy. 

- Neu quả thực đúng như vậy, thì khối u của bà có thế đang tan rã. Tôi nhắc nhở khuyến 
khích bà. Thật đúng như tôi đã nói, cái khối u to lớn của bà dần dần tan biến, và cuối 
cùng nó đã biến mất. Daw Khin Thew vô cùng vui sướng. Khi bà ta trở lại bác sĩ đế tái 
khám thì bác sĩ rất đồi ngạc nhiên. 

- Ô, khối u đã mất rồi! Bà đã làm cách gì thế? Ông ta ngạc nhiên hỏi. 

- Tôi đã thực hành thiền Minh Sát ở thiền đường Mahasi Thathana. Dầu bác sĩ đã nói là 
nếu tôi ngồi thiền thì tôi sẽ chết, bây giờ không những tôi không chết mà khối u của tôi 
cũng đã biến mất! Bà ta trả lời đắc thắng. 

Và ông bác sĩ thốt lên rằng: 

- Ô, thật vậy sao, pháp của bà thật là mầu nhiệm (Hình như vị bác sĩ kia là người Ân Độ). 

C.2. Một vị Tỳ khưu tự chữa khỏi bệnh bưóu: 

Một vị Tỳ khưu tám hạ ở ngôi làng Kin Byar, thị trấn Shwe Bo, đến tại thiền đường 
Mahasi Thathana, Rangoon, và bất đầu thực hành thiền Minh Sát vào ngày mồng 3 tháng 
10 (âl) - khoảng tháng mười một năm 1974 -. Tên của ngài là u Sobhana và ngài hênh 
bướu ở bụng từ khi ngài còn là một vị sa di mười bảy tuổi. Sau các bữa ăn, cục bướu 
thường cưong ra ở hông bên phải, khiến ngài không làm sao mà ngồi cho được, ngài nói 
như vậy. Neu không có cách nào hay hon thì ngài thường phải đè bàn tay vào phần dưới 
của khối u, và chỉ khi ấy ngài mới có thế ngồi yên được. Nhiều người bảo ngài nên đi 
bệnh viện và giải phẫu khối u ấy đi. Nhưng ngài thì sợ giải phẫu, do vậy ngài cứ để yên 
mọi chuyện đâu vào đó. 



Trong thời gian nhập hạ của ngài ở thiền đường Mahasi Thathana, Rangoon, ngài thường 
không nằm sau các bữa ăn, mà thay vào đó chỉ ngồi hướng thắng đến nhà Phát lồ và tiếp 
tục hành Minh Sát. Trong khi đang ngồi, ngài thường chống tay vào chồ có khối u. Sau 
khoảng hai mưoi ngày tinh tấn hành thiền, ngài không chống tay vào chồ bướu ấy nữa 
(bắt đầu từ lúc ngồi sau bữa ăn), vì ngài thấy rằng mình có thế ngồi rất thoải mái và niệm 
cũng rất tốt. Chỉ khi ấy ngài mới nhận ra rằng khối u của mình đã tan mất rồi. Ngài có thế 
ngồi trên ba tiếng đồng hồ, vào trong một thời gian năm ngày liên tục, ngài có thế duy trì 
pháp niệm không gián đoạn suốt cả ngày lần đêm, mà chang nằm ngủ chút nào. Vào ngày 
nhập hạ thứ bốn mưoi lăm, ngài có đủ khả năng đế nghe bốn băng nói về Nyazin (sự diễn 
tiến của Tuệ Minh Sát). Đen bây giờ, Đại đức u Sobhana đang làm những phận sự của 
một vị Tỳ khưu thường trủ. Chứng đau bướu của ngài không còn nữa và ngài mãi mãi 
khoẻ mạnh. 

C.3. Một vị thiện nam bị một cục bưóu ló’n, đã tự chữa khỏi: 

u Aung Shwe, 45 tuổi, ở tại Daing Wun Kwin, Mouhnein, bị một cục bướu lớn ở bụng. 
Khi đến khám ở bệnh viện, người ta cho biết rằng, ông ta cần phải đi giải phẫu nó. Bởi 
vậy, với quyết tâm thực hành thiền Minh Sát, là chồ nuông tựa, trước khi phải giải phẫu, 
ông ta đến tại thiền đường Mahasi Thathana, Rangoon và bắt đầu thực hành thiền Minh 
Sát vào ngày 20- tháng 5 âl (khoảng tháng 6-1968). một hôm, trong khi đang hành Minh 
Sát, ông ta đi vào tuệ quán, và cục bướu ở bụng của ông ta bồng vỡ ra, sau đó nó tan chảy 
và máu mủ bắn ra. Tựa như ông ta có thế nghe bằng tai và thấy bằng mắt vậy. Từ đó, ông 
ta hoàn toàn thoát khỏi bệnh bướu. Sau khi tiếp tục hành thiền đế làm thỏa mãn các vị 
thầy của mình, cuối cùng ông ta đạt được đầy đủ tất cả tuệ quán. Cho đến nay thì ông ta 
vần khoẻ mạnh và an vui làm các phước sự của mình về cả pháp học lần pháp hành. 

C.4. Một hành giả tự chữa khỏi bệnh viêm khớp ở đầu gối: 

Vào ngày 10- tháng 7 âl (khoảng tháng 8-195 1), Ko Mya Saung, 40 tuối, đã đến thiền 
đường Myin Gyan, một chi nhánh của thiền đường Mahasi, và khởi sự hành Minh Sát 
dưới sự chỉ dần của một vị Sayadaw. Ko Mya Saung mang bệnh viêm khớp đầu gối đã 5 
năm. Xem ra chứng bệnh vẫn không chữa khỏi được, dầu đã trải qua sự chữa trị của 
nhiều bác sĩ, anh ta lấy làm lo lắng và vì vậy đã đến thiền đường Myin Gyan đế hành 
Minh Sát. Trong khi đang hành pháp, hai đầu gối bị sưng lên, và càng ghi nhận chú niệm 
chừng nào thì con đau càng tăng lên. Khi vị Sayadaw đã cho lời chỉ dạy, anh ta cuông 
quyết theo dõi ghi nhận không hề chùn bước. Con đau cứ hành hạ quá đồi khiến nước 
mắt chảy ròng trên mặt và thân của anh ta bị đảo tới đảo lui, hoặc thình lình thót người 
lên. Trạng thái này kéo dài đến bốn ngày. Và trong khi đang cố gắng hành Minh Sát như 
vậy, anh thấy bằng trực cảm là đầu gối và các đốt xưong đang vỡ ra. Đầy hốt hoảng, anh 
ta gào lên: 


- Ôi, nó vỡ! Cái đầu gối to lớn của tôi đã vỡ! 


Sau biến cố ấy, anh ta quá khiếp đảm đến nồi không dám niệm tiếp nữa. Tuy nhiên, nhờ 
sự cổ vũ của các vị Sayadaw, anh lại tiếp tục niệm; cuối cùng, chỗ sưng và con đau ở đầu 
gối hoàn toàn biến mất và Ko Mya không còn khố sở với chứng bệnh ấy nữa. 



C.5. Một vị tu sĩ tự chữa khỏi bệnh do ăn phải vật thực có bùa 


Một vị Sayadaw (tu sĩ), 55 tuổi, tên là u Sumana, ở tại tịnh xá của làng Nga Da Yaw, về 
huớng tây bắc của Pyin Gyan, đến tại thiền đuờng Myin Gyan vào ngày 2 tháng 7 âl 
(khoảng tháng 8-1957) và thực hành thiền Minh Sát. Vị Sayadaw vào lúc bấy giờ rất bất 
an trong tâm do bị một khối sung lớn ở bụng; và dầu ngài có đuợc sự voi giảm đôi chút 
nhờ sự chữa trị của nhiều bác sĩ, ngài vẫn không thế chữa khỏi hắn đuợc; và vì thế, ngài 
quyết định thực hành Minh Sát. 

Xem trong thời gian an cu kiết hạ, ngài bị đẩy tới, kéo lui, bị đánh bằng khủy tay, bị giật 
nảy nguời và thuờng xuyên bị quấy rầy bởi bốn loại ngải này. Ngài kế rằng ngài có thế 
trông thấy hình tuớng diện mạo của chúng. Và khi ngài cuông quyết ghi nhận chúng thì 
ngài phải chịu những sự co thắt và những con đau khó chịu ở bụng. Quá khiếp đảm, ngài 
bắt đầu thu xếp mọi thứ đế về nhà. Rồi bị Sayadaw ở thiền đuờng Myin Gyan nói với 
ngài rằng: 

- Đừng sợ hãi. Chứng bệnh ấy đến đúng lúc chắc chắn sẽ tiêu tan. Ráng niệm đế chiến 
thắng nó! Niệm ở đây là niệm Thất giác chi, nếu hiền giả thật sự bị khiếp đảm thì chúng 
tôi sẽ cử nguời đến canh phòng cho hiền giả. 

Đuợc an ủi nhờ những lời đoán chắc và sách tấn của vị thiền su, Sayadaw u Sumana thay 
đối ý định, không về chùa nữa, và thay vào đó ngài tiếp tục hành Minh Sát. Một buối 
sáng sớm nọ, một con đau mãnh liệt phát sanh từ trong bụng, khiến ngài phải xố đuờng 
ruột ở sau hè. Trong khi đang xố như vậy, ngài thấy những cục cục và mủ có màu xanh 
nhạt, đỏ lợt, vàng lợt và lục nhạt đang tiết ra. Thân của ngài thấy nhẹ nhàng và hoạt bát 
lên. Từ đó trở đi, ngài hoàn toàn hết bệnh ấy. Ngài rất thỏa mãn và vui sướng đến nồi 
ngài vội vã đi đến ông thầy ở thiền đường và nói rằng: 


- Những nồi đau đớn của tôi đã hết rồi! Hoàn toàn hết rồi! Chúng đã biến mất rồi! 

Như vậy, ngài Sayadaw u Sumana đã khở sự hành Minh Sát vào ngày mồng 2 tháng 
7(âl), và đến tháng tám sau đó thì ngài đã tự chữa khỏi bệnh. Sức khỏe trở lại bình 
thường, ngài tiếp tục hành thiền ở thiền đường cho đến hết mùa an cư. 

C.6. Một hành giả cao tuối tự chữa khỏi chứng bệnh hen (suyễn) 

u Aung Myint, 70 tuổi, ở tại ngôi làng Le Thít, về hướng đông của Myin Gyan, khởi sự 
hành Minh Sát tại thiền đường Myin Gyan và ngày 22 tháng 8 (âl) (khoảng tháng 9- 
1964). Ông ta bị bệnh hen (suyễn) đã 30 năm. Kh i trao 30 kyats (tiền Miến Điện) cho 
người thị giả của vị thiền sư, ông ta thỉnh cầu ông thầy của mình rằng: 

- Neu con chết thì hãy dùng số tiền này đế lo mai táng cho con. 

- Đừng lo lắng, này đại thí chủ! Ta sẽ chăm lo mọi chuyện, vị Sayadaw đã hứa chắc với 
ông ta. Ông hãy cố gắng hành thiền đi! 



Sáu ngày sau, do kết quả của việc hành Minh Sát, tình trạng của ông ta tệ hơn nhiều. 
Những cơn khó thở và sự thở hốn hến làm ông ta không thế ăn ngay cả cháo suốt hai 
ngày, và khiến ông ta bị đuối sức đến nỗi ông phải khòm nguời xuống khi đang ngồi, 
giống nhu một nguời gù lung. Những hành giả khác nghĩ rằng ông già này sắp chết đến 
nơi rồi nên đến vây quanh đế giúp ông ta, và họ báo tin với vị Sayadaw của họ. Vị 
Sayadaw đến sách tấn và khuyên ông niệm theo cơn mệt của mình, u Aung tín thọ và bắt 
đầu niệm, "mệt à, mệt à"; sau hai tiếng đồng hồ thì cơn mệt đuợc thay thế bằng một cảm 
giác dề chịu và thoải mái. 

Khoảng một tuần sau, ông ta lại lâm vào tình trạng nhu cũ. Và suốt ba ngày liền không 
thế ăn cháo đuợc. Nhiều nguời nghĩ rằng chắc chắn ông ta sẽ chết thôi. Vị Sayadaw lại 
một lần nữa quả quyết với ông ta rằng chứng bệnh ấy sắp hết và sau những lời sách tấn, 
khuyên ông ta hãy chuyên tâm vào pháp niệm. Nghe vậy, những nguời ở quanh vị hành 
giả già bèn mỉm cuời và xì xào rằng: 

- Ông ta hầu nhu đã ở gần cửa tử! Làm sao ông ta có thế niệm đuợc chút nào nữa? 

về phần ông u Aung, trong khi chuyên tâm chú niệm đúng nhu những lời sách tấn của vị 
Sayadaw - bằng con mắt tuệ quán, ông ta thấy cái bụng của mình vỡ ra và những cục mủ 
có màu xanh lợt, đỏ lợt, vàng lợt và lục nhạt đang chảy ra. 

- Bạch ngài, cái bụng to lớn của con đã vỡ ra rồi! Ông ta kêu lên. Sau đó, ông ta tiếp tục 
hành pháp niệm theo sự chỉ dần của vị Sayadaw, và không còn khố sở bởi bệnh suyễn ấy 
nữa, vì nó đã tiêu mất rồi. Bởi vì u Aung Myint đã từng làm một vị Tỳ khưu nên khả 
năng thuyết giảng của ông ta giúp ông ta có thế giảng pháp cho bạn bè và những quyến 
thuộc khi trở về lại nhà. Cho đến nay (1973), ông ta vẫn còn sống và khỏe mạnh. 

C.7. Một hành giả tự chữa khỏi chứng phong ngứa 

Vào ngày 19 tháng 10 (âl) - khoảng tháng 1 1 năm 1974, Maung Win Myint 20 tuổi, ở tại 
số nhà 90, đuờng Pan Zo Tan, Rangoon, khởi sự hành Minh Sát tại thiền đuờng Mahasi 
Thathana. Cuối cùng anh ta đã tự chữa khỏi chứng bệnh ngoài da của mình. Đây là bài 
tuờng thuật của anh ta. 

"Khi tôi mười sáu tuổi, tôi đã đến tại Shewe Gyint. Ớ đó tôi đã ăn nhiều loại thịt nai, thịt 
mèo rừng, rắn, kỳ đà, tắc kè và những loại thịt khoái khấu khác, toàn thân của tôi, cả tay 
lần chân, bắt đầu ngứa ngáy và nhức nhối. Máu của tôi bị nhiễm độc. Da của tôi có 
những vết đốm màu trắng. Hằng đêm tôi thường thức dậy đế cào gải những chồ ngứa, 
hầu như suốt cả đêm. Do điều này mà việc học hành của tôi không tiến bộ được và cảm 
thấy bị sụt lùi." 

"Tôi đến chữa trị nơi bác sĩ M.J đúng ba tháng, không sót một ngày nào. Tôi phải uống 
thuốc và tiêm chích mỗi ngày. Tiền chữa bệnh mồi lần như vậy là 8 kyat. Nhưng bệnh 
vần không được chữa khỏi." 



"Sau đó tôi đi đến một chuyên gia chữa bệnh ngoài da, là bác sĩ K.L, lại đuợc tiêm chích 
và uống thuốc. Sau hai tháng chữa trị mà cũng chang ăn thua gì. Tiền thuốc lên đến muời 
kyat mồi ngày. Tôi không thế thuởng thức những buối biếu diễn ở nhà hát dầu chỉ vài 
chốc lát. Hầu nhu mọi lúc tôi đều phải đối diện với chứng bệnh phong ngứa cay nghiệt 
này. Từ năm 16 tuối đến 20 tuổi, tôi phải chịu đựng tình trạng bệnh hoạn này mà chang 
có một ngày nào đuợc thoải mái." 

Vào ngày 2-12-1974, ông nội tôi gởi tôi đến thiền đuờng này đế hành Minh Sát. Chỉ 
trong vòng hai phút sau khi tôi đã ngồi thì con ngứa lại sanh lên. Dầu tôi vẫn chánh niệm 
theo dõi nó, nó cũng chang biến mất. Vào ngày 1 1 tháng 12, con ngứa lại khởi lên dữ dội 
hon, khiến tôi phải trốn khỏi thiền đuờng. Nhung ngay khi về lại nhà, chứng ngứa vẫn 
nhu cũ, thế là tôi phải làm hai công việc xen kẽ, niệm rồi lại gải, gải rồi lại niệm. Đen khi 
trời vừa sáng, ông nội gọi tôi trở lại thiền đuờng. Dầu thực tình tôi không muốn theo ông 
ta, nhung dù sao tôi cũng phải trở lại đó. Vào lúc xế chiều, tôi đi đến vị Sayadaw và kế 
cho ngài biết rằng tôi không thế niệm đuợc vì chứng ngứa quá mức chịu đựng. 

"Hãy ghi nhận đế khắc phục nó, rồi chứng ngứa cũng sê biến mất thôi. Khi con đi chích 
thuốc, con sẽ phải trả tiền cho việc tiêm chích ấy và con cũng cảm thọ đau đớn khi bị 
chích vào nguời. Neu con chánh niệm ghi nhận thì con không phải trả tiền gì cả, lại 
không cảm thấy đau chút nào." Vị Sayadaw đã đáp lại bằng những lời sách tấn cổ vũ. Rồi 
vị Sayadaw nói thêm rằng: 

- Hãy nhẫn nại và chuyên chú ghi nhận con ngứa ấy. Đừng đế pháp niệm bị đứt quãng! 
Rồi thế nào nó cũng sẽ diệt mất. 

Đầy tin tuởng, tôi trở lại ngồi vào tiết 5 giờ chiều. Chỉ sau 5 phút là con ngứa khởi lên. 
Bằng quyết tâm khắc phục nó, tôi chuyên chú niệm: "ngứa à, ngứa à" và cuối cùng nó đã 
biến mất! Tôi vui suớng. Trong tiết đầu của đêm, khoảng từ sáu đến bảy giờ chiều, con 
ngứa lại xuất hiện. Lúc này con ngứa thật sự nhiều hon và nó khiến cho tôi phải chảy 
nuớc mắt. Dầu tôi đã quyết tâm vững chí ghi nhận nó - tâm niệm mà nguời cứ run ray 
nhu bị ma nhập vậy - nhung con ngứa vẫn không lặn đi. Rồi tôi lại chú tâm vào cái bụng 
phồng xọp và quay sang theo dõi ghi nhận nó. Trong khi đang làm như vậy, kỳ diệu thay, 
con ngứa bồng biến mất! 

Vào những ngày sau, cứ mồi lần con ngứa xuất hiện là tôi bắt đầu niệm, thế là nó lặn 
mất. Tôi sung sướng và tiếp tục ngồi hăng hái hon. Vào ngày thứ hai mưoi thì con ngứa 
trở lại. Đầu tiên nó không chịu lặn đi dầu tôi đã niệm vào nó. Nước mắt chảy ra và toàn 
thân tôi rưom rướm mồ hôi. Thình lình, toàn thân tôi có những đợt biến động, nhưng tôi 
vần vững tâm chánh niệm, nên cuối cùng chứng ngứa ấy đã biến mất. Tôi cũng chang có 
một ý nghĩ nào đế tìm hiếu xem nó đã xảy ra như thế nào! 

Trong tiết ngồi thiền từ ba đến năm giờ sáng, vào ngày 10-1-1975, chân, tay, lưng và đầu 
của tôi đều bị ngứa một cách trầm trọng. Nhờ pháp ghi nhận, con ngứa biến mất. Nhưng 
về sau, khi đang niệm thì toàn thân tôi bồng nổi ngứa, và pháp niệm lại được chiếu vào, 
tất cả những cảm thọ ngứa ngáy bồng nhiên lại biến mất, như nó đang thoát ra ở đỉnh 
đầu; con ngứa khó chịu mà tôi đang cảm thọ cũng theo đó mà biến mất. Vào khoảng 1 1 



giờ sáng khi tôi đang ngồi một lát bên ngoài trước khi tắm, một con chó lạc đến ngồi bên 
cạnh tôi. Tôi đuối nó đi, vì tôi không thế chịu nổi mùi hôi hám của nó. Nhưng khi tôi vào 
phòng thì mùi hôi thối vẫn còn ở ngay đó. 

Tôi tự hỏi: "mùi hôi thối này từ đâu đến?" Và bắt đầu nhìn quanh, chỉ thấy rằng chính 
thân của tôi mang mùi hôi ấy! Tôi vội vã đi tắm, thoa xà phòng lên người và cọ rửa kĩ 
càng. Nhưng vô ích, vì mùi hôi thối ấy vẫn không tẩy đi được. Đúng hai ngày, cho đến 
ngày thứ mười hai, mùi hôi ấy xì ra từ người tôi. Vì quá xấu hố, tôi chang nói chuyện này 
cho vị Sayadaw biết vào lúc ấy. Sau đó, trong khi đang chánh niệm ghi nhận nó, thì mùi 
hôi của nó biến mất. Tất cả cảm thọ ngứa ngáy cũng biến mất. Máu của tôi được trong 
sạch trở lại, những đốm trắng trên người cũng biến mất và da của tôi có sắc bình thường, 
tươi mát và khả ái. 

về sau, khi tôi đến bệnh viện da liễu đế khám lại, các y tá rất đồi ngạc nhiên, vì họ đã 
từng nói rằng: "dầu anh có chích thuốc bao nhiêu chăng nữa cũng không thế chữa khỏi 
bệnh này đâu." Chắc chắn họ phải ngạc nhiên thôi! Sau đó họ hỏi bệnh của tôi được chừa 
bằng cách nào, tôi trả lời: 

- Tôi đến thiền đường Mahasi Thathana và thực hành thiền Minh Sát. Khi tôi đang tiếp 
tục quan sát và ghi nhận các Danh sắc đang sanh lên, thì chứng bệnh ấy hoàn toàn biến 
mất. 

- Thế à! Họ trầm trồ khen ngợi, "Ô, pháp này thật sự có năng lực". 

Đây là bài kể lại do vị Sayadaw u Sujata nghe được từ hành giả Win Myint, là người đã 
bị bệnh ngứa ngoài da suốt bốn năm. 


- 00 O 00 - 


4. Giáo lý Phật giáo về sự Tái Sanh 

Đại Đức Narada Maha Thera 
Bác sĩ Nguyễn Trạch Thiện dịch 
PL 2546 - TL 2002 

Mục Lục 

1 . Quan niệm về tái-sanh 

2. Đâu là nguồn gốc tường tận của sự sống? 

3. Do đâu chúng ta tin có sự tái-sanh? 

4. Nghiệp-báo và tái-sanh biện minh những chi? 

5. Triều lưu diền tiến của sự tái-sanh. 

6. Hình thức của sanh-tử . 

7. Sự tái-sanh xuất hiện cách nào? 


8. Cái gì đi tái-sanh? 

9. Có người nào tạo tác trong đời này, và một người khác phải gặt quả trong kiếp sống 

sau chăng? 

10. Neu không có linh hồn, như vậy có một trách nhiệm nào về tinh thần đạo đức chăng? 

1 1 . Có thế nào một người kia sẽ tái-sanh lại làm thú vật không? 

Từ đây ta sẽ đi về đâu ?... nào biết! 

Chừng nào đi ?... nào biết! 

Ta chỉ biết một điều và biết chắc như vậy, 
là ngày nào đây nhất định ta phải ra đi. 

1. Quan niệm về tái-sanh 

Giáo lý về sự Tái-Sanh chang phải là một lý thuyết, người Phật-tử xem nó như là một sự 
thật, không chối cãi được. Nó là căn-bản của Phật-Giáo. 

Hạnh nguyện của chư vị Bồ-Tát và chủ trương tự do tiến hóa đến nơi tận thiện, tận mỹ 
đều căn cứ trên giáo lý Tái-Sanh này. 

Sách vở có ghi chép rằng Chúa Jésus, nhiều bậc hiền triết như Pythagore, Platon, nhiều 
thi-sĩ như Shelly, Tennyton, Wordsworth và một số người Âu-Châu, Á-Châu đều thừa 
nhận và tin tưởng có sự Luân-Hồi, hoặc có linh-hồn đi đầu thai. 

Giáo lý về sự Tái-Sanh của Phật-Giáo khác hắn với quan niệm Luân-Hồi và đầu thai của 
linh-hồn bởi Phật-Giáo không nhìn nhận có một linh-hồn trường tồn bất diệt đế chuyển 
sanh từ kiếp này qua kiếp khác, dầu là linh-hồn do Thượng Đe sanh ra, hay từ trong cái 
Đại-Hồn (Paramàtama) tách ra. 

Chỉ có nghiệp quả mới cấu tạo được sự Tái-Sanh. Do nghiệp quá khứ mới có sự Tái-Sanh 
hiện tại. Do nghiệp hiện tại hiệp với nghiệp quá khứ mới có sự Tái-Sanh vị lai. Hiện tại là 
con đẻ của quá khứ và trở thành thân sinh của vị lai. 

Hiện hữu của hiện tại không cần có bằng chứng vì nó rất rõ rệt. 

Hiện hữu của quá khứ căn cứ trên trí nhó' và tục truyền. 

Hiện hữu của vị lai căn cứ trên tiên đoán và suy luận. 

Neu có sự sống quá khứ, hiện tại và vị lai, thì tức nhiên phải đương đầu với một nan 
đề: Đâu là nguồn cội của sự sống? 

Có tôn giáo cho rằng sự sống sanh ra bởi một bản nguyên, một năng lực thiêng liêng hay 
một đấng Toàn-Năng. Có tôn giáo khác thì lại nói rằng trong vòng nhân sanh quả, quả 
sanh nhân, không thể biết được nhân nào là nhân đầu tiên. 


Theo giới hạn hiện thời của khoa-học, con người sanh ra do tinh trùng và noãn bào của 
cha mẹ; nhưng khoa học lại không giải rõ rệt được sự phát triển của tinh thần, là phần 
quan-trọng hon thế-xác. Các nhà khoa học vừa nói rằng sự sống sanh ra bởi sự sống mà 
cũng vừa xác nhận rằng tinh thần và sự sống sanh ra từ chỗ không có sự sống. Khoa-học 
chỉ biết nội cái giới-hạn cha mẹ sanh ra con, nghĩa là trước phải có sự sống của cha mẹ 
rồi sau mới có sự sống của con. Khoa-học chưa tìm ra cái khởi thủy của sự sống. 

Vài tôn-giáo khác cho rằng bản chất của con người là linh-hồn sanh ra bởi Ông Trời. Cha 
mẹ chỉ giúp phần cấu tạo cái bọc thô sơ bên ngoài cho linh-hồn mà thôi. 

Theo Phật-Giáo thì chúng ta sanh ra từ cái khuôn đúc (kammayonỉ) của các hành động 
của chúng ta, cha mẹ chỉ cho ta cái nền tảng vật chất mà thôi. Như thế ấy thì trước phải 
có chúng sanh (cha mẹ), rồi sau mới có chúng sanh (con). Lúc thọ thai, nghiệp tạo ra cái 
thức đầu tiên, thức tái sanh, đế dưỡng sanh thai bào. Năng lực vô hình của nghiệp đã tạo 
ra trong kiếp quá khứ sanh ra một hiện tượng tinh thần kết hợp hiện tượng sinh khí trong 
một hiện tượng thế xác đã sẵn có, đế có đủ ba yếu tố Thức, Sinh-Khí và Thai. Chính ba 
yếu tố này tạo thành con người. 

Nói đến quan niệm về chúng sanh, Đức Phật có thuyết trong bộ Kinh MAJJHIMA 
NIKAYA, quyổn AỈỈATA NI ỈA Ki ỈA YA , số 38, như vầy: ở nơi nào Tam-Nguyên được cấu 
tạo chung thì mầm sống được gieo trồng nơi ấy. Trong sự giao họp của cha mẹ, nếu 
không nhằm lúc thọ thai của người mẹ, và không có chúng sanh đầu thai (Gandhabba ) , 
thì mầm sống không thế gieo trồng được. Neu nhằm lúc thọ thai của người mẹ mà không 
có chúng sanh đầu thai thì mầm sống cũng không gieo trồng được. Neu nhằm lúc thọ thai 
của người mẹ và chúng sanh đi đầu thai cũng có mặt trong lúc giao họp, nếu hội đủ ba 
nhân: tinh-trủng, noãn bào vả thức, thì mầm song được gieo trồng. 

Danh từ Gandhabba hay Gantabba không phải tên của Mụ Bà hay Đức Thầy chi chi đó 
có phận sự bảo hộ thai bào, theo sự tin tưỏưg của nhiều người. Đây chỉ nói về một chúng 
sanh đủ điều kiện, sẵn sàng đến thọ sanh trong bụng của một chúng sanh. Danh từ 
Gandhabba chỉ dùng trong trường họp đặc biệt này thôi, chớ nên lầm tưởng là một linh 
hồn bất diệt. 

Neu có một chúng sanh sắp thọ sanh nơi đây, thì phải có một chúng sanh sắp chết ở một 
nơi nào khác. Sự sanh của một chúng sanh, tức là sự kết họp (Khandaman Patubhavo) 
hai cái hiện tượng về tinh thần và vật lý, tương họp với sự diệt của một chúng sanh trong 
quá khứ, giống như sự xuất hiện của mặt trời vậy. Mặt trời mọc một nơi nào, có nghĩa là 
mặt trời lặn một chốn khác. Muốn cho dễ hiếu hơn, chúng ta tưởng tượng đời sống như 
một lượn sóng. Sanh và diệt là hai giai đoạn của sự diễn tiến sống chết, chết sống. Sự liên 
tục tiếp nối mãi của sống chết, chết sống và nguồn sinh lực của mỗi cá nhân, được gọi là 
Luân-Hồi (samsàra). 

2. Đâu là nguồn gốc tường tận của sự sống? 

Đức Phật đã nói rằng: Luân-Hồi ở bên ngoài ranh giới cuối cùng của sự hiếu biết. 


Chúng ta không thế biết được cái khởi thủy của chúng sanh, vì vô-minh và phiền-não của 
lòng ham muốn làm lôi kéo luân chuyến triền miên. 

Triều lưu của sự sống cuộn chảy mãi mãi, do các dòng nước nhơ đục của vô-minh và ái- 
dục bồi dưỡng không ngừng nghỉ. Khi nào hai nhân này bị cắt đứt, thì triều lưu của sự 
sống mới ngưng chảy, sự tái sanh sẽ chấm dứt, y như trường hợp của Chư Phật và Chư 
A-La-Hán. Khởi thủy của triều lưu sự sống không thể biết được vì nó phát sanh do một 
mãnh lực đầy vô-minh và ái-dục. 

Noi đây Đức Phật chỉ nói về triều lưu sơ khởi của sự sống loài người thôi và không đề 
cập đến những huyền học hay đạo-lý nào có thế làm cho con người hoang mang, luôn cả 
những lý thuyết không có tánh cách xây dựng hay giải thoát, nhứt là những nghiên cứu 
biện luận về nguồn gốc và sự tiến triển của vũ trụ. Đức Phật cũng không bắt buộc môn đệ 
Ngài phải tin tưởng một cách mù quáng về những gì liên quan đến nhân khởi thủy. Ngài 
đặc biệt chú trọng vấn đề Kho và Diệt Khố thôi, ngoài mục đích xác thực duy nhứt ấy, 
Ngài không muốn đá động đến vấn đề nào khác. 

3. Do đâu chúng ta tin có sự tái-sanh? 

Đức Phật là bậc thông suốt về vấn đề Tái-Sanh. Chính trong đêm chứng đạo quả Niết- 
Bàn, trọn canh đầu, Ngài dùng tuệ-giác rọi xem trở lại các đời dĩ vãng của Ngài, từ một, 
hai, ba đến trăm ngàn muôn kiếp quá kh ứ. Trong canh hai, Đức Phật dùng thiên nhãn, 
xem thấy chúng sanh chết ở kiếp này, tái sanh lại kiếp khác, kẻ hèn người sang, kẻ đẹp 
người xấu, kẻ được hạnh phúc, người bị khốn khổ, tùy theo hành vi của họ (Majjhỉma 
Nikàya, Maha Accaka Sutta, 36) 

Các đoạn kinh giải về thuyết Tái-Sanh cho chúng ta biết rằng Đức Phật không dựa vào 
một nguồn gốc nào đã sẵn có đế giải thích vấn đề ấy. Ngài chỉ nói theo nhận thức siêu 
phàm của chính Ngài mà chúng ta cũng có thể đạt được nếu biết trau gioi đúng mức. 

Trong kinh DHAMMAPÀDA (Pháp Cú), Đức Phật có nói: " Trải qua vô lượng kiếp Luân 
Hồi (Anekcỳàti), Như Lai đã phải đi lạc đường, trong khi muốn tìm cho ra người thợ cất 
nhả này; khốn khổ thay, Như Lai đã phải sanh đi, sanh lại triền miên (Dnkkha jàtỉ puna 
punam) ". 

Trong kinh DHAMMACAKKA SUTTA có ghi lời giảng đầu tiên của Đức Phật về cái chân 
lý thứ hai như vầy: 

"Yàyarn Tanhà Ponobhavỉkà", nghiã là sự ham muốn quá-độ (Ái-Dục) đem lại sự Tái- 
Sanh; và câu kết-luận: 

"Ayamantimà jàtỉ Natthidam Punhabavo" , nghiã là kiếp này là kiếp sống cuối cùng của 
Như-Lai. 


Trong kinh Majjhỉma Nỉkàya có ghi rằng vì lòng Từ-Bi Bác -Ái đối với chúng sanh, Đức 
Phật thường rọi thiên-nhãn tìm người hữu duyên đế tế-độ. Ngài thấy chúng sanh đương 
tạo nhiều tội lỗi có ảnh hưỏưg đến kiếp vị-lai của họ. (Paraỉoka Vajja Bhaya Dassàvino). 

Trong nhiều thời pháp, Đức Phật thường nói rằng chúng sanh nào làm dữ, sau khi chết 
(Parammarana) sẽ tái sanh trong cảnh khổ; chúng sanh nào làm lành sẽ tái sanh trong 
cảnh vui. 

Trong kinh GHANTIKARA SUTTA , Đức Phật thuật lại cho Đại-đức ANANDA biết rằng 
vào thời-kỳ Phật-Tổ KASSAPA (Ca-Diếp), Ngài sanh làm một vị Bà-La-Môn, tên Jotipãla 
, thông suốt ba bộ kinh Phệ-Đà. Khi vào xuất-gia theo Phật-Tổ KASSAPA, Ngài siêng 
năng thọ trì Tam-Học, thuộc nằm lòng trọn bộ Tam-Tạng, và được Phật-Tổ KASSAPA 
thọ ký. 

Trong kinh ANÀTHAPINDIKA VADA SUTTA có ghi truyện nhà trưởng giả Cấp-Cô-Độc, 
sau khi chết liền tái sanh vào cảnh Trời, có về viếng thăm Đức Phật trong đêm sau. 

Trong kinh Anguttara Nỉkàya , Đức Phật có nói đến kiếp quá khứ của Ngài, khi Ngài 
sanh lên lam PACETANA. 

Trong kinh PARANIBBÀNA SUTTA, Đại đức ANANDA có xin Đức Phật cho biết kiếp vị- 
lai của vài người vừa chết trong làng nọ. Đức Phật đã cắt nghiã rõ rệt cho Ngài ÀNANDA 
biết những người ấy đã đi tái-sanh nơi đâu. 

Còn rất nhiều sự tích trong Tam-tạng chỉ cho mọi người biết rằng Đức Phật đã xác-nhận 
sự Tái-Sanh là một sự thật không thể chối cãi được. 

Thực hành đúng theo giáo-lý của Đức Phật, các đệ-tử Ngài có thể mở mang sự hiếu biết 
về quá-khứ và có thể biết ít nhiều về tiền kiếp của họ. Riêng về Đức Phật , Ngài thấu rõ 
vô số kiếp quá khứ của Ngài. 

Trước thời Đức Phật ra đời, một số người Ân-độ Rishỉs được nối tiếng nhò' họ có thần 
thông về thiên-nhãn, thiên-nhĩ, thần giao cách cảm, viên giác, V.V.... 

Mặc dầu khoa học chưa tiến tới mức ấy, nhưng trong Phật-Giáo, người ta có thế đạt được 
các pháp thần-thông bằng cách chuyên tu về thiền-định, minh-sát. Năng-lực thiền định 
không xuyên qua ngũ căn, có thế đem lại sự giao cảm bằng tư-tưởng và tri giác với các 
cảnh giới khác. 

Cũng có nhiều người khác thường, nhất là các trẻ em, do luật phối họp bất ngờ, sực nhớ 
lại kiếp quá khứ, hoặc vài chi-tiết về đời trước của họ. Các trường họp ít có này, đủ làm 
cho người học-giả tin nơi kiếp quá-khứ. Người ta thuật lại rằng ông PYTHAGORE đã 
nhớ lại tường tận một cái thuần trong một đền thờ Hy-Lạp, là vật mà ông đã dùng trong 
một tiền kiếp lúc vây hãm thành TROIE. 


Do thí-nghiệm của các nhà tâm-linh-học, những hiện tượng ma quỉ, những giao cảm tư 
tưởng giữa hai cảnh âm dưong, những thiên tư khác thường đã đem lại ít nhiều sáng tỏ 
trong vấn đề Tái-Sanh. 

Có lúc tình cờ, chúng ta gặp những người xa lạ, mà chúng ta lại có cảm giác như quen 
biết họ từ lâu. Đôi khi trước những cảnh vật xa lạ, thình lình chúng ta có cảm tưởng đã 
quen thuộc với cảnh vật ấy. Những sự khêu gợi bất ngờ này không ngoài chứng tích đã 
kinh nghiệm trong thời gian quá khứ. 

Sự thông suốt mọi lẽ của các bậc Siêu Phàm, các bậc Toàn Giác như Đức Phật chang 
phải là chuyện phi thường tình cờ, cũng chang phải là kết quả của những kinh nghiệm 
trong một kiếp sống mà thôi. 

Ngoài các lý do kể trên, chúng ta không thế giải thích cách nào về thiên tài xuất chúng 
của các ông Homère, Platon, Shakespeare, của những thần đồng như Pascal, Mozart, 
Beethoven, v.v ... 

Vài bác-sĩ cho rằng sự thông minh của các thần đồng là kết quả của những hạch tuyến 
khác thường, nhứt là hạch màng mũi, tùng quả tuyến và thận tuyến. 

Neu không tin sự giải thích theo nghiệp quả mà chỉ căn cứ noi sự phát triển khác thường 
của các thứ hạch nói trên, thì không biết khoa học giải thích thế nào về trường họp của 
ông Christian Heinecken. Vài giờ sau khi ông ra đời, ông đã nói chuyện được; khi ông 
được một tuối, ông trả thuộc lòng vài đoạn Thánh-Giáo trong cuốn sấm-truyền; đến hai 
tuối, ông trả lời tất cả những câu hỏi về địa-dư; đến ba tuối, ông nói tiếng Pháp, tiếng La- 
tinh; đến bốn tuổi, ông có thể theo học các lóp triết-học. 

Ông Stuart Mill vừa ba tuổi đã đọc chữ Hy-lạp. Ông Macaulay, lúc sáu tuổi, viết sử-ký 
thế-giới. Ông William James Sidis vừa mới lên hai đã đọc và viết chừ mẹ đẻ (Hoa Kỳ), 
đến tám tuổi đã nói các thứ tiếng Pháp, Nga, Anh, Đức và chút ít tiếng La-tinh và Hy-lạp. 

Khoa học không thế giải thích tại sao các hạch tuyến chỉ phát triến trong một vài người, 
mà không trổ sanh cho tất cả. vấn đề chánh này không thể giải quyết được. Cũng không 
thể đố cho sự di-truyền, bởi các thần đồng nói trên không phải người thừa hưởng noi ông 
cha và cũng không thế nối truyền lại cho con cháu được. Cũng không thể nói rằng những 
kết quả tốt đẹp ấy do noi công trình thu thập trong thời gian đôi ba chục năm, trong đời 
sống hiện tại ngắn ngủi này. Mà đó là bao nhiêu cố gắng, tập sự trong nhiều kiếp người, 
đế tiến lần hồi đến sự tận-thiện, tận-mỳ trong những kiếp sau. 

Nếu ta tin tưởng noi hiện tại và vị lai, lẽ tất nhiên ta không thể không nhìn nhận có quá 
khứ. Và nếu có đủ lý lẽ cho ta tin rằng ta đã có sống trong quá khứ, thì không lý do nào ta 
không tin rằng ta sẽ còn phải sống trong vị-lai sau khi hiện tại này chấm dứt. 

4, Nghiệp-báo và tái-sanh biện minh những chi? 

1) Vấn đề kh ố mà chính ta phải chịu trách-nhiệm; 


2) Sự chênh lệch gần như bất công giữa nhân loại; 

3) Tại sao có những vĩ nhân và thần đồng; 

4) Sự khác nhau về tinh-thần tính nết của hai trẻ sanh đôi, mặc dầu giống nhau y hệt về 
thể xác và được nuôi dưỡng y như nhau; 

5) Sự khác nhau về tánh-tình, xu-hướng của các trẻ trong một gia-đình; 

6) Sự khác nhau về đạo-đức và trí-huệ giữa cha mẹ và con cái; 

7) Tật xấu tự nhiên của trẻ tho, như tham lam, sân hận và ganh ghét; 

8) Mối thiện cảm hoặc ác cảm của chúng sanh đối với nhau trong khi gặp gõ lần đầu-tiên; 

9) Điều lành và điều dữ đã sẵn có trong mỗi người; 

10) Sự thay đổi bất ngờ của một người thiện trí thức ra một kẻ tầm thường, hoặc một kẻ 
sát nhân thành bực thánh-nhân; 

11) Cha mẹ đạo-đức sanh con hung ác, cha mẹ hung ác sanh con hiền từ; 

12) Tại sao có khi ta là kết quả của hành vi quá khứ và sẽ là kết quả của hành vi hiện tại, 
hoặc có khi ta không phải là kết quả hoàn toàn của hành vi quá khứ, mà cũng sẽ không 
phải là kết quả nguyên vẹn của hành vi hiện tại; 

13) Tại sao có những cái chết bất đắc kỳ tử và sự thay đối tài sản sự nghiệp một cách bất 
ngờ; 

14) Những đặc tính xuất chúng, tinh thần đạo đức trí tuệ viên mãn của các bậc toàn giác 
như Đức Phật. 

5. Triều-lưu diễn tiến của sự tái-sanh 

Bài pháp PATICCA SAMUPPÀDA đã giải thích đầy đủ cách diễn tiến của sự Tái-Sanh. 
Patỉcca nghĩa là do nơi hay vì lẽ. Samuppàda nghĩa là phát sanh hay nguồn gốc. Patỉcca 
Samuppàda là "sự phát sanh tùy thuộc" hay "nguồn gốc liên quan" hay "nhân quả tương 
quan". 

Pháp Paticca Samuppàda chỉ giải thích về sanh-tử-khổ và không đề cập đến sự tiến triển 
vũ trụ từ thế chất nguyên thủy, cùng những bí ấn về nguồn gốc tuyệt đối của sự sống. 

Vô-Minh (Avỉjjà) là không hiếu biết thật tướng của sự vật, là mối dây đầu tiên, hay là 
nhân khởi thủy của bánh xe luân-hồi. Nó che đậy tất cả sự hiểu biết chân chánh. 


Do nơi Vô-Minh mới phát sanh hành vi tạo-tác (Sankhàrà) , gồm cả tư-tưởng, lời nói và 
việc làm, lành dữ. Các hành-động phát khởi từ Vô-Minh hay nhuộm mầu sắc Vô-Minh, 
sớm muộn sê đem lại kết quả đế cột trói ta trong vòng luân-hồi. Những việc lành dầu 
không do lòng tham sân si, cũng phải dứt tuyệt bọn nhơ, mới mong giải thoát luân-hồi. 

Vì thế nên Đức Phật ví Pháp-Bảo của Ngài nhu con thuyền bát-nhã chở đua khách lữ- 
hành qua kh ỏi sông mê biến kh o. 

Hành động của Chư Phật và Chư A-La-Hán không được coi như là Sankhàrà , vì nó 
không bị Vô-Minh chi phối. 

Do nơi Hành mới phát sanh cái Thức (Patỉsandi Vỉnnàna). Người ta gọi là thức Tái-Sanh 
vì nó nối liền quá khứ với hiện tại. Chính nó đã phát sanh trong lúc thọ thai. 

Danh sắc hay Tinh-Thần và Vật-Chất (Nàma-Rùpa) cũng đồng thời phát sanh một lượt 
với cái Thức. 

Lục Căn (Salàyatana) phát sanh do hiện tượng thuộc về tinh thần vật lý. 

Do Lục Căn mà có sự Tiếp Xúc (Phassa). 

Sự Tiếp Xúc đem lại cảm giác, tức là Thọ (Vedanà). 

Do sự cảm giác mới phát sanh sự ham muốn ái Dục (Tanhà). 

Ham muốn sinh ra sự bám víu, tức là Thủ (Upàdàna). 

Thủ gây ra Nghiệp Quả, tức là Hữu (Bhava). 

Nghiệp Quả gây ra kiếp vị lai , tức là SANH (Jàtỉ) 

Già và chết (Jàti-marana) là kết quả không tránh được của sự Sanh. 

Do một nhân có một quả phát sanh. Nhân dứt thì quả cũng dứt. Muốn dề hiếu nên diễn 
ngược lại pháp PATICCA SAMUPPÀDA. 

Sự già và chết chỉ có thể có được trong một bộ máy có lục căn, gọi là thân thể. Thân thể 
ấy có do nơi sự Sanh. Sự Sanh sản lại là cái quả của những hành vi quá khứ. Hành vi 
được sanh ra bởi sự bám víu, đã phát sanh do sự Tham Muốn. Những Tham Muốn có do 
nơi cảm giác. Cảm giác có do sự Tiếp Xúc giữa Giác quan và Sự vật. Giác quan này có 
không ngoài tâm và thân thế. Thân Tâm lại phát sanh do nơi Thức. Thức phát sanh do nơi 
không hiểu biết tánh chất thiệt thọ của sự vật. 

Sự diễn tiến của sống và Chết cứ xảy ra mãi mãi không cùng tận. Manh mối đầu tiên của 
sự diễn tiến ấy không thế biết được; cũng như ta không thể biết đến lúc nào sự tiến triển 
ấy hết bị Vô Minh chi phối. Chừng nào sự mê lầm của ta đuợc thay thế bằng sự sáng suốt 
thấu rõ Niết Bàn; chừng ấy sự diễn tiến của Tái Sanh mới chấm dứt. 


6. Hình thức của sanh-tử 


Dùng những danh từ riêng biệt tinh tế giải thích sơ lược diễn tiến của sự Tái Sanh, Phật 
Giáo cho rằng cái chết là do một trong bốn nguyên nhân sau đây: 

1) Tận Nghiệp ( Kammakhaya ): sự suy kiệt năng lực tái tạo của Nghiệp (hết Nghiệp). 

Theo Phật Giáo, cái tư tương, tác ý hoặc ái dục, là một năng lực vô cùng mạnh mẽ trong 
lúc sinh thời; đến lúc chết, năng lực lại còn mạnh hơn muôn phần. Chính tư tưởng cuối 
cùng ấy định đoạt điều kiện cho kiếp sống vị lai. Đen lúc lâm chung, tư tưởng biếu xuất 
một tiềm lực đặc biệt. Khi tiềm lực của Tận Nghiệp này (của kiếp hiện tại) tắt mất, thì 
những hoạt động của cơ thế và nguồn sinh khí liền chấm dứt trước phút cuối cùng ấy. 
Điều này thường xảy đến cho những chúng sanh trong cảnh khố (Apàya), nhưng cũng có 
khi xảy đến cho những người thuộc cảnh giới khác. 

2) Mãn Kỳ Hạn của Kiếp sống (Àyukhaya), kỳ hạn này khác nhau tùy cảnh giới, như 
trường hợp của người chết vì tuổi già, hết tuổi thọ. 

3) Năng lực tái tạo của Nghiệp và kỳ hạn kiếp sống đồng chấm dứt một lượt 
( Ubhayakhaya ), vừa hết nghiệp, vừa hết tuối thọ. 

4) Sự phát động đối ứng cua một nghiệp lực khác mạnh hơn, làm cắt đứt thình lình triều 
lưu của nghiệp Tái tạo, trước kỳ hạn của kiếp Sóng. Chết bất đắc kỳ tử hay chết yểu đều 
do nhân này. 

Chết do ba nhân đầu, thường gọi chung là chết họp thời (Kàlamarana). Chết do nhân thứ 
tư gọi là chết không hợp thời (Akàlamarana). 

Tử có bốn nhân, Sanh cũng có bốn cách: 

1) Sanh từ trong trứng (Andaja\ noãn sanh); 

2) Sanh từ trong thai (Jalapuja\ thai sanh); 

3) Sanh từ chỗ ẩm thấp (Samsadẹịa: thấp sanh); 

4) Sanh từ sự đột biến ( Upapatỉka : hóa sanh). 

Những ấu trùng lấy nơi ấm thấp làm tổ đế nảy nở, như nhiều loại vi sinh vật gọi là thấp 
sanh. Những chúng sanh tự hóa sanh, thường mắt phàm tục không nhìn thấy được. Do 
điều kiện của nghiệp quá khứ, chúng sanh ấy tự nhiên xuất hiện, không phải đi ngang qua 
giai đoạn phát triển trong phôi thai. Hạng chúng sanh như Ngạ Quỉ ( Preta ), Trời (Deva) 
và Phạm Thiên (Brahma) đều thuộc giới hóa sanh. 


7. sưtái-sanh xuất hiên cách nào? 


ví dụ như một người sắp chết. Giai đoạn nguy biến này chẳng khác nào những sự giao động 
chập chờn của một ngọn đèn sắp tắt. Trong tâm người hấp hối này đã hiện ra một nghiệp 
tướng (Kamma nimitta) hoặc một biểu tượng thọ mạng (Gati nimitta). Những hiện tượng 
nghiệp này phát sanh do hành động tốt xấu trong lúc sanh tiền, hoặc tức khắc trước giờ cuối 
cùng. 

Nghiệp tướng (Kamma nimitta) là những biểu tượng xuất hiện trong tâm thức của người hấp 
hối, hoặc bằng sự thấy, bằng tiếng, bằng vị, bằng tư tưởng, mà trước kia nó là chủ yếu mạnh 
nhứt, trong một hành động lành hoặc dữ của người sắp chết; ví như thấy một con dao và 
những thú chết trong trường hợp anh đồ tể; hoặc là thấy bịnh nhân, nếu là một vị y sĩ dễ 
thương; hoặc là thấy vật sùng bái, nếu là một người mộ đạo,... 

Biểu tượng thọ mạng (gati nimitta) có nghiã là một dấu hiệu của cảnh giới sẳp tái sanh vào. 
Những cảnh tượng hạnh phúc hay khố não thường hay biểu hiện trên sắc diện của người hấp 
hối. Khi triệu chứng của kiếp vị lai phát sanh, nếu thấy xấu có thể sửa chữa kịp thời, bằng ảnh 
hưởng cảm hóa tư tưởng của người sắp chết. Dấu hiệu báo trước những điều sẽ đến cho thọ 
mạng thường là lửa, rừng núi, vú mẹ, thiên cung, v.v... 

Theo Phật Giáo cái chết là sự đình chỉ của đời sống tinh thần vật lý của một cá nhân. Chết 
phát sanh bởi sự diệt tắt của tuổi thọ (àyu), mạng căn (Jivitindriya) , chất hỏa (Usma) và tâm 
thức (Vin nà na). 

Cái chết chẳng phải là sự tiêu diệt hoàn toàn của một chúng sanh, bởi mặc dầu chập sống cuối 
cùng đã chấm dứt, nhưng năng lực thúc đày chập sống ấy vẫn còn nguyên vẹn. Cũng như ánh 
sáng đèn điện là cái biểu hiện bề ngoài của điện lực vô hình . Bóng đèn có thể bể, ánh sáng có 
thể tẳt, nhưng luồng điện vẫn còn, và ánh sáng có thể xuất hiện lại trong một bóng đèn khác. 

Cũng như thế ấy, năng lực của nghiệp không bị lay chuyển bởi sự tan rã của xác thân, cái 
thức hiện tại khuất đi, để nhường chỗ cho một thức tươi tắn mới mẻ sanh lên trong một đời 
sống khác. Tuy nhiên, không có cái chi gọi là bất di bất dịch, như một thực thể đơn thuần, 
trường tồn bất biến (hiểu như một linh hồn), chuyển tiếp từ kiếp hiện tại qua kiếp vị lai. vành 
tròn bánh xe chấm trên mặt đất từng điểm một như thế nào, thì đúng vậy, chúng ta sống 
cũng từng chập một, như thế ấy. Chúng ta luôn luôn ở trong hiện tại, và hiện tại ấy luôn luôn 
nó trợt về quá khứ, không trở lại nữa. 


Mỗi chập tâm thức của triều lưu sinh hóa thay đổi, tiêu tán, chuyển năng lực và mọi kinh 
nghiệm một cách không phai lạc cho chập tâm thức kế tiếp, vì đó mà mỗi chập tâm thức hiện 
tại, chẳng những gồm cả năng lực tiềm tàng của các chập tâm quá khứ, lại còn thêm những 
khác nữa. Đến lúc chết, tâm thức diệt, cũng như nó diệt từng chập, để cho một tâm thức mỏi 
khác sanh lên. Tâm thức đổi mối ấy thọ hưỏng cả một gia tài kinh nghiệm quá khứ. Những kv 
niệm ghi nhận sâu xa trong tâm thức thay đổi liên tiếp, những tiềm lực chuyển sang từ chật 
sống này qua chập sống khác, không liên hệ đến sự tan rã nhứt thòi của phần vật chất, nên 
ngưồi ta có thể sực nhố lại những tiền kiếp hoặc các điều đã xảy ra trong quá khứ. Nếu sự ghi 
nhớ chỉ tùy thuộc nơi tế bào của bộ óc, thì không có sự hồi ức về quá khứ được. 


Tính chất liên tục của nguồn sống, đến lúc lâm chung, bị gián đoạn trong thời gian, nhưng 
triều lưu của tâm chẳng bao giờ bị ngưng trệ. Một tư tưởng này chuyển sang một tư tưởng 
khác, trong giờ sống cũng như trong lúc chết, vẫn in nhau; có khác là tại người nhìn vào xác 
chết mà tưởng tượng rằng khác đó thôi. 

Sự tái sanh xuất hiện tức khắc, bất kể chỗ nào, như một làn sóng điện được phát ra trong 
không gian, tức khắc được thâu vào một máy vô tuyến điện. 


Triều lưu của tâm cũng được tái sanh tức khắc khỏi phải trải qua một giai đoạn trung gian nào 
khác (Antarabhava). 

Phật Giáo chính tông không công nhận rằng tâm thức của người quá vãng phải tạm trú một 
nơi nào, để chờ lựa chỗ đi luân hồi. 

Bác sĩ Evens Wentz, chiếu theo tài liệu khảo cứu ở Tây Tạng, có viết rằng có một cảnh trạng 
trung gian cho chúng sanh tạm trú từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuần (49 ngày); lập trường tạm trú 
này trái hằn với giáo lý của Đức Phật. 

Có một điều đáng hỏi: vậy chớ tinh trùng và minh châu có sẵn sàng chờ đợi để tiếp rước cái tư 
tưởng đi tái sanh ấy chăng? 

Theo Phật Giáo, chúng sanh nhiều vô lượng. Hơn nữa hột minh châu chẳng phải là con đường 
duy nhứt đem lại sự tái sanh. Quả Địa Cầu, một điểm vi tế trong sa-bà thế giới, chẳng phải là 
chỗ sanh sản duy nhứt, mà loài ngưòi cũng không phải là loài chúng sanh duy nhứt, thì cũng 
có thể tin rằng không còn chỗ nào thích hợp để rước những làn sóng dao động cuối cùng của 
nguồn tưtưỏng. Một điểm nào chẳng hạn, luôn luôn chực rước một viên đá từ không trung rỏt 
xuống. 

8. Cái gì đi tái sanh? 

Nếu không phải là một linh hồn hay cái gì tương tự di chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống 
khác, thì cái gì đi tái sanh? 

Trưỏc hết, học thuyết Phật Giáo về luân hồi khác biệt vối những giáo thuyết khác về Tái Sanh, 
hay chuyển di linh hồn, bởi vì Phật Giáo không chấp nhận sự hiện hữu của một linh hồn bất 
biến, bất diệt. Một linh hồn bất diệt nhất thiết phải không bao giờ thay đổi, cho dù xảy ra như 
thế nào. Đê’ biện minh cho một đòi sống tột độ hạnh phúc trên một thiên đàng trưòng cữu, 
hoặc một khổ hình vô tận, trong một địa ngục vỉnh viễn, một linh hồn bất di bất dịch là cần 
thiết, nếu không như vậy thì cái gì làm tội trên trần gian để phải chịu đền tội nơi âm ty? 

Phật Giáo phủ nhận một bản thể trưòng tồn như thế. 

Vối tất cả sự thật, ngưòi Phật Tử không hình dung được sự hiện hữu của một linh hồn bất biến 
hay ngay cả một chúng sanh bất biến, cho dù chúng sanh này xuất hiện dưối hình thức tròi, 
ngưòi hay thú vật. Những hình thái này chỉ là thể hiện của nghiệp lực. Quan niệm cá thể chỉ có 


ích cho những nhu cầu qui ước, nhưng trên thực tế cùng tột, nó chỉ là một hợp thể của tinh 
thần và vật chất. 

Trong quyển "Tôn Giáo và Khoa Học", ông Bertrand RUSSEL có viết: Người ta phải nói rằng sự 
phân biệt cũ kỹ giữa linh hồn và thể xác đã tan ra mây khói rồi; vì vật chất đã mất cả thể tích 
của nó, cũng như linh hồn đã mất cả tính linh của nó rồi. Tâm lý học chỉ mới bắt đầu là một 
môn khoa học. Trong tình trạng hiện hữu của tâm lý học, sự tin tưởng về tính cách trường cữu 
của linh hồn không thể đòi hỏi cho khoa học tán trỢ phần nào được. 

Tác giả uyên bác của quyển "The Riddle of the Universe" (Sự bí ẩn của vù trụ) có viết: "Biện 
chứng của thần linh học cho rằng ngôi tạo hoá đã thổi vào cho con người một linh hồn bất 
diệt" là chuyện thần thoại. 

Vũ trụ học cho rằng: "Tinh thần giới của thế gian bắt buộc linh hồn con người phải trường tồn" 
là một giáo điều vô căn cứ. 

Đạo đức học cho rằng: "Tật xấu và lòng tham nào chưa được toại nguyện trong đời sống 
dương thế phải được bù đẳp do một luật công bình của bờ bên kia cảnh giới trường tồn"; điều 
ấy chỉ là sự mong ước cuồng nhiệt thôi. 

Nhân chủng học cho rằng: "Sự tin tưởng nơi tính chất bất diệt, cũng như nơi Tạo Hóa, là một 
chân lý cố hưũ của nhân loại" là một sự sai lầm hiển nhiên. 

Bản thể học lý luận: "Cho rằng linh hồn là một thực thể vô hình và không phân chia ra được, 
không bao giờ bị dính mẳc trong sự hư hoại của cái chết"; điều này căn cứ trên một quan niệm 
sai lạc về tâm linh, tức là một ảo mộng của Duy thần luận thôi. 

Tất cả những biện chứng trên đây, cũng như tất cả những giả thuyết tương tự, về bản Ngã đều 
bị loại bỏ do sự chỉ trích của khoa học từ mưòi năm vừa qua. 

Ông HUME, bằng phương pháp nội quán tâm linh, thấy rằng ở đây không có cái gì khác hơn là 
những trạng thái tâm thoáng qua, và đi đến kết luận: "Cái Ngã trưòng cữu lâu nay không có 
thật". Trong quyển "sưu tầm linh hồn", ông viết: "Có những triết gia quan niệm rằng ở mọi lúc 
chúng ta ý thức được cái mà ta gọi là "Ngã", ta cảm nhận sự hiện hữu và liên tục của nó, và 
chúng ta biết chắc tính cách vừa liên tục vừa độc nhất của nó". "Riêng tôi, khi tôi thâm nhập 
mật thiết vào cái gọi là "Bản Ngã" của tôi, tôi đều vấp phải vào một tri giác (perception) này 
hoặc một tri giác khác, như nóng hay lạnh, sáng hay tối, thương hay ghét, đau khổ hoặc sung 
sưống. Tôi chưa bao giò bẳt gặp được cái Tôi' và chưa quan sát thấy cái gì khác hơn là những 
tri giác; tôi thấy nhất thiết không cần có cái gì khác để tạo cái 'Bản Ngã' này thành một vô thể 
(non-identité) hoàn toàn. 

BERGON viết: "Mọi tâm thức đều hiện hữu trong một thòi gian và một trạng thái tâm không 
phải tồn tại lâu dài. Nó biến đổi không ngừng; trạng thái này dứt thì nó chấm dứt, nó chính là 
sự biến đ?i không sai". 


Nghiên cứu về vấn đề linh hồn, Giáo sư VVilliam JAMES có viết: "Lý thuyết về linh hồn hoàn 
toàn vô ích, nhất là qua những dự kiện hiện nay đã được kiểm chứng bởi những thí nghiệm về 
tâm thức. Không ai có thể dẫn tới sự thừa nhận linh hồn bằng những lý lẻ khoa học chân xác. 
Cái 'Tôi' này là một vật kết hợp qua chiêm nghiệm của những sự vật đã được biết một cách 
khách quan, cái 'chủ thể' chiêm nghiệm này không thể là chính nó, cũng không thể là vật kết 
hợp trên, cũng không thể được coi như là một thực thể siêu hình không biến đổi như Linh Hồn 
hay một nguyên lý Bản Ngã thuần khiết hiện hữu vượt thời gian. Nó là một tư tưởng, khác biệt 
ở mỗi chập với cái tư tưởng ở trước đó, nhưng vẫn thuộc về cái tư tưởng này, đồng thời có mặt 
với tất cả những gì mà tư tưởng này gọi là cái 'Tôi'. 

Đê’ kết luận cho cái chương quan trọng này về linh hồn, ông viết: "Trong quyển sách này, giải 
đáp tạm thời mà chúng tôi đã tìm ra, được diễn tả như sau: tư tưởng chính là kẻ tư duy". 

Đức Phật đã thuyết minh những điều ấy, 2500 năm về trước, trong lúc Ngài châu du trong lưu 
vực Sông Hằng. 

Phật giáo giảng dạy một loại tâm lý học không có linh hồn, cho rằng con người được cấu tạo 
do hai thanh phần: tinh thần và vật chất (Nàma và Rùpa). Hai thành phần này ở trong trạng 
thái một triều lưu thay đổi không ngừng nghỉ: 

* Thành phần vật chất (Sắc - Rùpa) là sự thể hiện của năng lực và các dạng năng lượng không 
ngừng biến đổi và tác động lẩn nhau, sắc được qui định (chi phối) bởi 4 yếu tố: 

1) Nghiệp (Kamma), tức là năng lực của những hành động trong quá khứ; 

2) Tâm (Citta), tức là những phẩm chất và tác động của tinh thần; 

3) Nhiệt năng (Utu), tức là sự biến đổi vật lý của yếu tổ nhiệt lượng; 

4) Chất dinh dưỡng (Ahara), là yếu tố dinh dưỡng của thức ăn. 

* Thành phần tinh thần (Danh - Nàma) là phần quan trọng nhất của bộ máy con người, gồm 
có: 

1) Thọ hay cảm giác (vedanà); 

2) Tưởng hay tri giác (sannà); 


3) Hành (Sankhàrà) là sự phối hợp của 50 tâm trạng, tạo thành những sinh hoạt tâm có tác ý; 


4) Những trạng thái tinh thần này diễn ra trong ý thức trường, được gọi là thức (vinnàửa). Bốn 
loại hiện tượng tinh thần ấy, phối hợp với hiện tượng vật chất ở trên, tạo ra năm uẩn 
(Pancakkhandha). 


Con người chính là vật cấu hợp phức tạp ấy. (readstop) 


IMỗi đơn vị tâm xuất hiện dưới 3 dạng thái: sinh (uppàda), trụ (thiti), và diệt (bhaởga). Khi 
một đơn vị tâm diệt, một đơn vị khác sanh lên. Đơn vị tâm sau chẳc chắn không giống với đơn 
vị tâm trước - vì cấu tạo của nó đã khác - nhưng cũng không hẳn hoàn toàn khác biệt, bởi vì 
nó thể hiện sự liên tục của dòng nghiệp lực. 

Không nên lầm lẫn nghĩ rằng tâm thức bị cắt ra từng mảnh ráp nối lại với nhau như một xe lửa 
hay một dây xích. Trái lại, nó trôi chảy một cách liên tục như một giông sông vừa tiếp nhận 
những nhánh suối phụ thuộc của các giác quan, làm tăng trưởng liên tục giông nước, đồng thời 
phân phối ra thế giới bên ngoài những "chất liệu tư tưởng" mà nó đã tích tụ được. Nó có sự 
sanh làm khởi điểm và chết làm cuối điểm, sự chớp nhoáng của luồng tâm thức rất khó mà đo 
lưòng xác đáng được, cho dù chỉ phóng lượng. Các nhà chú giải dám tuyên bố là một chập tâm 
ngắn hơn một phần tỉ của sấm chỏp. 

Tóm lại, chúng ta có sự kế tiếp của nhiều trạng thái tâm thoáng qua, khác với sự chồng chất 
những trạng thái tâm này, như nhiều ngưòi vẫn tưỏng. Một trạng thái tâm, khi đã qua đi, sẽ 
không trỏ lại và sẽ không bao giò hoàn toàn giống vối trạng thái tâm trưỏc. những trạng thái 
tâm này thay đổi liên tục và không bao giò giống nhau ở hai thòi điểm kế tiếp. Nhưng đối vối 
chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự nhận thức bị che án bởi màn vô minh, chúng ta 
tưởng rằng sự liên tục bề ngoài như là cái gì trưòng cữu trong cái tâm thức luôn luôn chuyển 
dịch này, và chúng ta suy diễn thành một linh hồn bất diệt, một Bản Ngã vừa chủ động và vừa 
thu nhận tất cả những hành động. 

"Cái mà chúng ta gọi là 'Bản Ngã', giống như một vật sáng hình thành bởi nhiều đốm sáng liên 
tục tiếp nối một cách thật nhanh, đến nỗi mắt con ngưòi không có khả năng phân biệt thành 
từng đốm riêng biệt" (Dahlke). Chúng ta nhìn biển cả như một khối nước khổng lồ, nhưng khối 
nước ấy được cấu tạo bởi vô lượng giọt nước. Bãi biển được hợp thành bởi muôn vàn hạt cát, 
nhưng nó xuất hiện như một bãi mênh mông đồng nhất. Các đợt sóng dâng lên và vỗ tan vào 
bờ. Nhưng không có một đợt đơn lẻ nào sanh ra ở đầu ngọn và chết đi ở trên bờ. Trong phim 
ảnh hoạt họa, chúng ta thấy những màn họat động, nhưng nó là kết quả của nhiều hình ảnh 
bất động xếp lại với nhau. 

Cũng như thế ấy, không có một linh hồn trưòng cữu nằm bên trong sự vật qui ước được gọi là 
"Bản Ngã", mà thực tế chỉ là sự kết hợp của Ngủ uẩn (Sắc, Thọ, Tưỏng, Hành, Thức). Chúng 
ta không thể nói mùi hương của một cái hoa nằm trong cánh hoa, hoặc trong nhụy hoa, hay 
trong màu hoa, nó nằm trong toàn thể cái hoa. Tương tự như thế, một cá thể được qui định 
bởi sự phối hợp của năm thành phần nói trên. Tuy nhiên, nếu chúng ta hiểu rõ rằng chữ "Bản 
Ngã" chỉ định cái diễn tiến hiện tượng tâm vật lý không ngừng sanh diệt ấy, thì không có cái gì 
trỏ ngại khi xử dụng danh từ này. Chính Đức Phật đôi khi cũng dùng chữ "Ngã" để chỉ định hợp 
thể các "Ngũ uẩn". 

Phật Giáo không hoàn toàn chối bỏ sự hiện hữu của một "Cá Thể", trong ý nghĩa thuần lý. 

Phật giáo muốn chứng minh cá thể này không có trong thực tế. Danh từ triết học Phật Giáo 
dùng để chỉ định một cá thể là (santati), có nghĩa đen là: giông, luồng, hoặc sự liên tục. Nó 
bao hàm vừa những yếu tố tinh thần, những yếu tố vật chất, vừa nghiệp lực của mỗi cá thể 
liên kết các yếu tổ lại vối nhau, cái giông liên tục này, hoặc sự liên tục của các hiện tượng tâm 
sinh lý này, bị chi phối bởi cái Nghiệp, không chỉ giỏi hạn duy nhất trong kiếp sống này; nó bẳt 


nguồn từ một quá khứ vô thủy (sans commencement) và tiếp tục trong một tương lai vô 
chung (nếu chưa được giải thoát); cái "giông liên tục" này của Phật Giáo, các tôn giáo khác gọi 
là "bản ngã trưòng cữu" hay "linh hồn bất diệt". 

Chính cái giáo lý vô Ngã, vô Linh Hồn (Anattà) là đặc thù chính yếu của Phật Giáo. 

Làm sao sự tái sanh có thể xảy ra được nếu không có sự hiện hữu của linh hồn? 

Đối với Phật Giáo, sanh là sự thể hiện, sự xuất hiện của năm thành phần (Ngũ uẩn) tạo thành 
một "cá thể". Cũng giống như sự xuất hiện của trạng thái vật lý được chi phối bởi trạng thái 
vật lý trưốc đó, tạo điều kiện cho nó; thì sự xuất hiện của tiến trình tâm - vật lý của một cá 
thể - được điều kiện hóa bỏi những nhân duyên xảy ra trưốc sự sanh. Tiến trình "hình thành" 
hiện tại là kết quả của một ưốc muốn "hình thành" trong kiếp quá khứ và ưổc muốn "hình 
thành" hiện tại sẽ tạo điều kiện cho một đòi sống trong kiếp vị lai. 

Cũng như tiến trình sống có thể xảy ra, không cần có một cái gì trưòng cữu chuyển di từ một 
chập tưtưỏng này sang một chập tư tưởng khác, thì một loạt liên tiếp những tiến trình sống 
có thể xảy ra, không cần có một linh hồn chuyển sanh từ kiếp này sang kiếp khác. 

Thí dụ: chúng ta có một lô hòn bi đặt liền nhau, nếu chúng ta tống một lực thật mạnh vào hòn 
bi đầu tiên bất động; nó cũng sẽ ở bất động, nhưng cái lực mà nó đã nhận được sẽ được 
truyền cho những hòn bi khác và hòn bi cuối cùng sẽ chuyển động. Không phải hòn bi đầu tiên 
chuyển di vào những hòn bi khác, nhưng cái sức đẩy đã xuyên thấu và tác động trên hòn bi 
cuối cùng. 

Cũng như thế ấy, một chúng sanh, khi chết, chuyển giao nghiệp lực của nó cho một chúng 
sanh khác, và chúng sanh mối này bị chi phối bởi nghiệp của kẻ đi trước. 

9. Có người nào tạo tác trong đời này, và một người khác phải gặt quả trong kiếp 
sông sau chăng? 

Nói rằng "ngưòi nào gieo thì ngưòi đó gặt" là một điều cực đoan. Nói rằng "ngưòi này gieo mà 
ngưòi khác gặt" là một cực đoan khác. 

vượt khỏi hai cực đoan ấy, Đức Phật dạy giáo lý Trung Đạo, từ nhân đi tối quả; không phải 
một ngưòi, mà cũng không phải ngưòi khác (Nacasonaca Anno), giống như lòi Đại Đức 
BUDDHACOSA trong quyển "Thanh Tịnh Đạo", sự sanh sản của loài bưốm có thể làm thí dụ rõ 
rệt: nó sanh ra khỏi đầu từ trong một cái trứng, rồi trỏ thành con sâu, sau lại thành con nhộng 
và cuối cùng, ngẫu nhiên, thành con bướm, sự tiến triển của một chúng sanh, trong đòi sống, 
cũng mưòng tượng như thế ấy. Con bưốm không phải là con nhộng, mà nó cũng không phải 
hoàn toàn là con sâu. Kiếp sanh của người hay của bưốm là một sự diễn tiến hay sự liên tục 
của một đòi sống. 

10. Nếu không có linh hồn, như vậy có một trách nhiệm nào vê tinh-thân đạo-đức 
chăng? 


có, bởi đây là sự liên tiếp trong một cơ cấu diễn tiến, có thể xem như một cá thể đồng nhất. 


Ví dụ như một đứa trẻ trở nên người trưởng thành. Người này không phải tuyệt đối là đứa trẻ 
mà ta muốn nói, trong khi tế bào của anh đã hoàn toàn thay đổi, mà cũng không thể nói là 
ngưòi khác, bỏi chỉ có một triều lưu sinh tồn duy nhất. Song le, cá nhân là gì nếu không phải 
chính ngưòi ấy, thì tất nhiên nó phải chịu trách nhiệm đối vổí hành vi của nó trong thòi kỳ ấu 
xuân. Dầu nguồn sinh lực có tắt nơi đây và sanh lại nơi kia, nó cũng vẫn liên tiếp tồn tại trong 
đòi; cái nguyên tố chủ yếu chính là cái nối liên tục ấy. 

Ví như ngưòi nọ trưốc kia tên A; bây giò tái sanh lại tên B. Tên A chết thì xác thân của nó - là 
biểu hiện bề ngoài của nghiệp lực - đã mất rồi. Tên B sanh vối xác thân mối khác. Dầu có 
những sự thay đổi về thể xác bên ngoài, nguồn tâm thức đi thọ sanh (Citta Santati) vô hình, 
vẫn liên tiếp chảy hoài, không gián đoạn bởi cái chết, và đem theo vối nó tất cả những ấn 
tượng của Ngũ Quan đã cung cấp cho nó. Thế ấy, muốn nói cho đúng lý, nên xét coi tên B có 
phải chịu hoặc không chịu trách nhiệm về hành vi của tên A chăng? có ngưòi biện hộ rằng 
không ai nhố được dĩ vãng của mình vì do có cái chết xen vào. 

Hỏi vậy sự liên tục (đồng nhất), hoặc là trí nhỏ, có cần thiết để bắt buộc phải chịu trách nhiệm 
về tinh thần không? 

Nếu ngưòi kia gây ra một trọng tội, và thình lình ngưòi ấy mất trí nhố không còn nhố tội ác 
của nó, hỏi vậy nó có phải gánh chịu trách nhiệm của nó không? cái quên có ân xá được tội lỗi 
của nó không? 

Có kẻ nói: "Hành phạt nó làm chi, bởi nó không nhận biết rằng nó đang đền tội I". Thế thì đâu 
là công bình trong trưòng hợp này? 

Lẽ dĩ nhiên không có công bình, nếu chúng ta bị khép dưổi quyền thống trị của một vị tròi độc 
tài thưỏng phạt. Trái lại, Đức Phật chẳng hề nói đến sự đền tội. 

Theo Phật Giáo, thế gian không phải thiết định như vậy. Ngưòi Phật Tử tin nơi luật công bình 
hợp lý của cái nghiệp, ngấm dẫn tự nhiên từ nhân ra quả, không có chi gọi là thưỏng hay phạt. 

Đại Đức Silacara có thuyết rằng: "Nếu có ngưòi kia mộng du (hành động trong giấc ngủ) ra 
khỏi giưòng, đi dựa vào lang cang rồi té xuống đuòng, có thể gãy tay, gãy chân hoặc bị 
thương nặng hơn nữa. Tai nạn này xảy ra chằng phải vì một sự đền tội của ngưòi đi trong giấc 
ngủ, mà chỉ là kết quả của ngưòi đi trong giấc ngủ thôi. Lý do không nhỏ đã có đi trên lang 
cang, không sửa đổi được kết quả của sự té xuống đất. 

Bỏi thế, ngưòi Phật Tử cần phải chuẩn bị để tránh, đừng đi ra ngoài hành lang hoặc nơi nào 
nguy hiểm khác, dầu ngủ hay thức, có vậy mỏi khỏi gây thương tích cho mình và cho kẻ khác. 

Lý do của ngưòi không nhỏ đến dĩ vãng của mình không phải là một trỏ ngại cho sự hiểu biết 
sáng suốt của chúng ta về sự tiến triển của nghiệp lực. 



Nhờ nhận thức được rằng không thể trốn tránh kết quả của cái Nghiệp trong triều lưu sanh tử 
luân hồi, nên người Phật Tử biết trau giồi ít nhiều tâm tánh của họ. 

11. Có thê’ nào một người kia sẽ tái-sanh lại làm thú vật không? 

IMọi người có thể không thừa nhận câu trả lời của Phật Giáo. Nhưng chẳng ai bị ép buộc phải 
mù quáng tin theo. 

Phật Giáo quả quyết có sự thoái hóa của nghiệp. 

Hình thức vật chất làm trung gian cho nguồn sinh lực liên tiếp tiến triển, chỉ là những biểu 
hiện tạm thời của Nghiệp lực mà ai ai cũng thấy được, xác thân hiện tại chẳng phải trực tiếp 
do nơi thể xác vật chất quá khứ mà sanh ra, nhưng chắc chẳn nó liên quan đến một nguồn 
sinh lực của cái Nghiệp. 

Cũng như năng lực điện khí có thể phát hiện liên tiếp dưới hình thức ánh sáng, sức nóng hoặc 
vận chuyển; hình thức này không cần phải phát sanh do hình thức kia. Năng lực của Nghiệp, 
cũng như thế ấy, có thể biểu hiện dưới hình thức của một vị Trời, một con người, một thú vật 
v.v; hình thức này không có liên quan với hình thức khác về mặt vật chất. Nghiệp của mọi 
người tạo ra hình thể vật chất, tùy theo hành vi khôn khéo, cùng không khôn khéo, đó thôi. 
Rồi từ đó, nó tùy thuộc hoàn toàn nơi sự tiến hoá theo trình độ hiểu biết của mỗi người về 
thực tế của sự vật. 

Thay vì nói người kia trở thành con thú, hay trái lại thú kia trở thành người, đúng hơn là nói 
rằng nghiệp lực thể hiện dưới hình thức một con người hay dưới hình thức một con thú. 

Thủơ nọ, có hai thầy đạo sĩ tên Punna và Seniya, một thầy thì tu khổ hạnh theo lối lọaì bò, 
thầy kia tu khổ hạnh như chó, đến hỏi Đức Phật về kiếp vị lai của họ, Đức Phật trả lòi: "Trong 
đòi này, một gã kia thực hành trọn vẹn không thối chuyển những thói quen, những tâm trạng, 
những tư cách của chó. Gã ấy đã sống theo thói thưòng của chó, sau khi chết nó sẽ tái sanh 
lại trong loài chó". 

Đức Phật cũng giải thích như trên, rằng kẻ nào khổ hạnh theo bò, cũng sẽ tái sanh trong loài 
bò. 

Câu chuyện tình cò này giải rõ ràng cách nào một con ngưòi có thể sanh lại làm thú, y theo 
luật thân thuộc. 

Theo Phật Giáo, Nghiệp tiến hoá lên, cùng Nghiệp thoái hóa xuống, đều có thể có cả. 


Đây là nội dung của giáo lý về cái Nghiệp và sự Tái Sanh. 


/// C- Phần Phụ Lục -III 

0. Một tóm tắt về giáo-pháp của Đức Phật 

Căn Bản Cho Việc Thực Hành 

Trước tiên chúng ta phải học "giới học" để thực hành. Nếu không biết 
giới học, chúng ta không thể nào tịnh hóa những hành vi cư xử của 
mình. Rồi chúng ta phải học thêm chỉ ( samatha ) để kiểm soát và tập 
trung tâm ý. Nếu không biết về thiền chỉ, chúng ta sẽ trau dồi định 
như thế nào? Nếu không hành định, làm sao chúng ta có thể kiểm soát 
được tâm mình? Sau đó, chúng ta phải học cách làm thế nào để trau 
dồi trí tuệ. Nếu không biết về tuệ học, chúng ta trau dồi trí tuệ ra sao? 

Vì thế, để thanh tịnh giới hạnh, để kiểm soát tâm và tu tập tuệ của 
mình, trước hết chúng ta phải thấu rõ Pháp ( dhamma ). Thứ đến, 
chúng ta phải trau dồi và tu tập pháp ấy cho đến A-la-hán Thánh quả. 

Trong Kinh Đại Niết-bàn, đức Phật đã khích lệ hàng đệ tử của Ngài 
nhiều lần: 

"Iti si lam, itỉ samãdhỉ, ỉti paniĩã 

Sĩlaparibhãvito samãdhi mahapphalo hoti mahãnisamso, 
Samãdhiparibhãvitã pannã mahapphalã hoti mahãnisamsã, 
Pannãparibhãvitam cỉttam sammadeva ãsavehi vimuccati, 

Seyyathidam kãmãsavã bhavãsavã dĩtỌĩãsavã avijjãsavã." 

(Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. 

Định khi được tu tập viên mãn dựa trên giới sẽ đem lại quả lớn, lợi ích 
lớn. 

Tuệ khi được tu tập viên mãn dựa trên định sẽ đem lại quả lớn, lợi ích 
lớn. 

Tâm khi được tu tập viên mãn với trí tuệ sẽ hoàn toàn giải thoát khỏi 
dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu.) 

Tất cả chúng ta ai cũng có tâm. Nếu chúng ta có thể kiểm soát được 
tâm mình, dựa trên giới, thì sức mạnh của tâm có định ấy sẽ vô cùng 
kỳ diệu. Tâm có thể thâm nhập vào sắc chân đế. sắc phát sinh dưới 
dạng các tổng hợp sắc ựũpa kalãpa). Những tổng hợp này nhỏ hơn các 
nguyên tử (atoms). Thân chúng ta do những rũpa kalãpa này làm 
thành và tâm có định có thể phân tích được các tổng hợp sắc đó. Tâm 
định còn có thể thâm nhập vào thực tại cùng tột của danh (danh chân 



đế), vào các nhân của chúng và vào tính chất sanh diệt của danh-sắc 
cũng như các nhân ấy. Minh sát trí thâm nhập vào các hiện tượng này 
gọi là trí tuệ. Tuệ ấy tiến triển nhờ định dựa trên giới. Tâm định và trí 
tuệ tạo thành năng lực. Năng lực này có thể dân đến sự chứng đắc 
Niết-bàn, diệt tận mọi tham đắm, phiền não và khổ đau. 

Mọi người đều có tâm. Khi tâm được tu tập sung mãn nhờ định thì 
minh sát trí (tuệ) có thể giải phóng con người ra khỏi các cấu uế của 
dục tham và vòng luân hồi một cách hoàn toàn. Song định đó phải dựa 
trên giới. Đối với hàng tại gia thì ngũ giới là cần thiết. Đó là: 

- Không sát sanh 

- Không trộm cắp 

- Không tà dâm 

- Không nói dối 

- Không uống rượu và các chất say 

Năm giới này đối với những Phật tử tại gia là cần thiết. Nếu người nào 
phạm vào một trong năm điều này, tự nhiên họ không còn là một Phật 
tử chân chánh nữa. Pháp quy Tam bảo của người ấy cũng không còn 
giá trị. Ngoài ra, người Phật tử còn phải tránh những cách sinh nhai 
không chân chánh (tà mạng), tức là không sử dụng những tài sản có 
được do sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đâm thọc, nói lời thô 
ác hoặc nói chuyện vô ích. Người Phật tử cũng không can dự vào năm 
loại nghề bất chánh là mua bán vũ khí, người, súc vật để mổ thịt, các 
chất say và các chất độc. 


Như vậy, đối với người Phật tử, giới rất quan trọng. Ngoài sự hỗ trợ 
cho việc chứng đắc Niết-bàn, giới giúp người Phật tử có được trạng thái 
an vui lúc cận tử - nhân tố cần thiết cho cảnh giới tái sanh. Nếu hành 
nghiệp của một người không trong sạch thì không dễ gì có được một 
thú tướng tốt đẹp, bởi vì vào lúc lâm chung, những bất thiện nghiệp ấy 
thường bám vào tâm họ, xuất hiện trong tâm họ. và do bắt lấy một 
trong những bất thiện nghiệp đó làm đối tượng của tâm, họ thường đi 
đến những khổ cảnh sau khi chết. 

Giới cũng quan trọng không kém trong việc mưu tìm hạnh phúc và an 
lạc trong kiếp hiện tại. Không trong sạch giới hạnh, con người không 
thể tìm thấy hạnh phúc và an lạc. Thông thường, một người có nhiều 
ác nghiệp, tự nhiên sẽ ít có thiện hữu. Mà người ít có bạn tốt thì khó có 
được an vui hạnh phúc trong cuộc đời. 


Thiền Chi và Thiền Quán 



Trong Kinh Pháp cú, đức Phật dạy: 


"Yo ca vassasatam jive, dussilo asamahỉto, 

Ekãham jĩvừarp seyyo, sĩlavantassa ihãyino.” 

(Dầu sống cả trăm năm 
Không giới, không thiền định, 

Cuộc đời người như vậy 
Không có gì đáng khen. 

Tốt hơn sống chỉ một ngày 

Mà biết hành giới, tu thiền định tâm.) 

Vì sao? Vì tâm khi được tu tập sung mãn qua thiền định có thể phát 
sinh trí tuệ thâm sâu, tức có thể thấy Niết-bàn, chấm dứt vòng sanh tử 
luân hồi, hủy diệt mọi phiền não và khổ đau. 

Vì thế chúng ta phải hành thiền chỉ và thiền quán dựa trên giới. Khi 
chúng ta hành Chỉ-Quán, chúng ta phải hành Tứ Niệm xứ ( Cattaro 
satipatthãna ) : 

- Niệm thân ( Kãyãnupassanã satipatthãna ) 

- Niệm thọ ( Vedanãnupassanã satipatthãna ) 

- Niệm tâm ( Cittãnupassanã satipatthãna ) 

- Niệm pháp ( Dhammãnupassanã satipatthãna ) 

Cái gì là "thân" (/cãỵa)? Trong thiền minh sát có hai loại thân: sắc thân 
(rũpakãya ) và danh thân ( nãmakãya ). sắc thân là một tổng hợp hai 
mươi tám loại sắc. Danh thân là một nhóm các tâm và tâm sở của 
chúng. Nói cách khác, hai thân ở đây là năm uẩn ( khandha ) - sắc, thọ, 
tưởng, hành và thức. 

Nhưng những đối tượng của thiền chỉ ( samatha ) như là hơi thỏ, ba 
mươi hai thể trược ( asubha ) và tứ đại cũng được gọi là thân, vì sao? 
Chúng cũng là nguyên khối sắc. Chẳng hạn, hơi thở là một nhóm các 
tổng hợp sắc do tâm tạo. Nếu chúng ta phân tích các tổng hợp sắc ấy, 
chúng ta sẽ thấy có chín loại sắc trong mỗi tổng hợp: đất, nước, lửa, 
gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất và (âm) thanh (sắc cảnh thinh). Bộ 
xương cũng là nguyên khối của các tổng hợp sắc. Nếu là một cơ thể 
sống thì có tổng cộng năm loại tổng hợp sắc. Nếu phân tích các tổng 
hợp sắc ấy, chúng ta thấy có bốn mươi bốn loại sắc. 

Trong phần niệm thân, đức Phật dạy hai loại thiền: chỉ và quán. Trong 
mục quán thân, Ngài gồm luôn niệm hơi thở ( ãnãpãnasati ) và ba mươi 
hai thể trược v.v... vì thế, nếu hành giả đang hành niệm hơi thở, hành 


giả cũng đang hành quán thân. Tất cả những pháp thiền chỉ ấy đều đi 
vào phần quán thân. Sau khi hành giả đã thành công trong việc hành 
thiền chỉ, hành giả chuyển sang thiền minh sát và thấy hai mươi tám 
loại sắc. Như thế cũng là đang hành quán thân, vào lúc hành phân biệt 
danh ( nãmakammatthãna ), khi hành giả phân biệt các cảm thọ, thì đó 
là quán thọ; khi phân biệt tâm, là quán tâm; khi phân biệt xúc, là 
quán pháp. Nhưng chỉ phân biệt thọ, tâm và xúc thôi thì chưa đủ để 
đắc các tuệ minh sát. vì thế, chúng ta phải phân biệt các tâm sở còn 
lại. Sau khi đã phân biệt xong danh và sắc, chúng ta còn phải phân 
biệt các nhân của chúng trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây là tuệ 
phân biệt Nhân Duyên ( paccaya pariggaha hãna). Sau tuệ phân biệt 
Nhân Duyên, tức là khi hành giả đã đạt đến giai đoạn minh sát 
( vipassanã ), hành giả có thể nhấn mạnh vào sắc, hoặc thọ, tâm hay 
xúc. "Nhấn mạnh" ở đây không có nghĩa là hành giả chỉ phân biệt duy 
nhất một trạng thái. Hành giả có thể nhấn mạnh sắc nhưng cũng 
không bỏ quên danh. Tức là, hành giả cũng phải phân biệt thọ, tâm và 
pháp nữa[6]. 

Hành giả có thể nhấn mạnh các cảm thọ. Nhưng các cảm thọ thôi chưa 
đủ. Hành giả còn phải phân biệt các tâm hành đồng sanh với chúng, 
các căn của chúng và các đối tượng của chúng. Năm căn và các đối 
tượng của chúng là sắc. Đối với các tâm và pháp cũng nhưvậy[7]. 

Vì thế ở đây, vipassanã là quán tính vô thường, khổ và vô ngã của 
danh-sắc và các nhân của chúng. Các pháp ấy diệt ngay khi chúng vừa 
sanh lên, đó là vô thường. Chúng bị đàn áp với bởi sự sanh diệt liên 
tục, đó là khổ. Trong các pháp ấy không có tự ngã, không có gì bền 
vững, thường hằng và bất tử, đó là vô ngã. sự phân biệt tính vô 
thường, khổ và vô ngã của danh-sắc và các nhân, các quả của chúng 
được gọi là thiền minh sát. Khi một hành giả hành thiền chỉ và quán, 
có thể nói là hành giả ấy đang hành Tứ Niệm xứ. 

Khi hành giả hành Tứ Niệm xứ, hành giả phải đề khởi đủ Tứ Chánh 
Cần. Đó là: 

- Tinh tấn ngăn không cho những bất thiện pháp khởi sanh 

- Tinh tấn trừ diệt các bất thiện pháp đã sanh 

- Tinh tấn phát khởi những thiện pháp chưa sanh (định thiện pháp, 
minh sát thiện pháp, Thánh đạo thiện pháp v.v...) 

- Tinh tấn tu tập các thiện pháp cho đến A-la-hán Thánh quả. 

Hành giả phải hành như thế nào? Hành giả phải hành theo Tứ Niệm xứ 
. Khi hành cần phải đề khởi đủ bốn loại tinh tấn vừa đề cập, "dù cho 


thịt và máu ta có khô cạn chỉ còn lại xương và gân, ta cũng không từ 
bỏ thiền này." 

Khi hành, hành giả phải có Tứ Thần Túc: 

- Dục ( chanda ): lòng mong mỏi kiên trì và mãnh liệt muốn đạt đến 
Niết-bàn. 

- Cần ( vĩriya)-. tinh tấn kiên trì và mãnh liệt để đạt đến Niết-bàn. 

- Tâm (citta): tâm kiên trì và mãnh liệt để đạt đến Niết-bàn. 

- Thẩm ( vimamsa ): minh sát tuệ kiên trì và mãnh liệt để đạt đến Niết- 
bàn. 

Nếu có lòng mong mỏi mạnh mẽ như vậy, chúng ta sẽ đạt đến mục 
đích. Không có điều gì không thể thành tựu nếu có đủ hoài bão. với 
tinh tấn, tâm và thẩm, không có gì không thể thành tựu. 

Khi hành chỉ và quán dựa trên giới, chúng ta cũng phải có ngũ căn. 

Đó là: 

- Tín ( saddha ): niềm tin kiên cố nơi đức Phật và những lời dạy của 
Ngài. 

- Tấn ( vĩriya ): vận dụng tinh tấn đủ mạnh. 

- Niệm ( sati)\ phải có niệm đủ mạnh trên đối tượng thiền. Nếu là thiền 
chỉ, nó phải là một đối tượng như tướng hơi thở ( ãnãpãna nimitta ) 
hoặc tướng kasina {kasina nỉmỉtta). Nếu là minh sát (quán), nó phải là 
danh, sắc và các nhân của chúng. 

- Định ( samãdhi ): phải có định đủ mạnh trên các đối tượng chỉ và 
minh sát. 

-Tuệ ( pahnãna ): phải có sự hiểu biết đầy đủ về các đối tượng thiền chỉ 
và thiền minh sát. 

Năm căn tinh thần này sẽ kiểm soát tâm của hành giả, nhờ vậy nó 
không đi chệch ra khỏi con đường Bát Chánh, đưa đến Niết-bàn. Nếu 
hành giả không có một trong những căn này, hành giả không thể đạt 
đến mục tiêu của mình được. Hành giả không thể kiểm soát được tâm 
của mình. Năm căn này có sức mạnh kiểm soát được tâm hành giả, 
nhờ vậy nó không rời khỏi đối tượng thiền của hành giả. sức mạnh này 
cũng được gọi là ý lực (bala). Trên ý nghĩa của ý lực, năm căn tinh 
thần được gọi là ngũ lực ( pancabalãni ). 

Ngoài Tứ Niệm xứ ra, Thất Giác Chi ( satta bojjhaga ) cũng rất quan 
trọng. Đó là: 


-Niệm (sa ti) 

- Trạch pháp ( dhammavicaya ). Đây là minh sát tuệ. 

- Tinh tấn ( vĩriya ) 

- Hỷ (pĩti) 

- An tịnh (passadhi) 

- Định ( samãdhi ) 

- Xả ( upekkhã ) 

Cuối cùng, có Bát Chánh Đạo (Ariyo atthangiko maggo): 

- Chánh Kiến ( sammã ditthi) 

- Chánh Tư Duy (sammã sankappa) 

- Chánh Ngữ ( sammã vãcã) 

- Chánh Nghiệp (sammã kammanta) 

- Chánh Mạng (sammã ãjĩva ) 

- Chánh Tinh Tấn (sammã vãyãma) 

- Chánh Niệm ( sammã sati) 

- Chánh Định (sam mã sa mã d hi). 

Nói cách khác, đó là Giới, Định và Tuệ - Tam Học. Chúng ta phải hành 
Tam Học này một cách hệ thống. 

Tất cả có 37 Pháp TrỢ Giác Ngộ. ước nguyện của đức Phật là các đệ tử 
của Ngài phải nắm vững 37 Pháp này và thực hành các pháp ấy cho 
đến quả vị A-la-hán. Nếu làm được điều đó, chúng ta có thể truyền 
trao cho các thế hệ tương lai di sản này. Như vậy, chúng ta và các thế 
hệ tương lai sẽ nhận được những lợi ích trong đời này cho đến khi 
chứng đắc Niết-bàn. 

Trích từ "Biết và Thấy" của Pa Auk Sayadavv 
Bản Việt dịch của Tì kheo Pháp Thông 



0. Bảy Pháp Trợ Bồ Đề 
Chướng Ngại và Pháp Đối Trị 
Tóm Lược Cách Trình Pháp 

Bảy Pháp Trợ Bồ 

Trong bản liệt kê sau đây, mỗi giác chi trong thất giác chi hay bảy pháp trợ bồ đề 
sẽ được phân tích theo ba khía cạnh: Đặc tính (quan trọng), công năng (khi nó ảnh 
hưởng đến tâm sở phổ thông) và sự biểu hiện (hay kết quả hiển hiện trong lãnh vực tâm 
thức). Tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) có diễn tả đầy đủ các chi tiết về bảy yếu tố dẫn 













đến giác ngộ này. Chúng tôi ghi ra đây bản tóm lượt về đặc tính, công năng, sự biểu 
hiện và nguyên nhân phát sinh theo Kinh tạng và theo chú giải để giúp các thiền sinh 
phát triển các pháp này trong lúc hành thiền. 

1. Chánh Niệm (SATI) 

Đặc tính: Không hời hợt bề mặt 

Công năng: Luôn luôn có mặt, giữ đối tượng trong tầm quan sát 
Biểu hiện: Đối mặt với đề mục 

Nguyên nhân phát sinh: Theo Kinh Tạng: Nguyên nhân phát sinh chánh niệm 
chính là sự chánh niệm. 

Theo chú giải: Có bốn nguyên nhân: 

1 . Chánh niệm và giác tỉnh hay ghi nhớ biết mình 

2. Không thân cận với người thất niệm 

3. Thân cận với người chánh niệm 

4. Hướng tâm vào việc phát triển chánh niệm 

2. Trạch Pháp (DHAMMA VICAYA) 

Đặc tính:Trực giác về bản chất của các pháp và Niết Bàn. 

Công năng: Phá tan sự đen tối, hắc ám 
Biểu hiện: Không lầm lộn, mập mờ 

Nguyên nhân phát sinh: 


Theo Kinh Tạng: Nguyên nhân phát sinh trạch pháp là tưởng hay tri giác trực tiếp. 
Theo chú giải: Có bảy nguyên nhân: 

1 . Đặt câu hỏi về giáo pháp và thực hành 

2. Sạch sẽ nội và ngoại xứ 

3. Quân bình ngũ căn (tín, tấn, niệm, định, huệ) 

4. Tránh xa người thiểu trí 

5. Thân cận bậc thiện trí 

6. Suy tư đến những giáo pháp thâm sâu 

7. Hoàn toàn chí tâm (để tâm) vào việc phát triển trạch pháp giác chi 

3. Tinh Tấn (VIRIYA) 

Đặc tính: Kiên trì đối diện với đau khổ, khó khăn 

Công năng: Nâng đỡ, hỗ trợ tâm sở 

Biểu hiện: Tâm cương quyết và dũng mãnh 



Nguyên nhân phát sinh: 


Theo Kinh Tạng: Nguyên nhân phát sinh tinh tấn là sự chú tâm sáng suốt 
Theo chú giải: có mười một nguyên nhân: 

1 . Suy nghĩ đến sự khổ ở bốn ác đạo 

2. Suy nghĩ đến những lợi ích của tinh tấn 

3. Suy nghĩ đến những bậc giác ngộ đã đi trên con đường này 

4. Nhớ ơn người khác đã giúp đỡ ta 

5. Suy tư đến bảy di sản của người cao thượng 

6. Suy tưởng đến ân đức và năng lực của Đức Phật 

7. Suy nghĩ đến sự vĩ đại của dòng dõi chúng ta (giáo pháp đã nối kết Đức Phật, Chư 
tăng và chúng ta ) 

8. Suy tưởng đến sự cao quí của bạn đạo, các bậc thầy, các bậc thiện trí 

9. Tránh xa người biếng nhác 

10. Làm bạn với người siêng năng tinh tấn 

1 1 . Kiên trì hướng tâm vào việc phát triển đức tinh tấn 

4. Hi (PITI) 

Đặc tính: Hân hoan, vui thích và thỏa mãn 

Công năng: Làm cho thân tâm nhẹ nhàng và đầy năng lực 

Biểu hiện: Cảm giác nhẹ nhàng trong thân 

Nguyên nhân phát sinh: 


Theo Kinh Tạng: Nguyên nhân phát sinh hỉ là sự chú tâm sáng suốt 
Theo chú giải: Có mười một cách làm phát sanh hỉ: 

1. Nhớ đến đức hạnh của Phật 

2. Suy tưởng đến ân đức Pháp Bảo 

3. Suy tưởng đến ân đức Tăng 

4. Suy tưởng đến sự trong sạch, thanh tịnh của giới luật chính mình 

5. Nhớ đến việc bố thí, giúp đỡ mà mình đã làm 

6. Nghĩ đến đức hạnh của chư thiên và phạm thiên 

7. Niệm tưởng đến sự an lạc tĩnh lặng hoàn hảo 

8. Tránh những người thô lỗ 

9. Thân cận người thanh nhã 

10. Tụng, đọc hoặc suy tưởng đến nghĩa lý của kinh 

1 1 . Hướng tâm vào việc phát triển hỉ 

5. Thư Thái Giác Chi (PASSADDHI) 



Đặc tính: Thân tâm an tĩnh, thư thái, không giao động 

Công năng: Trấn áp hay đè nén sức nóng của tâm do bất an hay hối hận chi phối 
Biểu hiện: Thân tâm không giao động 

Nguyên nhân phát sinh: 

Theo Kinh Tạng: Nguyên nhân phát sinh thư thái là hướng tâm vào việc phát triển 
các tâm sở tốt đặc biệt là các tâm qua sự hành thiền có công năng đem lại sự thư thái. 

Theo chú giải: Có bảy nguyên nhân: 

1. Thực phẩm thích hợp và bổ dưỡng 

2. Khí hậu tốt 

3. Tư thế thoải mái 

4. Duy trì sự quân bình tinh tấn trong khi hành thiền 

5. Tránh người nóng nảy 

6. Thân cận người an tịnh 

7. Hướng tâm vào việc phát triển thư thái giác chi 

6. Định Giác Chi (SAMADHI) 

Đặc tính: Không tán loạn 
Công năng: Tâm tập trung 
Biểu hiện: An lạc tĩnh lặng 

Nguyên nhân phát sinh: 

Theo Kinh Tạng: Nguyên nhân phát sinh định là chú tâm sáng suốt nhằm vào việc 
phát triển định tâm 

Theo chú giải: Có mười một nguyên nhân: 

1. Sạch sẽ nội ngoại xứ 

2. Quân bình tâm (quân bình ngũ căn: tín, tấn, niệm, định, huệ) 

3. Thiện xảo trong đề mục định tâm 

4. Nâng đỡ tâm khi tâm suy yếu, sa sút 

5. An định tâm khi tâm quá phấn chấn 

6. Khích lệ tâm bị héo mòn vì đau nhức 

7. Liên tục quân bình chánh niệm trong mọi lúc 

8. Tránh người không định tỉnh 

9. Gần người định tâm 

10. Nhớ đến sự bình an tĩnh lặng của sự nhập định 

1 1 . Hướng tâm vào việc phát triển định tâm 


7. Xả (UPEKKHA) 



Đặc tính: Quân bình các tâm sở đối nghịch 

Công năng: Làm đầy những cái thiếu và làm giảm những cái thừa trong ngũ căn (tín, 
tấn, niệm, định, huệ) 

Biểu hiện: Tình trạng dễ dàng và quân bình 
Nguyên nhân phát sinh: 


Theo Kinh Tạng: Nguyên nhân phát sinh xả là sự chú tâm sáng suốt, nghĩa là tiếp tục 
chánh niệm hướng tâm vào việc phát triển xả 

Theo chú giải: Có năm nguyên nhân: 

1. Phải có thái độ xả đối với tất cả chúng sanh, không quá luyến ái hay dính mắc vào ai 
cả 

2. Có thái độ xả đối với vật vô tri, vô giác như tài sản chẳng hạn 

3. Tránh người quá luyến ái, thiếu tâm xả 

4. Thân cận người không quá luyến ái và thân cận người có tâm xả 

5. Hướng tâm vào việc phát triển tâm xả 


Chướng Ngại Và Pháp Đối Trị 

Sự định tâm có khả năng đối trị các bất thiện tâm sở. Đó là những thiền chi của Sơ 
Thiền (jhana) có khả năng đối trị các chướng ngại. 

Có năm thiền chi đối trị các chướng ngại: 

1. Tầm (vitakka) : đối trị dã dượi và buồn ngủ (thin middha) 

2. Tứ (vicaa) : đối trị hoài nghi (vicikiccha 

3. Hỉ (pii) : đối trị sân hận (vyapada) 

4. Lạc (sukha): đối trị giao động và hối hận (uddhaccakukkucca) 

5. Nhất Tâm (ekagatta): đối trị tham ái (kamacchanda) 


Tóm Lược Cách Trình Pháp 

1. Tất cả những gì diễn ra trong thời gian hành thiền đều phải được diễn tả tuần 
tự như sau: 

a) Đối tượng xuất hiện 

b) Ghi nhận 

c) Quán sát 


Hãy trình bày các diễn biến tuần tự trước sau, khởi đầu là đề mục chính, đó là 
chuyển động phồng xẹp của bụng. 

Chẳng hạn như: Khi bụng phồng lên. "Tôi ghi nhận: phồng và quán sát sự căng 
thẳng, sức ép và sự rung chuyển..." Khi bụng xẹp xuống. "Tôi ghi nhận: xẹp và quán sát 
sự dãn ra, sự bẹp xuống, sự căng cứng giảm dần." 

2. Diễn tả cho biết: bạn đã nhận biết ngay tức khắc đề mục và đã quán sát 
liên tục đề mục như thế nào? 

Chẳng hạn như: "Tôi chỉ nhận biết sự phồng xẹp sau khi chúng đã đi và tôi chỉ 
nhận biết độ 1 hay 2 phồng xẹp thì bị phóng tâm" hoặc "tôi nhận biết được đề mục ngay 
khi chúng xảy ra và tôi có thể quán sát liên tục từ hai mươi đến ba mươi phồng xẹp rồi 
tâm phóng đi nơi khác." 

Cần phải diễn tả đề mục chính một cách rõ ràng, đơn giản, chính xác và đầy đủ chi 
tiết. Sau khi đã trình bày đầy đủ đề mục chính, bạn mới trình bày đề mục phụ mà bạn đã 
ghi nhận và hiểu biết rõ ràng trong lúc ngồi thiền. 

3. Diễn tả đề mục phụ mà bạn đã quán sát, ghi nhận và hiểu biết một cách rõ 

ràng. 


Chẳng hạn như: Cảm giác trên cơ thể: đau, ngứa,... Sự suy nghĩ, liên tưởng, ý 
kiến, dự tính, hồi tưởng, nhớ chuyện đã qua... hoặc các trạng thái của tâm: giận, buồn, 
hoan hỉ, vui vẻ, thoải mái, tự hào... 

a) Đề mục xuất hiện: "Đau nơi đầu gối..." 

b) Bạn đã ghi nhận như thế nào? "Tôi ghi nhận: đau, đau" 

c) Bạn quán sát cái gì? "Tôi quán sát sự đau nhói" 

d) Đề mục diễn ra như thế nào? "Đau nhói chuyển sang đau cứng" 

e) Tiếp đó bạn làm gì? "Tôi ghi nhận: cứng, cứng" 

f) Bạn quán sát gì? "Tôi quán sát sự cứng đang rung chậm 

g) Rồi chuyện gì diễn ra? "Khi tôi ghi nhận thì sự đau cứng giảm dần" 

h) Tiếp đó bạn làm gì? "Tôi trở về với chuyển động phồng xẹp của bụng" 

i) Khi tâm rời khỏi đề mục "Thoạt đầu tôi không nhận biết để ghi nhận, nhưng khi tôi 
nhận biết mình đang phóng tâm tôi liền ghi nhận phóng tâm. Rồi thì sự phóng tâm biến 
mất, tôi bèn trở về với chuyển động phồng xẹp của bụng" 

Bạn phải trình bày toàn thể tiến trình của mỗi đề mục phụ. 

4. Sau khi trình bày về việc ngồi thiền bạn phải trình với thiền sư về việc đi 
kinh hành. Trước tiên phải diễn tả đề mục chính của sự đi: dở, bước, đạp. 


Chẳng hạn như: 



Trong khi đi, lúc chân dở lên tôi ghi nhận dở, và quán sát như thế này, thế này... 

Trong khi bước, tôi ghi nhận bước, và quán sát như thế này, thế này... 

Trong khi đạp chân xuống, tôi ghi nhận đạp, và quán sát như thế này, thế này... 

Tôi theo dõi và ghi nhận liên tục từ mười đến mười lăm phút thì tâm bị phóng đi. 

Hoặc là: Tôi bị phóng tâm bởi hình ảnh hay tiếng động 

Bạn phải trình bày toàn thể tiến trình của mỗi đề mục phụ trong khi đi: 

a) Khi bị phóng tâm, tôi ghi nhận được ngay. 

b) Khi ghi nhận phóng tâm, thì sự suy nghĩ biến mất dần và 

c) biến mất. Tôi bèn quán sát dở, bước đạp trở lại. 

Cách trình bày những kinh nghiệm trong lúc hành thiền này giúp ích rất nhiều cho 
thiền sinh. Nó hướng tâm thiền sinh theo dõi khắn khít trên các diễn biến của thân - tâm. 

Bất kỳ những gì bạn kinh nghiệm được trong lúc hành thiền đều phải được trình 
bày với thiền sư dầu đó là trạng thái hoan hỉ của tâm định, những cảm xúc, cảm giác 
khó chịu, hay những chướng ngại to lớn đi nữa. Lợi ích lớn lao nhất của lối trình pháp 
này là giúp bạn chú tâm trực tiếp trên những diễn biến trong lúc hành thiền chứ không 
để tâm lạc khỏi đề mục, suy nghĩ đến những gì đang xảy ra. Phương pháp này giúp cho 
việc trình pháp được dễ dàng, giúp cho chánh niệm mạnh mẽ và khiến thiền sinh có sự 
hiểu biết rõ ràng chính xác trong lúc hành thiền. 


1. Làm thế nào để tu tập niệm ho , i thở đạt đến An chỉ 
định 


Trinh Biết và Thấy 
Knowing and Seeing 

Thiền sưPa-Auk Tawya Sayadaw (U Acinna) 
Tỳ khưu Pháp Thông dịch 


Lời mở đầu 

Tôi cảm thấy rất vui khi được đến Taiwan (Đài Loan) theo lời mời của quí sư và tu nữ đã 
hành thiền tại Thiền viện Pa-Auk ỊTỊ, gần Mawlamyine, Miến Điện. Trong thời gian lưu 
lại đây tôi muốn chia sẻ với quí vị một điều gì đó về hệ thống thiền đã đựơc giảng dạy tại 
thiền đường Pa-Auk. Hệ thống thiền này được dựa trên những chỉ dẫn mà chúng ta có thế 
tìm thấy trong Kinh Phật bằng tiếng Pàli và trong bộ Luận Vỉsuddhi-maẹẹa\2\ (Thanh 
Tịnh Đạo). Chúng tôi tin chắc rằng thiền dạy trong Kinh Phật bằng tiếng PãỊỉ hoàn toàn 


không có gì khác với thiền mà chính đức Phật đã hành, và dạy lại cho các hàng đệ tử của 
mình trong cuộc đời của Ngài. 

Tại sao phải Thiền? 

Trứoc hết chúng ta nên tự hỏi "Tại sao đức Phật lại dạy Thiền?" hay "Mục đích của thiền 
là gì?" 


Mục đích của Thiền Phật giáo là nhằm đạt đến Niết-bàn. Niết-bàn là sự diệt của danh 
( nãma ), và sắc ( rũpa ). Do đó, muốn đạt đến Níp-bàn chúng ta phải tận diệt cả những tâm 
hành thiện, bắt nguồn từ vô tham, vô sân và vô si lần những tâm hành bất thiện, bén rề 
trong tham, sân và si, vì tất cả những thứ đó đều dần đến sanh, già, bệnh, chết mới. Neu 
chúng ta hủy diệt chúng hoàn toàn bằng Thánh đạo ( arỉyamagga ), chúng ta sẽ chứng đắc 
Niết-bàn. Nói cách khác, Niết-bàn là sự tự do và giải thoát khỏi nồi khố của vòng luân 
hồi ( sarhsãra ), và là sự diệt của tái sanh, của già, đau, bệnh và chết. Mọi nguời chúng ta 
đều phải chịu cái khổ của sanh, lão, bệnh, tử này, và vì vậy đế tự giải thoát mình ra khỏi 
những hình thức của khố đau chúng ta cần phải hành thiền. Tựu chung lại, vì chúng ta 
uớc nguyện muốn thoát khỏi mọi khố đau, nên chúng ta phải học cách hành thiền nhu thế 
nào đế đạt đến Niết-bàn vậy. 

Thiền là gì? 

Nhu vậy, Thiền là gì? Thiền gồm có Thiền Chỉ ( samadha ) và Thiền Quán ( vipassanã ), cả 
hai đều phải đuợc dựa trên giới hạnh của thân và khấu. Nói khác hon, Thiền là sự phát 
triển và hoàn thiện của Bát Thánh Đạo ( arỉya atỌiahgika magga). Bát Thánh Đạo gồm: 

1. Chánh kiến - ( SammãditỌii ) 

2. Chánh tu duy - ( Sammã sahkappa ) 

3. Chánh ngữ - ( Sammã vãcã) 

4. Chánh nghiệp - ( Sãmmã kammantã) 

5 . Chánh mạng - ( Sammã ãjĩva) 

6. Chánh tinh tấn - ( Sammã vãyãma ) 

7. Chánh niệm - ( Sammã sati ) 

8. Chánh định - ( Sammã samãdhi ) 

Chánh Kiến đức Phật gọi là Chánh Kiến Thiền Tuệ ( Vipassanã sammãdỉtthỉ) và Chánh 
Kiến Thánh Đạo ( magga sammã ditthỉ). Chánh Kiến và Chánh Tu Duy gộp lại gọi là Tuệ 
học (pannã). 

Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng gộp lại gọi là Giới học ( sĩla ). 

Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định gộp lại gọi là Định học ( sãmadhi ), tức tu 
tập Thiền Chỉ ( samatha bhãvanã). 


Bát Thánh Đạo 



Bây giờ, chúng ta hãy nhìn sâu một chút nữa vào từng chi phần của Bát Thánh Đạo này. 
Chi thứ nhất là Chánh Kiến. Thế nào là Chánh Kiến? Chánh Kiến gồm bốn loại trí; 

1 . Minh sát trí về Khố Thánh Đe, ở đây là năm thủ uấn. 

2. Minh sát trí về Khố Tập Thánh Đe, tức phân biệt các nhân sanh ra năm thủ uẩn; nói 
khác hon, đó là minh sát trí về duyên khởi tánh. 

3. Sự chứng ngộ và trí biết về Khố diệt, tức Niết-bàn, hay sự diệt của năm thủ uấn. 

4. Trí biết về Đạo Thánh Đe đua Đen sự Diệt Khố, tức con đuờng thực hành dần đến sự 
chứng ngộ Niết-bàn, ở đây là Bát Thánh Đạo. 

Chi thứ hai của Bát Thánh Đạo là Chánh Tu Duy (sammã sarikappa). Chánh Tu Duy 
cũng có bốn loại: 

1 . Tầm đến đối tuợng của Khổ Thánh Đe, tức năm thủ uẩn (Applied though = tầm, đồng 
nghĩa với tư duy). 

2. Tầm đến đối tượng của Khố Tập Thánh Đe, tức tầm các nhân sanh ra năm thủ uấn. 

3. Tầm đến đối tượng của Khố Diệt Thánh Đe, tức Niết-bàn. 

4. Tầm đến đối tượng của Khố Diệt Đạo Thánh Đe - Con đường đưa đến sự Diệt Khố tức 
Bát Thánh Đạo. 

Như vậy, Chánh Tư Duy dán tâm vào đối tượng của Khố Đe, tức năm thủ uấn, còn Chánh 
Kiến tuệ tri năm thủ uấn ấy như nó thực sự là. Hai chi phần này họp tác với nhau đế dán 
tâm vào mồi Đe trong Tứ Thánh Đe, và Tuệ tri chúng. Vì lẽ chúng làm việc với nhau 
theo cách này, nên được gọi là Tuệ học ( pannãsỉkkhã ). 

Chi phần thứ ba của Bát Thánh Đạo là Chánh Ngữ ( sammãvãcã ). Chánh Ngữ là tránh nói 
dối, nói chia rẽ, nói lời thô ác, và nói chuyện vô ích. 

Chi phần thứ tư của Bát Thánh Đạo là Chánh Nghiệp (sammã kammantã). Chánh Nghiệp 
là tránh sát sanh, trộm cắp và tà dâm. 

Chi phần thứ năm của Bát Thánh Đạo là Chánh Mạng ( sammã ãịĩva). Chánh Mạng là 
tránh nuôi sống bằng tà ngữ hay tà nghiệp, chang hạn như sát sanh, trộm cắp, hoặc nói 
láo. Đối với người tại gia, Chánh Mạng là tránh năm loại nghề bất chính: buôn bán khí 
giới, buôn bán người, buôn bán súc vật đế giết thịt, buôn bán các chất say (rượu), buôn 
bán độc dược. 

Ba chi phần Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng được gọi là Giới học ( sĩla 
sikkhã). 

Chi phần thứ sáu của Bát Thánh Đạo là Chánh Tinh Tấn (sammã vãyãma). Chánh Tinh 
Tấn cũng có bốn loại: 

1 . Tinh tấn ngăn ngừa sự khởi sanh của những tâm bất thiện chưa sanh. 

2. Tinh tấn đoạn trừ những tâm bất thiện đã sanh. 



3. Tinh tấn khơi dậy những tâm thiện chưa sanh. 

4. Tinh tấn tăng cường những tâm thiện đã sanh. 

Đe tu tập được bốn loại Chánh Tinh Tấn này, chúng ta phải thực hành và tu tập tam học 
giới, định, tuệ. 

Chi phần thứ bảy của Bát Thánh Đạo là Chánh Niệm ( sammã sati). Chánh niệm cũng có 
bốn loại: 

1 . Niệm thân 

2. Niệm thọ 

3. Niệm tâm 

4. Niệm pháp ( dhammas ) 

Ớ đây, Pháp ( dhamma ) là năm mươi mốt tâm sở trừ thọ, hoặc năm thủ uẩn, hoặc mười 
hai nội, ngoại xứ (6 căn + 6 trần), hoặc mười tám giới, hoặc thất giác chi, hoặc Tứ Thánh 
Đe v.v... Nhưng thực sự, bốn loại niệm này có thể rút lại chỉ còn hai, là niệm sắc và niệm 
danh. 

Chi phần thứ tám của Bát Thánh đạo là Chánh Định ( sammã samãdhi ). Chánh Định là sơ 
thiền ( ịhàna ), nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Bốn thiền này được gọi là Chánh Định theo 
Kinh Đại Niệm Xứ ( Mahã satipatthãna sutta) Ị3Ị. Trong Thanh Tịnh Đạo 
( VỉsuddhỉMagga ), Chánh Định được giải thích thêm là bốn thiền tế sắc (rũpa jhãna ), bốn 
thiền vô sắc ( arũpa jhãna ) và cận định ( upacãrã samadhỉ ). 

Trong đời này, một số người đã tích lũy nhiều công đức ba-la-mật ( pãramĩ ), và có thế đắc 
Niết-bàn do nghe một thời pháp được giảng tóm tắt hay chi tiết. Tuy nhiên, phần đông 
mọi người không có được các ba-la-mật như vậy, nên phải thực hành Bát Thánh Đạo theo 
tuần tự. Những người này được gọi là người "ứng Dần" ( neyya puggaỉa ), tức cần phải 
được dẫn dắt, và phải tu tập Bát Thánh Đạo từng bước một theo trình tự giới, định và tuệ. 
Sau khi thanh tịnh giới xong, họ phải tu tập định, và sau khi thanh tịnh tâm nhò' hành 
thiền định xong, họ phải tu tập tuệ. 

Hành giả tu tập Định như thế nào? 

Hành giả phải tu tập định như thế nào? 

Có bốn mươi đề mục Thiền Chỉ ( samatha ), và mỗi người có thế tu tập bất cứ một trong 
40 đề mục này để đắc định. 

Đối với những người không thế quyết định được đề mục nào nên chọn đế tu tập, nên khởi 
đầu với đề mục niệm hơi thở ( ãnãpãnasati ). Phần lớn mọi người đều thành công trong 
thiền nhờ dùng hoặc đề mục niệm hoi thở, hoặc phân tích tứ đại. Do đó, bây giờ chúng ta 
sê nhìn một cách khái quát vào vấn đề làm thế nào đế hành niệm hơi thở. 


Tu tập Niệm Hơi Thở như thế nào? 


Tu tập Niệm hơi thở đã được đức Phật dạy trong Kinh Đại Niệm Xứ 
(Mahãsatipa tỌiãna)[4] như sau: 

"Này các Tỳ khưu, trong giáo pháp này, vị Tỳ khưu sau khi đã đi vào khu rừng, hoặc đến 
một gốc cây, hay căn nhà trống, ngồi kiết già, giữ lưng thật thắng và thiết lập niệm trên 
đối tượng thiền (đặt niệm vào đề mục). Chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở 
ra. 

1 . Thở vào một hởi thở dài, vị ấy biết "Ta đang thở vào một hơi thở dài"; hoặc thở ra một 
hơi thở dài, vị ấy biết "Ta đang thở ra một hơi thở dài." 

2. Thở vào một hơi thở ngắn, vị ấy biết "Ta đang thở vào một hơi thở ngắn", hoặc thở ra 
một hơi thở ngắn, vị ấy biết "Ta đang thở ra một hơi thở ngắn". 

3. "Cảm giác toàn thân hơi thở, ta sẽ thở vào", vị ấy tập như vậy; và "cảm giác toàn thân 
hơi thở ta sẽ thở ra", vị ấy tập như vậy. 

4. "An tịnh thân hơi thở, ta sẽ thở vào", vị ấy tập như vậy, và "an tịnh thân hơi thở, ta sẽ 
thở ra", vị ấy tập như vậy. 

Bắt đầu hành thiền, ngồi trong một tư thế thoải mái và cố gắng ý thức rõ hơi thở khi nó đi 
vào và đi ra khỏi thân qua lồ mũi. Hành giả có thể cảm nhận được hơi thở này ở ngay 
dưới mũi hoặc một chỗ nào đó quanh lồ mũi. Không nên theo dõi hoi thở đi vào trong 
thân hoặc đi ra khỏi thân, vì làm vậy hành giả sẽ không thể hoàn thiện đựơc định của 
mình. Chỉ cần ý thức rõ về hơi thở ở chồ nó chạm vào hay tiếp xúc dễ nhận ra nhất, hoặc 
ở môi trên hoặc quanh lồ mũi. Như vậy hành giả mới có thể tu tập và hoàn thiện được 
định của mình. 

Không nên chú ý đến những đặc tính riêng {sabhãva lakkhana) đặc tính chung 
(sammanna lakkhanà) hoặc màu sắc của nỉmỉtta (tướng của định - sign of concentratỉon). 
Các đặc tính riêng là những đặc tính của tứ đại trong hơi thở như cứng, thô, lưu chuyến, 
nhiệt, hồ trợ, đấy v.v... Các đặc tính chung là vô thường, khố và vô ngã của hơi thở. Điều 
này có nghĩa là hành giả không nên ghi nhận "vô-ra - vô thường", hoặc "vô-ra - khố", 
hoặc "vô-ra - vô ngã", mà chỉ cần ý thức hay biết rõ hơi thở vô-ra như một khái niệm 

Khái niệm về hơi thở là đối tượng của thiền niệm hơi thở ( ãnãpãnasati ). Chính đối tượng 
này là cái hành phải tập trung vào đế phát triển định. Khi hành giả tập trung vào khái 
niệm hơi thở theo cách này, và nếu hành giả đã từng hành thiền hơi thở trong kiếp trước 
cũng như đã phát triến được một số ba-la-mật (pãramĩ), hành giả sẽ dễ dàng tập trung vào 
hơi thở vô - ra hơn. 

Bằng không, Vỉsuddhỉ-magga khuyên nên đếm hơi thở. Hành giả nên đếm sau cuối của 
mỗi hơi thở như:"vô-ra Một, vô-ra Hai" V.V.. 

Đem ít nhất cũng phải tới năm, nhưng không quá mười. Ớ đây chúng tôi khuyên nên đếm 
đến tám thôi, vì con số đó nhắc hành giả nhớ tới Bát Thánh Đạo là con đường hành giả 


đang cố gắng tu tập. Vì thế, nếu thích, hành giả nên đếm đến bất kỳ số nào giữa năm và 
mười, đồng thời quyết định rằng trong thời gian ấy hành giả sẽ không đế cho tâm trôi 
lang thang, hoặc đi đến một noi khác, mà chỉ có ý thức về hoi thở một cách lặng lẽ mà 
thôi. Khi đếm như vậy, hành giả thấy rằng mình có thế tập trung tâm lại và làm cho nó ý 
thức lặng lẽ duy nhất về hoi thở thôi. 

Sau khi đã tập trung tâm như vậy trong ít nhất nửa giờ, hành giả nên tiếp tục chuyến sang 
giai đoạn thứ nhất và thứ hai của thiền: 

(1) Thở vào một hoi dài, vị ấy biết "Ta đang thở vào một hoi dài"; hoặc thở ra một hoi 
dài, vị ấy biết "Ta đang thở ra một hoi dài". 

(2) Thở vào một hoi ngắn, vị ấy biết "Ta đang thở vào một hoi ngắn"; hoặc thở ra một 
hoi ngắn, vị ấy biết "Ta đang thở ra một hoi ngắn". 

Ớ giai đoạn này, hành giả phải tu tập ý thức tỉnh giác về hoi thở vô-ra hoặc là dài hay 
ngắn. "Dài", "ngắn" ở đây không nói đến chiều dài thước tấc, mà muốn nói chiều dài thời 
gian, tức một khoảng thời gian. Hành giả phải tự mình xác định thời gian dài bao lâu thì 
gọi là "dài", và thời gian bao lâu thì gọi là "ngắn". Hãy ý thức rõ thời gian của mỗi hoi 
thở vô-ra. Hành giả sẽ đế ý thấy rằng hoi thở có lúc dài, có lúc ngắn. Ớ giai đoạn này, tất 
cả những gì hành giả phải làm chỉ là biết rõ như vậy. Không nên ghi nhận "vô-ra dài, vô- 
ra ngắn", chỉ "vô-ra" và ý thức rõ những hoi thở ấy hoặc dài hoặc ngắn vậy thôi. Hành giả 
nên biết điều này bằng cách chỉ ý thức rõ độ dài thời gian mà hoi thở chạm vào và tiếp 
xúc môi trên, hoặc quanh lồ mũi, khi nó đi vào và đi ra khỏi thân. Đôi khi hoi thở có thế 
dài suốt thời ngồi thiền, hoặc có khi ngắn, nhưng quan trọng là không nên cố gắng làm 
cho nó dài hoặc ngắn có chủ tâm. 

Ớ giai đoạn này nỉmỉtta (tướng của định) có thế xuất hiện, nhưng nếu hành giả có thế 
thực hành như vậy một cách lặng lẽ trong khoảng một hay hai giờ mà "nỉmỉtta" không 
xuất hiện, hành giả nên chuyến sang giai đoạn ba: 

(3) "Cảm giác toàn thân hoi thở, ta sẽ thở vào, vị ấy tập như vậy, và "cảm giác toàn thân 
hoi thở, ta sẽ thở ra", vị ấy tập như vậy. 

Ớ đây đức Phật đang hướng dần hành giả tập ý thức trọn vẹn hoi thở từ đầu đến cuối. Kh i 
hành theo cách này tướng ( nimitta ) có thế xuất hiện. Neu tướng xuất hiện, không nên 
chuyến tâm sang tướng liền, mà phải trú với hoi thở. 

Neu hành giả lặng lẽ ý thức về hoi thở từ đầu cho đến cuối trong khoảng một giờ, mà 
tướng không xuất hiện, nên chuyến sang giai đoạn bốn. 

(4) "An tịnh thân hoi thở ta sẽ thở vào", vị ấy tập như vậy và "An tịnh thân hoi thở, ta sẽ 
thở ra", vị ấy tập như vậy. 



Muốn làm được điều này, hành giả phải quyết định làm cho hơi thở an tịnh, và duy trì sự 
tinh giác hay ý thức liên tục về hơi thở từ đầu đến cuối.. Hành giả không nên làm điều gì 
khác, nếu không định của hành giả sẽ gián đoạn và mất đi. 

Thanh Tịnh Đạo nêu ra bốn yếu tố làm cho hơi thở an tịnh: 

1 . Quan tâm ( ãbhoga ), 

2. Phản ứng ( samannã ãhãra), 

3. Tác ý ( manasikãra ), 

4. Phản khán (paccavekkhanà), 

và giải thích với một ví dụ: 

"Giả sử một người đứng yên lại sau khi chạy hoặc đứng yên lại sau khi từ trên đồi đi 
xuống, hoặc đặt một vật nặng đội trên đầu xuống; lúc ấy hơi thở vô và hơi thở ra của 
người ấy rất thô, mũi anh ta không đủ (để thở), do đó anh ta phải tiếp tục thở vô và ra 
bằng miệng. Nhưng khi anh ta đã làm cho hết mệt, đã tắm rửa, uống nước và đắp một 
miếng vải ướt lên ngực, rồi nằm xuống trong bóng mát, lúc đó hơi thở vô và hơi thở ra 
của anh ta cuối cùng xuất hiện vi tế đến nỗi anh ta phải kiểm tra xem mình có hơi thở hay 
không." 

Cũng vậy, Thanh Tịnh Đạo nói tiếp, hoi thở vô ra của hành giả lúc đầu là thô, càng lúc 
càng trở nên vi tế, sau đó hành giả phải kiểm tra xem chúng có hay không. 

Đe giải thích thêm lý do tại sao hành giả cần phải kiểm tra các hơi thở vô-ra, Thanh Tịnh 
Đạo nói: 

"Vì trước đó, lúc hành giả chưa phân biệt (hơi thở vô-ra) thì không có sự quan tâm nơi 
hành giả, không có phản ứng, không có tác ý, không có phản khán, với ý nghĩa rằng (vị 
ấy biết) "Ta đang tịnh hóa dần dần các thân hành thô (hơi thở vô và ra)". Nhưng một khi 
vị ấy đã phân biệt (hơi thở vô-ra) thì có (sự quan tâm). Vì vậy mà vào lúc vị ấy đã phân 
biệt thì thân hành (hơi thở vô-ra) của vị ấy là vi tế so với thân hành lúc không (phân biệt). 

1 . Quan tâm ( abhoga ): Sự chú ý đầu tiên đến hơi thở, hiếu rõ hoi thở, hướng tâm đến hơi 
thở, với ý nghĩa "Ta sẽ cố gắng làm cho hơi thở an tịnh". 

2. Phản ứng ( samannãhãrã ): Hành giả tiếp tục làm như vậy, tức là hành giả chú tâm chặt 
chẽ vào hơi thở theo cách đó, lập đi lập lại nhiều lần, duy trì hơi thở trong tâm, với nghĩa 
"Ta sẽ cố gắng làm cho hơi thở an tịnh". 

3. Tác ý ( mãnãsỉkãra ): Nghĩa đen "quyết định làm cho hơi thở an tịnh". Tác ý ở đây là 
tâm sở làm cho tâm hướng về đối tượng. Tác ý làm cho tâm ý thức và biết rõ về hơi thở. 

4. Phản khán (paccavekkhaỉỊa ): hành giả duyệt xét lại (vĩmarhsa)[5\ hơi thở, làm cho nó 
rõ rệt trong tâm, với nghĩa "Ta sẽ cố gắng làm cho hơi thở an tịnh". 


Vì vậy, tất cả những gì hành giả cần phải làm ở giai đoạn này là quyết định làm cho an 
tịnh hoi thở, và có sư tỉnh giác liên tục đối với nó. Theo cách đó, hành giả sẽ thấy hoi thở 
trở nên an tịnh hon, và tướng ( nimitta ) có thế xuất hiệh. 

Ngay trước khi nỉmỉtta xuất hiện, đa số hành giả gặp phải những khó khăn. Hầu hết họ 
thấy rằng hoi thở trở nên rất vi tế và không rõ rệt, rồi có thể nghĩ hoi thở đã dừng lại. Neu 
điều này xảy ra, hành giả phải duy trì sự tỉnh giác hay cái biết của mình chồ mà hành giả 
ghi nhận được hoi thở lần cuối cùng, và chờ nó ở đó. 

Chỉ có bảy loại người không có hoi thở là: người chết, thai nhi trong bào thai, người đang 
chìm dưới nước, người bất tỉnh, người đang nhập tứ thiền, người đang nhập thiền diệt 
(nirodha samãpatti ) £61 và một vị Phạm thiên. Suy theo đó thì hành giả không phải là một 
trong bảy loại người này, mà hành giả thực sự đang thở, chỉ vì niệm của hành giả không 
đủ mạnh đế ý thức rõ nó mà thôi. 

Khi hoi thở vi tế, hành giả không nên làm cho nó hiển hiện rõ hon, vì sự cố gắng như vậy 
sẽ tạo ra trạo cử, và định tâm của hành giả không phát triển. Chỉ cần ý thức rõ hoi thở 
như nó thực sự là, nếu nó không rõ, chỉ việc chờ ở noi lần cuối cùng hành giả ghi nhận 
được nó. hành giả sẽ thấy rằng, khi áp dụng niệm và tuệ theo cách này, hoi thở sẽ tái hiện 
trở lại 


Nimitta (Tướng hay Ân chứng) 

Nỉmỉtta hay tướng của niệm hoi thở khác nhau tùy theo mồi người. Đối với một số ít 
người, nỉmitta trong sạch và tinh tế như bông gòn, hoặc sợ bông được kéo dài ra, hay như 
gió chuyến động hoặc gió lùa, cũng có thế là một thứ ánh sáng rực rỡ như sao Mai, một 
viên hồng ngọc chiếu sáng, hoặc một viên ngọc trai chiếu sáng. Đối với những người 
khác thì nó lại giống như thân cây bông, hoặc một cọc gồ nhọn. Đối với những người 
khác nữa, nó giống như một sợi dây hay sợi chỉ dài, một vòng hoa, một luồng khói, một 
mạng nhện, một màn sưong mù, một đoá sen, một bánh xe, mặt trăng hay mặt trời v.v... 

Trong hầu hết các trường hợp, một nỉmỉtta thuần trắng như bông gòn là "học tướng" 

(; lỉggaha nỉmỉtta ) và thường không được rõ hay chỉ mờ mờ. Khi nỉmỉtta trở nên sáng chói 
giống như sao mai, rực rỡ và rõ ràng đó là tợ tướng (patibhãga nimitta). Cũng vậy, khi 
nỉmỉtta giống như viên hồng ngọc hay viên ngọc mờ mò' thì là học tướng ( uggaha 
nỉmỉtta ), còn khi chói sáng và lấp lánh là tợ tướng. Đối với các hình ảnh khác cũng cần 
phải hiếu theo cách này. 

Vì thế, mặc dù niệm hoi thở ( ãnãpãnasati ) là một đề tài thiền độc nhất, nó vẫn tạo ra các 
loại tướng khác nhau, tức là nỉmỉtta xuất hiện hoàn toàn khác đối với mỗi người thực 
hành. 

Thanh Tịnh Đạo giải thích rằng sở dĩ có điều này là vì tướng ( nimitta ) đựơc tạo ra bởi 
tưởngJT[. Và chú giải của bộ Thanh Tịnh Đạo giải thích rằng đó chính là các tưởng sai 
biệt mà những hành giả khác nhau này đã có trước khi nỉmỉtta khởi lênỊSl. 


Như vậy, các tướng khác nhau là do tưởng. Nhưng tưởng thì lại không khởi lên một 
mình. Nó là một tâm hành ( mental /ormation ) luôn luôn khởi lên cùng với tâm và các tâm 
hành khác; các tâm hành kết họp với tâm này được gọi là các tâm sở ( cetasika ). Vì thế, 
nếu một hành giả tập trung vào tướng hoi thở (ãnãpãna nỉmỉttà) với tâm hân hoan chang 
hạn, các tâm sở không chỉ có một mình tưởng, mà có tất cả ba mưoi bốn, như xúc, tư, 
nhất tâm, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, tinh tấn, và dục; không chỉ tưởng khác, mà các tâmsở 
khác cũng khác nữa. 

Thực vậy, điều này đã được giải thích trong Thanh Tịnh Đạo, phần nói về phi tưởng phi 
phi tưởng xứ thiền (neva saĩmã nasannãyatana jhãna ), thiền vô sắc thứ tư[91. 

Trong phần này, Thanh Tịnh Đạo giải thích rằng "tưởng" trong thiền đó rất vi tế, đó là lý 
do tại sao chúng ta gọi nó là thiền chứng phi tưởng, phi phi tưởng. Tuy nhiên không chỉ 
có tưởng ấy là vi tế. Các thọ, tâm, xúc và tất cả tâm hành khác cũng rất vi tế. Như vậy, 
Thanh Tịnh Đạo tiếp, trong thiền chứng phi tưởng phi phi tưởng cũng có phi thọ phi phi 
thọ, phi tâm phi phi tâm, phi xúc phi phi xúc v.v...noi 

Vì vậy, khi các bản chú giải nói các tướng là khác nhau do tưởng, các bộ Luận ấy chỉ giải 
thích tướng hoi thở ( ãnãpãnanimỉtta ) trên quan điếm độc nhất về tưởng hay dưới dạng 
tưởng (sannãsĩsa), và dùng tưởng như ví dụ của luận mà thôi. 

Song, dù hình dáng hay mầu sắc của tướng ( nimitta ) của hành giả là thế nào, dù cho 
tưởng của hành giả về hoi thở vô-ra là thế nào, điều quan trọng là không nên đùa với 
tướng của mình. Không nên đế cho tướng mất đi, cũng không cố ý thay đổi hình dạng và 
sự xuất hiện của nó. Neu không, định của hành giả sẽ không phát triển thêm được nữa, và 
sự tiến bộ của hành giả cũng sẽ dừng lại. Tướng của hành giả có thế sẽ biến mất. Do đó, 
khi tướng của hành giả lần đầu tiên xuất hiện, không được chuyển tâm (của hành giả) từ 
hoi thở sang tướng. Neu làm vậy, hành giả sẽ thấy nó biến mất. 

Khi hành giả thấy rằng tướng đã ổn định, và tâm của hành giả tự nó gắn chặt được vào 
đó, lúc ấy hãy đế tâm ở đó. Neu hành giả ép tâm mình rời khỏi tướng, có thế hành giả sẽ 
mất định. Neu tướng xuất hiện ở xa phía trước hành giả, hãy phớt lờ nó, vì tướng ấy có 
thể sẽ biến mất. Neu hành giả phớt lờ nó, và chỉ tập trung vào hoi thở chồ nó tiếp chạm 
(môi trên, hay quanh lồ mũi), tướng sê đến và trú ở đó. 

Trưòưg họp tướng của hành giả xuất hiện tại chồ hoi thở tiếp chạm, là ốn định, và xuất 
hiện như chính nó là hoi thở, và hoi thở như là tướng, lúc ấy hãy quên đi hoi thở, và chỉ ý 
thức rõ tướng ấy. Nhớ chuyển tâm từ hoi thở sang tướng, hành giả có thể sẽ đạt đựoc tiến 
bộ thêm. Khi hành giả duy trì tâm trên tướng, tướng sẽ trở nên càng lúc càng trắng hon, 
và khi nó trắng giống như bông gòn, thì đó là học tướng ( uggaha nimỉtta). 

Hành giả nên quyết định giữ cho tâm an định trên học tướng trắng ấy trong một, hai, ba 
giờ, hoặc hon nữa. Neu hành giả có thế giữ tâm gắn chặt trên học tướng trong một hoặc 
hai giờ, học tướng ấy sẽ trở nên rõ rệt, trong sáng và rực rõ hon. Đây là tợ tướng 
(. Pãtibhãga nimitta ). Cũng như trước, hành giả quyết định giữ cho tâm dán trên tợ tướng 
trong một, hai, hoặc ba giờ. Thực hành cho đến khi thành công. 


Ớ giai đoạn này hành giả sè đạt đến hoặc là cận định ( upacãra ) hoặc là an chỉ (appanã) 
định. Sở dĩ gọi là cận định vì nó gần với và đi trước bậc thiền ( ịhãna ). An chỉ định là bậc 
thiền. 

Cả hai loại định này đều có cùng đối tượng là tợ tướng. Khác nhau duy nhất giữa chúng 
là trong cận định các thiền chi chưa được phát triển đầy đủ. Vì lý do này các tâm hữu 
phần ( bhãvahga ) vẫn khởi lên, và hành giả có thế roi trở lại hữu phần hay dòng tâm duy 
trì kiếp sống này ( bhavahga = life continuum consciousness). Khi roi vào hữu phần, có 
thế hành giả sẽ cho rằng mọi thứ đều dừng lại, thậm chí còn nghĩ đó là Niết-bàn. Trong 
thực tế tâm không dừng lại, mà chỉ do hành giả không đủ thiện xảo đế phân biệt điều này, 
vì tâm hữu phần rất là vi tế. 

Quân bình ngũ căn 

Để tránh roi vào hữu phần và để phát triển thêm, hành giả cần đến sức trợ lực của ngũ 
căn (pancỉndriyã ) nhằm nhấn tâm vào và quấn chặt nó trên tợ tướng. Ngũ căn gồm: 1. 

Tín ( saddhã ); 2. Tấn ( vĩrỉya ); 3. Niệm (sati); 4. Định ( samãdhi ); 5. Tuệ ipanna) 

Ngũ căn là năm sức mạnh kiểm soát tâm, giữ cho nó khỏi lang thang ra ngoài con đường 
Thiền Chỉ ( samatha ) và thiền quán ( vipassanã ) đưa đến Niết-bàn. Neu một hay nhiều 
trong số các căn này trở nên thái quá, tâmsẽ mất quân bình. 

Căn đầu tiên là Tín ịsaddhđ) hay tin vào những gì nên tin, như tin tam bảo, hoặc tin 
nghiệp và quả của nghiệp. Điều quan trọng là phải có niềm tin noi sự giác ngộ của đức 
Phật, vì không có nó, hành giả sẽ thối chuyến và rút lui khỏi công việc hành thiền của 
mình. Quan trọng không kém là phải có niềm tin noi Giáo pháp hay là lời dạy của đức 
Phật, đó là tin noi bốn đạo, bốn quả và Niết-bàn V.V.. Lời dạy của đức Phật chỉ cho chúng 
ta con đường hành thiền, vì vậy ở giai đoạn này có niềm tin trọn vẹn vào đó thực là quan 
trọng. 

Giả sử như một người hành thiền nghĩ "Liệu có thể thực sự đắc thiền chỉ bằng việc theo 
dõi hoi thở vô, hoi thở ra không? Có thực rằng học tướng ( uggaha nỉmỉtta ) giống như 
bông gòn trắng, còn tợ tướng (patibhaga nỉmỉtta) giống như nước đá hay thủy tinh trong 
suốt hay không?" Neu những ý nghĩ như vậy tồn tại, chúng sẽ đưa đến những quan kiến 
như là "Thời buối hiện đại này đễ gì mà đắc thiền ( ịhãna ) được?" Và thế là niềm tin của 
hành giả noi giáo pháp sẽ thối thất, và tất nhiên sẽ không thế ngăn được việc từ bỏ tu tập 
thiền chỉ này. 

Vì vậy một người đang tu tập định với đề mục chủ niệm hoi thở ( ãnãpãnasati ) chắng 
hạn, cần phải có niềm tin vững chắc. Hành giả phải tu tập niệm hoi thở không chút hoài 
nghi. Phải nghĩ rằng "Neu ta theo đúng những chỉ dần có hệ thống của đức Phật Toàn 
Giác, ta có thế thành tựu Thiền." 

Tuy nhiên, nếu một người đế cho niềm tin của mình trở thành thái quá, ở đây muốn nói 
đến niềm tin noi tợ tướng phát sanh trong lúc thiền, thì định của người ấy sẽ suy giảm. 
Tín thái quá hàm chứa hỷ thái quá ịpĩti), hỷ này dần đến những xúc động. Như vậy có 



nghĩa là tâm hành giả đã bị quấy động bởi sự kích thích của hỷ, và trí tuệ sẽ không thế tuệ 
tri đuợc tợ tuớng. Nhu vậy, do tín thái quá đã quyết định trên đối tuợng, trí tuệ sẽ không 
đuợc rõ rệt và vững chắc, và các căn còn lại nhu tấn, niệm, định cũng yếu đi: tấn không 
thế nâng các tâm hành đồng sanh lên tợ tuớng, niệm không thế thiết lập đuợc sự nhận 
biết của nó về đối tuợng (tợ tuông); định không thế ngăn tâm đi đến một đối tuợng khác; 
và tuệ không thế thấy sâu vào tợ tướng. Do đó tín thái quá thực sự lại dần đến sự suy thối 
của niềm tin. 

Neu tấn mạnh, các căn còn lại cũng sẽ không thế làm tốt các phận sự của nó. Như tín: 
quyết định, niệm: an trú, định: ngăn sự phân tán, và tuệ: phát triển sự phân biệt sâu xa. 
Như vậy tấn thái quá khiến tâm không an định trên tợ tướng. 

Điều này có thế được minh họa bằng câu chuyện của Trưởng lão So na sau đây: Trong 
kinh thành Vuông Xá (Rũịagaha), ngài nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp và phát sanh đức 
tin. Ngài xin phép cha mẹ xuất gia và thọ đại giới. Đức Phật dạy cho ngài một đề tài 
thiền, rồi ngài đi đến tu viện Sìtavana. Tại đây ngài thực hành rất chuyên cần. Do lúc nào 
cũng tinh tấn đi kinh hành, nên đôi chân của ngài bị thưong tốn. Dù vậy, ngài cũng không 
hệ đặt lưng ngủ nghỉ, vàkhi không còn có thế đi được, ngài bò bằng hai tay và hai đầu 
gối. Nồ lực tinh tấn quá mức này đã làm cho con đường kinh hành của ngài loang lồ vết 
máu. Mặc dù như thế ngài vẫn chang đắc một quả chứng nào mà lòng còn đầy tuyệt 
vọng. 

Lúc bấy giờ đức Phật trên đỉnh Gỉjjhakũta (đỉnh núi Kên Kên) biết được nỗi tuyệt vọng 
của Son.a và đi đến thăm. Đức Phật nhắc cho ngài nhớ rằng khi còn là người tại gia cư sĩ 
ngài đã từng choi đàn cầm ( vĩnã ), và phải chăng cây đàn sẽ không phát ra âm thanh và có 
thế choi được nếu dây đàn ấy lên quá căng hoặc quá chùng không, tất cả những sợi dây 
đàn cần phải được điều chỉnh cho thật đều. Việc hành thiền cũng như vậy, đức Phật giải 
thích, tinh tấn hay nồ lực quá mức dần đến trạo cử, và tinh tấn quá yếu sẽ dần đến lười 
biếng. Từ bài học này, trưởng lão đã rút ra kinh nghiệm. Chang bao lâu, sau khi suy xét 
đến bài học, ngài trở thành một bậc A-la-hán. 

Việc quân bình tín với tuệ, và định với tấn được bậc trí ca ngợi. Chang hạn, nếu tín mạnh 
và tuệ yếu, một người sẽ nhắm mắt tin vào và kính trọng những đối tượng được xem là 
vô ích và vô căn cứ, họ nhắm mắt tin kính những đối tượng mà ngoại đạo (những tôn 
giáo ngoài Phật giáo), tôn kính như thần linh hoặc chư thiên bảo hộ. 

Ngựoc lại, nếu tuệ mạnh và tín yếu, một người có thế trở thành xả trá hay ngụy biện. 
Không hành thiền, họ phí thời giờ của mình và những việc phán đoán. Bệnh này cũng 
khó chữa như chữa một căn bệnh do uống thuốc quá liều gây ra vậy. 

Tuy nhiên, nếu tín và tuệ được quân bình, người ấy sẽ đặt niềm tin noi Tam bảo, noi 
nghiệp và quả của nghiệp. Người ấy tin rằng nếu họ hành thiền đúng theo những chỉ dần 
của đức Phật họ có thế sẽ thấy tợ tướng (patibhãga nỉmỉtta) và đắc thiền Ụhãna). 

Lại nữa, nếu định mạnh và tấn yếu, một người có the trở nên lười biếng. Chang hạn, khi 
định của hành giả nâng cao, nếu tác ý đến tợ tướng hoi thở với một cái tâm lơi lỏng, 



không đi sâu vào đó, hành giả có thế trở nên giải đãi. Trong trường họp như vậy các thiền 
chi không đủ mạnh đế duy trì mức độ định cao hon, điều này có nghĩa tâm hành giả sẽ 
thường xuyên roi trở lại hữu phần ( bhavaliga ). 

Nhưng nếu tấn mạnh, và định yếu tâm hành giả có thế trở nên dao động. Tuy nhiên, khi 
định và tấn đựoc quân bình, hành giả sẽ không roi vào lười biếng cũng không bị dao 
động, và có thể đắc thiền. 

Tóm lại khi một người muốn tu tập một đề mục thiền chỉ, trong bất kỳ trường họp nào, có 
đức tin mạnh là rất tốt. Neu người ấy nghĩ "chắc chắn ta sẽ đắc thiền, nếu ta phát triển 
định tâm trên tợ tướng", lúc đó nhờ năng lực của tín và nhờ tập trung trên tợ tướng, hành 
giả dứt khoát sẽ thành tựu thiền. Điều này là do thiền (ịhãna) chủ yếu dựa trên định. 

Còn đối với một người tu tập vipassanà (minh sát), tuệ mạnh là điều rất tốt, bởi vì khi tuệ 
căn mạnh hành giả có thế sẽ biết và thấy ba đặc tánh vô thường, kho và vô ngã một cách 
thấu suốt. 

Chỉ khi định và tuệ quân bình, các thiền hiệp thế mới có thế phát sanh. Đức Phật dạy rằng 
điều này cũng áp dụng cho các thiền siêu thế ( lokuttara jhãna) vốn đòi hỏi thêm là định 
và tuệ ấy phải được quân bình với tấn và tín. 

Riêng niệm là cần thiết cho mọi trường hợp, bởi vì niệm bảo vệ tâm khỏi dao động do tín, 
tấn hoặc tuệ thái quá, và (bảo vệ tâm) khỏi lười biếng do định thái quá. Niệm quân bình 
tín với tuệ, định với tấn, và định với tuệ. 

Do đó, niệm luôn luôn cần thiết như muối cần cho các món canh, và như Te Tướng đối 
với các công việc của đức Vua. Chính vì thế các bản chú giải cố xưa dần lời đức Thế Tôn 
nói: "Niệm luôn luôn cần thiết cho bất kỳ đề mục thiền nào. Tại sao? Vì nó là noi nưong 
tựa và bảo vệ cho tâm thiền. Niệm là noi nưong tựa vì nó giúp tâm đạt đến các trạng thái 
đặc biệt và cao hon chưa từng được đạt đến và biết đến trước đây. Không có niệm, tâm 
không có khả năng đạt đến các trạng thái đặc biệt và kỳ diệu được. Niệm bảo vệ tâm, và 
giữ gìn đối tượng thiền không bị lạc mất. Đó là lý do vì sao đối với một hành giả đang 
phân biệt nó với minh sát trí, niệm xuất hiện như cái bảo vệ cho đối tượng thiền, cũng 
như cho tâm của người hành thiền. Không có niệm, họ không thế nâng tâm lên hoặc chế 
ngự tâm được, đó là lý do vì sao đức Phật nói niệm là cần thiết trong mọi trường họp. 

Hành giả quân bình Thất Giác Chỉ như thế nào? 

Quân bình thất giác chi cũng là điều quan trọng nếu hành giả muốn thành tựu thiền dùng 
dề mục niệm hoi thở ( ãnãpãnasati ). Thất giác chi gồm: 

1 . Niệm (sati): ghi nhớ tợ tường và phân biệt nó tới lui nhiều lần. 

2. Trạch pháp ( dhammavicaya ): hiếu biết tợ tướng một cách sâu xa, hay thế nhập vào tợ 
tướng. 

3. Tinh tấn ( vĩriỵa ): đem các chi phần giác ngộ lại với nhau, và quân bình chúng trên tợ 
tướng, đặc biệt tự củng cố chính bản thân nó, và trạch pháp giác chi. 



4. Hỷ (pĩti): sự hân hoan của tâm khi kinh nghiệm tợ tướng. 

5. Tịnh ipassơdhi ): sự an tịnh của tâm và các tâm sở, có tợ tướng làm đối tượng. 

6. Định ( samãdhi ): sự nhất tâm trên tợ tướng. 

7. Xả ( upekkhã ): sự đều đặn của tâm không bị dao động, cũng không co rút khỏi tợ 
tướng. 

Hành giả cần phải phát triến và quân bình cả bảy giác chi này. Neu tinh tấn không đầy đủ 
tâm sẽ roi khỏi đối tượng thiền, ở đây là tợ tướng. Khi trường họp này xảy ra, hành giả 
không nên tu tập tịnh, định và xả, mà phải tu tập trạch pháp, tinh tấn và hỷ. Như vậy tâm 
được nâng lên (đối tượng) trở lại. 

Tuy nhiên khi có quá nhiều tinh tấn, tâm sẽ trở nên dao động và phân tán. Lúc đó hành 
giả nên làm ngựoc lại, tức không tu tập trạch pháp, tinh tấn và hỷ nữa, mà thay vào đó tu 
tập tịnh, định và xả. Theo cách này tâm dao động và phân tán sè được chế ngự và an tịnh 
lại. 

Đây là cách làm thế nào đế quân bình ngũ căn và thất giác chi. 

Làm thế nào đế đắc Thiền (ịhãna)? 

Khi ngũ căn tín, tấn, niệm, định và tuệ đã được tu tập đầy đủ, định sẽ vượt qua cận định 
đế nhập vào thiền ựhãna) hay an chỉ định. Khi hành giả đạt đến thiền, tâm hành giả sẽ 
biết tợ tướng không gián đoạn. Sự kiện này có thế liên tục trong vài giờ, thậm chí cả đêm 
hay có khi suốt ngày. 

Khi tâm đã duy trì định trên tợ tướng liên tục trong một hoặc hai giờ, hành giả nên cố 
gắng phân biệt (nhận thức rõ) vùng trong trái tim noi đây tâm hữu phần ( bhavaliga ) trú, 
đó là sắc trái tim hay sắc ý vật. Tâm hữu phần vốn sáng trong, và được các nhà chú giải 
giải thích rằng đó chính là ý môn ( manodvãra ). Neu hành giả cố gắng nhiều lần, tức là 
làm đi làm lại nhiều lần, thì cuối cùng hành giả sê phân biệt được cả hai. Ý môn 
(bhavaỉiga) và tợ tướng khi nó xuất hiện ở đó. Ke tiếp hành giả phân biệt năm thiền chi, 
mỗi lần một chi. Với việc thực hành liên tục, có thế hành giả sẽ phân biệt được cả năm 
thiền chi một lần. Trong trường hợp của niệm hoi thở ( nãpãnasati ) có 5 thiền chi là: 

1. Tầm ( vỉtakka ): hướng và đặt tâm trên tợ tướng hoi thở ( nãpãna pathỉbhaga-nỉmỉtta ) 

2. Tứ ( vicãra ): duy trì tâm trên tợ tướng 

3. Hỷ ịpĩti): thích thú đối với tợ tướng 

4. Lạc (su kha): an vui với tợ tướng 

5. Nhất tâm: Sự họp nhất với tâm trên tợ tướng. 

Các thiền chi này khi đứng riêng thì gọi là thiền chi, song khi kết hợp lại thì gọi là bậc 
thiền. Lúc mới bắt đầu hành thiền, hành giả phải hành đế nhập thiền trong một thời gian 
tưong đối, không nên dùng quá nhiều thời gian vào việc phân biệt các thiền chi. Hành giả 
cũng còn phải tu tập năm pháp thuần thục trong bậc thiền ( vasĩbhãva ) ấy. 



1 . Nhập thiền bất cứ lúc nào hành giả muốn 

2. Quyết định ( adhitpiãna ) trú trong thiền trong một thời hạn đã định và thực hiện quyết 
định ấy. 

3. Xuất thiền vào giờ ấn định. 

4. Tác ý đến các thiền chi. 

5. Phản kh án các thiền chỈ ỊTn 

Trong Ahguttara Nỉkãya (Tăng chi bộ kinh), bài kinh ví dụ Con Bò Cái ( Pabhateyyagãvĩ 
sutta ), đức Phật nói hành giả không nên cố gắng chuyến sang nhị thiền khi chua thuần 
thục SO' thiền. Ngài giải thích rằng nếu nguời nào không hoàn toàn thuần thục so thiền, 
mà cố gắng đi lên các bậc thiền cao hon, họ sê mất so thiền, cũng nhu không thể đạt đến 
các bậc thiền khác. Như vậy người ấy sè mất tất cả các bậc thiền. 

Khi hành giả đã thuần thục so thiền, hành giả có thế cố gắng đế tiến lên nhị thiền. Muốn 
đắc nhị thiền hành giả cần phải nhập vào SO' thiền mà lúc này đã rất quen thuộc, xuất kh ỏi 
thiền ấy, suy xét đến những khuyết điếm của nó và những lợi ích của nhị thiền. Đó là, SO' 
thiền còn gần với năm triền cái, và có các thiền chi thô tầm, tứ khiến cho nó kém an tịnh 
hon nhị thiền, không tầm không tứ. Vì thế, lúc này không mong muốn các thiền chi đó 
nữa mà chỉ mong muốn hỷ, lạc, nhất tâm, hành giả sẽ định tâm trên tợ tướng trở lại và đạt 
đến SO' thiền . Khi xuất khỏi so thiền, duyệt lại các thiền chi với chánh niệm, tỉnh giác, hai 
thiền chi tầm, tứ, sẽ có vẻ thô đối với hành giả, trong khi hỷ, lạc và nhất tâm có vẻ an tịnh 
hon. Do đó, đế từ bỏ hai thiền chi thô và có được các thiền chi an tịnh ấy, hành giả tập 
trung vào tợ tướng trở lại. 

Bằng cách ấy hành giả có thế sê đạt đến nhị thiền chỉ có hỷ, lạc và nhất tâm. Sau đó hành 
giả cũng tu tập năm loại thuần thục của nhị thiền. 

Khi hành giả đã thành công, và muốn tu tập tam thiền, thì nên xuất khỏi nhị thiền bây giờ 
đã quen thuộc ấy, suy xét đến những khuyết điếm của nó, rồi suy xét đến nhũng lợi ích 
của tam thiền. Đó là, nhị thiền này còn gần với so thiền có các thiền chi thô, tầm, tứ. Và 
nhị thiền, tự thân nó có thiền chi thô là hỷ£12], khiến cho nó kém an tịnh hon tam thiền, 
một bậc thiền không có hỷ. Vì thế, bây giờ không có ước muốn đối với thiền chi thô đó, 
mà chỉ ước muốn các thiền chi an tịnh, hành giả sẽ tập trung vào tợ tướng trở lại và đắc 
nhị thiền. Khi xuất khỏi nhị thiền, và duyệt lại các thiền chi, thì thiền chi hỷ sẽ có vẻ thô 
đối với hành giả, trong khi lạc và nhất tâm có vẻ an tịnh hon. Do đó, đế từ bỏ thiền chi 
thô và có được các yếu tố an tịnh, hành giả định tâm trên tợ tướng trở lại. Theo cách này, 
hành giả có thế sẽ đạt đến tam thiền, chỉ có lạc và nhất tâm. Sau đó hành giả cũng tu tập 
năm loại thuần thục đối với tam thiền như trứoc. 

Khi đã thành công và hành giả muốn tu tập tứ thiền, thì cần phải xuất khỏi tam thiền đã 
quen thuộc đó, suy xét đến các khuyết điếm của nó, rồi suy xét đến những lợi ích của tứ 
thiền. Đó là, tam thiền này còn gần với nhị thiền, có thiền chi thô là hỷ. Và tam thiền tự 
thân nó có thiền chi thô là lạc, khiến cho nó kém an tịnh hon tứ thiền, không có lạc. Bây 
giờ với ước muốn đạt đến tứ thiền, hành giả lập lại định trên tợ tướng và đắc tam thiền. 
Khi xuất khỏi tam thiền, duyệt lại các thiền chi, hành giả thấy rằng thiền chi lạc có vẻ thô, 
trong khi xả và nhất tâm an tịnh hon. Vì thế, đế từ bỏ yếu tố thô và có được các yếu tố an 


tịnh, hành giả lại tập trung vào tợ tướng. Theo cách này hành giả có thế sẽ đắc tứ thiền, 
chỉ có xả và nhất tâm. Và cũng như trước, hành giả nên tu tập năm loại thuần thục đối với 
tứ thiền. 

Với sự chứng đắc tứ thiền, hoi thở dừng lại hoàn toàn. Sự kiện này hoàn tất giai đoạn thứ 
tư trong việc tu tập niệm hoi thở. 

(4) "An tịnh thân hơi thở , ta sẽ thở vào" vị ấy tập như vậy, và "An tịnh thân hơi thở , ta 
sẽ thở ra" vị ấy tập như vậy. 

Giai đoạn này bắt đầu ngay trước khi nỉmỉtta (tướng) xuất hiện, và khi định đã được tu 
tập qua bốn bậc thiền, hơi thở càng lúc càng trở nên an tịnh hơn, cho đến khi nó dừng lại 
hoàn toàn ở tứ thiền. 

Bốn bậc thiền này cũng còn gọi là bốn thiền sắc giới ( rũpavacara jhãna), vì chúng chỉ có 
thể cho quả tái sanh trong cõi sắc giới. Song ở đây chúng tôi không khuyến khích quý vị 
hành giả tu thiền để được tái sanh vào cõi sắc giới, mà chỉ dùng chúng làm nền tảng đế 
phát triển thiền Minh sát ( Vipassanã ). 

Khi hành giả đã đạt đến tứ thiền bằng cách dùng niệm hoi thở, và đã tu tập năm pháp 
thuần thục, ánh sáng của định sẽ sáng chói, rực rỡ và tỏa chiếu, và nếu muốn vị ấy có thế 
chuyến sang tu tập thiền Minh sát. Ngược lại, hành giả cũng có thế tiếp tục tu tập tịnh chỉ 
( samatha ). Đó sẽ là đề tài của bài giảng kế, hành giả tu tập thiền chỉ trên ba mươi hai 
phần của thân (32 thể trược), bộ xương, mười kasiĩỊa (biến xứ) vv... như thế nào. 

* 


HỞI ĐÁP 1 

Hỏi 1.1: Trong bốn giai đoạn của thiền niệm hơi thở (ãnãpãnasati), làm sao đế chủng tôi 
xác định được khỉ nào thì chuyên từ giai đoạn này sang giai đoạn khác? 

Đáp 1.1 : Đức Phật dạy anapanasati tuần tự từng bước một: hơi thở dài, hoi thở ngắn, 
toàn hơi thở và hơi thở vi tế, cho dễ hiếu vậy thôi. Lúc hành thực thụ, cả bốn giai đoạn có 
thê xảy ra cùng một lúc. 

Như vậy, nếu hành giả có thể tập trung vào toàn hơi thở dài, và toàn hơi thở ngắn trong 
khoảng một giờ, lúc ấy (khi định của hành giả nâng cao) hơi thở của hành giả tự động trở 
nên vi tế, và hành giả có thể chuyển sự tập trung vào hơi thở vi tế. Khi hoi thở vi tế là dài, 
hành giả sẽ cố gắng biết toàn hơi thở dài và vi tế ấy; khi hơi thở vi tế là ngắn, hành giả cố 
gắng biết hơi thở là ngắn và vi tế ấy. 

Neu hơi thở tự nó không trở thành vi tế, hành giả sẽ tập trung vào hơi thở đó (tác ý - 
manãsikãra ) vói quyết định rằng nó phải là vi te£13]. Theo cách đó, hoi thở sẽ trở nên vi 
tế, nhưng hành giả không được cố tình làm cho hơi thở vi tế, cũng như không cố ý làm 
cho nó dài ra hoặc ngắn lại; chỉ quyết định rằng nó phải trở nên an tịnh thôi. Theo cách 


này, hơi thở dài, hơi thở ngắn, toàn hơi thở và hơi thở vi tế, cả bốn giai đoạn, đã được 
gồm trong một giai đoạn duy nhất. 

Ở phần trước của giai đoạn thứ tư , hơi thở chỉ trở nên rất vi tế, chứ chưa diệt hoàn toàn. 
Hoi thở diệt hoàn toàn chỉ có ở tứ thiền. Đây là giai đoạn vi tế nhất. 

Hỏi 1.2: Trong thiền cỏ cần thiết phải có một nimỉtta (tướng) không? 

Đáp 1.2: Trong một vài đề mục thiền ( kammatpiãna ) như niệm hơi thở, thiền đề mục 
kasina (biến xứ) và thiền đề mục bất tịnh ( ashubha ), một nỉmỉtta rất cần thiết. Neu hành 
giả muốn đắc thiền trong các đề mục thiền khác, như tùy niệm Phật ( Buddhãnussãti ), có 
thể không cần nỉmỉtta. Trong thiền tâm từ ( mettã bhãvanã ), phá bỏ ranh giới được gọi là 
nỉmỉtta (tướng)ri4Ị. 

Hỏi 1.3: Có một số người nói rằng trong lúc đang hành niệm hơi thở "hồn" của họ xuất 
ra khỏi thân. Như vậy có đủng không, hay họ hành sai? 

Đáp 1.3: Thường thường, tâm an định có thế tạo ra một nỉmỉtta. Khi định càng sâu và 
mạnh mẽ, lúc đó, do các tưởng sai biệt, mà các nỉmỉtta khác nhau sẽ xuất hiện. Chẵng 
hạn, nếu hành giả muốn nỉmỉtta là dài, nó sẽ dài, muốn nó ngắn, nó sẽ ngắn; muốn nó 
tròn, nó sẽ tròn, muốn nó màu đỏ, nó sẽ màu đỏ. Vì thế các tưởng khác nhau có thể phát 
sinh trong lúc đang hành niệm hơi thở. Hành giả có thể tưởng như mình đang ở ngoài 
thân. Đó chỉ là một sáng tạo của tâm, chứ không phải do một linh hồn. Không có vấn đề 
gì cả. Cứ việc bỏ qua nó và trở lại với niệm hơi thở của hành giả. 

Chỉ khi nào hành giả phân biệt được danh-sắc chân đế (paramatha nãma-rũpa) bên trong 
và bên ngoài, lúc đó hành giả mới có thể giải quyết được vấn đề linh hồn, nghĩa là hành 
giả sẽ không tìm đâu ra một linh hồn. Vì vậy, hành giả cần phải phá bỏ các nguyên khối 
tưởng về danh sắc, và thấu hiếu danh sắc chân đế. 

"Nãnãdhãtuyo vinibbhujỉtvã ghanavinibbhoge kate anattalakkhana ỉtl yãthãvasarasato 
upatthãíi " 

(Khi chúng ta phá bỏ được nguyên khối tưởng, thì vô ngã tưởng ( anatta sahhã) sẽ khởi 
lẽn)ỊT51. 

Chính do nguyên khối tưởng mà phát sinh cái tưởng về một linh hồn này. 

Muốn phá bỏ nguyên khối tưởng về sắc, trước tiên chúng ta phải phân biệt các nhóm sắc 
- rũpa kalãpas ( kalãpas : là những phần tử nhỏ, hay nhóm, bọn hoặc tổng họp sắc). Ke đó 
hành giả phải phân biệt các loại sắc chân đế khác nhau, có ít nhất tám sắc trong mỗi rủpa- 
kalãpa (nhóm sắc). Không làm điều này thì tưởng về linh hồn sẽ không biến mấ u 1 61 . 

Tương tự, không phá bỏ nguyên khối tưởng về danh, thì tương về linh hồn sẽ không biến 
mất. Chang hạn, khi tâm hành giả phóng đi, hành giả có thế nghĩ rằng cái tâm lang thang 
ấy là linh hồn của mình. 


Làm thế nào đế hành giả phá bỏ được cái nguyên khối tưởng về danh này? Chắng hạn, 
lấy một tiến trình ý môn thuộc cận định có đối tượng là tợ tướng làm ví dụ. 

Trong tiến trình nhận thức như vậy có một ý môn hướng tâm và bảy tốc hành tâm 
( ịavana ). Trong sát-na ý môn hướng tâm có mười hai tâm hành và trong mồi sát-na tốc 
hành có ba mưoi bốn tâm hành. 

Trong một tiến trình nhận thức như vậy có bốn loại nguyên khối tưởng cần phải được phá 
bỏ bằng Minh sát trí. 

1 . Nguyên khối tưởng về tính tưong tục ( santati ghana ): muốn phá bỏ khối tưởng này 
hành giả cần phải phân biệt (để thấy) bằng cách nào từng tâm khác nhau cùng với các 
tâm sở của nó khởi lên trong mỗi sát-na tâm suốt tiến trình nhận thức. 

2. Nguyên khối tưởng về tập họp (samũha ghana ): muốn phá bỏ khối tưởng này, hành giả 
cần phải phân biệt để thấy ra mỗi tâm và mỗi trong các tâm sở của nó trong từng sát-na 
tâm suốt tiến trình nhận thức. 

3. Nguyên khối tưởng về phận sự Ợdcca ghana ): muốn phá bỏ khối tưởng này, hành giả 
cần phải phân biệt đặc tính, phận sự , sự thế hiện và nhân gần của mồi tâm và mồi tâm sở 
trong các tâm sở của nó. 

4. Nguyên khối tưởng về đối tượng ( rammaỉỊa ghana)'. muốn phá bỏ khối tưởng này, 
hành giả cần phải phân biệt tiến trình nhận thức thuộc minh sát tuệ (trí) đã phân biệt tiến 
trình nhận thức mà hành giả vừa khảo sát (tiến trình ý môn thuộc cận định) . Điều này có 
nghĩa rằng tiến trình nhận thức trước, tự nó cũng cần phải được biết bằng tiến trình nhận 
thức sau. 

Neu hành giả phá bỏ được bốn loại nguyên khối tưởng về danh theo cách này, hành giả sẽ 
chỉ thấy sự sanh và diệt nhanh lẹ của tâm và các tâm sở của nó. 

Với tưởng vô thường ấy, hành giả không thể nào còn nghĩ tâm của mình là linh hồn nữa, 
vì khi có tưởng vô thường thì tưởng vô ngã cũng có mặt. Như Đức Phật đã dạy trong 
Kinh Meghiyarm. 

Aniccasannỉno meghiya anattasannã satỊthãtỉ (Này Meghiya, đối với ai có minh sát trí về 
vô thường mạnh, thời minh sát trí về vô ngã cũng sẽ hiển lộ cho người ấy). 

Hỏi 1.4: Tướng hơi thở (nãpãnã nimitta) từ đâu đến? Cái gì làm cho nó xuất hiện? 

Đáp 1.4 : Hầu hết các tâm sanh lên dựa vào sắc ý vật hay tâm co tạo ra hoi thở. Do đó 
một tướng hoi thở thực thụ phải xuất phát từ hoi thở. Tuy nhiên không phải mọi tâm đều 
tạo ra một nỉmỉtta. Chỉ tâm nào có định sâu lắng mới tạo ra tướng. Vì thế, hoi thở do tâm 
định sâu lắng tạo ra mới làm cho tướng hoi thở ( ãnãpãna-nỉmỉtta ) xuất hiện. Neu tướng ở 
xa lồ mũi, đó không phải là tướng thực. Một tướng có thế xuất hiện do định, nhưng đó 
không nhất thiết sẽ là tướng hoi thở thực thụ. Neu nỉmỉtta do thiền (ịhãna) tạo ra, chúng 


ta có thế gọi đó là một nỉmỉtta hơi thở thực sự. Còn nếu nó không do thiền tạo ra, nó 
không phải là tướng hơi thở đích thực. Neu hành giả định tâm trên tướng ấy, thiền sẽ 
không sanh. Thông thường, định không trở nên mạnh và có năng lực nếu hành giả thiền 
trên tướng ấy, vì thế chang bao lâu nó sẽ biến mất. 

Hỏi 1.5: Bảy giai đoạn thanh tịnh và mười sáu tuệ Minh sát ì à gì? 

Đáp 1.5: Bảy giai đoạn thanh tịnh là: 

1 . Giới thanh tịnh (Sĩla vỉsuddhỉ) 

2. Tâm thanh tịnh (Citta vỉsuddhỉ) 

3. Kiến thanh tịnh ( Ditthi visuddhi ) 

4. Đoạn nghi thanh tịnh ( Kahkhãvỉtarana vỉsuddhỉ) 

5. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh ( Maggãmaggahhã ỉỊadassana vỉsuddhi ) 

6. Đạo hành tri kiến thanh tịnh ( Patipadãhãna dassana visuddhỉ ) 

7. Tri kiến thanh tịnh ( hãỉỊadassana visuddhi) 

Và 16 tuệ Minh sát là (Tuệ = Trí): 

1. Danh sắc Phân tích trí (Tuệ) nãmarũpa - parỉccheda ha na) 

2. Tuệ Nắm bắt (phân biệt) Nhân duyên (paccaya pariggaha hãìỊa) 

3. Tuệ Thâm sát Tam tướng ( sammasana hãlỊa) 

4. Sanh Diệt Tuệ ( udayabbaya hãnà) 

5. Hoại Diệt Tuệ ( bhaliga hãnà) 

6. Kinh Úy Tuệ ( bhya hãlỊa) 

7. Quá Hoạn Tuệ ( dĩnavãnupassanã hãlỊa) 

8. Yếm Ly Tuệ ( Nibbidãnupassanãa nã nà) 

9. Dục Thoát Tuệ ( Muhcitukamyatã hãlỊa) 

10. Giản Trạch Tuệ ( Patsahkhã hãtỊa) 

11. Xã Hành Tuệ (Sahkhãrupekkhã hãlỊa) 

12. Thuận Thứ Tuệ (Anuìoma hãlỊa) 

13. Chuyên Tộc Tuệ ( Gotrabhũ hãna) 

14. Đạo Tuệ (Monga hãtỊa) 

15. Quả Tuệ (Phala hãna) 

16. Phản Khán (Duyệt) Tuệ ( Paccavekkhana nã lỊa) 

Bây giờ, hành giả đã biết tên gọi các tuệ minh sát là vậy, thử hỏi hành giả có kinh nghiệm 
của các tuệ ấy không? Không (phải không?). Đó là lý do tại sao chỉ có kiến thức suông 
chưa đủ; hành giả cũng còn phải thực hành với nồ lực lớn đế chứng ngộ chúng nữa. 

(Cuối bài giảng này Ngài Pa-Auk Tawyahayadaw đã giải thích thêm về năm triền cái như 
sau). 

Bây giờ chúng tôi sẽ nói ngắn gọn về năm triền cái ( nĩvaralỊa ) 



1 . Tham Dục ( Kãmacchanda ) 

2. Sân Hận (Byãpãda) 

3. Hôn trầm - thụy miên ( Thỉna mỉddha ) 

4. Trạo cử - Hối quá ( Uddhacca kukkucca ) 

5. Hoài nghi ( Vỉcỉkỉcchã ) 

Triền cái thứ nhất - Tham dục (Kãmacchanda), là dính mắc vào tài sản hay vào con 
người. Đó chính là lòng mong ứơc đối với các đối tượng giác quan hay trần cảnh. Chang 
hạn như hành giả có thế bị dính mắc vào cốc liêu ( Kuti ) của mình. Trong khi đang hành 
thiền hành giả có thế nghĩ "Ô, giá mà cốc của ta đẹp đẽ thì hay biết mấy". Hoặc bạn có 
thế nghĩ, "Ô, nếu mà cả căn phòng này mà thuộc về ta thì thật là tuyệt !" Neu hành giả bị 
tràn ngập bởi tham dục như vậy, hành giả sẽ không thế nào tập trung tốt vào đề mục thiền 
của mình được. Hành giả phải vận dụng chánh niệm mạnh mẽ và thực hiện một nồ lực đế 
chặn đứng sự khởi lên của những tham dục này. 

Triền cái thứ hai - Sân hận (Byãpãda). Đó là oán ghét hay bất mãn với người hoặc vật 
nào đó. Chang hạn, trong lúc ngồi thiền, nếu một thiền sinh ngồi kế bên gây ra tiếng 
động, hành giả có thế khởi tâm bực bội và nghĩ "Ôi, sao mà y làm ồn quá mức như vậy!" 
Neu tâm hành giả bị sân hận hay bất mãn áp đảo, hành giả cũng sẽ không thế nào tập 
trung trên đề mục thiền của mình cho tốt được. 

Triền cái thứ ba - Hôn trầm - thụy miên (Thỉna mỉddha). Neu tâm yếu đuối, hay không 
thích thú trong đề mục thiền, hôn trầm thụy miên có thế xảy ra. Tuy nhiên, có lúc buồn 
ngủ cũng có thế là do mệt mỏi, bệnh hoạn, hoặc thiếu nghỉ ngoi. 

Triền cái thứ tư - Trạo cử - Hối quá (Uddhacca kukkucca). Nếu tâm hành giả bất an hay 
trạo cử nó sê giống như 1 đống tro bị hòn đá ném vào bay tứ tán và vung vãi khắp noi. 
Tâm cũng phân tán như vậy. Trong khi hành thiền, hành giả không nên buông thả tâm, để 
cho nó roi khỏi đề mục thiền của mình. Neu làm vậy, trạo cử sẽ xảy ra. Hối quá là ân hận 
hay hối tiếc về những việc xấu đã làm, và những việc tốt lại bỏ qua trong quá khứ. Ớ đây 
cũng vậy, hành giả phải vận dụng chánh niệm và nồ lực lớn đế chận đứng sự khởi lên của 
trạo cử hối quá. 

Triền cái thứ năm - Hoài nghỉ (Vỉcikicchã) . Đó là sự hoài nghi về Đức Phật - Giáo Pháp 
- Chư Tăng; Tam học: Giới Định Tuệ; năm uấn quá khứ; năm uấn tuông lai, năm uấn quá 
khứ và tuông lai; pháp Duyên khởi gồm - năm uấn hiện tại. 

Neu hành giả có sự hoài nghi về pháp hành thiền định, có thế hành giả sẽ không thiền 
được. Chang hạn, hành giả có thế nghĩ: "Có thế đắc thiền bằng niệm hoi thở được 
không?", "Liệu thiền ựhãna ) có thế đạt đến nhờ định tâm trên tướng hoi thở ( ãnãpãna 
nimitta ) hay không?" 

Năm Triền cái làm chướng ngại cho thiền là như vậy. 


-ooOoo- 



ru Thiền viện Pa-Auk = Pa-Auk Tawaya, đúng ra phải dịch là Rừng Thiền Pa-Auk (Pa- 
Auk Forest). 

[21 Vỉsuddhi-magga - Bộ Luận Thanh Tịnh Đạo được xem là cuốn cẩm nang giới thiệu về 
Thiền có căn cứ chính xác và bao quát nhất, được soạn từ các bản chú giải cổ điển có 
nguồn gốc từ thời đức Phật và lần kiết tập Kinh điển lần thứ nhất Luận sư Buddhoghosa 
(Phật Âm) đã dịch từ tiếng Sinhalese ra Pãịi và Bhik. NãnãmoỊi địch từ Pãịi sang Anh 
ngữ. 

I21D.II. 9 

141 DIII. 9. M. I. 10 

[5] Ớ đây, vimarhsa đồng nghĩa với PaccavekkhalỊa, và là một từ được dùng trong luận 
của phụ chú giải. 

16] Thiền diệt là thiền chứng mà tâm, tâm sở và các sắc do tâm tạo đều dừng lại. Chi tiết 
xem trang... 


121 vs VIII "Anapanasơti khatha" . 

I81VS. Tlibid 

19] Chi tiết liên hệ đến thiền này, xem trang... 

rioi vs. X. "Nevasaỉĩnã nãsannãyatana kathã" B 287 (Neỉther Perception Nor Non- 
Perception Base Expỉanatỉon ) 

rin Tác ý và phản khán xảy ra trong cùng tiến trình tâm Ý môn ( manodvãra vĩthi). Tác ý 
được thực hiện bằng Ý môn hướng tâm ( manodvãra vajjana), trong trường hợp này, nó 
lấy một trong năm thiền chi làm đối tượng. Nó được theo sau bởi bốn, năm, sáu hoặc bảy 
tốc hành tâm (ịavana ) phản kh án có cùng một đối tượng. Xem bài giảng 5 

[121 Ngài Pa-Auk Tawya Sayadaw giải thích rằng thiền chi hỷ là một yếu tố phụ thêm vào 
việc tăng cường sự gắn bó đối với lạc của bậc thiền (Jhãna sukha) được xem là vi tế, vì 
đối tượng của nó cũng rất vi tế, nên không thế tạo thành dục lạc ( rãga : sensual happiness) 
được. 

[131 Xem trang sau, đế biết thêm chi tiết về an tịnh hoi thở. 

[141 Đây chỉ là một tên gọi, vì kỳ thực nó không phải là một nỉmỉtta đúng nghĩa. 

[151 Vs. XXI "Upakkiìesavimutta UdayabbayanãlỊa kathã B739 (Trí quán sự sanh và 
diệt). 


£16] Chi tiết liên quan đến nguyên khối tưởng về sắc, xem trang sau 
£17] U.N.I (cũng xem A. DU. 1 .3) 


2. Từ Vựng Pali - Việt tham chiếu 

[A] 

Abhỉdhammaa : Vi Diệu Pháp; Thắng Pháp; những giáo pháp cao thượng của Đức Phật; 
tạng thứ ba trong Tam Tạng Paa.lv, triết học và tâm lý học Phật giáo; siêu hình học Phật 
giáo, giải thích sự vật theo chân đế. 

Abhi~n~naa: Thần thông; thắng trí; năng lực siêu nhiên. 

Abhiratỉ: Người có sự thích thú về một thứ gì đó, như thích thú và nhiệt thành trong giáo 
pháp chắng hạn; dùng đế chỉ người hành thiền với mục đích được hưởng dục lạc ngũ trần 
trong các kiếp sau. 

Akusala: Bất thiện; ác; tội lồi. 

Aalaara Kaalaama : Một thiền sư nổi tiếng thời Đức Phật, một trong hai vị thầy của Bồ 
tát Sĩ Đạt Ta. 

Anaagaami: A-na-hàm; Bất lai; vị đắc tầng thảnh thứ ba, không còn tái sanh vào cảnh 
dục giới, hoàn toàn loại trừ sân hận và tham ái ngũ dục; nhưng còn các phiền não vi tế 
như: luyến ái cảnh sắc giới, luyến ái cảnh vô sắc giới, ngã mạn, phóng dật và vô minh. 

Anaagaarikcv. Người hộ tăng. Trong các xứ Phật giáo, người hộ tăng giữ tám giới hay 
mười giới, thường mặc đồ trắng, sống trong chùa phụ giúp cho tăng, ni. 

Aanaapaana-satì: Niệm hoi thở. 

Anatta: Vô ngã, phi ngã, không có tự ngã, không có bản chất, không đáp ứng được sự 
mong ước của' con người. Một trong Tam tướng: vô thường, khổ, vô ngã. 

Anatta lakkhanaa: Đặc tính hay tướng vô ngã. Hiện tượng vượt ngoài khả năng kiểm 
soát. 

Anattaa-nupassanaa — naana: Tuệ giác thấy được sự vô ngã. Trực giác được rằng không 
ai có thế điều khiển, kiếm soát. 

Anicca: Vô thường. 

Anỉcca lakkhanaa: Đặc tính hay tướng vô thường. Hiện tượng sinh diệt của các pháp. 


Aniccaa-nupassanaa — naana: Tuệ giác thấy được sự vô thường. Trực giác được sự diệt 
tận nhanh chóng của các pháp. 

Anuggahita: Bảo vệ, đặc biệt cho việc hành thiền. 

Anumodanaa : Lời cầu chúc của nhà sư sau khi nhận lãnh của tín thí (tứ vật dụng). 

Apaaya: Cảnh khổ. Có bốn cảnh khổ: súc sanh, ngạ quỉ, a-tu-la, địa ngục. Chúnh sinh ở 
những cõi này thiếu thiện nghiệp nên không có hạnh phúc. 

Araha: Hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, xứng đáng được người, trời và phạm thiên kính 
trọng. Đây là ân đức đầu tiên trong mười ân đức của Phật. 

Arahat hay Arahanta : A-la-hán hay ứng Cúng, bậc thánh thứ tư. Là người hoàn toàn 
giác ngộ, diệt tận phiền não, không còn tâm bệnh. Sau khi chết không còn tái sinh nữa. 

Ariyasaccani: Chân lý cao thượng. Xem thêm chữ attarỉ arỉyasaccanỉ (Tứ Diệu Đe) 

Aasava: Hoặc lậu; ách nô lệ; trầm luân; trầm mịch hay dòng nước lũ. Bởi vì chúng trói 
buộc, nhận chhn và lôi cuốn chúng sinh trôi nổi trong sông mê bế khố. Có bốn loại hoặc 
lậu: 


1. Dục lậu ( Kaamaasava ): Ưa thích thụ hưởng những 
khoái cảm giác quan. 

2. Hữu lậu (Bhavaasava): Khát vọng được tồn tại vĩnh 
viễn. 

3. Kiến lậu ị Dùtthaasava ): Quan kiến sai lầm về vũ trụ và 
nhân sinh. Có sáu mưoi hai tà kiến hay quan kiến sai lầm 
nhưng có thế chia ra làm hai hai nhóm chính: thường kiến 
và đoạn kiến. Thường kiến, cho rằng bản ngã và thế giới 
trường tồn vĩnh cửu. Đoạn kiến chủ trưong bản ngã hoàn 
toàn hủy diệt sau khi thân hoại mạng chung. 

4. Vô minh lậu (Avijjaasava): Không thấy rõ hay thấy sai 
lầm. (Xem chữ Avìịịaa). 

Aataapa: Rất nóng; Thiền có năng lực đốt cháy phiền não. 

Avijjaa: Vô minh. Không thấy chân lý, nghĩa là không thấy được vô thường, khổ và vô 
ngã, và thấy sai lầm: cho rằng thế gian là trường tồn, an vui và có tự ngã. 

Aayatana : Các xứ, gồm nội xứ và ngoại xứ. Nội xứ gồm: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. 
Ngoại xứ gồm: Hình sắc, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và đối tượng của tâm. 



[B] 


Bhaavanaa: Tham thiền hay thiền, đốt cháy phiền não, gồm hai loại: thiền vắng lặng và 
thiền minh sát. (Xem chữ Samatha và Vipassanaa). 

Bhikkhu: Tỳ khưu, tỳ kheo. Khất sĩ. Nam tu sĩ Phật giáo, giữ 227 giới, cạo đầu, mặc y 
vàng sống nhờ vào thực phẩm khất thực. Còn có nghĩa là những nguời cố gắng tu trì giới, 
định, huệ đế giải thoát. 

Bodhi: Giác ngộ, trí tuệ phát sinh vào lúc đạo tâm hiện kh ởi. 

Bodhisatta: Bồ tát, nguời có hạnh nguyện trở thành một vị Phật toàn giác để có đủ khả 
năng cứu độ chúng sinh. Còn để chỉ Đức Phật khi chua giác ngộ. 

Bojjha"nga: Yeu tố giác ngộ. Đặc tính của tâm dần đến giác ngộ. Cũng là tuệ giác thấy 
rõ Tứ Diệu Đe. (xem chữ sa"mbojja”nga) 

Brahmaa: Phạm thiên. Tên của vị trời cao nhất. Tên của một cõi trời vô sắc, chỉ có tâm 
mà không có thân. 

Brahmacariya: Phạm hạnh. Đời sống thánh thiện, một đời sống cống hiến cho sự phát 
triển tinh thần. Đời sống độc thân thánh thiện. 

Brahma vihaara : Tứ vô luợng tâm: Từ, Bi, Hỉ, Xả. 

Buddha: Phật. Đấng giác ngộ. Danh từ đuợc dùng để chỉ Thái tử Siddhattha Gotama, con 
của vua Suddhodana và hoàng hậu Maya. Vào năm hai muoi chín tuổi, Thái tử rời bỏ 
cung điện, xuất gia tu hành. Sau khi theo học với một số thầy và thực hành khổ hạnh 
trong sáu năm không hiệu quả, Thái tử tự tìm ra Trung Đạo và giác ngộ do nồ lực của 
chính mình. Trong bài pháp đầu tiên, Dhammacakka-pavatthana Sutta (Kinh Chuyển 
Pháp Luân), Đức Phật đã dạy Bát Chánh đạo và Tứ Diệu Đe. 

Buddhaanussati: Niệm Ân Đức Phật. 


[C] 

Caaga: Bố thí. dứt bỏ. Mong muốn loại trừ phiền não, cũng nhu có sự bố thí vật chất 
rộng rãi. 

Cattaari ariyasaccaani: Tứ Thánh Đe hay Tứ Diệu Đe: (Bốn chân lý về sự khố): 

1. Chân lý về sự khổ ( Dukkha ): Sinh là khổ, già là khổ, 
đau là khổ, chết là khố, xa lìa cái mình yêu thuong là khố, 
gần cái mình ghét là khổ, muốn không đuợc là khổ... (sầu, 
bi, khổ, ưu, não là khổ)... ngũ uẩn thủ là khổ. 


2. Chân lý về nguyên nhân của sự khố (samudaya): Dục 

ái (kaamatanhaa), hữu ái ( bhavatanhaa ') và vô hữu ái 
(vibhavatanhaa) . 

3. Chân lý về sự diệt khố (Nirodha): Hoàn toàn chấm dứt, 
là từ bỏ ái dục, tháo gỡ và giải thoát. 

4. Chân lý về con đường dẫn đến noi thoát khổ (magga): 
Đó là Bát Chánh Đạo. 


Chanda: Dục: ý muốn làm 
Citta: Tâm 

Cittaa : Tên một vị tỳ khuu ni vào thời Đức Phật. Tỳ khuu ni Cittaa đã chế ngự đuợc sự 
đau yếu thể chất trầm trọng và sự yếu đuối, nồ lực tinh tấn trở thành một vị A-la-hán. 

Citta viveka: Tâm ẩn cu. Tâm ấn cu khỏi mọi phiền não làm cản trở sự phát triển minh 
sát. Tuông đuong với liên tục chánh niệm, không đế cho phiền não chế ngự. 

[D] 

Daana: Bố thí. Một trong muời Ba-la-mật (xem Paaramií). Đây là pháp thực hành đầu 
tiên đế loại trừ tâm tham ái. 

Dasa kasina: Muời đề mục hành thiền: Tứ đại (đất, nuớc, gió, lửa), bốn màu sắc (xanh, 
vàng, đỏ, trắng), không gian, ánh sáng. Những đề mục hành thiền này giúp chế ngự tham 
ái. 

Deva: (Nguyên nghĩa: Chúng sanh có ánh sáng). Các vị trời, có co thế vi tế nên mắt 
nguời không nhìn thấy đuợc. Đây là những chúng sanh sống trên các cõi trời, đuợc an vui 
hạnh phúc hon cõi nguời, nhung khi hết tuối thọ vẫn còn phải tái sanh trở lại chịu kh o 
trong sanh, già, đau, chết, tức là vẫn còn luân luu trong vòng luân hồi. 

Devadatta: Đe-bà-đạt-đa. Một vị su vào thời Đức Phật, âm mưu chia rè giáo hội, và về 
sau nhiều lần muốn giết hại Đức Phật. 

Dhamma: Pháp, những lời dạy của Đức Phật; bản chất của sự vật; luật thiên nhiên; chân 
lý. 

Dhanima vicaya: Trạch pháp giác chi, một tâm sở thấy rõ bản chất các pháp, hay thấy rõ 
Niết bàn. Chi thứ hai trong Thất Giác Chi. 

Dhuta”nga: Hạnh đầu đà, Thầy Tỳ khuu thực hành hạnh này đế loại trừ phiền não. 
Nguời hành hạnh đầu đà giữ một số qui điều chặt chẽ, tri túc, từ bỏ, hạn chế các nhu cầu, 


chẳng hạn giữ hạnh: Chỉ dùng một bộ y gồm: y vai trái, y nội, y hai lớp; ăn ngày một bữa, 
sống trong rừng .... 

Dosa: Sân hận, giận dữ, nóng giận. Tâm từ chối các đối tượng không vừa lòng; chẳng 
hạn, trong lúc hành thiền, tâm khó chịu khi co thể bị đau nhức. Sân hận là một trong ba 
phiền não chính khiến tâm chúng sinh mê mờ. Hai phiền não kia là tham lam và si mê. 

Dukkha: Khố, bất toại nguyện, đau khổ. Đặc tính thứ hai của các pháp có điều kiện 
(pháp hữu vi). Đây là kết quả của vô thường và tham ái. Khố là chân lý đầu tiên trong Tứ 
Diệu Đe, có ba loại kh ổ chính: kh ổ khổ, hành kh ổ và hoại kh ổ. 

Dukkha lakkhanaa: Đặc tính hay tướng của khổ nhò' đó mà thấy được khổ. Bị áp bức, bị 
đè nén bởi sự vô thường. 

Dukkha-nupassanaa — naana: Tuệ giác thấy được sự khổ. Trực giác được rằng không 
thể dựa vào ai hay cái gì cả, tất cả mọi đối tượng đều đáng sợ, đáng nhòm gớm, không 
noi nào có thế nưong nhò' hay ỷ lại vào vì tất cả đều bị hủy diệt, bị tan biến mau chóng. 

[H] 

Hiiri: Hồ thẹn tội lỗi, cảm giác hỗ thẹn về những gì cần phải hồ thẹn. Cảm giác hỗ thẹn 
khi làm hay nghĩ đến điều xấu xa, tội lồi. 

[ I ] 

Issaa: Ganh tị. Không muốn nhìn thấy người khác thành công hay hạnh phúc. 

[J] 

Jetavana: Chùa Kỳ Viên. Một ngôi chùa gần thành Saavatthii (Xá-vệ) ở miền bắc Ãn 
Độ, noi đức Phật thường dạy đạo. 

Jhaana: Nhập định hay tầng thiền. Đặc tính của tâm có khả năng dính chặt trên đối 
tượng và quan sát đối tượng, đốt cháy phiền não. 

Jhaana sammaa dLkthi: Chánh kiến trong các tầng thiền. Đây là chánh kiến khởi sinh 
trong tám tầng thiền định, không phải trong thiền minh sát. 

[K] 

Kaccaayana : Ca-chiên-diên. Một trong những người học trò lớn của Đức Phật, một vị A- 
la-hán, có khả năng diễn giải những bài pháp ngắn gọn của Đức Phật. Nhiều bài Pháp của 
Đức Phật chỉ vỏn vẹn có vài chữ. 

Kalyaa.na mitta: Người bạn đức hạnh, người bạn tinh thần, thiện hữu. 


Kaamacchanda: Dục lạc. Chướng ngại đầu tiên trong năm chướng ngại. 

Kamma: Nghiệp. Hành động, lời nói hay tư tưởng cố ý. Nghiệp tích lũy trong quá khứ 
hay trong hiện tại sẽ trả quả trong hiện tại hay trong tưong lai tùy theo tính chất của 
nghiệp. 

Kammassakataa sam m aa-dhì. t. th i : Chánh kiến thấy rõ chỉ có nghiệp mới thực sự là gia 
tài của chúng ta. 

Kamma.t.thaana: Tham thiền. 

Karu.naa: Lòng Bi mẫn. Tâm se lại trước sự đau kh ố của chúng sinh khác. Lòng mong 
muốn loại bỏ những đau khố của chúng sinh khác. 

Kasina: Đe mục hành thiền Kasina (Biến xứ). Có mười đề mục hành thiền Kasina: Đất, 
nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng, "khoảng không" có giới hạn. 

Kaaya: Thân thê, hình dáng. 

Kaaya viveka: Thân ấn cư, điều kiện đầu tiên giúp cho việc hành thiền tốt đẹp. Thái độ 
không dính mắc vào lục trần: sắc, thinh, hưong, vị, xúc và pháp. Cũng có nghĩa là thân xa 
lánh các noi ồn ào náo nhiệt. Hằng ngày đến noi yên tịnh vắng lặng để hành thiền. 

Khandaa: uẩn, nhóm, tập họp. Thân người là tập họp của năm uẩn: sắc (ruupa), thọ 
(i vedanaa '), tưởng ịsa~n~naa j , hành {sa"nkhaara ) , thức (vi~n~naana). 

Khema: Tịnh an. An ninh, an toàn. Một trong những đặc tính của Niết bàn, trái hắn với 
sự an toàn có điều kiện của thế gian. 

Kỉlesaa: Phiền não, những yếu tố làm cho tâm ô nhiễm. Phiền não có thể khởi dậy ngay 
cả khi các điều kiện của chúng đã được loại trừ. 

Kilesaa parinibbaana: Hoàn toàn loại trừ phiền não. 

Kodha: Sân hận, nóng nảy, "tâm gai góc". Sân hận và những tâm sở đi kèm với sân hận. 
Kusala: Thiện, tốt. 

Kusiita: Người lười biếng. 

[L] 

Lakkha.naa: Đặc tính. 

Lobha: Tham. Tâm nắm giữ vật ưa thích. 


Lokiya: Thế tục. 

Lokuttara: Siêu thế. Đây là từ đế chỉ bốn đạo, bốn quả và Niết bàn. 

[M] 

Macchariya: Bủn xỉn. Không muốn thấy nguời khác hạnh phúc nhu mình. 

Magga: Đạo. Danh từ đế chỉ giây phút giác ngộ, khi mọi phiền não đều đuợc loại trừ. 
Tâm đầu tiên của Niết bàn. 

Mahaakassapa: Ma-ha (Đại) Ca-diếp. Một trong những vị học trò đầu tiên của Đức Phật. 
Ngài là vị tỳ khưu đệ nhất đầu đà, chủ tọa kỳ kết tập Tam Tạng lần đầu tiên sau khi Đức 
Phật niết bàn ba tháng. 

Mahaamoggallaana: Đại Mộc Kiền Liên. Một trong hai Đại Đệ Tử của Đức Phật, có 
thần thông bậc nhất. 

Mahaapajaapati Gotamii: Nguời dì đồng thời cũng là mẹ kế của Thái Tử Siddhatta. Vị 
nữ tỳ khưu đầu tiên, sáng lập Tỳ khưu ni đoàn. Vị thánh đệ nhất về sự chứng đắc. 

Mahaayaana: Đại thừa. Sau khi hoàng đế Asoka cố gắng hợp nhất Tăng Chúng vào thế 
kỷ thứ ba truớc Công nguyên, một số tông phái tự động phát triển các học phái của riêng 
mình. Một số quan điểm của Đại thừa khác hẳn giáo lý thời nguyên thủy, chẳng hạn như 
quan điếm về Bodhisattva (Bồ tát): Bồ tát từ khước Niết bàn để có thể tiếp tục sống trong 
Tam Giới cứu độ chúng sinh. Trong khi đó Phật giáo Nguyên thủy dựa vào lời dạy cuối 
cùng của Đức Phật trước khi nhập diệt, khuyến khích mọi người hãy "tự no lực đế cứu độ 
chính mình" (Xem kinh Mahaaparinibbaana Sutta, Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ). Đại 
Thừa thêm vào nhiều kinh điến mà thời Phật Giáo Nguyên Thủy không có. Phật giáo Đại 
thừa được truyền bá vào Trung Á do các thưong buôn và các nhà sư thời vua Kushan ở 
Ân Độ trong suốt hai thế kỷ đầu tiên sau Công nguyên và dần dần lan tràn sang Tây tạng, 
Trung hoa, Siberia, Triều tiên, Nhật bản và Việt nam. Từ thế kỷ thứ tám đến thế kỷ thứ 
mười ba được truyền sang Cam Bốt, Java, Sumatra và Mã lai. 

Maana: Mạn. Có ba loại mạn: Cho mình hon người, cho mình bằng người, cho mình 
thua người. 

Maara: Ma vưong. Theo nguyên ngừ Paa.lỉ, Maara được rút ra từ một từ gốc có nghĩa là 
"sự chết". Nhân cách hóa sức mạnh của si mê và ái dục. Si mê và ái dục hủy hoại đức 
hạnh và mạng sống chúng sinh, là chủ tể của mọi cảnh giới có điều kiện. 

Maatikamaataa: Một tín nữ vào thời Đức Phật, hỗ trợ chư tăng hành thiền. Trong lúc lo 
nấu nướng cho chư tăng bà luôn luôn chú tâm chánh niệm vào việc làm, chang bao lâu 
sau bà đắc quả. 

Mettaa: Từ ái, tâm Từ. Mong cầu tất cả chúng sinh có đầy đủ sức khỏe, thân tâm an lạc. 


Middha: Buồn ngủ. Tâm trở nên tiêu cực, thụ động khi buồn ngủ có mặt. 

Moha: Si mê. Tâm không đủ kh ả năng nhận biết những điều xảy ra, đặc biệt là các cảm 
giác vô ký. Một trong ba Phiền não chính (tham, sân, si) làm tâm chúng sinh mê mờ, đen 
tối. 

Muditaa: Hỉ. Vui mừng truóc sự thành công, hạnh phúc của kẽ khác. 

[N] 

Naama: Danh hay tâm. Tâm, theo nguyên nghĩa, là cái huớng đến đối tuợng hay cái làm 
cho những cái khác huớng đế chúng. Đây là một từ đế chỉ mọi hiện tuợng của tâm. 

Namucỉ: Một tên khác của Maara. 

Nekkhamma sukha: Hạnh phúc của sự kh ước từ, hạnh phúc của sự xuất gia. Hạnh phúc, 
an lạc và thoải mái đến từ sự xa lìa dục lạc ngũ trần, xa lìa những phiền não do dục lạc 
thú ngũ trần đem lại. 

Nibbaana: Niết Bàn. Không điều kiện, hoàn toàn không có phiền não vì không phải là 
thân hay tâm. 

Nikanti ta.nhaa: Tham luyến vào những lạc thú do thiền đem lại. Đây là một loại phiền 
não rất vi tế, mong manh như mạng nhện nhưng làm cản trở bánh xe trí tuệ. 

Nimita: "Tướng" hay hình ảnh trong tâm xuất hiện lúc hành thiền, cho thấy khả năng 
định tâm cao. 

Nirodha : Diệt, chấm dứt. 

Nirodha samaapatti: Diệt Thọ Tưởng Định. Đạt được sự diệt. Đây là loại định tâm mà 
chỉ có vị A-la-hán hay A-na-hàm mới có thế vào được. 

Niivarana: Chướng ngại, Triền cái. Có năm chướng ngại trên đường giải thoát, giác ngộ: 
Tham ái, sân hận, giao động hối hận, dã dượi buồn ngủ và hoài nghi. 

[O] 

Ottappa: Ghê sợ tội lồi. Không muốn làm điều ác vì sợ hậu quả tai hại của nó; đây là thái 
độ của người trí. 


[P] 

Pabbạịita: Xuất gia hay từ bỏ. Người từ bỏ đờ sống thế tục đế diệt trừ phiền não. 


Pacceka Buddha : Độc Giác Phật. Tự mình giác ngộ, nhưng sau khi giác ngộ không thế 
giảng dạy cho người khác. 

Paccakkha — ĩiaa.na: Tri giác tuệ. Tri giác do kinh nghiệm trực tiếp. Tuệ giác trực tiếp. 
Đồng nghĩa với chữ Vipassanaa. 

Paa.li: Ngôn ngữ dùng đế ghi kinh điến Phật giáo, gần với tiếng Magadhii (Ma-kiệt-đà). 
Đây là ngôn ngữ mà Đức Phật và các đệ tử của Ngài dùng đế giảng dạy và nói chuyện 
hằng ngày. 

Paamojja, paamujja: Khinh hỉ hay thiếu hỉ. Loại hỉ đầu tiên trong năm loại hỉ. 
Pancendriya: Ngũ căn. Một từ về thiền đế chỉ năm tâm sở: Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ. 
Pa~n~naa: Trí tuệ. Trí tuệ trực giác về chân lý tối thượng. 

Paramattha dhamma: Thực tại tuyệt đối. Chân đế. Đối tượng được nhận biết một cách 
trực tiếp không qua khái niệm. Có ba loại chân đế: hiện tượng vật chất, hiện tượng tâm và 
Niết bàn. 

Paramatha sacca : Chân lý tuyệt đối. Cùng nghĩa với paramattha dhamma. (phản nghĩa 
với sammuti sacca). 

Paaramỉi: Ba-la-mật. Hoàn hảo. Sức mạnh thanh tịnh nội tâm được phát triển và tích lũy 
qua nhiều đời. Có mười ba-la-mật: daana (bố thí), sỉỉla (trì giới), nekkhama (xuất gia hay 
khước từ), pa~n~naa (trí tuệ), viiriya (tinh tấn), khantỉ (nhấn nhục), sacca (chân thật), 
adhi.t.thaana (quyết định), mettaa (tâm từ) và upekkhaa (tâm xả). 

Parỉnibbaana : Bát Niết Bàn, Vô Dư Niết Bàn. Một vị Phật hay A-la-hán khi còn sống thì 
có Hữu Dư Niết Bàn, lúc rời bỏ thân thế này thì gọi là Vô Dư Niết Bàn. 

Parỉsuddhi sukha : Tịnh lạc. Hạnh phúc an lạc không trộn lần với phiền não. Niết bàn. 

Passaddhi : Thư thái. Chi thứ năm trong thất giác chi. 

Paticca samuppaada: Thập nhị nhân duyên. 

Paatimokkha: Giới bốn, Ba-la-đề-mộc-xoa. Giới luật được ghi trong tạng Luật (227 giới 
cho Tỳ khưu và 311 giới cho Tỳ khưu ni), tạng đầu tiên trong Tam Tạng Paadi. Chư 
Tăng Ni mỗi tháng phải tụng giới bốn hai lần vào ngày mười bốn và ba mưoi mỗi tháng 

Peta: Ngạ quỉ. Quỉ đói. Loại quỉ không có hạnh phúc. 

Phala : Quả. Tâm xảy ra tiếp theo đạo tâm, tiếp tục thấy Niết Bàn, và trong khi đó thì 
phiền não bị loại trừ. 



Phassa: Xúc, một tâm sở phát sanh khi tâm tiếp xúc với đối tượng. 

Pin.dapaata: Trì bình hay khất thực: chư tăng ôm bát nhận cơm cúng dường của bá tánh. 

Piiti: Hỉ. Nhờ tâm trong sáng thanh tịnh nên thân và tâm có cảm giác nhẹ nhàng thích 
thú. 

Puthụịỳana: Thế tục, phàm nhân. 

[R] 

Raaga: Dục ái. Tham ái. 

Ruupa: Sắc, vật chất. 

[S] 

Saddhaa: Đức tin, Tín. 

Sahagata: Đi kèm với. Phối họp với. 

Sakadaagaamỉ: Tư-Đà-Hàm. Nhất Lai. Tham ái và sân hận của vị có quả thánh thứ hai 
đã yếu kém nên chỉ còn tái sinh một lần. 

Samatha bhaavanaa: Thiền vắng lặng. Thiền An Chỉ. Hành thiền theo bốn mươi đề mục 
nhằm mục đích đạt được tâm vắng lặng. Bình an do chế ngự được một số phiền não và 
chướng ngại. 

Samaadhi: Định. Trạng thái của tâm trụ trôn một đối tượng duy nhất. Có ba loại Định: 
chuấn bị (Parikamma), cận định ( upacaara ) và định (ịhaana hay appanaa). Chi thứ sáu 
trong Thất Giác Chi. 

Saama.nera: Sa di. 

Saama.nerii: Sa di ni. 

Samatha ịhaana: Nhập Định. Tâm hoàn toàn an trú trong một đề mục duy nhất, ở trong 
tình trạng hoàn toàn an tịnh, tĩnh lặng, tâm thấm nhập vào đề mục. 

Sa"mboịịha"nga: Thất giác chi. Bảy yếu tố giác ngộ. Bảy nhân sinh quả bồ đề gồm: 
Chánh niệm (sati), Trạch pháp (dhamma vicaya), tinh tấn (vỉiriya), hỉ (piitỉ ), Thư thái 
ipassaddhi), định (samaadhỉ) và xả (upekkhaa). 


Sammaa-dLt.thi: Chánh kiến. Kiến thức chân chánh. 


Sam m aa-kam m anta: Chánh nghiệp. Hành động chân chánh: Không sát sanh, không 
trộm cắp, không tà hạnh. 

Sammaa-sambuddha: Tam-miệu tam-bồ-đề. Chánh đẳng chánh giác, tự mình ngộ lấy 
không thầy chỉ dạy. 

Sammasana — naa.ua: Tư duy trí. Tuệ thấy rõ: vô thường, khố não, vô ngã. Đạt tuệ này, 
thiền sinh thấy rõ sự tan rã, sự biến mất một cách nhanh chóng của đối tượng. Với sự 
thấy rõ này, thiền sinh kinh nghiệm trực tiếp rằng tất cả mọi vật đều vô thường, bất toại 
nguyện và không có tự ngã. Được gọi là "liễu tri" vì thiền sinh tự mình thấy rõ chân lý 
căn bản. 

Sammaa vaacaa: Chánh ngữ. Lời nói chân chánh: lời nói thành thật, lời nói đem lại sự 
đoàn kết, lời nói dịu dàng, lời nói hữu ích. 


Sa "mpajja~n~na: Giác tỉnh. Biết mình. Hiểu biết sáng suốt. 


Samsaara: Vòng luân hồi. Vòng tham ái và đau khố do không hiểu biết chân lý 
Samudaya: Khởi sinh. 

Samudaya dhamma: Pháp duyên sinh. 

Samutti sacca: Tục đế. Sự thật thế tình. Ngược với chân đế: sự thật tuyệt đối. Tục đế 
dính mắc quan niệm, vào danh từ như cho rằng có tôi, anh, chị, ghế, bàn, sông, núi ... 
Chân đế nhìn đúng bản chất của sự vật nên không có tôi, anh, chị, ghế, bàn, sông, núi ... 
mà chỉ có vật chất và tinh thần thuần túy hay danh và sắc hoặc thân và tâm 

Sangha : Tăng già. Chúng. Cộng đồng tu sĩ Phật giáo gồm những nhà sư ăn mặc theo 
Phật, tu trì Giới (227 giới), Định, Huệ. 

Sa"nkhaara: Hành. Trong thập nhị nhân duyên thì hành có nghĩa là tác ý. Trong ngũ uân 
thì hành chỉ cho năm mưoi tâm sở. Hành còn có nghĩa là danh sắc hay các pháp có điều 
kiện, chang hạn như câu: Các pháp hành đều vô thường, hãy tinh tấn, chớ phóng dật. Chữ 
hành ở đây có nghĩa là các pháp có điều kiện hay danh sắc 

Sa"nkhaara paramattha dhamma: Chân lý tuyệt đối về các pháp có điều kiện. Hiện 
tượng danh sắc hay thân tâm được trực tiếp thấy rõ, không xuyên qua tư duy hay khái 
niệm. 

Sa"nkhaampekkhaa~naa.na: Tuệ xả. Có tâm xả thọ đối với tất cả mọi pháp (duyên 
sinh). Một trong những tuệ giác cao nhất trong thiền minh sát. Một trạng thái quân bình 
nội tâm tinh tế không bị ảnh hưởng bởi các cảm thọ vui khố. 


Sa~n~naa: Tưởng. Ttri giác, ý niệm, quan kiến, trí nhớ. 



Santi sukha: Tịnh lạc. Hạnh phúc tịch tịnh. Một từ đế chỉ kinh nghiệm Niết bàn. 

Saariputta: Xá-lợi-phất. Một trong hai đại đệ tử của Phật, có trí tuệ bậc nhất. 

Sati : Chánh niệm. Ghi nhó' đúng đắn. Chi thứ nhất trong thất giác chi. 

Satipa.t.thaana: Tứ niệm xứ. Bốn căn bản của chánh niệm: niệm thân, niệm thọ, niệm 
tâm và niệm pháp. 

Satipa.t.thaana Sutta: Kinh Tứ niệm xứ. Một bài kinh trong đó Đức Phật chỉ dạy cách 
thực hành chánh niệm. 

Sayadaw. Đại sư. Một danh từ của người Miến Điện đế tôn xưng một thiền sư hay một vị 
trụ trì. 

Siila: Giới. Đức hạnh. 

Siilashin: Tu nữ Miến Điện, giữ tám hay mười giới, Mặc y phục vàng, hồng hay nâu. 

Sona Therỉỉ : Tên một vị tỳ khưu ni. Bị con cái ruồng bỏ, bà So na vào chùa tu và đắc quả. 

Sotaapanna'. Tu-đà-huờn, Nhập lưu. Đắc quả thánh thứ nhất, kinh nghiệm Niết Bàn lần 
đầu tiên, dứt trừ ba dây trói buộc: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Vì các phiền não đã 
yếu nên vị Tu-đà-huờn không bị tái sinh vào bốn cõi dữ. Còn gọi là Thất Lai vì vị Tu-đà- 
huờn chỉ còn tái sinh tối đa bốn kiếp. 

Subhadda : Một tu sĩ ngoại đạo trở thành người học trò cuối cùng của Đức Phật. 
Subhadda trở thành một vị tỳ kheo Phật giáo trước khi Phật nhập Niết Bàn độ vài giờ 
đồng hồ. 

Sukha: Lạc, hoan hỉ, cảm giác vui vẻ. Chi thứ tư trong tầng thiền định thứ nhất. 

Sumedha: tên một vị ấn sĩ giữ hạnh bồ tát để trở thành một vị Phật toàn giác. Đây là vị 
bồ tát tiền thân Phật Thích Ca. 

Sutta: Kinh. Ghi lại những lời giảng của Đức Phật. Tạng thứ hai trong Tam Tạng Paadi. 

[T] 

Ta.nhaa : Ái dục, tham ái, lòng tham muốn dẫn đến tái sinh. 

Theravaada: Nguyên ngữ là lời dạy của những vị trưởng lão. Trưỏưg lão bộ, Bảo thủ bộ, 
Thượng tọa bộ hay Phật giáo Nguyên thủy. Một tông phái duy nhất trong số mười tám 
tông phái còn lại sau khi Phật Niết bàn. Các vị trưởng lão tụng đọc lại tất cả những lời 
dạy của Đức Phật vào kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ nhất, ba tháng sau khi Phật Niết bàn. 
Những lời dạy này được nhóm trưởng lão bảo thủ lưu giữ cho đến ngày nay. Phật Giáo 


Nguyên Thủy được duy trì và phố biến tại các xứ Miến Điện, Thái Lan, Kampuchia, Lào, 
và Tích Lan. 

Tatra majjhattataa: Quân bình nội tâm. Một khía cạnh của tâm xả. 

Taavatimsa: Cõi trời Đao Lợi còn gọi là cõi trời Tam thập tam thiên: cõi trời của ba 
mưoi ba vị trời. Đây là cõi trời mà Đức Phật thuyết vi diệu pháp cho Phật mẫu nghe. 
Hoàng hậu Maya sau khi chết tái sinh vào cõi trời này. 

Thera: Trưởng lão tăng. Thường được dùng đế trước tên những vị Tăng cao hạ đế bày tỏ 
lòng kính trọng. 

Therỉi: Trưởng lão ni. Thường được dùng để trước tên những vị Ni cao hạ để bày tỏ lòng 
kính trọng. 

Thina: Dã dượi. 

Thina middha: Dã dượi buồn ngủ. Dã dượi và buồn ngủ thường đi đôi với nhau. Dã dượi 
là tâm co rút lại như lông gà đặt gần lửa thì bị teo lại. Buồn ngủ là một tâm thụ động đi 
theo dã dượi. Thiina middha là chướng ngại thứ tư trong năm chướng ngại, là đạo binh 
thứ năm trong mười đạo binh ma. 

TipLtaka : Tam tạng kinh. Gồm ba tạng: Luật (Vỉnaya) giới điều, (những qui luật mà tăng 
Ni phải hành trì), Kinh (Sutta) và Vi diệu pháp (Abhỉdhamma) 

Tisara.na: Tam qui. Qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng. 

[U] 

Uddhacca kukkucca : Trạo hối. Bất an giao động và hối hận. Chướng ngại thứ tư trong 
năm chướng ngại 

Uddhata : Bất an, nguyên nghĩa là giao động. 

Udaka Raamaputta: Một thiền sư nổi tiếng thời Đức Phật, một trong hai vị thầy của Bồ 
tát Sĩ Đạt Ta. 

Upaadaana: Chấp thủ. Tâm tham ái dính chặt vào đối tượng không buông rời 
Upasama: Bình an, tĩnh lặng 

Upekkhaa: Xả. Quân bình năng lực. Đặc tính của tâm thăng bằng không nghiêng về một 
thái cực nào. Chi thứ bảy trong thất giác chi. 


[V] 


Vaya dhamma: Pháp diệt. 


Vedanaa: Thọ hay cảm thọ. 

Vỉcaara: Tứ hay Sát. Một khía cạnh của sự định tâm bao gồm tâm "chà xát" trên đối 
tượng. Yeu tố thứ hai trong tầng thiền định đầu tiên. 

Vìcikicchaa: Hoài nghi. Tâm mệt mỏi vì phân vân không quyết và ức đoán. Chướng ngại 
thứ năm trong năm chướng ngại. Đạo binh ma thứ bảy trong mười đạo binh ma. 

Vikkhambhana viveka: Tị phiền não ấn cư. Trạng thái phiền não bị yếu kém trong một 
thời gian. Đây là kết quả của thân ẩn cư và tâm ấn cư. 

Vinaya : Luật (xem Paa.timokkha) 

Vi~n~naa.na: Thức. 

Vipaaka: Quả của nghiệp. Những điều kiện sinh khởi do hành động quá khứ 

Vipassanaa: Thiền minh sát. Nguyên nghĩa: 'thấy bằng nhiều cách’. Năng lực quán sát 
đối tượng thân tâm qua ánh sáng của vô thường, khố não và vô ngã. 

Vipassanaa ịhaana: 1) Tiếp tục chú tâm vào bản chất thật sự (chân đế) của sự vật không 
xuyên qua sự suy nghĩ hay khái niệm. 2) Trụ tâm vào các đề mục thay đối, nhưng vần 
chú tâm khan khít vào đặc tính vô thường, khố và vô ngã. 

Vipassanaa kilesa: Minh sát phiền não. Đây là những loại phiền não khởi sinh lúc thiền 
sinh đạt đến tuệ giác thấy rõ sự sinh diệt mau chóng của các hiện tượng. Hỉ lạc phát sinh 
vào lúc này. Minh sát phiền não bao gồm sự nắm giữ những kinh nghiệm hỉ lạc do việc 
hành thiền đem lại mà không biết rằng mình đang dính mắc vào chúng. 

Viiraana"m bhaavo : Dũng cảm. Đặc tính của một anh hùng. Đây là từ đế chỉ sự dũng 
cảm tinh tấn trong việc hành thiền. 

Virati: Sự thu thúc, sự kiêng cử. 

Viriya : Tinh tấn. Năng lực hay sự tinh tấn liên tục hướng tâm đến đối tượng. Được rút ra 
từ chữ anh hùng. Chi thứ ba trong thất giác chi. 

Visuddhi Magga: Thanh Tịnh Đạo. Một cuốn sách viết về Thiền do Ngài Buddhaghosa 
soạn vào thế kỷ thứ tư sau Công nguyên. 

Vitakka: Tầm: Một khía cạnh của định tâm, tâm hướng về đối tượng, dính trên đối tượng 
và đặt trên đối tượng. Chi thứ nhất của tầng thiền định đầu tiên. 



Vỉveka : ân cư. Một từ chỉ trạng thái an tịnh tĩnh lặng, xuăt hiện khi tâm được an trú và 
bảo vệ không bị phiên não quấy nhiễu. 

Vivekaja piiti sukha: ẩn cư hỉ lạc. Hỉ lạc, hạnh phúc do sự ẩn cư đem lại. Một từ để chỉ 
hai chi thiền thứ ba và thứ tư của tầng thiền định đầu tiên, được xem như phối hợp chung 
với nhau. 

Vyaapaada : Sân hận. Chướng ngại thứ hai trong năm chướng ngại. 

m 

Yogi : Thiền sinh. 


3. Các bài Kinh cần biết 

Kinh Vô Ngã Tướng Anattalakkhana sutta 


Giới thiệu: Đây là bài Pháp thứ hai mà Đức Phật giảng cho các vị đệ tử đầu tiên, 5 anh em 
Kiều Trần Như. Sau khi nghe xong bài Pháp nầy, anh em Kiều Trần Như giác ngộ và đắc guả A 
la hán. [1 ] 

Bài dịch nầy trích từ guyển "Đức Phật và Phật Pháp", Phạm Klm Khánh dịch từ quyển "The 
Buddha and Hls Teachlngs" của Hòa Thượng Narada. 

— oOo— 

Một thời nọ, lúc Đức Thế Tôn ngự tại vường Lộc Uyển, xứ Chư Thiên Đọa xứ (Isipatana), gần 
Ba La Nại (Benares), Ngài dạy nhóm năm vị tỳ khưu như sau: 

— Này hỡi các Tỳ Khưu! 

— Bạch hóa Đức Thê' Tôn, năm vị trả lời. 

Rồi Đức Phật truyền dạy: 

— Này hỡi các Tỳ Khưu, sắc (rũpa, thể chất, xác thân nầy) là vô ngã (anattã, không có một 
linh hồn [2]). Nầy hỡi các Tỳ Khưu, nếu trong sắc có ngã, như vậy sắc không phải chịu đau 
khổ. Sắc này phải như vầy hay phải như thế kla, tường hợp tương tự có thể xảy ra. Nhưng vì 
sắc không có ngã nên sắc này còn phải chịu khố đau và không thể có trường hợp (ra lịnh): sắc 
này phải như vầy, hay phải như thế kia [3]. 


cùng một cách ấy, thọ (vedana), tưởng (sanna), hành (samkhara) và thức (vinnana) đều vô 
ngã [4]. 

Vậy như Tỳ Khưu nghĩ thế nào, thân này thường còn hay vô thường? 

— Bạch Thế tôn, là vô thường (anicca). 

— Cái gì vô thường là khổ não hay hạnh phúc? 

— Bạch Thế tôn là khổ não. 

— Vậy, có hợp lý chăng nếu nghĩ đến cái gì vô thường, khổ não và tạm bợ với ý tưởng: cái này 
của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi? 

— Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là không hợp lý. 

— Cùng một thể ấy, nầy hỡi các Tỳ Khưu, thọ, tưởng, hành, thức, đều là vô thường và khổ 
não. Vậy, có hợp lý chăng nếu nghĩ đến cái gì vô thường, khổ não và tạm bợ với ý tưởng: cál 
này của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi [5]? 

— Bạch đức Thế tôn, chắc chắn là không hợp lý. 

— Như vậy, này hỡi các Tỳ Khưu: 

Tất cả các sắc, dầu ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, ở bên trong hay ở ngoại cảnh, thô kịch 
hay vi tế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần, phải được nhận thức theo thực tướng của nó - 

— Cái này không phải của tôi, đây không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của 

tôi. 

Tất cả các thọ, tưởng, hành, thức, dầu ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, ở bên trong hay ở 
ngoại cảnh, thô kịch hay vi tế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần, phải được nhận thức 

theo thực tưổng của nó cái này không phải của tôi, đây không phải là tôi, cái này 

không phải là tự ngã của tôi. 

Bậc Thánh đệ tử đã thông suốt pháp học thấy vậy thì nhàm chán sắc, thọ, tưỏng, hành, thức, 
dứt bỏ, không luyến ái những gì không đáng ưa thích và do sự dứt bỏ ấy, được giải thoát. Rồi 
tri kiến trỏ nên sáng tỏ — "Ta đã được giải thoát". Vị ấy thấu hiểu rằng dòng sanh tử đã 
chấm dứt, đòi sống phạm hạnh đã được thành tựu, những điều phải làm đã được hoàn tất viên 
mãn, không còn trỏ lại trạng thái này nữa. 

Đức Thế Tôn giảng giải như vậy và các Tỳ Khưu lấy làm hoan hỉ, tán dương lòi dạy của Ngài. 


Khi Đức Phật thuyết xong thòi Pháp, tâm của năm vị tỳ khưu đều trỏ nên hoàn toàn trong 
sạch, không còn chút ô nhiễm [6]. 



Bản Anh ngữ: HT Narada (The Buddha and His Teachings) 
Bản dịch Việt ngữ: Phạm Kim Khánh (Đức Phật và Phật Pháp) 


Đại kinh Saccaka 

(Mahàsaccaka sutta) - Đúc Thế Tôn và các giai đoạn tu hành của 
Ngài 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Đại Lâm, tại giảng đường Trùng Các. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn đắp y thật đầy đủ, cầm y bát, muốn vào Vesali để khất thực. Rồi 
Niganthaputta Saccaka tánh hay ngao du thiên hạ, trong khi đi khắp đó đây, đến tại Đại 
Lâm, giảng đường Trùng Các. Tôn giả Ananda thấy Niganthaputta Saccaka từ xa đi lại, 
liền bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, Niganthaputta Saccaka đang đến, tánh ưa luận chiến, biện luận thiện 
xảo, được số đông tôn kính. Bạch Thế Tôn, vị này ưa chỉ trích Phật, ưa chỉ trích Pháp, ưa 
chỉ trích Tăng. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn ngồi lại một lát. 

Thế Tôn ngồi xuống trên chồ ngồi đã soạn sẵn. Rồi Niganthaputta Saccaka đi đến chồ 
Thế Tôn ở, nói lên những lời hỏi thăm, chúc tụng, xã giao với Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Niganthaputta Saccaka nói với Thế Tôn: 

— Tôn giả Gotama, có một số Sa-môn, Bà-la-môn sống chuyên lo tu tập về thân, không tu 
tập về tâm. Tôn giả Gotama, những vị này cảm khố thọ về thân. Sự tình này đã xảy ra, 
này Tôn giả Gotama, do cảm khố về thân, chân sẽ bị tê liệt, quả tim có thế tức bể, máu 
nóng có thế trào ra từ miệng, có thể bị điên cuồng loạn tâm. Tôn giả Gotama, sự tình này 
xảy ra đối với người mà tâm tùy thuộc thân, khi tâm chịu sự điều khiển của thân. Vì sao 
vậy? Vì tâm không được tu tập. Tôn giả Gotama, nhưng có một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
sống chuyên lo tu tập về tâm, không tu tập về thân. Tôn giả Gotama, những vị này cảm 
khố thọ về tâm. Sự tình này đã xảy ra, này Tôn giả Gotama; do cảm khố thọ về tâm, chân 
sè bị tê liệt, quả tim có thế tức bể, máu có thế trào ra từ miệng, có thế bị điên cuồng loạn 
tâm. Tôn giả Gotama, sự tình này xảy ra đối với người mà thân tùy thuộc tâm, khi thân 
chịu sự điều khiển của tâm. Vì sao vậy? Vì thân không được tu tập. Này Tôn giả Gotama, 
rồi tôi suy nghĩ: "Thật sự, Thanh văn đệ tử của Tôn giả Gotama sống chuyên lo tu tập về 
tâm không tu tập về thân?" 

— Này Aggivessana, Ông nghe tu tập về thân như thế nào? 

— Như Nanda Vaccha, Kisa Sankicca, Ma kkh ảli Gosàla, những vị này, này Tôn giả 
Gotama, sống lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất 
thực không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu 


cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nồi chảo, không nhận đồ ăn tại 
ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa những 
cối giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà 
đang giao cấu, không nhận đồ ăn tại chồ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chồ ruồi bu, 
không ăn cá thịt, không uống rượu nấu, rượu men, cháo trấu. Những vị ấy chỉ nhận ăn tại 
một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ấy chỉ nhận tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, 
hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, vị ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với 
một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một 
bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy các vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn 
uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. 

— Này Aggivessana, họ có thế tự nuôi sống với mức độ như vậy chăng? 

— Không phải vậy, này Tôn giả Gotama. Thỉnh thoảng, này Tôn giả Gotama, họ ăn 
những món ăn thù thắng loại cứng, họ ăn những món ăn thù thắng loại mềm, họ nếm 
những vị ăn thù thắng, họ uống những đồ uống thù thắng. Họ nhờ các món ăn ấy gầy 
dựng thân lực, làm cho thân to lớn, làm cho thân béo mập. 

— Này Aggivessana, như vậy những gì ban đầu họ từ bỏ, về sau họ lại thọ dụng. Như vậy 
có tụ, có tán (có được, có mất) cho thân này. Này Aggivessana, Ông nghe tu tập về tâm 
như thế nào? 

Niganthaputta Saccaka, được Thế Tôn hỏi tu tập về tâm, không có thế trả lời được. Rồi 
Thế Tôn nói với Niganthaputta Saccaka: 

— Này Aggivessana, thân tu tập mà Ông vừa mới nói đầu tiên ấy không phải là thân tu 
tập đúng pháp trong giới luật của bậc Thánh. Này Aggivessana, Ông còn không hiếu thân 
tu tập, làm sao Ông có thế hiếu tâm tu tập. Và này Aggivessana, như thế nào là thân 
không tu tập, tâm không tu tập; như thế nào là thân tu tập, tâm tu tập? Hãy nghe và khéo 
tác ý, Ta sê giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Niganthaputta Saccaka trả lời Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 

— Này Aggivessana, thế nào là thân không tu tập và thế nào là tâm không tu tập? Ớ đây, 
này Aggivessana, kẻ vô văn phàm phu khởi lên lạc thọ. Người này được cảm giác lạc thọ, 
liền tham đắm lạc thọ và roi vào sự tham đắm lạc thọ. Neu lạc thọ ấy bị diệt mất, do lạc 
thọ đoạn diệt, khởi lên kho thọ. Người ấy, do cảm giác kho thọ, nên sầu muộn, than van, 
khóc lóc, đập ngực, đưa đến bất tỉnh. Này Aggivessana, lạc thọ ấy khởi lên cho người 
kia, chi phối tâm và an trú, do thân không tu tập. Khố thọ ấy khởi lên chi phối tâm và an 
trú, do tâm không tu tập. Này Aggivessana, không luận người nào mà cả hai phưong tiện 
đều có lạc thọ khởi lên, chi phối tâm và an trú, do thân không tu tập; khố thọ khởi lên, chi 
phối tâm và an trú, do tâm không tu tập. Như vậy, này Aggivessana, người ấy là người có 
thân không tu tập và tâm không tu tập. 



Và này Aggivessana, thế nào là thân tu tập và tâm tu tập? Ớ đây, này Aggivessana, lạc 
thọ khởi lên cho vị Thánh đệ tử nghe nhiều. Vị này đuợc cảm giác lạc thọ, nhung không 
tham đắm lạc thọ, không roi vào sự tham đắm lạc thọ. Neu lạc thọ ấy bị diệt mất, do lạc 
thọ đoạn diệt, khởi lên khố thọ, vị ấy cảm giác khố thọ nhung không sầu muộn, than van, 
khóc lóc, đập ngực, đua đến bất tỉnh. Này Aggivessana, lạc thọ ấy khởi lên cho vị kia, 
không chi phối tâm và không an trú, do thân có tu tập; khố thọ ấy khởi lên cho vị kia, 
không chi phối tâm và không an trú, do tâm có tu tập. Này Aggivessana, không luận 
nguời nào mà cả hai phuong tiện đều có lạc thọ khởi lên, không chi phối tâm và không an 
trú, do thân có tu tập; khố thọ khởi lên, không chi phối tâm và không an trú, do tâm có tu 
tập, như vậy này Aggivessana, người ấy là người có thân tu tập, có tâm tu tập. 

— Như vậy, tôi có lòng tin tưởng với Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama là vị có thân tu 
tập và có tâm tu tập. 

— Này Aggivessana, dầu cho lời nói của Ông có vẻ trịch thượng và khiêu khích, nhưng 
Ta sẽ trả lời cho Ông. Này Aggivessana, vì Ta đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lạc thọ thật sự khởi lên noi Ta, chi phối tâm và an 
trú, hay khố thọ thật sự khởi lên noi Ta, chi phối tâm và an trú, sự tình như vậy không thế 
xảy ra. 

— Phải chăng, một lạc thọ không khởi lên noi Tôn giả Gotama một cách khiến cho lạc thọ 
ấy không thế chi phối tâm và an trú, phải chăng một khố thọ khởi lên noi Tôn giả Gotama 
một cách khiến cho khố thọ ấy không thế chi phối tâm và an trú? 

— Này Aggivessana, sao có thế không như vậy được? Ớ đây, này Aggivessana, trước khi 
Ta giác ngộ, chưa chứng Chánh Đắng Giác, khi còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ như sau: "Đời 
sống gia đình bị gò bó, con đường đầy những bụi đời. Đời sống xuất gia như sống giữa 
hư không. Thật rất khó sống tại gia đình mà có thế sống hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn 
thanh tịnh đời sống phạm hạnh thuần tịnh. Hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình". 

Rồi này Aggivessana, sau một thời gian, khi Ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ 
huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng 
lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, Ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. 

Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an 
tịnh đạo lộ. Ta đến chồ Alara Kalama ở, khi đến xong liền thưa với Alara Kalama: "Hiền 
giả Kalama, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này". Này Aggivessana, được 
nghe nói vậy, Alara Kalama nói với Ta: "Này Tôn giả, hãy sống (và an trú). Pháp này là 
như vậy, khiến kẻ có trí, không bao lâu như vị Bốn sư của mình (chỉ dạy), tự tri, tự 
chứng, tự đạt và an trú". Này Aggivessana, và không bao lâu Ta đã thông suốt pháp ấy 
một cách mau chóng. Và này Aggivessana, cho đến vấn đề khua môi và vấn đề phát ngôn 
mà nói, thời Ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc Trưởng lão (Thượng tọa), và Ta 
tự cho rằng Ta như kẻ khác cũng vậy, Ta biết và Ta thấy. 



Này Aggivessana, Ta suy nghĩ như sau: "Alara Kalama tuyên bố pháp này không phải chỉ 
vì lòng tin: "Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, Ta mới an trú". Chắc chắn Alara Kalama biết 
pháp này, thấy pháp này rồi mới an trú". Này các Tỷ-kheo, rồi Ta đi đến chồ Alara 
Kalama ở, sau khi đến Ta nói với Alara Kalama: "Hiền giả Kalama, cho đến mức độ nào, 
Ngài tự tri, tự chứng, tự đạt, và tuyên bố pháp này?" Này Aggivessana, được nói vậy, 
Alara Kalama tuyên bố về Vô sở hữu xứ. 

Rồi này Aggivessana, Ta suy nghĩ: "Không phải chỉ có Alara Kalama có lòng tin, Ta 
cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tinh tấn, Ta cũng có tinh tấn. 
Không phải chỉ có Alara Kalama mới có niệm, Ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Alara 
Kalama mới có định, Ta cũng có định. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tuệ, Ta 
cũng có tuệ. Vậy Ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà Alara Kalama tuyên bố: "Sau 
khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta an trú". 

Rồi này Aggivessana, không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách 
mau chóng, Ta an trú. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta đi đến chồ Alara Kalama ở, sau khi đến, 
Ta nói với Alara Kalama: "Này Hiền giả Kalama, có phải Hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự 
đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy?" —"Vâng, Hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, 
tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy". —"Này Hiền giả, tôi cũng tự tri, tự 
chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy". —"Thật lợi ích thay cho chúng 
tôi, Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh 
như Tôn giả! Pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt, và tuyên bố, chính pháp ấy Hiền giả tự 
tri, tự chứng, tự đạt và an trú; pháp mà Hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trủ, chính 
pháp ấy tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố; pháp mà tôi biết, chính pháp ấy Hiền giả 
biết; pháp mà Hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, Hiền giả là như vậy; 
Hiền giả như thế nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, Hiền giả, hai chúng ta hãy chăm 
sóc hội chúng này!" 

Như vậy, này Aggivessana, Alara Kalama là Đạo Sư của Ta, lại đặt Ta, đệ tử của vị ấy 
ngang hàng với mình, và tôn sùng Ta với sự tôn sùng tối thượng. Này Aggivessana, rồi 
Ta tự suy nghĩ: "Pháp này không hướng đến yếm ly, không hướng đến ly tham, không 
hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không 
hướng đến giác ngộ, không hướng đến Niết-bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt Vô sở hữu 
xứ". Như vậy, này Aggivessana, Ta không tôn kính pháp này, và từ bỏ pháp ấy, Ta bỏ đi. 

Rồi này Aggivessana, Ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh 
đạo lộ. Ta đi đến chồ Uddaka Ramaputta, khi đến xong Ta nói với Uddaka Ramaputta: 
"Hiền giả, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này". Được nói vậy, này 
Aggivessana, Uddaka Ramaputta nói với Ta: "Này Tôn giả, hãy sống (và an trú), pháp 
này là như vậy, khiến người có trí không bao lâu như vị Bốn sư của mình (chỉ dạy) tự tri, 
tự chứng, tự đạt và an trú". Này Aggivessana, Ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau 
chóng. Và này Aggivessana, cho đến vấn đề khua môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thời 
Ta nói giáo lý của kẻ trí, và giáo lý của bậc Trưởng lão (Thượng Tọa), và Ta tự cho rằng 
Ta như người khác cũng vậy, Ta biết và Ta thấy. 



Này Aggivessana, Ta suy nghĩ như sau: "Rama tuyên bố pháp này không phải vì lòng tin: 
"Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta mới an trú". Chắc chắn Rama thấy pháp này, biết pháp 
này, rồi mới an trú". Này Aggivessana, rồi Ta đi đến chồ Uddaka Ramaputta ở, sau khi 
đến Ta nói với Uddaka Ramaputta: "Hiền giả Rama, cho đến mức độ nào, Ngài tự tri, tự 
chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này?" Này Aggivessana, được nghe nói vậy, Uddaka 
Ramaputta tuyên bố về Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Rồi này Aggivessana, Ta suy nghĩ: "Không phải chỉ có Rama mới có lòng tin. Ta cũng có 
lòng tin. Không phải chỉ có Rama mới có tinh tấn, Ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có 
Rama mới có niệm, Ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Rama mới có định, Ta cũng có 
định. Không phải chỉ có Rama mới có tuệ, Ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng cho 
được pháp mà Rama tuyên bố: "Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, tự an trú". 

Rồi này Aggivessana, không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách 
mau chóng, Ta an trú. Rồi này Aggivessana, Ta đi đến chồ Uddaka Ramaputta ở, sau khi 
đến, Ta nói với Uddaka Ramaputta: "Này Hiền giả Rama, có phải Hiền giả đã tự tri, tự 
chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy?" —"Vâng Hiền giả, tôi đã tự tri, 
tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy". —"Này Hiền giả, tôi cũng đã 
tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy." Thật lợi ích thay cho 
chúng tôi! Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi được thấy một đồng phạm 
hạnh như Tôn giả! Pháp mà tôi, tự tri tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp ấy Hiền 
giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú; pháp mà Hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, 
chính pháp ấy tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố; pháp mà tôi biết, chính pháp ấy 
Hiền giả biết; pháp mà Hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, Hiền giả là 
như vậy; Hiền giả như thế nào, Tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, Hiền giả, hai chúng ta 
hãy chăm sóc hội chúng này!" 

Như vậy, này Aggivessana, Uddaka Ramaputta là Đạo Sư của Ta, lại đặt Ta, đệ tử của vị 
ấy ngang hàng với mình, và tôn sùng Ta với sự tôn sùng tối thượng. Này Aggivessana, 
rồi Ta suy nghĩ: "Pháp này không hướng đến yếm ly, không hướng đến ly tham, không 
hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không 
hướng đến giác ngộ, không hướng đến Niết-bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ". Như vậy, này Aggivessana, Ta không tôn kính pháp ấy và từ bỏ pháp 
ấy, Ta bỏ đi. 

Này Aggivessana, Ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo 
lộ, tuần tự du hành tại nước Magadha (Ma kiệt đà) và đến tại tụ lạc Urưvela (Ưu lâu tần 
loa). Tại đây, Ta thấy một địa điếm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông trong 
sáng chảy gần, với một chồ lội qua dề dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc 
dề dàng đi khất thực. Này Aggivessana, rồi Ta tự nghĩ: "Thật là một địa điểm khả ái, một 
khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chồ lội qua dề dàng khả 
ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Thật là một chồ vừa đủ cho 
một Thiện nam tử tha thiết tinh cần có thế tinh tấn". Và này các Tỷ-kheo, Ta ngồi xuống 
tại chồ ấy và nghĩ rằng: "Thật đáng cố gắng tinh tấn ở noi đây". 



Rồi này Aggivessana, ba ví dụ khởi lên nơi Ta, vi diệu, từ trước chưa từng được nghe: 
Này Aggivessana, ví như có một khúc cây đầm ướt, đầy nhựa sống và đặt trong nước. Có 
một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: "Ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra". 
Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sống đặt 
trong nước ấy, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa thì có thế nhen lửa, khiến lửa nóng hiện ra 
được không? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn giả Gotama, vì cành cây ấy đầm 
ướt, đầy nhựa sống lại bị ngâm trong nước, nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. 

— Cũng vậy, này Aggivessana, những Sa-môn hay những Bà-la-môn sống không xả ly 
các dục về thân, những gì đối với chúng thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, 
dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm 
cho nhẹ bớt, nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này thình lình cảm thọ những 
cảm giác chói đau, khố đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thế chứng được tri 
kiến, vô thượng Chánh Đắng Giác, và nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này 
không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khố đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy 
cũng không có thế chứng được tri kiến, vô thượng Chánh Đắng Giác. Này Aggivessana, 
đó là ví dụ thứ nhất, vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 

Này Aggivessana, rồi một ví dụ thứ hai, vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi 
lên nơi Ta. Này Aggivessana, ví như có một khúc cây đầm ướt, đầy nhựa sống, được vớt 
khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: 

"Ta sê nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra". Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy 
khúc cây đầm ướt, đầy nhựa sống, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô ấy, rồi cọ 
xát với dụng cụ làm lửa, có thế nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy đầm 
ướt, đầy nhựa sống, dầu được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, nên người ấy chỉ bị 
mệt nhọc và bực bội. 

— Cũng vậy, này Aggivessana, những Sa-môn hay Bà-la-môn sống không xả ly các dục 
về thân, những gì đối với các vị ấy thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôm ám, dục 
khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho 
nhẹ bớt. Neu những Tôn giả Sa-môn, hay Bà-la-môn này thình lình cảm thọ những cảm 
giác chói đau, khố đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thế chứng được tri kiến, vô 
thượng Chánh Đắng Giác. Và nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này không 
thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khố đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng 
không có thế chứng được tri kiến, vô thượng Chánh Đắng Giác. Này Aggivessana, đó là 
ví dụ thứ hai, vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 

Này Aggivessana, rồi một ví dụ thứ ba, vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi 
lên nơi Ta. Này Aggivessana, ví như có một khúc cây khô, không nhựa, được vớt khỏi 
nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: "Ta sẽ 
nhen lửa, lửa nóng sẽ hiện ra". Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc 



cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, rồi cọ xát với dụng cụ 
làm lửa, có thế nhen lửa, khiến nơi nóng hiện ra được không? 

— Thưa được, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy khô, 
không nhựa, lại được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. 

— Cũng vậy, này Aggivessana, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn sống xả ly các dục 
về thân, những gì đối với các vị ấy thuộc các dục, như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục 
khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm được khéo đoạn trừ. Neu những Tôn giả Sa-môn hay 
Bà-la-môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khố đau, kịch liệt, khốc liệt, 
các vị ấy có thế chứng được tri kiến vô thượng Chánh Đắng Giác. Và nếu những Tôn giả 
Sa-môn hay Bà-la-môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác khố đau, kịch liệt, 
khốc liệt, các vị này cũng có thế chứng được tri kiến vô thượng Chánh Đắng Giác. Này 
Aggivessana, đó là ví dụ thứ ba, vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi 
Ta. 

Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ: "Ta hãy nghiến răng, dán chặt lên lưỡi lên nóc họng, 
lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm!" Này Aggivessana, rồi Ta nghiến 
răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Khi 
Ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, 
đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của Ta. Này Aggivessana, như một người lực sĩ 
nắm lấy đầu một người ốm yếu hay nắm lấy vai, có thể chế ngự, nhiếp phục và đánh bại 
người ấy. Này Aggivessana, khi Ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm 
chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của Ta, này 
Aggivessana, dầu cho Ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú 
không dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì Ta bị chi 
phối bởi sự tinh tấn do tinh tấn chống lại kho thọ ấy. Tuy vậy, này Aggivessana, kho thọ 
ấy khởi lên nơi Ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 

Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy tu Thiền nín thở". Và này 
Aggivessana, rồi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi. Này 
Aggivessana, khi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi, thì một tiếng 
gió động kinh khủng thối lên, ngang qua lồ tai. Này Aggivessana, ví như tiếng kinh 
khủng phát ra từ ống thối bệ đang thối của người thợ rèn. Cũng vậy, này Aggivessana, 
khi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi, thời một tiếng gió động 
kinh khủng thối lên, ngang qua lỗ tai. Này Aggivessana, dầu cho Ta có chí tâm tinh cần, 
tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị 
kích động, không được khinh an, vì Ta bị chi phối bởi sự tinh tấn do tinh tấn chống lại 
khố thọ ấy. Tuy vậy, này Aggivessana, khố thọ ấy khởi lên nơi Ta, được tồn tại nhưng 
không chi phối tâm Ta. 

Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy tu thêm Thiền nín thở". Và này 
Aggivessana, rồi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi, và ngang qua 
tai. Này Aggivessana, khi Ta nín thở vô thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang 
qua tai, thì có ngọn gió kinh khủng thối lên đau nhói trong đầu Ta. Này Aggivessana, ví 
như một người lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắc, cũng vậy, này 



Aggivessana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, 
thì có ngọn gió kinh khủng thối lên đau nhói trong đầu Ta. Này Aggivessana, dầu cho Ta 
có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm đuợc an trú không dao động, nhung 
thân của Ta vẫn bị khích động, không đuợc khinh an, vì Ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do 
tinh tấn chống lại khố thọ ấy. Tuy vậy, này Aggivessana, khố thọ ấy khởi lên noi Ta, 
đuợc tồn tại nhung không chi phối tâm Ta. 

Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ nhu sau : "Ta hãy tu thêm Thiền nín thở". Và này 
Aggivessana, rồi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua 
tai, Ta cảm giác đau đầu, một cách kinh khủng. Này Aggivessana, ví nhu một nguời lực 
sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi xiết mạnh; cũng vậy, này 
Aggivessana, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi, và ngang qua 
tai, Ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. Này Aggivessana, dầu cho Ta có chí tâm, 
tinh cần, tinh tấn tận lực, dầu cho niệm đuợc an trú không dao động, nhung thân của Ta 
vần bị khích động, không đuợc khinh an, vì Ta bị chi phối bởi sự tinh tấn do tinh tấn 
chống lại khố thọ ấy. Tuy vậy, này Aggivessana, khố thọ ấy khởi lên noi Ta, đuợc tồn tại 
nhung không chi phối tâm Ta. 

Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ nhu sau: "Ta hãy tu thêm Thiền nín thở". Và này 
Aggivessana, rồi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua 
tai. Này Aggivessana, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và 
ngang qua tai, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của Ta. Này Aggivessana, ví nhu 
một nguời đồ tế thiện xảo hay đệ tử nguời đồ tế cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt 
bò sắc bén. Cũng vậy, này Aggivessana, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, 
ngang qua mũi và ngang qua tai, một ngọn kinh khủng cắt ngang bụng của Ta. Này 
Aggivessana, dầu cho Ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dẫu cho niệm đuợc an trú, 
không dao động nhung thân của Ta vẫn bị khích động, không đuợc khinh an, vì Ta bị chi 
phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khố thọ ấy. Tuy vậy, này Aggivessana, khố thọ 
ấy khởi lên noi Ta, đuợc tồn tại, nhung không chi phối tâm Ta. 

Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ nhu sau: "Ta hãy tu thêm Thiền nín thở". Và này 
Aggivessana, rồi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua 
tai. Này Aggivessana, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và 
ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân Ta. Này Aggivessana, 
ví nhu hai nguời lực sĩ sau khi nắm cánh tay một nguời yếu hon, nuớng nguời ấy, đốt 
nguời ấy trên một hố than hừng. Cũng vậy, này Aggivessana, khi Ta nín thở vô, thở ra, 
ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai thì có một sức nóng kinh khủng khởi 
lên trong thân Ta. Này Aggivessana, dầu cho Ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, 
dầu cho niệm đuợc an trú, không dao động, nhung thân của Ta vẫn bị khích động, không 
đuợc khinh an, vì Ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khố thọ ấy. Tuy 
vậy, này Aggivessana, khố thọ ấy khởi lên noi Ta, đuợc tồn tại nhung không chi phối tâm 
Ta. 

Lại nữa, này Aggivessana, chu Thiên thấy vậy nói nhu sau: "Sa-môn Gotama đã chết 
rồi". Một số chu Thiên nói nhu sau: "Sa-môn Gotama chua chết, nhung Sa-môn Gotama 
sắp sửa chết". Một số chu Thiên nói nhu sau: "Sa-môn Gotama chua chết. Sa-môn 



Gotama, cũng không phải sấp chết. Sa-môn Gotama là bậc A-la-hán, đời sống của một A- 
la-hán là như vậy". 

Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy hoàn toàn tuyệt thực". Rồi này 
Aggivessana, chư Thiên đến Ta và nói như sau: "Này Thiện hữu, Hiền giả chớ có hoàn 
toàn tuyệt thực. Này Thiện hữu, nếu Hiền giả có hoàn toàn tuyệt thực, chúng tôi sẽ đố các 
món ăn chư Thiên ngang qua các lồ chân lông cho Hiền giả, và nhờ vậy Hiền giả vần 
sống". Rồi này Aggivessana, Ta suy nghĩ như sau: "Neu Ta hoàn toàn tuyệt thực và chư 
Thiên này đố các món ăn chư Thiên ngang qua các lồ chân lông cho Ta và nhờ vậy Ta 
vần sống, thời như vậy Ta tự dối Ta". Này Aggivessana, Ta bác bỏ chư Thiên ấy và nói: 
"Như vậy là đủ". 

Này Aggivessana, rồi Ta tự suy nghĩ như sau: "Ta hãy giảm thiểu tối đa ăn uống, ăn ít 
từng giọt một, như xúp đậu xanh, xúp đậu đen hay xúp đậu hột hay xúp đậu nhỏ". Và này 
Aggivessana, trong khi Ta giảm thiếu tối đa sự ăn uống, ăn từng giọt một, như xúp đậu 
xanh, xúp đậu đen hay xúp đậu hột hay xúp đậu nhỏ, thân của Ta trở thành hết sức gầy 
yếu. Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành như những gọng cỏ hay những đốt cây leo khô 
héo; vì Ta ăn quá ít, bàn trôn của Ta trở thành như móng chân con lạc đà; vì Ta ăn quá ít, 
xưong sống phô bày của Ta giống như một chuỗi banh; vì Ta ăn quá ít, các xưong sườn 
gầy mòn của Ta giống như rui cột một nhà sàn hư nát; vì Ta ăn quá ít, nên con ngưoi long 
lanh của Ta nằm sâu thắm trong lồ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thắm 
trong một giếng nước thâm sâu; vì Ta ăn quá ít, da đầu Ta trở thành nhăn nhíu khô cằn 
như trái bí trắng và đắng bị cắt trước khi chín, bị con gió nóng làm cho nhăn nhíu khô 
cằn. Này Aggivessana, nếu Ta nghĩ: "Ta hãy rờ da bụng", thì chính xưong sống bị Ta 
nắm lấy. Neu Ta nghĩ: "Ta hãy rờ xưong sống", thì chính da bụng bị Ta nắm lấy. Vì Ta 
ăn quá ít, nên này Aggivessana, da bụng của Ta đến bám chặt xưong sống. Này 
Aggivessana, nếu Ta nghĩ: "Ta đi đại tiện, hay đi tiếu tiện" thì Ta ngã qu? úp mặt xuống 
đất, vì Ta ăn quá ít. Này Aggivessana, nếu Ta muốn xoa dịu thân Ta, lấy tay xoa bóp 
chân tay, thì này Aggivessana, trong khi Ta xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng 
khỏi thân Ta, vì Ta ăn quá ít. 

Lại nữa, này Aggivessana, có người thấy vậy nói như sau: "Sa-môn Gotama có da đen". 
Một số người nói như sau: "Sa-môn Gotama, da không đen, Sa-môn Gotama có da màu 
xám". Một số người nói như sau: "Sa-môn Gotama da không đen, da không xám." Một số 
người nói như sau: "Sa-môn Gotama da không đen, da không xám, Sa-môn Gotama có da 
màu vàng sẫm". Cho đến mức độ như vậy, này Aggivessana, da của Ta vốn thanh tịnh, 
trong sáng bị hư hoại vì Ta ăn quá ít. 

Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Thuở xưa có những Sa-môn hay Bà-la-môn 
thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khố đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau 
khố này là tối thượng, không thế có gì hon nữa. về tưong lai, có những Sa-môn hay Bà- 
la-môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khố đau, kịch liệt, khốc liệt. Những 
sự đau khố này là tối thượng không thế có gì hon nữa. Trong hiện tại, có những Sa-môn 
hay Bà-la-môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khố đau, kịch liệt, khốc liệt. 
Những sự đau khố này là tối thượng, không thế có gì hon nữa. Nhưng Ta, với sự khố 



hạnh khốc liệt như thế này, vẫn không chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng 
xứng đáng bậc Thánh. Hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ?" 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta biết, trong khi phụ thân Ta, thuộc giòng 
Sakka (Thích-ca) đang cày và Ta đang ngồi dưới bóng mát cây diêm-phù-đề (jambu), Ta 
ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, có tầm, có tứ". Khi an trú như vậy, Ta nghĩ: "Đạo lộ này có thế đưa đến giác ngộ 
chăng?" Và này Aggivessana, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên noi Ta: "Đây là 
đạo lộ đưa đến giác ngộ". 

Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ: "Ta có sợ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly 
pháp bất thiện?" Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ: "Ta không sợ lạc thọ này, một lạc thọ 
ly dục, ly pháp bất thiện". 

Rồi này Aggivessana, Ta suy nghĩ: "Nay thật không dề gì chứng đạt lạc thọ ấy, với thân 
thế ốm yếu kinh khủng như thế này. Ta hãy ăn thô thực, ăn com chua". Rồi này 
Aggivessana, Ta ăn thô thực, ăn com chua. Này Aggivessana, lúc bấy giờ, năm Tỷ-kheo 
đang hầu hạ Ta suy nghĩ: "Khi nào Sa-môn Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng 
ta biết". Này Aggivessana, khi thấy Ta ăn thô thực, ăn com chua, các vị ấy chán ghét Ta, 
bỏ đi và nói: "Sa-môn Gotama nay sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn, trở lui đời sống 
sung túc". 

Và này Aggivessana, sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, Ta ly dục, ly pháp bất 
thiện, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. 
Này Aggivessana, như vậy lạc thọ khởi lên noi Ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm 
Ta. 

Diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Này Aggivessana, như vậy lạc thọ khởi lên noi Ta, được 
tồn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 

Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm 
lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Này Aggivessana, như vậy lạc thọ khởi lên noi Ta, 
được tồn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 

Xả lạc xả khố, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khố không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Aggivessana, như vậy lạc thọ khởi lên noi Ta, được tồn tại 
nhưng không chi phối tâm Ta. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, 
dề sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dần tâm, hướng tâm đến Túc mạng minh. 

Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười 
đời, hai mưoi đời, ba mưoi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn 
đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta 
nhớ rằng: "Tại chồ kia, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, 
thọ khố lạc như thế này, tuối thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chồ kia, Ta được 



sanh ra tại chồ nọ. Tại chồ ấy, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như 
thế này, thọ khố lạc như thế này, tuối thọ đến mức như thế này". Như vậy, Ta nhớ đến 
nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Aggivessana, đó 
là minh thứ nhất Ta đã chứng được trong đêm canh một, vô minh diệt, minh sanh, ám 
diệt, ánh sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này 
Aggivessana, lạc thọ sanh nơi Ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, 
dề sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dần tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử 
của chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng 
sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, 
người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những 
ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà 
kiến; những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không 
phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến; những vị này 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này. Như 
vậy Ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta biết rõ 
rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này Aggivessana, đó là minh thứ hai Ta đã chứng 
được trong đêm canh giữa, vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do Ta sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này Aggivessana, lạc thọ sanh nơi Ta, 
được tồn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dề sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dần tâm, hướng tâm đến Lậu tận 
trí. Ta biết như thật: "Đây là Khố", biết như thật: "Đây là Nguyên nhàn của khố", biết 
như thật: "Đây là sự Diệt khố", biết như thật: "Đây là Con đường đưa đến diệt khố", biết 
như thật: "Đây là những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên nhản của lậu hoặc", biết 
như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc", biết như thật: "Đây là con đường đưa đến sự 
diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của Ta thoát khỏi dục 
lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, Ta 
khởi lên sự hiếu biết: "Ta đã giải thoát." Ta đã biết: "Sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, 
việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa". Này Aggivessana, 
đó là minh thứ ba mà Ta đã chứng được trong canh cuối, vô minh diệt, minh sanh, ám 
diệt, ánh sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này 
Aggivessana, lạc thọ sanh nơi Ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 

Này Aggivessana, Ta biết rằng khi Ta thuyết pháp cho đại chúng gồm hàng trăm người, 
mỗi người nghĩ như thế này về Ta: "Đặc biệt cho ta, Sa-môn Gotama thuyết pháp". Này 
Aggivessana, chớ có hiểu như vậy. Khi Như Lai thuyết pháp cho đại chúng, thì đó chỉ vì 
mục đích giảng dạy. Và Ta, này Aggivessana, sau khi chấm dứt một buối thuyết giảng 
như vậy, Ta an trú nội tâm, làm cho tịnh chỉ, làm cho nhất tâm, làm cho định tĩnh trên 
định tướng thứ nhất ấy, và như vậy Ta sống an trú, trường cửu, vĩnh viền. 



— Như vậy, Tôn giả Gotama thật đáng tin cậy, vì Ngài là bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác. Nhưng không biết Tôn giả Gotama có cho phép ngủ ban ngày không? 

— Này Aggivessana, Ta có cho phép, vào cuối tháng hạ, sau khi khất thực về, sau khi xếp 
áo sanghati (đại y) thành bốn, chánh niệm tỉnh giác, Ta nằm xuống ngủ, nằm phía tay 
mặt. 

— Này Tôn giả Gotama, như vậy một số Sa-môn, Bà-la-môn gọi là an trú noi si ám. 

— Này Aggivessana, như vậy không phải là si ám hay không si ám. Này Aggivessana, 
như thế nào là si ám và như thế nào là không si ám? Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 
nói. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Niganthaputta Saccaka trả lời Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Đối với ai, các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiền não, 
sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, liên hệ đến phiền não, sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, 
đưa đến quả khố dị thục, hướng đến sanh, già, chết trong tuông lai, vị ấy Ta gọi là còn si 
ám. Này Aggivessana, đối với ai các lậu hoặc đã được đoạn trừ, những lậu hoặc, đưa đến 
quả khố dị thục, hướng đến sanh, già, chết trong tưong lai, vị ấy Ta gọi là không si ám. 
Này Aggivessana, sự đoạn trừ lậu hoặc là không si ám. Này Aggivessana, đối với Như 
Lai, các lậu hoặc đã được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiền não, sanh khởi hậu 
hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sanh, già, chết trong tưong lai, 
chúng bị cắt tận gốc, được làm như cây ta-la bị chặt đầu, khiến cho không thế tái sanh, 
không thế sanh lại trong tưong lai. Này Aggivessana, ví như cây ta-la bị chặt đứt đầu, 
không lớn lên; cũng vậy, này Aggivessana, đối với Như Lai, các lậu hoặc đã được đoạn 
trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiền não, sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả 
khố dị thục, hướng đến sanh, già, chết trong tuông lai, chúng bị cắt tận gốc, được làm 
như cây ta-la bị chặt đầu, khiến cho không thế tái sanh, không thế sanh lại trong tuông 
lai. 

Khi được nghe nói vậy, Niganthaputta Saccaka bạch Thế Tôn: 

— Thật kỳ diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotama! Dầu cho Tôn 
giả Gotama bị chống đối một cách mỉa mai, dầu cho bị công kích với những lời lẽ buộc 
tội trong cuộc đối thoại, màu da Tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt Tôn giả vẫn hoan hỷ, như 
một A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Này Tôn giả Gotama, tôi xác nhận tôi cùng với Purana 
Kassapa biện luận, vị này khi bị tôi dùng lời nói chất vấn, liền tránh né với một vấn đề 
khác, trả lời ra ngoài vấn đề, và tỏ lộ sự phẫn nộ, sân hận, tức tối. Còn Tôn giả Gotama, 
dầu bị chống đối một cách mỉa mai, dầu bị công kích với những lời lẽ buộc tội trong cuộc 
đối thoại, màu da Tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt Tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác. Này Tôn giả Gotama, tôi xác nhận tôi cùng với Makkhali Gosala... 
Ajita Kesakambala... Pakudha Kaccayana... Sanjaya Belatthiputta... cùng với Nigantha 
Nataputta biện luận, vị này khi bị tôi dùng lời nói chất vấn liền tránh né với một vấn đề 



khác, trả lời ra ngoài vấn đề và tỏ lộ sự phần nộ, sân hận và tức tối. Còn Tôn giả Gotama, 
dầu bị chống đối một cách mỉa mai, dầu bị công kích với những lời lẽ buộc tội, trong 
cuộc đối thoại, màu da Tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt Tôn giả vẫn hoan hỷ nhu một A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác. Và này Tôn giả Gotama, chúng tôi nay phải đi, chúng tôi có 
nhiều công việc, có nhiều việc phải làm. 

— Này Aggivessana, Ông hãy làm những gì Ông nghĩ là họp thời. 

Rồi Niganthaputta Saccaka hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn giảng, từ chồ ngồi đứng dậy và 
từ biệt. 


Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


Kinh Phân biệt về Sự thật (Saccavibhanga sutta) - HT Thích 
Minh Châu Dịch 

Bài kinh 141 trong Trung Bộ Kinh 
Nhu vầy tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Baranasi (Ba la nại), Isipatana (chỗ chu Tiên đọa), tại Migadaya 
(Lộc Uyển). 

Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". — "Bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo 
ây vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 

— Vô thượng Pháp luân đã được Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chuyển vận ở 
vườn Lộc Uyến, chồ chư Tiên đọa, tại Ba-la-nại. Không một Sa-môn, Bà-là-môn, chư 
Thiên, Ma vưong, Phạm thiên hay một ai ở đời có thể chận đứng, chuyến vận ngược lại, 
tức là sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ bốn Thánh- 

đế. 

Thế nào là bốn? Sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ 
Khổ Thánh đế; sự khai thị, tuyên thuyết... về Tập khổ Thánh đế; sự khai thị, tuyên 
thuyết... về Khổ diệt Thánh đế; sự khai thị, tuyên thuyết... về Khổ diệt đạo Thánh đế. Vô 
thượng Pháp luân, này các Tỷ-kheo, đã được Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
chuyến vận ở vườn Lộc Uyến, chồ chư Tiên đọa, tại Ba la nại. Không một Sa-môn, Bà- 
la-môn... hay một ai ở đời có thể chận đứng, chuyển vận ngược lại, tức là sự khai thị, 
tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ bốn Thánh-đế. 

Này các Tỷ-kheo, hãy thân cận Sariputta và Moggallana, Này các Tỷ-kheo, hãy gần gũi 
Sariputta và Moggallana; các vị ấy là những Tỷ-kheo hiền trí (pandita), là những vị sách 
tấn các đồng Phạm hạnh. Như một sanh mẫu, này các Tỷ-kheo, như vậy là Sariputta! Như 
một dưỡng mẫu, như vậy là Moggalana! Này các Tỷ-kheo, Sariputta hướng dần đến quả 


Dự lưu, còn Moggallana hướng dần đến tối thượng nghĩa. Này Tỷ-kheo, Sariputta có thế 
khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt hiến lộ một cách rộng rãi bốn 
Thánh đế. 

Thế Tôn nói như vậy; nói như vậy xong, Thiện Thệ từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tinh 
xá. 

Tại đấy, Tôn giả Sariputta, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, liền gọi các Tỷ-kheo: "Này 
chư Hiền". — "Thưa vâng, Hiền giả". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn 
giả Sariputta nói như sau: 

— Chư Hiền, Vô thượng Pháp luân đã được Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác 
chuyến vận ở vườn Lộc Uyến, chồ chư Tiên đọa, tại Ba la nại... sự khai thị, tuyên thuyết, 
thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiến lộ về Khố diệt đạo Thánh đế. 

Và này chư Hiền, thế nào là Khổ Thánh đế? Sanh là khổ, già là khổ, (bệnh là khổ), chết là 
khố, sầu, bi, khố, ưu, não là khố; cầu không được là khố. Tóm lại, năm thủ uấn là khố. 

Này chư Hiền, thế nào là sanh? Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong từng giới loại, sự xuất 
sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh của chúng, sự xuất hiện các uấn, sự hoạch đắc các 
căn. Này chư Hiền, như vậy gọi là sanh. 

Này chư Hiền, thế nào là già? Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong từng giới loại, sự niên lão, 
sự hủ hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, tuối thọ rút ngắn, các căn hủy 
hoại. Này chư Hiền, như vậy gọi là già. 

Này chư Hiền, thế nào là chết? Mồi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự tạ thế, 
sự từ trần, thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, thời đã đến, các uấn đã tận diệt, sự 
vất bỏ tử thi. Này chư Hiền, như vậy gọi là chết. 

Này chư Hiền, thế nào là sầu? Này chư Hiền, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai 
nạn khác; với những ai cảm thọ sự đau khố này hay sự đau khố khác, sự sầu của người 
ấy. Này chư Hiền, như vậy gọi là sầu. 

Này chư Hiền, thế nào là bi? Này chư Hiền, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn 
khác; với những ai cảm thọ sự đau khố này hay sự đau khố khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự 
than van, sự than khóc, sự bi thán, sự bi thống của người ấy. Này chư Hiền, như vậy gọi 
là bi. 

Này chư Hiền, thế nào là khố? Này chư Hiền, sự đau khố về thân, sự không sảng khoái về 
thân, sự đau khố do thân cảm thọ, sự không sảng khoái do thân cảm thọ. Này chư Hiền, 
như vậy gọi là khố. 

Này chư Hiền, thế nào là ưu? Này chư Hiền, sự đau khố về tâm, sự không sảng khoái về 
tâm, sự đau khố do tâm cảm thọ, sự không sảng khoái do tâm cảm thọ. Này chư Hiền, 
như vậy gọi là ưu. 



Này chư Hiền, thế nào là não? Này chư Hiền, với những ai gặp tai nạn này hay tai nạn 
khác; với những ai cảm thọ sự đau khố này hay sự đau khố khác, sự áo não, sự bi não, sự 
thật vọng, sự tuyệt vọng của người ấy. Này chư Hiền, như vậy gọi là não. 

Này chư Hiền, thế nào là cầu bất đắc khố? Này chư Hiền, chúng sanh bị sanh chi phối, 
khởi sự mong cầu: "Mong rằng ta khỏi bị sanh chi phối! Mong rằng ta khỏi phải đi thác 
sanh". Lời mong cầu ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là cầu bất đắc khố. Này chư 
Hiền, chúng sanh bị già chi phối... chúng sanh bị bệnh chi phối... chúng sanh bị chết chi 
phối... chúng sanh bị sầu, bi, khố, ưu, não chi phối, khởi sự mong cầu: "Mong rằng ta 
khỏi bị sầu, bi, khố, ưu, não chi phối!" Mong rằng ta khỏi đưong chịu sầu, bi, khố, ưu 
não!" Lời mong cầu ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là cầu bất đắc khố. 

Này chư Hiền, như thế nào là tóm lại, năm thủ uẩn là khổ? Như sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, 
tưởng thủ uấn, hành thủ uấn, thức thủ uấn. Này chư Hiền, như vậy gọi là tóm lại, năm thủ 
uân là khô. 

Này chư Hiền, thế nào là Khố tập Thánh đế? Sự tham ái đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ 
và tham, tìm cầu hỷ lạc chồ này chồ kia; như dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Này chư Hiền, 
như vậy gọi là Khố tập Thánh đế. 

Này chư Hiền, và thế nào là Khố diệt Thánh đế? Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái 
ấy, sự xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm (tham ái ấy). Này chư Hiền, như vậy 
gọi là Khố diệt Thánh đế. 

Này chư Hiền, thế nào là Khố diệt đạo Thánh đế? Đó là Thánh đạo tám ngành, tức là 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định. 


Này chư Hiền, thế nào là chánh tri kiến? Này chư Hiền, tri kiến về Khố, tri kiến về Khố 
tập, tri kiến về Khố diệt, tri kiến về Khố diệt đạo. Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh tri 
kiến. 

Này chư Hiền, thế nào là chánh tư duy? Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất 
hại. Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh tư duy. 

Này chư Hiền, thế nào là chánh ngữ? Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự 
chế không ác khấu, tự chế không nói lời phù phiếm. Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh 
ngữ. 

Này chư Hiền, thế nào là chánh nghiệp? Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm cắp, 
tự chế không tà dâm. Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh nghiệp. 


Này chư Hiền, thế nào là chánh mạng? Này chư Hiền, ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà 
mạng, sinh sống bằng chánh mạng. Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh mạng. 



Này chư Hiền, và thế nào là chánh tinh tấn? Này chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo, đối với các 
ác, bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi; vị này nồ lực, tinh 
tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn trừ diệt; vị 
này nồ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn 
khiến cho sanh khởi; vị này nồ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với các thiện pháp đã 
sanh khởi, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng hoại, khiến cho tăng 
trưởng, phát triển, viên mãn; vị này nồ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Này chư Hiền, như 
vậy gọi là chánh tinh tấn. 

Này chư Hiền, thế nào là chánh niệm? Này chư Hiền, ở đây, Tỷ-kheo sống quán thân trên 
thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đế chế ngự tham ưu ở đời... quán thọ trên các cảm 
thọ... quán tâm trên các tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
đế chế ngự tham ưu ỏ' đời. Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh niệm. 

Này chư Hiền, thế nào là chánh định? Này chư Hiền, ở đây, Tỷ-kheo ly dục, ly ác bất 
thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, 
với tứ. Vị Tỷ-kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm, 
tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú 
Thiền thứ ba. Tỷ-kheo ấy xả lạc, xả khố, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền 
thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh 
định. 

Này chư Hiền, như vậy gọi là Khổ diệt đạo Thánh đế. 

Chư Hiền, Vô thượng Pháp luân đã được Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
chuyến vận ở vườn Lộc Uyến, chồ chư Tiên đọa, tại Ba-la-nại, Không một Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư Thiên, Ma vưong, Phạm thiên hay một ai ở đời có thế chuyến vận ngược lại, 
tức là sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ bốn Thánh 

đế. 

Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả 
Sariputta dạy. 


Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


Đại kinh Khổ uẩn 
(Mahàdukkhakkhanda sutta) 

Bài Kinh 133 trung bộ kinh 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), trong vườn ông Anathapindika (Cấp 
Cô Độc). 


Lúc ấy nhiều Tỷ-kheo buổi sáng đẳp y, cầm y bát, vào thành Savatthi khất thực. Rồi các Tỷ- 
kheo ấy suy nghĩ: "Nay còn quá sớm để đi khất thực ở Savatthi. Chúng ta hãy đi đến ngôi 
vườn các Du sĩ ngoại đạo". Các Tỷ-kheo ấy đi đến ngôi vườn các Du sĩ ngoại đạo, nói lên 
những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao rồi ngồi xuống một bên. Các Du sĩ ngoại đạo ấy nói với 
các Tỷ-kheo đang ngồi xuống một bên. 

— Chư Hiền, Sa-môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục, chúng tôi cũng nêu rõ 
sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Chư Hiền, Sa-môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn 
về các sắc pháp, chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Chư Hiền, Sa- 
môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ, chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết 
hoàn toàn về các cảm thọ. Chư Hiền, ở đây có sự đặc thù nào, sự dị biệt nào, sự sai khác nào 
giữa Sa-môn Gotama và chúng tôi về vấn đề thuyết pháp hay vấn đề giáo huấn? 

Các Tỷ-kheo ấy không hoan hỷ cũng không chl trích những lời nói của các Du sĩ ngoại đạo, 
không hoan hỷ, không chỉ trích, các Tỷ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, từ biệt với ý nghĩ: "Chúng 
ta sẽ học ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn". 

Rồi các Tỷ-kheo ấy, sau khi khất thực ở Savatthi, khi ăn xong và đi khất thực trở về, liền đến 
chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo 
ấy bạch Thê' Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con buổi sáng đẳp y, cầm y bát vào thành Savatthi khất thực. 
Bạch Thế Tôn, rồi chúng con suy nghĩ: "Nay còn quá sớm để đi khất thực ở Savatthi. Chúng ta 
hãy nghĩ đến ngôi vườn các Du sĩ ngoại đạo". Bạch Thế Tôn, rồi chúng con đi đến ngôi vườn 
các Du sĩ ngoại đạo, sau khi đến xong, nói lên những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao rồi ngồi 
xuống một bên, Bạch Thế Tôn, các Du sĩ ngoại đạo ấy nói với chúng con đang ngồi một bên: 
"Chư Hiền, Sa-môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục, chúng tôi cũng nêu rõ 
sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Chư Hiền, Sa-môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn 
về các sắc pháp, chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Chư Hiền, Sa- 
môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ, chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết 
hoàn toàn về các cảm thọ. Chư Hiền ở đây có sự đặc thù nào, sự dị biệt nào, sự sai khác nào 
giữa Sa-môn Gotama và chúng tôi về vấn đề thuyết pháp hay vấn đề giảng huấn?" Bạch Thế 
Tôn, chúng con không hoan hỷ, không chỉ trích những lời nói của các Du sĩ ngoại đạo. Không 
hoan hỷ, không chỉ trích, chúng con từ chỗ ngồi đứng dậy, từ biệt với ý nghĩ: "Chúng ta sẽ học 
ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn". 

— Này các Tỷ-kheo, các Du sĩ ngoại đạo nói như vậy cần được trả lời như sau : "Chư Hiền, thế 
nào là vị ngọt các dục? Thế nào là sự nguy hiểm, thế nào là sự xuất ly? Thế nào là vị ngọt các 
sắc pháp, thế nào là sự nguy hiểm, thế nào là sự xuất ly? Thế nào là vị ngọt các cảm thọ, thế 
nào là sự nguy hiểm, thế nào là sự xuất ly?" Này các Tỷ-kheo, khi được hỏi vậy, các Du sĩ 
ngoại đạo không thể trả lời được và sẽ bị mắc vào các khó khăn khác, vì sao vậy? Này các Tỷ- 
kheo, vì vấn đề này không thuộc khả năng hiểu biết của họ. Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy 
một ai trong thế giới này với chư Thiên, Mara, Phạm thiên, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với 
chư Thiên và loài Người, mà câu trả lời các câu hỏi được chấp nhận, trừ Như Lai, đệ tử Như Lai 
và những ai được nghe hai vị này. 



(Vị ngọt các dục) 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị ngọt các dục? Này các Tỷ-kheo, có năm pháp tăng trưởng 
dục này: Các sắc pháp do nhãn căn nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với 
dục, hấp dẫn, các tiếng do nhĩ căn nhận thức... các hương do tỷ căn nhận thức... các vị do 
thiệt căn nhận thức... các xúc do thân căn nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương 
ứng vối dục, hấp dẫn. Này các Tỷ-kheo, có năm pháp tăng trưỏng dục như vậy. Này các Tỷ- 
kheo, y cứ vào năm pháp tăng trưỏng dục này, có lạc hỷ khỏi lên, như vậy là vị ngọt các dục. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là sự nguy hiểm các dục? ở đây, này các Tỷ-kheo, có thiện nam tử 
nuôi sống vối nghề nghiệp, như đếm ngón tay, như tính toán, như ưổc toán, như làm ruộng, 
như buôn bán, như chăn bò, như bắn cung, như làm công cho vua, như làm một nghề nào 
khác. Ngưòi ấy phải chống đỡ lạnh, phải chống đỡ nóng, phải chịu đựng sự xúc chạm của ruồi, 
muỗi, gió, sức nóng, mặt trời, các loài bò sát, bị chết đói chết khát. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là sự nguy hiểm các dục, thiết thực hiện tại, thuộc khổ uẩn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm 
duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục. 

Này các Tỷ-kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, 
nhưng các tài sản ấy không được đến tay mình, vị ấy than vãn, buồn phiền khóc than, đấm 
ngực, mê man bất tỉnh: "ôi! sự nỗ lực của ta thật sự là vô ích, sự tinh cần của ta thật sự 
không kết quả". Này các Tỷ-kheo, như vậy, là sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là nguyên 
nhân của dục. 


Này các Tỷ-kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, và 
các tài sản ấy được đến tay mình, vì phải hộ trì các tài sản ấy, vị ấy cảm thọ sự đau khố, ưu 
tư: "Làm sao các vua chúa khỏi cưổp đoạt chúng, làm sao trộm cưổp khỏi cưốp đoạt chúng, 
làm sao lửa khỏi đốt cháy, nưốc khỏi cuốn trôi, hay các kẻ thừa tự không xứng đáng khỏi cưốp 
đoạt chúng?" Dầu vị ấy hộ trì như vậy, giữ gìn như vậy, vua chúa vẫn cưốp đoạt các tài sản 
ấy, trộm cưốp vẫn cưốp đoạt, lửa vẫn đốt cháy, nưổc vẫn cuốn trôi hay các kẻ thừa tự không 
xứng đáng vẫn cưốp đoạt chúng. Vị ấy than vãn, buồn phiền, khóc than, đấm ngực, mê man 
bất tỉnh: "Cái đã thuộc của ta, nay ta không có nữa". Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy 
hiểm các dục... (nhưtrên)... là nguyên nhân của dục. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do 
chính dục làm nhân, vua tranh đoạt vối vua, sát-đế-lị tranh đoạt vối sát-đế-lị, Bà-la-môn 
tranh đoạt vối Bà-la-môn, gia chủ tranh đoạt vối gia chủ, mẹ tranh đoạt vối con, con tranh 
đoạt vối mẹ, cha tranh đoạt vối con, con tranh đoạt vối cha, anh em tranh đoạt vối anh em, 
anh tranh đoạt vối chị, chị tranh đoạt vối anh, bạn bè tranh đoạt vối bạn bè. Khi họ đã dấn 
mình vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt; họ công phá nhau bằng tay; họ công phá nhau 
bằng đá; họ công phá nhau bằng gậy; họ công phá nhau bằng kiếm, ở đây họ đi đến tử vong, 
đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục... (như 
trên)... là nguyên nhân của dục. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân... do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, 
họ đeo cung và tên, họ dàn trận hai mặt, và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném 
nhau, kiếm được vung chém nhau. Họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, 



họ chặt đầu nhau bằng kiếm, ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. 
Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân... do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, 
họ đeo cung và tên, họ công phá thành quách mới trét vôi hồ và tên được nhẳm bắn nhau, 
đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau, ở đây, họ bắn đâm nhau bằng tên, 
họ quăng đâm nhau bằng đao, họ đổ nước phân sôi, họ đè bẹp nhau bằng đá, họ chặt đầu 
nhau bằng kiếm, ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các Tỷ- 
kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân... do chính dục làm nhân, họ đột nhập nhà cửa, họ 
cướp giật đồ đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các đường lớn, họ đi đến vợ người. 
Các vua chúa khi bắt được một người như vậy liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh 
bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, 
họ xẻo tai, họ cắt mũi, họ xẻo tai cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc dầu, họ dùng hình phạt bối 
đồi hình (xẻo đỉnh đầu thành hình con sò), họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình... Hỏa man 
hình (lấy lửa đốt thành vòng hoa)... chúc thủ hình (đốt tay)... khu hành hình (lấy rơm bện lại 
rồi siết chặt)... bì y hình (lấy vỏ cây làm áo)... linh dương hình (hình phạt con dê núi)... câu 
nhục hình (lấy câu móc vào thịt)... tiền hình (cắt thịt thành hình đồng tiền)... khối trấp hình... 
chuyển hình... cao đạp đài... họ tưối bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những ngưòi 
sống, họ lấy gươm chặt đầu. ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. 

Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm của dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân... do chính dục làm nhân, họ sống làm các ác hạnh 
về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý. Do họ sống làm các ác hạnh về 
thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý, khi thân hoại mạng chung, họ sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, đưa 
đến đau khổ tương lai, là khổ uẩn, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nhân 
duyên, do chính dục làm nhân. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là sự xuất ly các dục? Này các Tỷ-kheo, đây là sự điều phục dục 
tham đối với các dục, sự đoạn trừ dục tham, như vậy là sự xuất ly các dục. 

Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào không như thật tuệ tri vị ngọt các dục là vị 
ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những 
vị này nhất định sẽ không như thật tuệ tri các dục của họ, họ cũng không có thể đặt ngưòi 
khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các dục, sự kiện như vậy không thể 
xảy ra. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào như thật tuệ tri vị ngọt các dục là vị 
ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những 
vị này nhất định sẽ như thật tuệ tri các dục của họ, họ cũng có thể đặt ngưòi khác trong một 
địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các dục, sự kiện như vậy có xảy ra. 

(Vị ngọt các sắc pháp) 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị ngọt các sắc pháp? Này các Tỷ-kheo, như các thiếu nữ sát- 
đế-lị, thiếu nữ Bà-la-môn hay thiếu nữ Gia chủ, tuổi khoảng độ mưòi lăm hay mưồi sáu tuổi, 



không quá lớn, không quá thấp, không quá ốm, không quá mập, không quá đen, không quá 
trắng, này các Tỷ-kheo, có phải trong thời ấy, họ đạt đến mỹ diệu tối thượng, sắc đẹp tối 
thượng? 


— Bạch Thế Tôn, phải. 

— Này các Tỷ-kheo, y cứ sắc đẹp mỹ diệu ấy khởi lên lạc thọ và hỷ thọ, như vậy là vị ngọt các 
sắc pháp. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự nguy hiểm các sắc pháp? Này các Tỷ-kheo, ở đây người ta 
có thể thấy bà chị ấy trong một thời khác, khoảng tám mươi tuổi, chín mươi tuổi hay một trăm 
tuổi, già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm, phải dựa gậy để chống đỡ, vừa đi vừa run rẩy, đau 
ốm, tuổi trẻ đã tận, râu rụng, tóc bạc, hư rụng, sói đầu, da nhăn, tay chân bị khô đét tái xám. 
Này các Tỷ-kheo, các Người nghĩ thế nào? có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của người đó 
nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? 

— Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa này các Tỷ-kheo, người ta 
có thể thấy bà chị ấy bị bệnh hoạn đau khố, trầm bệnh, nằm đẳm mình trong phân tiểu của 
mình, phải có ngưòi nâng dậy, phải có ngưòi đỡ nằm. Này các Tỷ-kheo, các Ngưòi nghĩ thế 
nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của ngưòi đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã 
hiện ra? 

— Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ngưòi ta 
thấy cô gái ấy, thi thể bị quăng vào nghĩa địa, một ngày hay hai ngày hay ba ngày, thi thể ấy 
trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Này các Tỷ-kheo, các Ngưòi nghĩ thế nào? có phải 
sự mỹ diệu sắc đẹp xưa kia của cô gái đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? 

— Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. 

-- Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ngưòi ta 
thấy cô gái ấy, thi thể bị quăng vào nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, 
hay bị các chim kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn 
trùng ăn. Này các Tỷ-kheo, các Ngưòi nghĩ thế nào? có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia 
của cô gái nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? 

— Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ngưòi ta 
thấy cô gái ấy, thi thể bị quăng trong nghĩa địa, vối các bộ xương còn liên kết vối nhau, còn 
dính thịt và máu, còn được các đưòng gân cột lại... vối các bộ xương còn liên kết vối nhau, 
không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đưòng gân cột bộ xương, không còn 
thịt, không có máu, còn được gân cột lại, chỉ còn có xương không dính lại vối nhau, rải rác chỗ 



này chỗ kia, ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp 
vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Này các Tỷ-kheo, các 
Người nghĩ thế nào? có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất, và sự 
nguy hiểm đã hiện ra? 

— Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người ta 
thấy cô gái ấy, thi thể bị quăng vào nghĩa địa, chỉ có toàn xương trắng màu vỏ ốc... chỉ còn 
một đống xương lâu hơn một năm... chỉ còn các xương thối trở thành bột. Này các Tỷ-kheo, 
các Người nghĩ thế nào? có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất, và 
sự nguy hiểm hiện ra? 

— Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. 

Này các Tỷ-kheo và thế nào là sự xuất ly các sắc pháp? Này các Tỷ-kheo, đây là sự điều phục 
dục tham đối với các sắc pháp, sự đoạn trừ dục tham, như vậy là sự xuất ly các sắc pháp. 

Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào không như thật tuệ tri vị ngọt các sắc pháp 
là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, 
những vị này nhất định sẽ không như thật tuệ tri các sắc pháp của họ, họ cũng không có thể 
đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các sắc pháp, sự kiện như 
vậy không xảy ra. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào như thật tuệ tri vị ngọt 
các sắc pháp là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất 
ly như vậy, những vị này nhất định như thật tuệ tri các sắc pháp của họ, họ cũng có thể đặt 
người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các sắc pháp, sự kiện như vậy 
có xảy ra. 

(Vị ngọt các cảm thọ ) 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị ngọt các cảm thọ? ở đây các Tỷ-kheo ly các dục, ly các bất 
thiện pháp, tự chứng và an trú vào Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có 
tầm có tứ. Trong khi ấy, nếu vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không 
nghĩ đến hại cả hai, trong khi ấy vị ấy cảm giác một cảm thọ vô hại. Này các Tỷ-kheo, tối 
thượng vô hại ấy, Ta nói là vị ngọt các cảm thọ. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú vào Thiền thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm... Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú 
Thiền thứ ba... Tỷ-kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, 
không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Trong khi ấy nếu vị ấy không nghĩ đến tự hại, không 
nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, trong khi ấy vị ấy cảm giác một cảm thọ vô hại. 
Này các Tỷ-kheo, tối thượng vô hại ấy, Ta nói là vị ngọt các cảm thọ. 



và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự nguy hiểm các cảm thọ? Này các Tỷ-kheo, các cảm thọ là 
vô thường, khổ, biến hoại, như vậy là sự nguy hiểm các cảm thọ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự xuất ly các cảm thọ? Này các Tỷ-kheo, sự điều phục dục 
tham đối với các cảm thọ, sự đoạn trừ dục tham, như vậy gọi là sự xuất ly các cảm thọ. 

Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào không như thật tuệ tri vị ngọt các cảm thọ là 
vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, 
những vị này nhất định sẽ không như thật tuệ tri các cảm thọ của họ, họ cũng không có thể 
đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các cảm thọ, sự kiện như 
vậy không xảy ra. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào như thật tuệ tri vị ngọt 
các cảm thọ là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất 
ly như vậy, những vị này nhất định như thật tuệ tri các cảm thọ của họ, họ có thể đặt các 
người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các cảm thọ, sự kiện như vậy 
có xảy ra. 

Thê' Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 

Đại kinh Đoạn tận ái 
(Mahàtanhàsankhaya sutta) 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). 

Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo tên là Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau: 
"Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này dong ruối, luân chuyến 
nhưng không đối khác". 

Một số đông Tỷ-kheo nghe như sau: "Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà 
kiến như sau: Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này dong ruối, luân 
chuyến nhưng không đối khác’". Rồi những Tỷ-kheo ấy đi đến chồ Tỷ-kheo Sati, con của 
người đánh cá ở, khi đến xong liền nói với Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá như sau: 

— Này Hiền giả Sati, có đúng sự thật chăng, Hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo 
như tôi hiếu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruối, luân chuyến nhưng không 
đổi khác". 

— Thật sự là vậy, chư Hiền, theo như tôi hiếu pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này 
dong ruổi, luân chuyển nhưng không đổi khác. 

Rồi những Tỷ-kheo ấy muốn Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, từ bỏ ác tà kiến ấy, 
liền cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận: 



— Hiền giả Sati, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không 
tốt. Thế Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Sati, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn nói 
thức do duyên khởi; không có duyên thì thức không hiện khởi. 

Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, dù được các Tỷ-kheo ấy cật vấn, thảo luận, vẫn nói 
lên ác tà kiến ấy, cứng đầu chấp chặt, nắm chặt tà kiến ấy. 

— Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiếu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này 
dong ruổi, luân chuyển, nhưng không đổi khác. 

Vì các Tỷ-kheo ấy không thế làm cho Tỷ-kheo Sati, con người đánh cá từ bỏ ác tà kiến 
ấy, nên các vị ấy đến chồ Thế Tôn ở, khi đến xong, đảnh lề Ngài rồi ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngồi xuống một bên, những Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau: 

"Theo tôi hiếu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruổi, luân chuyến, nhưng 
không đối khác". Bạch Thế Tôn, chúng con nghe: "Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá 
khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo tôi hiếu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong 
ruối, luân chuyến, nhưng không đối khác"". Bạch Thế Tôn, rồi chúng con đi đến chồ Tỷ- 
kheo Sati, con của người đánh cá ở, khi đến xong, liền nói với Tỷ-kheo Sati, con của 
người đánh cá: 

Này Hiền giả Sati, có đúng sự thật chăng? Hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau: Theo 
tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruổi, luân chuyển nhưng không đổi 
khác’". 

Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá nói với chúng con 
như sau: 

Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiếu thì thức này dong ruổi, luân chuyến 
nhưng không đối khác. 

Bạch Thế Tôn, chúng con muốn khiến Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, từ bỏ ác tà 
kiến ấy, liền cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận: 

Hiền giả Sati chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là 
không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Sati, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp 
môn nói thức do duyên khởi, không có duyên thì thức không hiện khởi. 

"Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá dầu cho được chúng con cật vấn, 
nạn vấn lý do, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, cứng đầu, chấp chặt, nắm chặt tà kiến 
ấy: 


Thật sự là vậy, theo tôi hiếu, Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruối, luân 
chuyến nhưng không đối khác". 



Bạch Thế Tôn, vì chúng con không thế làm cho Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, từ 
bỏ ác tà kiến ấy, nên chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này." 

Rồi Thế Tôn gọi một Tỷ-kheo khác: 

— Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhản danh Ta, gọi Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá: "Hiền 
giả Sati, bậc Đạo Sư gọi Hiền giả". 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đến chồ Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, sau khi đến, 
liền nói với Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá: 

— Hiền giả Sati, bậc Đạo Sư gọi Hiền giả. 

— Thưa vâng, Hiền giả. 

Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá đáp lời Tỷ-kheo ấy, đi đến chồ Thế Tôn ở, sau khi 
đến, đảnh lề Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tỷ-kheo Sati, con của 
người đánh cá, đang ngồi xuống một bên: 

— Này Sati, có thật chăng, Ông khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo như tôi hiểu pháp Thế 
Tôn thuyết giảng, thì thức này dong ruổi, luân chuyển nhưng không đổi khác"? 

— Thật sư là vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con hiếu pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức 
này dong ruổi, luân chuyển nhưng không đổi khác. 


— Này Sati, thế nào là thức ấy? 


— Bạch Thế Tôn, chính thức ấy nói cảm thọ, thọ lãnh chồ này, chồ kia, kết quả các hành 
động thiện ác. 

— Này kẻ mê mờ kia, vì ai mà Ông lại hiếu pháp Ta thuyết giảng như vậy. Này kẻ mê mờ 
kia, có phải chăng, Ta đã dùng nhiều pháp môn nói là thức do duyên khởi, không có 
duyên, thì thức không hiện khởi? Và này kẻ mê mờ kia, không những Ông xuyên tạc Ta, 
vì Ông đã tự chấp thủ sai lạc, Ông còn tự phá hoại Ông và tạo nên nhiều tổn đức. Này kẻ 
mê mờ kia, và như vậy sê đưa đến bất hạnh và đau khố lâu dài cho Ông. 

Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, có thế khởi 
lên tia lửa sáng gì trong Pháp, Luật này không? 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thế có được, không thế được, bạch Thế Tôn. 



Được nói vậy, Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, im lặng, hố người, thụt vai, cúi đầu, 
lo âu, câm miệng. Rồi Thế Tôn sau khi biết được Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, 
đang im lặng, hố ngưoi, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng, bèn nói với Tỷ-kheo Sati, 
con của người đánh cá: 

— Này kẻ mê mờ kia, người ta sẽ biết Ông qua ác tà kiến của chính Ông. Ớ đây, Ta sẽ hỏi 
các Tỷ-kheo. 

Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Chư Tỷ-kheo, các Ông có hiếu pháp Ta thuyết giảng giống như Tỷ-kheo Sati, con của 
người đánh cá này, không những đã xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự phá 
hoại mình và tạo nên nhiều tốn đức? 

— Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn nói thức do 
duyên khởi, không có duyên, thức không hiện khởi. 

— Lành thay, chư Tỷ-kheo, lành thay, chư Tỷ-kheo, các Ông hiếu pháp Ta thuyết giảng 
như vậy! Chư Tỷ-kheo, Ta đã dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi. Không có 
duyên, thức không hiện khởi. Nhưng Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, không những 
xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, còn tự pháp hoại mình và tạo nên nhiều tốn đức, và 
như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khố lâu dài cho kẻ mê mờ ấy. 

(Duyên sanh Thức) 

Này các Tỷ-kheo, do duyên mà thức sanh, và thức ấy có tên tùy theo duyên ấy. Do duyên 
mắt và các sắc, thức sanh, và thức ấy có tên là nhãn thức. Do duyên tai và các tiếng, thức 
sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các hưong, thức sanh, và thức ấy có 
tên là tỷ thức. Do duyên lưỡi và các vị, thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do 
duyên thân và các xúc, thức sanh và thức ấy có tên là thân thức. Do duyên ý và các pháp, 
thức sanh, và thức ấy có tên là ý thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên nào lửa sanh và lửa ấy 
có tên tùy theo duyên ấy: duyên củi, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa củi. Duyên vỏ gồ bào, lửa 
sanh, lửa ấy gọi là lửa vỏ bào. Duyên cỏ, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa cỏ. Duyên phân bò, 
lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa phân bò. Duyên trấu, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa trấu. Duyên 
đống rác, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa đống rác. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên, thức 
sanh, và thức ấy có tên tùy theo duyên ấy. Do duyên mắt và các sắc, thức sanh, và thức 
ấy có tên là nhãn thức. Do duyên tai và các tiếng, thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. 
Do duyên mũi và các hưong, thức sanh, và thức ấy có tên và tỷ thức. Do duyên lưỡi và 
các vị, thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do duyên thân và các xúc, thức sanh, và 
thức ấy có tên là thân thức. Do duyên ý và các pháp, thức sanh, và thức ấy có tên là ý 
thức. 

(Các câu hỏi về sanh vật) 

Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy sanh vật này không? 



— Bạch Thế Tôn, có thấy. 

— -Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy sự tác thành sanh vật do món ăn ấy không? 

— Bạch Thế Tôn, có thấy. 

— Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy cũng bị 
đoạn diệt không? 

— Bạch Thế Tôn, có thấy. 

— Này các Tỷ-kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh. Sanh vật này có thể không có mặt? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh. Sự tác thành của món ăn ấy có thế có 
hay không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh. Do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh 
vật ấy có thế bị đoạn diệt hay không bị đoạn diệt? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ, thì sự nghi ngờ này được trừ diệt. 
Sanh vật này có thê không có mặt? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ, thì sự nghi ngờ này được trừ diệt. 
Sự tác thành của món ăn ấy có thế có hay không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ, thì sự nghi ngờ này được trừ diệt. 
Do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật có thế bị đoạn diệt hay không bị đoạn diệt? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, sanh vật này có mặt, (đối với vấn đề này), ở đây, các Ông có phải 
không có nghi hoặc không? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 



— Này các Tỷ-kheo, sự tác thành của món ăn ấy, (đối với vấn đề này), ở đây, các Ông có 
phải không có nghi hoặc không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy có thế bị đoạn diệt, (đối 
với vấn đề này), ở đây, các Ông có phải không có nghi hoặc không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, sanh vật này có mặt, (đối với vấn đề này) có phải các Ông khéo thấy 
nhờ như thật chánh trí tuệ không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, sự hiện hữu của sanh vật ấy là do các món ăn ấy tác thành,... này, có 
phải các Ông khéo thấy nhờ như thật chánh trí tuệ không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy có thế bị đoạn diệt, (đối 
với vấn đề này), có phải các Ông khéo thấy nhờ như thật chánh trí tuệ không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, đối với tri kiến này được thanh tịnh như vậy, được làm cho trong 
sáng như vậy, nếu các Ông chấp trước, lấy làm hãnh diện, truy cầu, xem là của mình, thì 
này các Tỷ-kheo, các Ông có thể hiểu ví dụ chiếc bè, nói Pháp được giảng dạy là để đưa 
vượt qua, không phải để nắm lấy? 

— Bạch Thế Tôn, không. 

— Nhưng này các Tỷ-kheo, đối với tri kiến này được thanh tịnh như vậy, được làm cho 
trong sáng như vậy, nếu các Ông không chấp trước, không lấy làm hãnh diện, không truy 
cầu, không xem là của mình, thì này các Tỷ-kheo, các Ông có thế hiếu ví dụ của mình, thì 
này các Tỷ-kheo, các Ông có thế hiếu ví dụ là của mình, thì này các Tỷ-kheo, các Ông có 
thể ví dụ chiếc bè, nói Pháp được giảng dạy là để đưa vượt qua, không phải để nắm lấy? 

— Bạch Thế Tôn, có. 

(Thức ăn và Duyên khởi) 

— Này các Tỷ-kheo, có bốn món ăn giúp cho an trú các loài hữu tình đã sanh hay phò trợ 
các loài hữu tình sẽ sanh. Thế nào là bốn? Đoàn thực hoặc thô hoặc tế, thứ hai là xúc 
thực, thứ ba là tư niệm thực, và thứ tư là thức thực. 



Và này các Tỷ-kheo bốn món ăn này, lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì 
làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Bốn món ăn này lấy ái làm nhân duyên, lấy ái 
làm tập khởi, lấy ái làm sanh chủng, lấy ái làm nguyên nhàn. Này các Tỷ-kheo, ái này lấy 
gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? 
Ái lấy thọ làm nhân duyên, lấy thọ làm tập khởi, lấy thọ làm sanh chủng, lấy thọ làm 
nguyên nhân. Này các Tỷ-kheo, thọ này lấy gì làm nguyên nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy 
gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Thọ lấy xúc làm nhân duyên, lấy xúc làm tập 
khởi, lấy xúc làm sanh chủng, lấy xúc làm nguyên nhân. Này các Tỷ-kheo, xúc này lấy gì 
làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Xúc 
lấy sáu nhập làm nhân duyên, lấy sáu nhập làm tập khởi, lấy sáu nhập làm sanh chủng, 
lấy sáu nhập làm nguyên nhân. Này các Tỷ-kheo, sáu nhập này lấy gì làm nhân duyên, 
lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Sáu nhập lấy danh 
sắc làm nhân duyên, lấy danh sắc làm tập khởi, lấy danh sắc làm sanh chủng, lấy danh 
sắc làm nguyên nhân. Này các Tỷ-kheo, danh sắc này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm 
tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Danh sắc lấy thức làm nhàn 
duyên, lấy thức là tập khởi, lấy thức làm sanh chủng, lấy thức làm nguyên nhân. Này các 
Tỷ-kheo, thức này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy 
gì làm nguyên nhân? Thức lấy hành làm nhân duyên, lấy hành làm tập khởi, lấy hành làm 
sanh chủng, lấy hành làm nguyên nhân. Này các Tỷ-kheo, các hành này lấy gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Các hành lấy 
vô minh làm nhân duyên, lấy vô minh làm tập khởi, lấy vô minh làm sanh chủng, lấy vô 
minh làm nguyên nhàn. 

(Duyên theo chiều thuận) 

Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, 
danh sắc duyên sáu nhập, sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, 
thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sầu, bi, khố, ưu, não được hiện 
hữu. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khố uấn này. 

(Duyên theo chiều nghịch) 

Trước đã nói: Sanh duyên già, chết (Do duyên sanh nên già, chết hiện khởi). Này các Tỷ- 
kheo, sanh duyên già, chết có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, sanh duyên già, chết. Như vậy đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: 
Sanh duyên già, chết. 

— Trước đã nói: hữu duyên sanh. Này các Tỷ-kheo, hữu duyên sanh có phải không? Hay 
ở đây (nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, hữu duyên sanh. Như vậy, đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Hữu 
duyên sanh. 

— Trước đã nói: Thủ duyên hữu. Này các Tỷ-kheo, thủ duyên hữu có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thế nào? 



— Bạch Thế Tôn, thủ duyên hữu. Nhu vậy đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Thủ 
duyên hữu. 

— Trước đã nói: Ái duyên thủ. Này các Tỷ-kheo, ái duyên thủ có phải không? Hay ở đây, 
(nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, ái duyên thủ. Như vậy đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Ái 
duyên thủ. 

— Trước đã nói: Thọ duyên ái. Này các Tỷ-kheo, thọ duyên ái có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, thọ duyên ái. Như vậy đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Thọ 
duyên ái. 

— Trước đã nói: Xúc duyên thọ. Này các Tỷ-kheo, xúc duyên thọ có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, xúc duyên thọ. Như vậy đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Xúc 
duyên thọ. 

— Trước đã nói: Sáu nhập duyên xúc. Này các Tỷ-kheo, sáu nhập duyên xúc có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, sáu nhập duyên xúc. Như vậy đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: 
Sáu nhập duyên xúc. 

— Trước đã nói: Danh sắc duyên sáu nhập. Này các Tỷ-kheo, danh sắc duyên sáu nhập có 
phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, danh sắc duyên sáu nhập. Như vậy đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là 
vậy: Danh sắc duyên sáu nhập. 

— Trước đã nói: Thức duyên danh sắc. Này các Tỷ-kheo, thức duyên danh sắc có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, thức duyên danh sắc. Như vậy đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: 
Thức duyên danh sắc. 

— Trước đã nói: Hành duyên thức. Này các Tỷ-kheo, hành duyên thức có phải không? 
Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, hành duyên thức. Như vậy, đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: 
Hành duyên thức. 



— Trước đã nói: Vô minh duyên hành. Này các Tỷ-kheo, vô minh duyên hành có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, vô minh duyên hành. Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: 
Vô minh duyên hành. 

(Tóm lược về Duyên) 

— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Các Ông nói như vậy và Ta cũng nói như vậy: "Cái này 
có nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh", như vô minh duyên hành, hành duyên 
thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu nhập, sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, 
thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sầu, bi, 
khố, ưu, não cùng sanh khởi. Như vậy, là sự tập khởi của toàn bộ khố uấn này. 

(Diệt theo chiều thuận) 

Do vô minh đoạn diệt, xả ly một cách hoàn toàn nên các hành diệt. Do các hành diệt nên 
thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Do sáu 
nhập diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên 
thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não đều diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. 

(Diệt theo chiều nghịch) 

Trước đã nói: Do sanh diệt nên già, chết diệt. Này các Tỷ-kheo, do sanh diệt nên già, chết 
diệt có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, do sanh diệt nên già, chết diệt. Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở 
đây là vậy: Do sanh diệt nên già, chết diệt. 

— Trước đã nói: Do hữu diệt nên sanh diệt. Này các Tỷ-kheo, do hữu diệt nên sanh diệt 
có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, do hữu diệt nên sanh diệt. Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là 
vậy: Do hữu diệt nên sanh diệt. 

— Trước đã nói: Do thủ diệt nên hữu diệt. Này các Tỷ-kheo, do thủ diệt nên hữu diệt có 
phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, do thủ diệt nên hữu diệt. Như vậy đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là 
vậy: Do thủ diệt nên hữu diệt. 


— Trước đã nói: Do ái diệt nên thủ diệt. Này các Tỷ-kheo, do ái diệt nên thủ diệt có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 



— Bạch Thế Tôn, do ái diệt nên thủ diệt. Như vậy đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là 
vậy: Do ái diệt nên thủ diệt. 

— Trước đã nói: Do thọ diệt nên ái diệt. Này các Tỷ-kheo, do thọ diệt nên ái diệt có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, do thọ diệt nên ái diệt. Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: 
Do thọ diệt nên ái diệt. 

— Trước đã nói: Do xúc diệt nên thọ diệt. Này các Tỷ-kheo, do xúc diệt nên thọ diệt có 
phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, do xúc diệt nên thọ diệt. Như vậy đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là 
vậy: Do xúc diệt nên thọ diệt. 

— Trước đã nói: Do sáu nhập diệt nên xúc diệt. Này các Tỷ-kheo, do sáu nhập diệt nên 
xúc diệt có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, do sáu nhập diệt nên xúc diệt. Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây 
là vậy: Do sáu nhập diệt nên xúc diệt. 

— Trước đã nói: Do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Này các Tỷ-kheo, do danh sắc diệt 
nên sáu nhập diệt có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Như vậy đối với chúng con (nghĩa) 
ở đây là vậy: Do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. 

— Trước đã nói: Do thức diệt nên danh sắc diệt. Này các Tỷ-kheo, do thức diệt nên danh 
sắc diệt có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, do thức diệt nên danh sắc diệt. Như vậy đối với chúng con, (nghĩa) ở 
đây là vậy: Do thức diệt nên danh sắc diệt. 

— Trước đã nói: Do hành diệt nên thức diệt. Này các Tỷ-kheo, do hành diệt nên thức diệt 
có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, do hành diệt nên thức diệt. Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là 
vậy: Do hành diệt nên thức diệt. 

— Trước đã nói: Do vô minh diệt nên hành diệt. Này các Tỷ-kheo, do vô minh diệt nên 
hành diệt có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, do vô minh diệt nên hành diệt. Như vậy đối với chúng con, (nghĩa) ở 
đây là vậy: Do vô minh diệt nên hành diệt. 


(Tóm lược vê Diệt) 



— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Các Ông nói như vậy và Ta cũng nói như vậy: "Cái này 
không có nên cái kia không có, cái này diệt nên cái kia diệt", như vô minh diệt nên hành 
diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên sáu nhập diệt, 
sáu nhập diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, 
thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khố, ưu não 
diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ kho uấn này. 

(Trí kiến về ngã) 

Này các Tỷ-kheo, các Ông nên biết như vậy, thấy như vậy, có còn chạy theo thời quá 
khứ, và suy nghĩ: "Ta có mặt trong thời quá khứ hay không có mặt trong thời quá khứ? 

Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá khứ, hình vóc như 
thế nào? Trước kia ta là gì và ta có mặt như thế nào trong thời quá khứ"? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, có còn chạy theo thời vị lai, và 
suy nghĩ: "Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai? Ta sẽ có 
mặt trong thời vị lai như thế nào? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình vóc như thế nào? 
Trước kia là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai"? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, các Ông có nghi ngờ gì về mình 
trong thời hiện tại: "Ta có mặt hay ta không có mặt. Ta có mặt như thế nào? Ta có mặt, 
hình vóc như thế nào? Hữu tình này từ đâu đến? Và rồi nó sê đi đâu"? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, các Ông có nói như sau: "Bậc 
Đạo Sư được chúng ta tôn trọng. Chúng ta nói vì chúng ta tôn trọng bậc Đạo Sư"? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, các Ông có nói như sau: "Một 
Sa-môn nói với chúng tôi như vậy, các Sa-môn khác cũng nói như vậy, và còn chúng tôi 
không có nói như vậy"? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, các Ông có tìm một vị Đạo Sư 
khác không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 



— Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, các Ông có trở lui lại các giới 
cấm, tế tự đàn tràng của các tục tử Sa-môn, Bà-la-môn và nghĩ rằng chúng là căn bản 
không? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Này các Tỷ-kheo, có phải các Ông chỉ nói những gì các Ông tự biết, tự thấy, tự ý thức 
được? 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

— ỉ. ảnh thay, này các Tỷ-kheo! Này các Tỷ-kheo, các Ông đã được Ta giới thiệu Chánh 
Pháp, Pháp này thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến đế mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự thân giác hiếu. Này các Tỷ-kheo, Pháp này thiết thực, 
hiện tại, không có thời gian, đến đế mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí 
tự thân giác hiếu. Tất cả những gì đã nói là do duyên này mà nói. 

(Vòng luân hồi: từ sanh đến trưởng thành) 

Này các Tỷ-kheo, có ba sự hòa họp mà một bào thai thành hình: ở đây, cha mẹ có giao 
họp và người mẹ không trong thời có thế thụ thai, và hưong ấm (gandhabba) không hiện 
tiền, như vậy bào thai không thế thành hình. Ớ đây, cha và mẹ có giao họp, và người mẹ 
trong thời có thế thụ thai, nhưng hưong ấm (gandhabba) không hiện tiền, như vậy bào 
thai không thế thảnh hình. Và này các Tỷ-kheo, khi nào cha mẹ có giao hợp, và người mẹ 
trong thời có thế thụ thai, và hưong ấm có hiện tiền; có ba sự hòa họp như vậy, thì bào 
thai mới thành hình. 

Rồi này các Tỷ-kheo, người mẹ trong chín hay mười tháng mang bào thai ấy, với sự lo âu 
lớn đối với gánh nặng ấy. Rồi này các Tỷ-kheo, sau chín hay mười tháng, người mẹ sinh 
đẻ với sự lo âu lớn đối với gánh nặng ấy. Khi đã sinh, người mẹ nuôi hài nhi ấy với máu 
của mình. Này các Tỷ-kheo, trong luật của bậc Thánh, sữa của bà mẹ được xem là máu. 

Này các Tỷ-kheo, đứa trẻ ấy, sau khi lớn lên, sau khi các căn đã thuần thục, choi với 
những trò choi dành cho các đứa trẻ, như với cái cày nhỏ, choi khăn, choi nhảy lộn nhào, 
choi chong chóng, choi với đồ đong bằng lá, choi xe con, choi cung nhỏ. 

Này các Tỷ-kheo, đứa trẻ sau khi lớn lên, sau khi các căn do mắt nhận thức, được thuần 
thục, thọ hưởng đầy đủ năm món dục lạc; các sắc do mắt nhận thức, sắc này khả ái, khả 
hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dần; các tiếng do tai nhận thức... Các hưong 
do mũi nhận thức... Các vị do lưỡi nhận thức... Các xúc do thân cảm xúc; các xúc này khả 
ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục. 

(Tiếp tục luân hồi) 

Khi thấy sắc bằng mắt, người đó tham ái đối với sắc đẹp, người đó ghét bỏ đối với sắc 
xấu, người đó sống niệm không an trú trên thân, với một tâm nhỏ mọn. Người đó không 



như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát, chính nhờ chúng mà các ác bất thiện pháp 
của người đó được trừ diệt, không có dư tàn. Như vậy, đối diện với thân, so (thuận, 
nghịch) có cảm thọ nào khởi lên: lạc thọ, khố thọ, hay bất khố bất lạc thọ, người đó tùy 
hỷ, hoan nghênh, tham trước thọ ấy. Vì tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ ấy, nên 
dục sanh hỷ, có tâm dục hỷ đối với những cảm thọ ấy nên dục hỷ sanh. Có tâm dục hỷ 
đối với những cảm thọ ấy, tức là chấp thủ. Do duyên thủ nên hữu sanh; do duyên hữu nên 
sanh sinh khởi; do duyên sanh nên già, chết, sầu, bi, khố, ưu, não, sanh. Như vậy là sự tập 
khởi của toàn bộ khố uấn này. 

Khi người đó nghe tiếng với tai... khi người đó ngửi hưong với mũi... khi người đó nếm 
vị với lưỡi... khi người đó cảm xúc với thân... khi người đó nhận thức pháp với ý, người 
đó tham ái đối với pháp tốt, ghét bỏ đối với pháp xấu. Người đó sống niệm không an trú 
trên thân, với một tâm nhỏ mọn. Người đó không như thật tuệ tri đến tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, chính nhờ chúng mà các ác, bất thiện pháp của người đó được trừ diệt, không 
còn dư tàn. Như vậy, đối diện với thân, so (thuận, nghịch), có cảm thọ nào khởi lên: lạc 
thọ, khố thọ, hay bất khố bất lạc thọ. Người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ 
ấy. Vì người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ ấy nên dục hỷ sanh. Có tâm 
dục hỷ đối với những cảm thọ ấy, tức là chấp thủ. Do duyên thủ nên hữu sanh; do duyên 
hữu nên sanh sinh khởi; do duyên sanh nên già, chết, sầu, bi, khố, ưu, não sanh. Như vậy 
là sự tập khởi của toàn bộ khố uấn này. 

(Đoạn tận luân hồi: Sự tu tập) 

Ớ đời, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự chứng ngộ với thượng trí, thế giới này với Thiên 
giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, 

Nhon, lại tuyên thuyết điều Như Lai đã chứng ngộ. Như Lai thuyết pháp, so thiện, trung 
thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Như Lai truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, 
thanh tịnh. 

Người gia trưởng hay con vị gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nào nghe 
Pháp ấy. Sau khi nghe Pháp, người ấy sanh lòng kính ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín 
ngưỡng, vị ấy suy nghĩ: "Đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những 
bụi đời. Đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho một người sống 
ở gia đình có thế sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch 
như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình". Sau một thời gian, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến 
thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. 

Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống thành tựu học pháp chánh hạnh, từ bỏ sát sanh, tránh 
xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thưong xót đến hạnh phúc 
tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã 
cho, chỉ mong những vật đã cho, sống thanh tịnh, không có trộm cắp, từ bỏ tà hạnh, sống 
theo phạm hạnh, sống hạnh viền ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. 



Từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không 
lường gạt, không phản lại đối với đời, từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều 
gì ở chồ này, không đến chồ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở 
chỗ kia, không đến nói với những người này đế sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, 
vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa 
họp, thoải mái trong hòa họp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp, từ 
bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói không lồi lầm, đẹp tai, dề 
thưong, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh 
xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, 
nói những lời về Chánh Pháp, nói những lời về Luật, nói những lời đáng được gìn giữ, 
những lời họp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 

Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hột giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không 
ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, trình diễn, từ bỏ trang sức 
bằng vòng hoa, hưong liệu, dầu thom và các thời trang, từ bỏ dùng giường cao và giường 
lớn, từ bỏ nhận vàng bạc, từ bỏ nhận các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn 
bà, con gái, từ bỏ nhận nô tỳ, gái và trai, từ bỏ nhận cừu và dê, từ bỏ nhận gia cầm và 
heo, từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng nưong và đất đai, từ bỏ nhận 
người môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng 
cân, tiền bạc, đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ làm thưong 
tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cưóp phá. 

Vị ấy biết đủ với tấm y đế che thân, với đồ ăn khất thực đế nuôi bụng, đi tại chồ nào cũng 
mang theo (y và bình bát). Ví như con chim bay đến chồ nào cũng mang theo hai cánh; 
cũng vậy, Tỷ-kheo biết đủ với tấm y đế che thân, với đồ ăn khất thực đế nuôi bụng, đi tại 
chồ nào cũng mang theo (y và bình bát). Vị ấy nhờ thành tựu Thánh giới uấn này nên 
hưởng được lạc thọ, nội tâm không lồi lầm. 

Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu, bi, các ác, bất 
thiện pháp khởi lên; vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì 
con mắt. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hưong... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức 
các pháp; vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu, bi, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên; vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vị ấy nhờ 
sự hộ trì cao quý các căn ấy, nên hưởng lạc thọ, nội tâm không lỗi lầm. 

Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi 
co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác, khi 
ăn uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiếu tiện, tiếu tiện đều tỉnh giác, khi đi, đứng, 
ngồi, nằm, thức, nói, im lặng đều tỉnh giác. 

Vị ấy với sự thành tựu Thành giới uấn này, với sự thành tựu Thánh hộ trì căn này, và với 
Thánh chánh niệm tỉnh giác này, lựa một chồ thanh vắng, tịch mịch như khu rừng, gốc 
cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rom. Sau khi đi khất thực về 
và ăn xong, vị ấy ngồi kiết-già, lưng thắng, tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 



mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Từ 
bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mần thương xót tất cả chúng hữu 
tình, gột rửa, tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm 
thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn 
trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử hối quá, vị ấy sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột 
rửa tâm hết trạo cử, hối tiếc. Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân 
vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 

Sau khi từ bỏ năm triền cái làm ô nhiễm tâm, làm cho yếu ớt trí tuệ, vị ấy ly dục, ly pháp 
bất thiện, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Lại nữa, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm giác sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là "xả niệm lạc trú", chứng và trú Thiền thứ ba. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị 
Tỷ-kheo xả lạc xả khố, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trủ Thiền thứ tư, không 
kho không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

(Đoạn tận luân hồi: Giải thoát rốt ráo) 

Khi vị ấy thấy sắc bằng mắt, vị ấy không tham ái đối với sắc đẹp, không ghét bỏ đối với 
sắc xấu, vị ấy sống an trú niệm trên thân, với tâm vô lượng. Vị ấy như thật tuệ tri tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, chính nhờ chúng mà các ác bất thiện pháp của vị ấy được trừ diệt, 
không có dư tàn. Như vậy từ bỏ (thuận nghịch), có cảm thọ nào khởi lên: lạc thọ, khố thọ, 
hay bất khố bất lạc thọ; vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không tham trước thọ 
ấy. Vì vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không tham trước thọ ấy, nếu có dục hỷ 
nào đối với các cảm thọ, dục hỷ ấy được trừ diệt. Do dục hỷ của vị ấy diệt nên thủ diệt. 
Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, 
khố, ưu, não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ kho uấn này. 

Khi vị ấy nghe tiếng bằng tai... khi vị ngửi hương bằng mũi... Khi vị ấy nếm vị bằng 
lưỡi... Kh i vị ấy cảm xúc bằng thân... Kh i vị ấy nhận thức pháp bằng ý, vị ấy không tham 
ái đối với pháp tốt, không ghét bỏ đối với pháp xấu. Vị ấy sống an trú niệm trên thân, với 
tâm vô lượng. Vị ấy như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ chúng mà 
các ác, bất thiện pháp của vị ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Như vậy, vị ấy đoạn trừ 
(thuận nghịch) có cảm thọ nào khởi lên: lạc thọ, khố thọ hay bất khố bất lạc thọ; vị ấy 
không tùy hỷ, không hoan nghênh, không tham trước thọ ấy. Vì vị ấy không tùy hỷ, 
không hoan nghênh, không tham trước thọ ấy, nếu có dục hỷ nào đối với các cảm thọ, 
dục hỷ ấy được trừ diệt. Do dục hỷ của vị ấy diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. 
Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khố, ưu, não diệt. Như vậy 
là sự đoạn diệt của toàn bộ khố uấn này. 

(Kết luận) 

Này các Tỷ-kheo, các Ông hãy thọ trì ái tận giải thoát này, được Ta nói một cách tóm tắt, 
nhưng (phải nhớ là) Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, đã bị mắc trong cái lưới lớn 
của ái, trong sự rối loạn của ái. 



Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 

KINH TẤT CẢ LẬU HOẶC (Sabbàsava Sutta - Pháp Thông Dịch) 

Thuộc Trung Bộ Kinh trích từ sách Đoạn Trừ Lậu Hoặc 

Ta nghe như vầy. Một thời Đức Thế Tôn ngụ tại Tinh Xá Kỳ Viên (Jetavana), 
ngôi chùa do ông cấp Cô Độc (Anãthapindỉka) xây dựng trong rừng cây của Thái 
tử Kỳ Đà (Jeta), gần Kinh thành Xá Vệ (Sãvatthi). Ở đó Đức Thế Tôn gọi các vị 
Tỳ kliưu, "Này các Tỳ khưu!", các vị Tỳ khưu đáp lời Đức Thế Tôn: 

- "Bạch Đức Thế Tôn," và Thế Tôn nói như sau: 

- "Này các Tỳ khưu, hôm nay Như Lai sẽ giảng cho các vị nghe pháp môn gọi 
là phòng hộ [1] các lậu hoặc. Hãy nghe và suy xét thận trọng, Như Lai sẽ nói.” 

- "Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn", chư Tỳ khưu đáp lời Thế Tôn. 

Rồi Đức Thế Tôn nói như sau: 

- "Này các Tỳ khưu, Như Lai nói rằng, có sự đoạn trừ các lậu hoặc cho người 
biết và thấy; không cho người không biết và không thấy. Và, này các Tỳ khưu, do 
biết gì, do thấy gì, Như Lai nói rằng có sự đoạn trừ các lậu hoặc? Có như lý tác ý 
(yoniso manasỉkãra) và có tác ý không như lý (ayoniso manasikãra). Này các Tỳ 
khưu! Đối với một người có tác ý không như lý, các lậu hoặc chưa sanh sẽ khởi 
sanh và các lậu hoặc đã sanh càng thêm tăng trưởng; và, này các Tỳ khưu, đối với 
một người có như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh sẽ không khởi sanh và các lậu 
hoặc đã sanh được trừ diệt. 

"Này các Tỳ khưu, 

Có những lậu hoặc phải do Tri Kiến đoạn trừ. 

Có những lậu hoặc phải do Phòng Hộ đoạn trừ. 

Có những lậu hoặc phải do Thọ Dụng đoạn trừ. 

Có những lậu hoặc phải do Kham Nhẫn đoạn trừ. 

Có những lậu hoặc phải do Tránh Né đoạn trừ. 

Có những lậu hoặc phải do Trừ Diệt đoạn trừ. 

Có những lậu hoặc phải do Tu Tập đoạn trừ." 

ĐOẠN TRỪ DO TRI KIÉN (Dassanã pahãtabbã) 

"Và này các Tỳ kliưu, thế nào là các lậu hoặc cần phải do tri kiến đoạn trừ? 


"Ở đây, này các Tỳ khưu, có kẻ phàm phu [2] ít nghe, không yết kiến các bậc 
Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh (ariya), không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không yết kiến các bậc chân nhân (sappurisa), không thuần thục pháp các 
bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân - nên không tuệ tri các pháp 
cần phải tác ý, không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, do đó tác ý các pháp lẽ 
ra không nên tác ý, và không tác ý các pháp lẽ ra cần phải tác ý. 

"Và này các Tỳ kliuru, thế nào là các pháp lẽ ra không cần phải tác ý, nhung vị 
ấy lại tác ý? Này các Tỳ khuu, đối với các pháp nào, trong khi tác ý, các dục lậu 
chua sanh đuợc sanh khởi, dục lậu đã sanh càng tăng trưởng thêm; hoặc hữu lậu 
chưa sanh được sanh khởi và hữu lậu đã sanh càng tăng trưởng thêm; hoặc vô 
minh lậu chưa sanh được sanh khởi, và vô minh lậu đã sanh càng tăng trưởng 
thêm - Đây là các pháp lẽ ra không nên tác ý mà vị ấy lại tác ý. 

"Và này các Tỳ kliưu, thế nào là các pháp lẽ ra phải tác ý, mà vị ấy không tác 
ý? Này các Tỳ kliưu, đối với các pháp nào, trong khi tác ý, các dục lậu chưa sanh 
không khởi lên, dục lậu đã sanh được trừ diệt; hoặc hữu lậu chưa sanh không khởi 
lên và hữu lậu đã sanh được trừ diệt; hoặc vô minh lậu chưa sanh không khởi lên, 
và vô minh lậu đã sanh được trừ diệt - Đây là các pháp lẽ ra phải tác ý song vị ấy 
không tác ý. 

"Do tác ý các pháp lẽ ra không nên tác ý, và do không tác ý các pháp lẽ ra cần 
phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh 
càng tăng trưởng thêm. 

"Vị ấy tác ý không chon chánh như thế này: 

“Ta có mặt trong thời quá khứ? Hay ta không có mặt trong thòi quá khứ? 

Ta là gì (loài nào) trong quá khứ? 

Ta như thế nào (hình dáng) trong quá khứ? 

Trước kia ta là gì và rồi ta đã trở thành gì trong quá khứ? 

Ta sẽ có mặt trong thời tưong lai? Hay ta sẽ không có mặt trong thời tưong lai? 

Ta sẽ là gì (loài nào) trong tưong lai? 

Ta sẽ như thế nào (hình dáng) trong tưong lai? 

Trước đó ta sẽ là gì và rồi ta sẽ trở thành gì trong tưong lai? 

Hoặc vị ấy nghi ngờ về chính mình trong thòi hiện tại, nghĩ rằng: 

Ta đang có mặt (trong hiện tại)? Hay ta đang không có mặt? 

Ta là gì? 

Ta như thế nào (hình dáng)? 

Chúng sanh này từ đâu đến? 

Rồi sẽ về đâu? 


"Đối với một người tác ý không chơn chánh như vậy, một trong sáu tà kiến 
này sẽ khởi lên trong vị ấy: 

"Ta có tự ngã", tà kiến này khởi lên noi vị ấy như chon, như thực. 

Hoặc "Ta không có tự ngã", tà kiến này khởi lên noi vị ấy như chon, như thực. 
Hoặc "Do tự ngã ta tưởng tri tự ngã", tà kiến này khởi lên noi vị ấy như chon, như 
thực. 

Hoặc "Do tự ngã ta tưởng tri không có tự ngã", tà kiến này khởi lên noi vị ấy như 
chon, như thực. 

Hoặc "Do không tự ngã ta tưởng tri tự ngã", tà kiến này khởi lên noi vị ấy như 
chon, như thực. 

Hoặc, lại nữa, tà kiến này khởi lên noi vị ấy như chon, như thực như vầy: “Chính 
tự ngã này của ta nói năng, cảm thọ, kinh nghiệm thọ hưởng quả báo của các 
nghiệp thiện ác, lúc chồ này, lúc chồ kia; chỉnh tự ngã này của ta thường hằng, 
kiên cố, trường cửu, không bị chi phối bởi vô thường, và nó tồn tại vĩnh viễn như 
chính sự thường hằng. 

“Này các Tỳ khưu, như vậy gọi là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang địa, kiến 
hồn chiến, kiến tranh chấp, kiến triền phược. Này các Tỳ khưu, do kiến kiết sử này 
trói buộc, kẻ phàm phu ít nghe không được giải thoát khởi sanh, già, chết, sầu, bi, 
khổ, ưu, não. Thực vậy, Như Lai nói rằng, vị ấy không thoát khởi khổ đau. 

"Nhưng, này các Tỳ khưu, vị đa văn Thánh đệ tử - được yết kiến các bậc 
Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; được yết kiến 
các bậc Chân Nhân, thuần thục pháp các bậc Chân Nhân, tu tập pháp các bậc Chân 
Nhân, tuệ tri các pháp nào cần phải tác ý, các pháp nào không phải tác ý. Do tuệ tri 
các pháp cần phải tác ý và các pháp không phải tác ý, vị ấy không tác ý các pháp 
không cần tác ý, và tác ý các pháp cần phải tác ý. 

"Và này các Tỳ khưu, thế nào là các pháp không cần phải tác ý và vị ấy không 
tác ý? Này các Tỳ khưu, đối với các pháp nào, trong khi tác ý, dục lậu chưa sanh 
sẽ sanh khởi, dục lậu đã sanh càng tăng trưởng thêm; hoặc hữu lậu chưa sanh sẽ 
sanh khởi, hữu lậu đã sanh càng tăng trưởng thêm; hoặc vô minh lậu chưa sanh sẽ 
sanh khởi, vô minh lậu đã sanh càng tăng trưởng thêm - Đây là những pháp không 
cần phải tác ý, và vị ấy không tác ý. 

"Và này các Tỳ khưu, thế nào là các pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý? Này 
các Tỳ khưu, đối với các pháp nào, trong khi tác ý, dục lậu chưa sanh sẽ không 
khởi sanh, dục lậu đã sanh được trừ diệt; hoặc hữu lậu chưa sanh sẽ không khởi 
sanh; hoặc hữu lậu đã sanh được trừ diệt; hoặc vô minh lậu chưa sanh sẽ không 
khởi sanh, vô minh lậu đã sanh được trừ diệt - Đây là những pháp cần phải tác ý, 
và vị ấy tác ý. 



"Do không tác ý các pháp không cần phải tác ý, và do tác ý các pháp cần phải 
tác ý, các lậu hoặc chưa sanh của vị ấy không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh 
của vị ấy được trừ diệt. 

"Vị ấy tác ý chon chánh như vầy: 'Đây là Khổ'; Vị ấy tác ý chon chánh như 
vầy: 'Đây là Nhân sanh khổ'; Vị ấy tác ý chon chánh như vầy: 'Đây là sự Diệt khổ'; 
Vị ấy tác ý chon chánh như vầy: 'Đây là Con Đường dẫn đến sự diệt khổ'. Trong 
khi tác ý chon chánh như thế, ba kiết sử của vị ấy được đoạn trừ. Đó là thân kiến, 
hoài nghi và giới cấm thủ. 

"Này các Tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến đoạn trừ." 

ĐOẠN TRỪ BẰNG PHÒNG Hộ (Samvara pahãtabba) 

"Và này các Tỳ kliưu, thế nào là các lậu hoặc cần phải được đoạn trừ bằng 
phòng hộ? 

"Này các Tỳ khưu, ở đây (trong Giáo pháp này) vị Tỳ khưu chon chánh giác 
sát [3], sống phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn. Này các Tỳ khưu, do sống 
không phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có 
thể khởi lên, giờ đây, nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn như vậy, 
những lậu hoặc tàn hại và nhiệt não này không còn khởi lên nữa. 

"Chon chánh giác sát, vị ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ nhĩ căn. Này các 
Tỳ khưu, do sống không phòng hộ với sự phòng hộ nhĩ căn, các lậu hoặc tàn hại 
và nhiệt não có thể khởi lên, giờ đây nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ nhĩ căn 
như vậy, những lậu hoặc tàn hại và nhiệt não này không còn khởi lên nữa. 

"Chon chánh giác sát, vị ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ tỷ căn. Này các Tỳ 
khưu, do sống không phòng hộ với sự phòng hộ tỷ căn, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não có thể khởi lên, giờ đây, nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ tỷ căn như 
vậy, những lậu hoặc tàn hại và nhiệt não này không còn khởi lên nữa. 

"Chon chánh giác sát, vị ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ thiệt căn. Này các 
Tỳ khưu, do sống không phòng hộ với sự phòng hộ thiệt căn, các lậu hoặc tàn hại 
và nhiệt não có thể khởi lên, giờ đây, nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ thiệt căn 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não này không còn khởi lên nữa. 

"Chon chánh giác sát, vị ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ thân căn. Này các 
Tỳ khưu, do sống không phòng hộ với sự phòng hộ thân căn, các lậu hoặc tàn hại 
và nhiệt não có thể khởi lên, giờ đây nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ thân căn, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não này không còn khởi lên nữa. 


"Chơn chánh giác sát, vị ây sông phòng hộ với sự phòng hộ ý căn. Này các Tỳ 
khưu, do sống không phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não có thể khởi lên, giờ đây, nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não này không còn khởi lên nữa". [4] 

"Này các Tỳ khuu, những lậu hoặc tàn hại và nhiệt não nào khởi lên do sống 
không phòng hộ với sự phòng hộ các căn, có thể trở thành tàn hại và nhiệt não, giờ 
đây, nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ các căn, các lậu hoặc này không trở 
thành tàn hại và nhiệt não nữa. 

"Này các Tỳ khuu, đây gọi là các lậu hoặc cần phải do phòng hộ đuợc đoạn 
trừ". 

ĐOẠN TRỪ BẰNG CHƠN CHÁNH THỌ DỤNG (Patisevanã 
pahãtabbã) 

"Và này các Tỳ kliuru, thế nào là các lậu hoặc cần phải đuợc đoạn trừ bằng 
chon chánh thọ dụng? 

"Ở đây, này các Tỳ khuu, vị Tỳ khưu chon chánh giác sát, thọ dụng y phục chỉ 
để ngăn ngừa nóng, lạnh, ngăn ngừa ruồi, muồi, gió, sức nóng mặt trời, và sự xúc 
chạm của các loài côn trùng, chỉ với mục đích che đậy sự trần truồng. 

"Chơn chánh giác sát, vị ấy thọ dụng thức ăn khất thực không phải để vui đùa, 
không phải để tham đắm, không phải để trang sức, không phải để làm đẹp thân 
mình, mà chỉ với mục đích hỗ trợ và nuôi duỡng thân này, giữ cho nó khỏi bị tổn 
hại, để trợ duyên phạm hạnh, nghĩ rằng: "Bằng cách này, ta sẽ đoạn trừ đuợc cảm 
thọ cũ (đói bụng) và không để cho khởi lên những cảm thọ mới (do ăn quá độ) nhờ 
vậy ta sẽ sống không có lầm lỗi và đuợc an lạc. 

"Chơn chánh giác sát, vị ấy thọ dụng chồ ở để ngăn ngừa nóng, lạnh, ngăn 
ngừa ruồi, muồi, gió, sức nóng mặt trời và sự xúc chạm của các loài côn trùng, để 
giải trừ những khắc nghiệt của thời tiết, và chỉ với mục đích sống độc cu an tịnh. 

"Chơn chánh giác sát, vị ấy thọ dụng duợc phẩm trị bệnh chỉ để ngăn chặn các 
cảm giác đau đớn đã sanh, và để đuợc khỏe mạnh, an lành. 

"Này các Tỳ khuu, những lậu hoặc tàn hại và nhiệt não nào có thể khởi lên do 
không chon chánh thọ dụng, giờ đây, nhờ chon chánh thọ dụng nhu vậy, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn khởi lên nữa". [5] 

"Này các Tỳ khuu, đây gọi là các lậu hoặc cần phải do chơn chánh thọ dụng 
đoạn trừ.” 


ĐOẠN TRỪ DO KHAM NHẪN (Adhivãsanã pahãtabbã) 


"Và này các Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do kham nhẫn đoạn trừ? 

"Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu chon chánh giác sát, sống kham nhẫn 
nóng, lạnh, đói, khát. 

"Vị ấy là người sống kham nhẫn ruồi, muồi, gió, sức nóng mặt trời, sự xúc 
chạm của các loài côn trùng, kham nhẫn những cảm thọ về thân, đau đớn, khốc 
liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. 

"Này các Tỳ khưu, những lậu hoặc nào khởi lên do không kham nhẫn, có thể 
trở thành tàn hại và nhiệt não, giờ đây, nhờ kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc ấy 
không còn trở nên tàn hại và nhiệt não nữa. 

"Này các Tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc cần phải do kham nhẫn đoạn trừ.” 

ĐOẠN TRỪ BẰNG TRÁNH NÉ (Parivajjanã pahãtabba) 

"Và này các Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né đoạn trừ? 

"Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu chon chánh giác sát, tránh né voi dữ, 
tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó dữ, tránh né rắn rít, gốc cây, gai 
góc, hố sâu, vách núi, hố phân, ao nước nhớp. Vị ấy quán tưởng chon chánh, tránh 
né các chồ ngồi bất xứng, hoặc giao du với bạn bè xấu ác, vì nếu làm như vậy, các 
bạn đồng phạm hạnh có trí của vị ấy sẽ hoài nghi có ác hạnh. 

"Này các Tỳ khưu, những lậu hoặc nào khởi lên do không tránh né, có thể trở 
thành tàn hại và nhiệt não, giờ đây, nhò tránh né như vậy, các lậu hoặc ấy không 
còn trở nên tàn hại và nhiệt não nữa. 

"Này các Tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc cần phải do tránh né đoạn trừ." 

ĐOẠN TRỪ BẰNG TRỪ DIỆT (Vinodanã pahãtabbã) 

"Và này các Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do trừ diệt đoạn trừ? 

"Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu chon chánh quán tưởng, không chấp 
nhận một dục niệm đã sanh khởi; vị ấy tống khứ nó, trừ diệt nó, chấm dứt nó, diệt 
tận nó. Vị ấy không chấp nhận một sân niệm đã sanh khởi; vị ấy tống khứ nó, trừ 
diệt nó, chấm dứt nó, diệt tận nó. Vị ấy không chấp nhận một hại niệm đã sanh 
khởi; vị ấy tống khứ nó, trừ diệt nó, chấm dứt nó, diệt tận nỏ. Vị ấy không chấp 
nhận các ác bất thiện pháp bất cứ khi nào chúng khởi sanh; vị ấy tống khứ nó, trừ 
diệt nó, chấm dứt nó, diệt tận nó. 



"Này các Tỳ khưu, những lậu hoặc nào khởi lên do không trừ diệt, có thể trở 
thành tàn hại và nhiệt não, giờ đây, nhò trừ diệt như vậy, các lậu hoặc ấy không 
còn trở nên tàn hại và nhiệt não nữa. 

"Này các Tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc cần phải do trừ diệt đoạn trừ.” 

ĐOẠN TRỪ BẰNG TU TẬP (Bhãvanã pahãtabbã) 

"Và này các Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do tu tập đoạn trừ? 

"Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu chon chánh quán tưởng, tu tập Niệm 
Giác Chi, y cứ viễn ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bở; chon chánh quán 
tưởng, vị ấy tu tập Trạch Pháp Giác Chi, y cứ viễn ly, ly tham, đoạn diệt, hướng 
đến từ bỏ; chon chánh quán tưởng, vị ấy tu tập Tinh Tấn Giác Chi, y cứ viễn ly, ly 
tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; chon chánh quán tưởng, vị ấy tu tập Hỷ Giác 
Chi, y cứ viễn ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; chon chánh quán tưởng, vị 
ấy tu tập An Tịnh Giác Chi, y cứ viễn ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; 
chon chánh quán tưởng, vị ấy tu tập Định Giác Chi, y cứ viễn ly, ly tham, đoạn 
diệt, hướng đến từ bỏ; chon chánh quán tưởng, vị ấy tu tập Xả Giác Chi, y cứ viễn 
ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bở. 

"Này các Tỳ khưu, những lậu hoặc nào khởi lên do không tu tập, có thể trở 
thành tàn hại và nhiệt não, giờ đây, nhờ tu tập như vậy, các lậu hoặc ấy không còn 
trở nên tàn hại và nhiệt não nữa. 

"Này các Tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc cần phải do tu tập đoạn trừ. 

"Này các Tỳ khưu, đối với một vị Tỳ khưu, khi những lậu hoặc nào cần phải 
đoạn trừ bằng tri kiến (Siêu thế đạo), đã được đoạn trừ bằng tri kiến; những lậu 
hoặc nào cần phải do phòng hộ đoạn trừ, đã được đoạn trừ bằng phòng hộ; những 
lậu hoặc nào cần phải do chon chánh thọ dụng đoạn trừ đã được đoạn trừ bằng 
chon chánh thọ dụng; những lậu hoặc nào cần phải do kham nhẫn đoạn trừ, đã 
được đoạn trừ bằng kham nhẫn; những lậu hoặc nào cần phải do tránh né đoạn trừ 
đã được đoạn trừ bằng tránh né; những lậu hoặc nào cần phải do trừ diệt đoạn trừ, 
đã được đoạn trừ bằng trừ diệt; những lậu hoặc nào cần phải do tu tập đoạn trừ đã 
được đoạn trừ bằng tu tập - như vậy, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu ấy được gọi: 

‘Vị Tỳ khưu sống phòng hộ với sự phòng hộ tất cả các lậu hoặc; vị ấy đã chặt đứt 
tham ái, đoạn lìa mọi kiết sử và, do quán triệt kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau’.” 

Đức Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỳ khưu ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Đức 

rpi À rp /V 

Thê Tôn. 



" Tâm ai đã đạt đến 
Tột đỉnh của Toàn Bích 
Trong pháp Thất Giác Chi; 

Hoan hỷ trong xả ly, 

Không chấp giữ điều gì, 

Lậu hoặc đã đoạn tận. 

Với trí tuệ chiếu sáng, 

Niết Bàn vị ấy chứng, 

Ngay trong kiếp sống này." 

(Dhammapada 89) 


Kinh An trú tầm (Vtakkasanthàna sutta) 

Bài Kinh số 20 trong Trung Bộ Kinh 
Như vầy tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Chư Tỷ-kheo". — "Thưa vâng, bạch Thê' 
Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 

-- ChưTỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn thực tu tăng thượng tâm cần phải thường thường tác ý năm 
tướng. Thế nào là năm? 

ở đây, Tỷ-kheo y cứ tướng nào, tác ý tướng nào, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ 
đến sân, liên hệ đến si sanh khởi, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải tác ý một tướng 
khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Nhờ tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, 
không phải tướng kia, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si 
được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất 
tâm, định tĩnh. ChưTỷ-kheo, ví như một người thợ mộc thiện xảo hay đệ tử một người thợ 
mộc, dùng một cái nêm nhỏ đánh bật ra, đánh tung ra, đánh văng ra một cái nêm khác; chư 
Tỷ-kheo, cũng vậy, khi một Tỷ-kheo y cứ một tướng nào, tác ý một tướng nào, các ác bất 
thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi, thời này chưTỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ấy cần phải tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Nhờ tác ý một 
tướng khác liên hệ đến thiện, khác với tướng kia, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ 
đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được 
an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 

ChưTỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy khi tác ý một tướng khác với tướng kia, liên hệ đến thiện, các ác 
bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, thời này chưTỷ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải quán sát các nguy hiểm của những tầm ấy: "Đây là những tầm bất 
thiện, đây là những tầm có tội, đây là những tầm có khổ báo". Nhờ quán sát các nguy hiểm 
của những tầm ấy, các bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ 
diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định 


tĩnh. ChưTỷ-kheo, ví như một người đàn bà hay người đàn ông trẻ tuổi, trong tuổi thanh 
xuân, tánh ưa trang sức nếu một xác rắn, hay xác chó, hay xác người được quàng vào cổ, 
người ấy phải lo âu, xấu hổ, ghê tởm. ChưTỷ-kheo, cũng vậy, nếu Tỷ-kheo ấy nhờ quán sát... 
nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 

ChưTỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy trong khi quán sát các nguy hiểm của những tầm ấy, các ác bất 
thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, thời này chưTỷ-kheo, 
Tỷ-kheo ấy cần phải không ức niệm, không tác ý những tầm ấy. Nhờ không ức niệm, không 
tác ý các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ 
diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định 
tĩnh. ChưTỷ-kheo, ví như một người có mắt, không muốn thấy các sắc pháp nằm trong tầm 
mắt của mình, người ấy nhắm mắt lại hay ngó qua một bên. ChưTỷ-kheo, cũng vậy, nếu Tỷ- 
kheo ấy, trong khi không ức niệm, không tác ý... được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 

ChưTỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy trong khi không ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác, bất 
thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên. ChƯTỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo ấy cần phải tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy. Nhờ tác ý đến hành 
tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy, các ác, bất thiện tầm liên hệ đến dục... được an trú, 
an tịnh, nhất tâm, định tĩnh, ví như một người đang đi mau, suy nghĩ: "Tại sao ta lại đi mau? 
Ta hãy đi chậm lại". Trong khi đi chậm, người ấy suy nghĩ: "Tại sao ta lại đi chậm? Ta hãy 
dừng lại". Trong khi dừng lại, người ấy suy nghĩ: "Tại sao Ta lại dừng lại? Ta hãy ngồi xuống". 
Trong khi ngồi, người ấy suy nghĩ: "Tại sao ta lại ngồi? Ta hãy nằm xuống". ChưTỷ-kheo, như 
vậy người ấy bỏ dần các cử chỉ thô cứng nhất và làm theo các cử chỉ tế nhị nhất. ChưTỷ-kheo, 
cũng vậy, nếu Tỷ-kheo ấy tác ý đến... (như trên)... được an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 

ChưTỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy trong khi tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm, 
các ác, bất thiện tầm liên hệ... đến si vẫn khởi lên, thời chưTỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy phải nghiến 
răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ 
nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, 
các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục... liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong... được an 
trú, an tịnh nhất tâm, định tĩnh, ví như một người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu, hay 
nắm lấy vai, có thể chế ngự, nhiếp phục, và đánh bại. ChưTỷ-kheo, cũng vậy, nếu Tỷ-kheo ấy 
trong khi tác ý hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến 
dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, thời chưTỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy phải nghiến 
răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ 
nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, 
các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt 
vong. Chính nhờ trừ diệt chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 

ChưTỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo, trong khi y cứ tướng nào, tác ý tướng nào, các ác bất thiện tầm 
liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi. Tỷ-kheo ấy tác ý một tướng khác, 
liên hệ đến thiện, khác với tướng kia, các ác, bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, 
liên hệ đến si được diệt trừ, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, 
an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 



Tỷ-kheo ấy, nhờ quán sát sự nguy hiểm các tầm ấy, các ác, bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên 
hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm 
được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 

Tỷ-kheo ấy, nhờ không ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác, bất thiện tầm liên hệ đến 
dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, 
nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 

Tỷ-kheo ấy tác ý hành tướng các tầm và an trú các tầm, các ác, bất thiện tầm liên hệ đến dục, 
liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội 
tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 

Tỷ-kheo ấy nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, 
đánh bại tâm, các ác, bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ 
diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định 
tĩnh. 

ChưTỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là đã an trú trong đạo tầm pháp môn. Vị ấy có thể tác ý 
đến tầm nào vị ấy muốn, có thể không tác ý đến tầm nào vị ấy không muốn; vị ấy đã đoạn trừ 
khát ái, đã giải thoát các kiết sử, khéo chinh phục kiêu mạn, đã chấm dứt khổ đau. 

Thê' Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


Đại kinh Xóm ngựa 
(Mahà-Assapura sutta) 


Bài kinh số 39 trong Trung Bộ Kinh 
Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga (Ương- già), tại một xã ấp của dân chúng 
Anga, tên là Assapura (xóm Ngựa). Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


— Sa-môn! Sa-môn! Này các Tỷ-kheo, dân chúng biết các Ông là vậy. Và nếu các Ông 
được hỏi: "Các Ông là ai!" Các Ông phải tự nhận: "Chúng tôi là Sa-môn". Này các Tỷ- 
kheo, các Ông đã được danh xưng như vậy, đã tự nhận là như vậy, thì này, các Tỷ-kheo, 
các Ông phải tự tu tập như sau: "Chúng ta sẽ thọ trì và thực hành những pháp tác thành 
Sa-môn, những pháp tác thành Bà-la-môn. Như vậy, danh xưng này của chúng ta mới 
chân chánh và sự tự nhận này của chúng ta mới như thật. Và những đồ cúng dường mà 
chúng ta thọ hưởng như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phấm trị bệnh mới có 
được kết quả lớn, lợi ích lớn cho chúng ta. Và chúng ta xuất gia không thành vô dụng, có 
kết quả, có thành tích". 

(Giới hạnh) 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp tác thành Sa-môn, và các pháp tác thành Bà-la- 
môn? "Chúng ta sẽ thảnh tựu tàm quý", như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông phải tu tập. 
Này các Tỷ-kheo, các Ông có thế khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm quý đến 
mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt 
được mục đích Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì phải làm hon nữa". Và cho đến mức 
độ ấy, các Ông có thế tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các Ông. Này các 
Tỷ-kheo, Ta tuyên bố cho các Ông: Khi các Ông hướng đến mục đích Sa-môn hạnh, chớ 
có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc đáng phải làm hon nữa. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải làm hon nữa? "Thân hành chúng ta phải 
được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tỳ vết, che giấu. Nhưng chúng ta không 
vì thân hành thanh tịnh ấy, khen mình, chê người". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông 
cần phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông có thế khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu 
tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến mức độ 
này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích Sa-môn hạnh. Chúng ta không 
có gì phải làm hon nữa". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thế tự thỏa mãn. Này các 
Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các Ông. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố cho các ông: Khi các 
Ông hướng đến mục đích Sa-môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công 
việc đáng phải làm hon nữa. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải làm hon nữa? "Khấu hành chúng ta phải 
được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tỳ vết, che giấu. Nhưng chúng ta không 
vì khấu hành thanh tịnh ấy, khen mình, chê người". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông 
cần phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông có thế khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu 
tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khấu hành thanh tịnh, đến mức độ này, như vậy 
là vừa đủ; đến mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích Sa-môn 
hạnh. Chúng ta không có gì phải làm hon nữa". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thể tự 
thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các Ông. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố cho 
các ông: Kh i các Ông hướng đến mục đích Sa-môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi 
đang còn công việc đáng phải làm hon nữa. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải làm hon nữa? "Ý hành chúng ta phải 
được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tỳ vết, che giấu. Nhưng chúng ta không 
vì ý hành thanh tịnh ấy, khen mình, chê người". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần 



phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông có thế khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm 
quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khấu hành thanh tịnh, và ý hành thanh tịnh, đến mức 
độ này, nhu vậy là vừa đủ; đến mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được 
mục đích Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa". Và cho đến mức độ ấy, 
các Ông có thế tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các Ông. Này các Tỷ-kheo, 
Ta tuyên bố cho các ông: Khi các Ông hướng đến mục đích Sa-môn hạnh, chớ có từ bỏ 
mục đích này, khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? "Sanh mạng chúng ta 
phải được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tỳ vết, che giấu. Nhưng chúng ta 
không vì sanh mạng thanh tịnh ấy, khen mình, chê người". Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Ông cần phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông có thế khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã 
thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khấu hành thanh tịnh, ý hành thanh 
tịnh, sanh mạng thanh tịnh, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến mức độ này, như vậy 
đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì phải 
làm hơn nữa". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thế tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta 
khuyến cáo các Ông. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố cho các ông: Khi các Ông hướng đến 
mục đích Sa-môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 

(Hộ trì các căn) 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? "Chúng ta phải hộ trì 
các căn. Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, 
bất thiện pháp khởi lên, chúng ta sẽ tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành 
sự hộ trì con mắt. Kh i tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý 
nhận thức các pháp, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhàn gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu, bi, các ác, bất thiện 
pháp khởi lên, chúng ta sẽ tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý 
căn". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông có 
thế khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khấu 
hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, và các căn đã được hộ trì, đến 
mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt 
được mục đích Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa". Và cho đến mức 
độ ấy, các Ông có thế tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các Ông. Này các 
Tỷ-kheo, Ta tuyên bố cho các ông: Khi các Ông hướng đến mục đích Sa-môn hạnh, chớ 
có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. 

(Tiết chế ăn uống) 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? "Chúng ta phải biết 
tiết độ trong ăn uống, với chánh tư duy, chúng ta thọ thực, không phải đế vui đùa, không 
phải đế đam mê, không phải đế trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ đế thân 
này được sống lâu và được bảo dưỡng, đế (thân này) khỏi bị thương hại, đế hỗ trợ phạm 
hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy chúng ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên cảm 



thọ mới, và chúng ta sẽ không có lồi lầm, sống được an ổn". Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Ông cần phải tu tập. Nhưng này các Tỷ-kheo, các Ông có thế khởi lên ý kiến: "Chúng 
ta đã thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khấu hành thanh tịnh, ý hành 
thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh và các căn đã được hộ trì, ăn uống có tiết độ, đến mức 
độ này, như vậy là vừa đủ; đến mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được 
mục đích Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa". Và cho đến mức độ ấy, 
các Ông có thế tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các Ông. Này các Tỷ-kheo, 
Ta tuyên bố cho các ông: Khi các Ông hướng đến mục đích Sa-môn hạnh, chớ có từ bỏ 
mục đích này, khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. 

(Chú tâm cảnh giác) 

Này các Tỷ-kheo, thế nào la các công việc đáng phải làm hơn nữa? "Chúng ta phải chú 
tâm cảnh giác. Ban ngày đi kinh hành (hay) trong lúc ngồi, chúng ta phải tẩy sạch tâm tư 
khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh một đi kinh hành (hay) trong lúc ngồi, chúng 
ta phải tay sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh giữa, chúng ta phải 
nằm dáng nằm con sư tử, nghiêng bên hông tay phải, một chân đặt trên chân kia, chánh 
niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến lúc thức dậy lại. Ban đêm canh đầu thức dậy, đi kinh hành 
(hay) trong lúc ngồi, chúng ta phải tay sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại". Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập. Nhưng này các Tỷ-kheo, các Ông có thế khởi 
lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khấu hành 
thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, các căn đã được hộ trì, ăn uống có 
tiết độ, chú tâm cảnh giác, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến mức độ này, như vậy 
đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì phải 
làm hơn nữa". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thế tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta 
khuyến cáo các Ông. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố cho các ông: Khi các Ông hướng đến 
mục đích Sa-môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 

(Chánh niệm tỉnh giác) 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? "Chúng ta phải chánh 
niệm tỉnh giác, khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thắng, khi nhìn quanh đều tinh 
giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh 
giác, khi ăn uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiếu tiện đều tỉnh giác, khi đi 
đứng, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần 
phải tu tập. Nhưng này các Tỷ-kheo, các Ông có thế khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thảnh 
tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khấu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh 
mạng thanh tịnh, các căn đã được hộ trì, ăn uống có tiết độ, chú tâm cảnh giác, chánh 
niệm tỉnh giác, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến mức độ này, như vậy đã làm 
xong. Chúng ta đã đạt được mục đích Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì phải làm hơn 
nữa". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thế tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến 
cáo các Ông. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố cho các ông: Khi các Ông hướng đến mục 
đích Sa-môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc đáng phải làm hơn 
nữa. 



(Đoạn trừ các triền cái) 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo lựa một chồ thanh vắng, tịch mịch, như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang 
đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy 
ngồi kiết già, lưng thắng, và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống 
với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm 
không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ 
bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm và thụy miên, với tâm tưởng hướng 
về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử hối 
quá, vị ấy sống không trạo cử hối tiếc, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối tiếc. 
Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm 
hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 

Này các Tỷ-kheo, như một người mắc nợ liền làm các nghề nghiệp. Những nghề này 
được phát đạt, người ấy không những trả được nợ cũ, còn có tiền dư đế nuôi dưỡng vợ. 
Người ấy nghĩ: "Ta trước kia mắc nợ nên làm các nghề nghiệp. Những nghề này được 
phát đạt, ta không những trả được những nợ cũ, còn có tiền dư đế nuôi dưỡng vợ". Người 
ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. Này các Tỷ-kheo, như một người bị bệnh, đau 
đớn, trầm trọng, ăn uống không tiêu, thế lực suy yếu. Sau một thời gian, người ấy khỏi 
bệnh, ăn uống tiêu thông, thế lực khôi phục. Người ấy nghĩ: "Ta trước kia bị bệnh, đau 
đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thế lực suy yếu. Nay ta khỏi bệnh, ăn uống tiêu 
thông, thế lực khôi phục". Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. Này các Tỷ- 
kheo, như một người bị nhốt trong ngục. Người ấy sau một thời gian được khỏi tù tội, an 
lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tốn. Người ấy nghĩ: "Ta trước kia bị nhốt trong ngục, 
nay ta được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tốn. "Người ấy nhờ vậy 
được sung sướng, hoan hỷ. Này các Tỷ-kheo, như một người nô lệ, không được tự chủ, lệ 
thuộc người khác, không được tự do đi lại. Người ấy sau một thời gian thoát khỏi cảnh nô 
lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, một người thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, 
không lệ thuộc người khác, một người giải thoát, được tự do đi lại. 

Người ấy nghĩ: "Ta trước kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, 
không được tự do đi lại. Nay ta thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người 
khác, một người giải thoát, được tự do đi lại". Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan 
hỷ. Này các Tỷ-kheo, như một người giàu có, nhiều tài sản, đang đi qua bãi sa mạc. 

Người ấy sau một thời gian đã đi khỏi bãi sa mạc ấy, đến đầu làng, yên ổn, không có 
nguy hiểm, tài sản không bị tốn giảm. Người ấy nghĩ: "Ta trước kia giàu có, nhiều tài sản, 
đi qua bãi sa mạc. Nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc ấy, yên ổn, không có nguy hiểm, tài 
sản không bị tốn giảm". Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. Cũng vậy này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự mình, quán năm triền cái chưa xả ly, như món nợ, như bệnh hoạn, 
như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường qua sa mạc. Này các Tỷ-kheo, cũng như 
không mắc nợ, không bị bệnh tật được khỏi tù tội, được tự do, đến được đất lành yên ổn. 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán năm triền cái khi chúng được diệt trừ. 


(Bổn tầng thiền-na) 



Sau khi đã đoạn trừ năm triền cái này, những triền cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí 
tuệ, vị ấy ly dục, ly ác, bất thiện pháp chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc 
do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vị ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy 
thân này với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chồ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do 
ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này các Tỷ-kheo, như một người hầu tắm lão luyện, hay đệ 
tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước, 
cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lần 
ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấm 
nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với hỷ lạc do ly dục sanh, không 
một chồ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Vị ấy thấm nhuần, tẩm 
ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với hỷ lạc do định sanh, không một chồ nào 
trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này các Tỷ-kheo, ví như 
một hồ nước, nước từ trong dâng lên, phưong Đông không có lỗ nước chảy ra, phưong 
Tây không có lồ nước chảy ra, phưong Bắc không có lồ nước chảy ra, phưong Nam 
không có lồ nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy 
phun ra, thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy hồ nước ấy, với nước mát 
lạnh, không một chồ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, vị ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình 
với hỷ lạc do định sanh không một chồ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định 
sanh thấm nhuần. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc 
thọ mà các bậc Thánh gọi là "xả niệm lạc trú", chứng và trú Thiền thứ ba. Vị ấy thấm 
nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với lạc thọ không có hỷ ấy, không 
một chồ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. Này các Tỷ- 
kheo, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng 
hay sen trắng. Những bông sen ấy sanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi 
nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần, tẩm ướt, tràn 
đầy thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy, không một chồ nào của toàn thế sen xanh, sen hồng 
hay sen trắng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với lạc thọ không có hỷ 
ấy, không một chồ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và 
trú Thiền thứ tư, không khố không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy thấm nhuần toàn thân 
mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chồ nào trên toàn thân không được tâm 
thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này các Tỷ-kheo, ví như một người ngồi, dùng tấm 
vải trắng trùm đầu, không một chồ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị ấy ngồi thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh 
trong sáng, không một chồ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy 
thấm nhuần. 


(Ba Minh) 



Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dề sử dụng, vững chắc, bình tĩnh nhu vậy, vị ấy dần tâm, huớng tâm đến Túc 
mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mưoi đời, ba mưoi đời, bốn mưoi đời, năm mưoi đời, một trăm 
đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và 
thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại chồ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai 
cấp như thế này, thọ khố lạc như thế này, tuối thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại 
chỗ kia, ta được sinh ra tại chồ nọ. Tại chồ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế 
này, giai cấp như thế này, thọ khố lạc như thế này, tuối thọ đến mức như thế này. Sau khi 
chết tại chồ nọ, ta được sanh ra ở đây". Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ 
cùng với các nét đại cưong và các chi tiết. Này các Tỷ-kheo, ví như một người đi từ làng 
mình đến làng khác, từ làng ấy đi đến một làng khác nữa, và từ làng này lại trở về làng 
của mình, người ấy nghĩ: "Ta từ làng của mình đi đến làng kia, noi đây, ta đã đứng như 
thế này, đã ngồi như thế này, đã nói như thế này, đã yên lặng như thế này. Từ noi làng 
nọ, ta đã trở về làng của ta". Như vậy, này các Tỷ-kheo, với tâm định tĩnh, thuần tịnh 
trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
tĩnh như vậy, vị ấy dần tâm, hướng tâm đến Túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống 
quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mưoi đời, ba mươi 
đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm 
ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: 
"Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món 
ăn như thế này, thọ khố lạc như thế này, tuối thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại 
chỗ kia, ta được sanh ra tại chồ này. Tại chồ này, ta có tên như thế này, dòng họ như thế 
này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khố lạc như thế này, tuổi thọ đến 
mức như thế này. Sau khi chết tại chồ này, ta được sanh ra ở đây". Như vậy, vị ấy nhớ 
đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dề sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dần tâm, hướng tâm đến trí tuệ 
về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và 
chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp 
đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng 
sanh làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các 
nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, 
lời và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. 
Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, cõi Trời, trên 
đời này. Như vậy, vị ấy với Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng 
sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đè, kẻ thô xấu, 
người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này các Tỷ-kheo, ví như có hai 
nhà có cửa, và ở đây, một người có mắt đứng ở giữa, người này có thế thấy các người 
(khác) đi vào nhà, đi ra, đi qua, đi lại. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị ấy với Thiên nhãn 
thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, 
người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do 
hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác 
hạnh về ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những 



người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện 
hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo 
chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các thiện thú, cõi Trời, trên đời này. Như vậy với thiên nhãn thuần 
tịnh siêu nhân, vị ấy thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy tuệ tri rằng, chúng sanh, 
người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do 
hạnh nghiệp của họ. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dề sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dần tâm, hướng tâm đến Lậu tận 
trí. Vị ấy biết như thật: "Đây là khố", biết như thật: "Đây là Nguyên nhản của Khố", biết 
như thật: "Đây là sự Diệt khố", biết như thật: "Đây là con đường đưa đến diệt khố", biết 
như thật: "Đây là những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên nhân của các lậu hoặc", 
biết như thật: "Đây là sự đoạn trừ các lậu hoặc", biết như thật: "Đây là con đường đưa 
đến sự diệt trừ các lậu hoặc". 

Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi 
hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiếu 
biết: "Ta đã giải thoát". Vị ấy tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần 
làm đã làm xong, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa". 

Này các Tỷ-kheo, ví như tại dãy núi lớn có một hồ nước, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, một người có mắt, đứng trên bờ sẽ thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn 
sạn, những đàn cá boi qua lại hay đứng một chồ. Vị ấy nghĩ: "Đây là hồ nước thuần tịnh, 
trong sáng, không cấu nhiễm. Đây là những con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, 
những đàn cá đang bai qua lại hay đứng yên một chỗ". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo biết như thật: "Đây là khổ... biết như thật: "Đây là Con đường đưa đến sự diệt trừ 
các lậu hoặc!" Nhờ hiếu biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, vị ấy tuệ 
tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần phải làm đã làm xong, sau đời hiện 
tại không có đời sống nào khác nữa". 

(Bậc A-la-hán) 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy được gọi là Sa-môn, là Bà-la-môn, là vị đã tắm sạch 
sẽ, là vị đã biết và hiếu rõ, là bậc có học, là bậc Thánh, là bậc A-la-hán. 

Này các Tỷ-kheo, như thế nào, Tỷ-kheo là Sa-môn? Vị này đã làm cho dừng lại các ác, 
các pháp bất thiện, những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại kho 
quả, đưa đến sanh, già, chết trong tuông lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là Sa- 
môn. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào Tỷ-kheo là Bà-la-môn? Vị này đã tẩn xuất ra ngoài các 
ác, các pháp bất thiện, những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại 



khố quả, đưa đến sanh già, chết trong tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là 
Bà-la-môn. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo đã tắm sạch sẽ? Vị này đã tắm gội sạch sẽ 
các ác, các pháp bất thiện, những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem 
lại khố quả, đưa đến sanh già, chết trong tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đã tắm sạch sẽ. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo đã biết và hiếu rõ? Vị này đã biết và hiếu rõ 
các ác, các pháp bất thiện, những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem 
lại khố quả, đưa đến sanh già, chết trong tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đã biết và hiểu rõ. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo có học? Vị này đã tiêu diệt các ác, các pháp 
bất thiện, những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa 
đến sanh già, chết trong tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có học. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo được gọi là bậc Thánh? Vị này đã làm cho 
xa lìa các ác pháp bất thiện, những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem 
lại khố quả, đưa đến sanh già, chết trong tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
được gọi là bậc Thánh. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo được gọi là bậc A-la-hán? Vị này đã làm 
cho xa lìa các ác, các pháp bất thiện, những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ 
hãi, đem lại khổ quả, đưa đến sanh già, chết trong tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo là bậc A-la-hán. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 

4. Địa chỉ chùa và thiền viện nguyên thủy 


/- Chùa Bửu Quang - Tổ đình Phật giáo Nam Tông Việt Nam - quận Thủ 
Đức, Tp.HCM 

Chùa Bửu Quang là ngôi chùa Phật giáo Nguyên thủy đầu tiên của người Việt 
tại Việt Nam 

Chùa Bửu Quang là ngôi chùa tiêu biểu đầu tiên cho nên ngay từ buổi đầu đã có 
những sinh hoạt khá đặc biệt. Có trường học để đào tạo cho các vị Sa di. Có 
những lớp học dành cho chư thiện nam tín nữ nghiên cứu về pháp học lẫn pháp 
hành. Đặc biệt pháp hành ở đây được xiển dương một cách khá cao độ và 
người học thiền lúc đó cũng khá nhiều. Lý do chính là vì những người đến học 
thiền ở đây là những công chức với đời sống rất bận rộn và căng thẳng, nhờ có 
hành thiền mà tâm trí ho được thoải mái và thanh thản hơn. Thường thường 


những khóa thiền như vậy do Hòa thượng Hộ Tông và chư Tăng trong chùa phụ 

trách. Thỉnh thoảng Hòa thượng Bửu Chơn được thỉnh từ Nam Vang về dạy phụ 

đạo, vì lúc này Hòa thượng đang hành thiền ở rừng núi Campuchia. 

hình ảnh: http://www.daophatngaynay.com/vn/phatgiao-vn/danh-lam/5096- 

Chua-Buu-Quang.html 

Chùa Bửu Quang 

Địa chỉ: 171/10 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM 
Điện thoại: (084) - (08)' 7.290.248 - 4.032.235 - 0903.870.370 
Trụ trì: Đại Đức Thiện Minh 

*Thiền Viện Nguyên Thủy: 

Nơi thường xuyên tổ chức các khóa thiền nguyên thủy 

Địa chỉ: số 33 A, đường 10, khu phố 1, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM. 

ĐT : 08. 3742 0214 - DĐ : 0902 533 086 - 0932 445 530 


*Chùa Kỳ Viên 

Chùa Kỳ Viên ở trong quá khứ lẫn trong hiện tại là một điểm son xiển dương 
Phật pháp vô cùng quan trọng và lợi lạc cho tứ chúng. Tuy nhiên, về hạ tầng 
cơ sở đã bị lạc hậu với thời đại và mỗi ngày số lượng tín đồ càng đông sợ e sức 
chứa bị quá tải. Hy vọng trong tương lai chùa Kỳ Viên sẽ được trùng tu và thiết 
kế lại cho có tầm cỡ để xứng đáng với tên gọi và vị trí của nó trong lịch sử. 

Địa chỉ: 610 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP. HCM 
Điện thoại: (084) - (08) 8.325.522 - 8.300.845 
Trụ trì: Tỳ Khưu Tăng Định 

*Chùa Bát Chánh Đạo, Quận Thủ Đức, Tp.HCM 

Hiện nay mỗi chiều chủ nhật, tại chùa Bát Chánh Đạo có lớp học Vi Diệu Pháp 
(Luận Tạng pali) vào lúc 14 giờ do Đại đức Thiện Minh và cư sĩ Đức tài phụ 
trách. 

B. ĐỊA CHỈ: 

Chùa bát Chánh Đạo 

Địa chỉ: 16/12A, Đường số 12, Khu Phố 4, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức 
Điện thoại: (08) 6.2.821.535 
Trụ trì: Tỳ khưu Minh Tấn 

* Chùa Giác Quang - quận 8, Tp.HCM 

Chánh điện, giảng đường, bảo tháp đều có đường nét, nghệ thuật kiến trúc 
độc đáo của nó, nhẹ nhàng uyển chuyển, đơn giản, mộc mạc nhưng đa dụng và 
không kém phần quan trọng về mặt tâm linh. Thậm chí ngay cả chiếc lá Bồ đề 
đúc bằng xi măng đặt giữa giảng đường trên máy ngói cũng đã thể hiện phong 
cách rất sống động của giảng đường chùa Giác Quang. 

Sau ngôi tổ đình Bửu Quang, chùa Giác Quang là ngôi chùa thứ hai của Giáo hội 


Tăng già Nguyên thủy Việt Nam. Từ ngày thành lập đến nay, chùa là một địa 
điểm hoằng pháp rất mạnh mẽ và thu hút nhiều tín đồ cho Phật giáo Nam tông, 
và là nơi đào tạo chư Tăng có cả tài lẫn đức. 

B. ĐỊA CHỈ: 

Chùa Giác Quang 

Địa chỉ: 47 Lương Văn Cang, Phường 15, Quận 8, TP. HCM 
Điện thoại: (084) - (08) 8.549.247 
Trụ trì: Tỳ khưu Thiện Đạt 

*Chùa Siêu Lý, Quận 6, Tp.HCM 

Mặc dù khuôn viên chùa không được rộng lắm, nhưng kiến trúc chùa Siêu Lý 
khéo phối hợp nên rất uy nghi, thanh thoát trầm hùng, ần hiện dưới bầu trời 
Quận 6. Một Đại hùng Bửu Điện, hai dãy Tăng xá và một cổng Tam quan đều bố 
cục theo lối kiến trúc Nhật Bản và Trung Hoa. Hoa văn thuần tuý Việt Nam. Bên 
trong chánh điện tôn tạo bài trí theo nghi thức truyền thống của Phật giáo 
Nguyên Thủy, có một pho tượng Thích Ca bằng đồng được đúc tại cố đô Huế. 
Có thể nói đây là một ngôi chùa có kiến trúc rất độc đáo, biết kết hợp, cách 
điệu, nhưng vẫn thể hiện truyền thống Phật giáo và tinh thần dân tộc. 

Chùa Siêu Lý 

Địa chỉ: 241-B/44/37 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (08) 8.761.635 - 0903.856.825 
Trụ trì: Tỳ khưu Pháp Nhiên 

Danh sách thiền viện, chùa nguyên thủy ở nơi khác: 


QUẬN 2 

1) CHÙA NGUYÊN THỦY 
33-A đường 10, Khu Phố 1 
Phường Cát Lái, Q. 2, 

TP HCM 

ĐT: 08. 742 0214; 0918. 325 769 
Trụ trì: Tỳ khưu PHÁP CHẤT 
QUẬN 3 

2) CHÙA KỲ VIÊN 

610 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Q. 3, 

TP. HCM 

ĐT: 08. 832 5522; 830 0845; 830 5135; 830 0846; 0903. 870 370 
Trụ trì: Tỳ khưu TĂNG ĐỊNH 

3) CHÙA CHANDARAMSYA (Khmer) 

164/235 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Q. 3, 

TP. HCM 

ĐT: 08. 843 5359 

Trụ trì: Tỳ khưu DANH LUNG (Ekasuvanna) 

QUẬN 6 



4) CHÙA TRÚC LÂM (Quận 6) 

570/10 Hùng Vương, Phường 12, Q. 6, 

TP. HCM 

ĐT: 08. 876 3324 

Trụ trì: Tỳ khưu PHÚC HỶ 

5) CHÙA SIÊU LÝ (Phú Định) 

241-B/44/37 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Q. 6, 

TP. HCM 

ĐT: 08. 876 1635 - 08. 876 7570 - 08. 876 7614 - 0903. 856 825 
Trụ trì: Tỳ khưu PHÁP NHIÊN 
QUẬN 7 

6) CHÙA BỒ ĐÈ (Tân Quy) 

6B/1 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Q. 7, 

TP. HCM 
ĐT: 

Trụ trì: Tỳ khưu PHƯỚC ĐỨC 
QUẬN 8 

7) CHÙA GIÁC QUANG 

47 Lương Văn Can, Phường 15, Q. 8, 

TP. HCM 

ĐT: 08. 8 549.247 

Trụ trì: Tỳ khưu THIỆN ĐẠT 

QUẬN 9 

8) XÁ LỢI PHẬT ĐÀI 

246/5 Vinh Thuận, Phường Long Bình, Q. 9, 

TP. HCM 

ĐT: 08. 8870 211 - 08. 8870 212 - 090. 604 882 
Trụ trì: Tỳ khưu THIỆN NHÂN 

9) CHÙA KIỀU ĐÀM 

Ấp Cây Dầu, Phường Tân Phú, Q. 9, 

TP. HCM 

ĐT: 08. 8961 696 

Trụ trì: Tỳ khưu NHẬT THIỆN 

10) CHÙA BỬU LONG 

81/1 Hương lộ 33, Ấp Thái Bình, Phường Long Bình, Q. 9, 

TP. HCM 

ĐT: 08. 7325 059 - 061. 831 193 - 08. 8889 513 
Ni viện: 08. 8889 168 
Trụ trì: Tỳ khưu VIÊN MINH 
Q. BÌNH THẠNH 


12) CHÙA PHÁP QUANG 



414/17 Nơ Trang Long, Phường 13, Q. Bình Thạnh, 

TP. HCM 

ĐT: 08. 8432 913 

Trụ trì: Tỳ khưu MINH GIÁC 

Q. GÒ VẤP 

13) CHÙA PHÁP LUÂN 

19/1C Nguyễn Thái Sơn, Q. Gò vấp, 

TP. HCM 

ĐT: 08. 9850 748 - 08. 8956 514 
Trụ trì: Tỳ khưu PHƯỚC HẢI 

14) CHÙA PHỔ MINH 

2 Thiên Hộ Dương, Phường 1 , Q. Gò vấp, 

TP. HCM 

ĐT: 08. 8945 049 - 0903. 951 075 
Trụ trì: Tỳ khưu THIỆN TÂM 

15) CHÙA Từ QUANG 

63 Trần Bình Trọng, Phường 1, Q. Gò vấp, 

TP. HCM 

ĐT: 08. 8931 499 

Trụ trì: Tỳ khưu SIÊU QUANG 

16) Chùa THANH MINH 
90 Trần Huy Liệu, 

Phường 15, Quận Phú Nhuận, 

Sài Gòn, Việt Nam 

ĐT: 08. 8457 792 

Trụ trì: Tỳ khưu THANH MINH 

Q. TẰN BÌNH 

17) CHÙA DIỆU QUANG 

100 Trần Văn Quang. Phường 10, Q. Tân Bình, 

TP. HCM 

ĐT: 08. 9742 304 

Trụ trì: Tu nữ DIỆU TÂM (Sư cô HIÈN) 

18) CHÙA PHẬT BẢO 

57 Lạc Long Quân, Phường 10, Q. Tân Bình, 

TP. HCM 

ĐT: 08. 8640 285 - 0913. 977 727 
Trụ trì: Tỳ khưu CHÁNH NIỆM 

19) CHÙA BỬU THẮNG 

126/331 Đường Cao Vân, Phường 18, Q. Tân Bình, 

TP. HCM 

ĐT: 

Trụ trì: Tỳ khưu Hộ CHƠN 

20) CHÙA BODHIVAMSA POTHI VONG (Khmer) 

1985B Hồng Lạc, Phường 10, Q. Tân Bình, 



TP. HCM 

ĐT: 08. 9710 131 

Trụ trì: Tỳ khưu TĂNG NGỌC AN (Pannasaro) 

Q. THỦ ĐỨC 

21) CHÙA BỬU QUANG 
171/10 QL. 1 A, Tồ 8, Khu phố 3, 

Ấp Gò Dưa, Phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, 

TP. HCM 

ĐT: 08. 729 0248; 0903. 870 370 
Trụ trì: Tỳ khưu THIỆN MINH 

22) CHÙA BÁT CHÁNH ĐẠO 
16/12A Đường số 12, Khu phố 4, 

Phường Tam Bình, Q. Thủ Đức 
Trụ trì: Tỳ khưu MINH TẤN 
Huyện BÌNH CHÁNH 

23) CHÙA NAM TÔNG 

220/110/166/1, Thị trấn An Lạc, Huyện Bình Chánh, 

TP. HCM 

ĐT: 08. 8754 246 - 08. 8858 099 
Trụ trì: Tỳ khưu THIỆN HẠNH 

24) CHÙA TĂNG BẢO 

D3/1D Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, 

TP. HCM 

ĐT: 08. 7650 521 - 0908. 432 930 
Trụ trì: Tỳ khưu BỬU MINH 
Huyện HÓC MÔN 

25) TỊNH XÁ TRÚC LÂM (Hóc Môn) 

18/1 Ầp Xuân Thới Đông, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, 
TP. HCM 

ĐT: 08. 710 8863; 883 0110 
Trụ trì: Tỳ khưu TRÍ MINH 
-ooOoo- 


II- Địa chỉ chùa Nam Tông tại các tỉnh 

AN GIANG 

CHÙA SÔM XÂY 
Ấp Phú Thọ, Xã ô Lâm, 

Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang. 

ĐT: 076 272135 
Trụ trì: Tk. Châu Xiếp 



BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

1 ) CHÙA THIỀN LÂM (THÍCH CA PHẬT ĐÀI) 

4/7 Trần Phú, Phường 5, TP. Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

ĐT: 064. 834 418 

Trụ trì: Hòa thượng KIM MINH 

2) CHÙA BỒ ĐÈ (Vũng Tàu) 

25 Vi Ba, Phường 1, TP. Vũng Tàu, 

Tình Bà Rịa - Vũng Tàu 

ĐT: 090. 645 916 - 090. 870 371 

Trụ trì: Tỵ khưu CHÁNH MINH 

3) TAM BAO THIỀN ĐƯỜNG 

72 Vi Ba, Phường 1, TP. Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
ĐT: 

Trụ trì: Tỳ khưu THẮNG PHƯỚC 

4) CHÙA PHƯỚC HẢI (Vũng Tàu) 

38 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 2, TP. Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

ĐT: 064. 854 664 

Trụ trì: Tỳ khưu MINH HẠNH 

5) CHÙA Hộ PHÁP 

45/4C Trần Phú, Phường 5, TP. Vũng Tàu, 

Tĩnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

ĐT: 064. 832 575 - 091 . 700 688 

Trụ trì: Tỳ khưu GIÁC TRÍ 

6) CHÙA NAM SƠN (Giri Dakkhinasattharama) 
33/18 Tổ 29, Khóm Bình Sơn, 

Đường Trần Xuân Độ, Phường 6, 

TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
ĐT: 064. 562 355 

Trụ trì: Tỳ khưu Quách Thành Sattha (Cittapanno) 

7) THIỀN ĐƯỜNG PHẬT QUANG 

KP 5, Phường Phước Hưng, Thị xã Bà Rịa, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

ĐT: 064. 827 138 - 091. 700 688 

Trụ trì: Tỳ khưu GIÁC TRÍ 

8) THIỀN VIỆN VIÊN KHÔNG 

Khu 2, Ấp 4, Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành, 

Tình Bà Rịa - Vũng Tàu 
ĐT: 0913. 886 778 
Trụ trì: Tỳ khưu Hộ PHÁP 
BẾN TRE 
Chùa Tâm Thành 

Xã Quới Thạnh, Huyện Châu Thành 



Tỉnh Bến Tre 

ĐT: 075. 623 200 - DĐ : 0917 850 526 
BÌNH DƯƠNG 

1) CHÙA THANH LONG 

42/23 Ấp Tân Lập, Phường Phú Thọ, Thị xã Thủ Dầu Một, 

Tình Bình Dương 

ĐT: 

Trụ trì: 

2) TỊNH THẤT PHƯỚC MINH 
Tỉnh Bình Dương 

Trụ trì: 

3) CHÙA KIM QUANG 
Tình Bình Dương 

Trụ trì: Tỳ khưu TUỆ PHÁP 
BÌNH ĐỊNH 

CHÙA PHƯỚC QUANG 

Thôn Vạn Quang, Xã Phước Quang, Huyện Tuy Phước, 

Tình Bình Định 

ĐT: 0651. 616 007 

Trụ trì: Tỳ khưu ĐỨC TÂM 

BÌNH PHƯỚC 

1 ) CHÙA Tứ PHƯƠNG TĂNG 

Xã Phước An, Ấp Xa Trạch, Huyện Bình Long, 

Tình Bình Phước 
ĐT: 

Trụ trì: Tỵ khưu THIỆN HÒA 

2) TAM BAO THIỀN ĐƯỜNG 
Trụ Thơ, KP Phú Bình 

Thị Trấn An Lộc, Huyện Bình Long, 

Tình Bình Phước 

ĐT: 0651. 666 653 - 091. 722 183 

Trụ trì: Tỳ khưu THIỆN TRÍ 

BÌNH THUẬN 

CHÙA BÌNH LONG 

Phường Đức Long, TP. Phan Thiết 

Tỉnh Bình Thuận 

ĐT: 062. 816 673, 0908. 382 223 
Trụ trì: Tỳ khưu TRÍ PHƯỚC 
CẦN THƠ 

TỊNH THẤT SIÊU LÝ (Thốt Nốt) 

Huyện Thốt Nốt, TP. cần Thơ 
ĐT: 071 . 644 376 



Trụ trì: Tu nữ NGỌC DUYÊN 
ĐÀ NẴNG 
CHÙA TAM BẢO 

323 Phan Chu Trinh, Phường Bình Thành, 

TP. Đà Nang. 

ĐT: 051. 1879 629 

Trụ trì: Tỳ khưu PHÁP CAO 

ĐAK LAK 

Chùa PHỔ QUANG 

Thôn 1, Xã Quãng Tiến, Huyện Cưm-gar, 

Tỉnh Đaklak. 

ĐT: 0935 - 330 199 
Trụ trì: Tỳ khưu TÂM ĐỊNH 
ĐỐNG NAI 

1) CHÙA BỬU ĐỨC 

C-61-A, Phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, 

Tình Đồng Nai 

ĐT: 061. 952 320 - 0913. 684 564 
Trụ trì: Tỳ khưu GIÁC CHÁNH 

2) CHÙA THIỀN QUANG 1 

Ấp 8, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, 

Tỉnh Đồng Nai 

ĐT: 061 . 845 027 

Trụ trì: Tỳ khưu THIỆN PHÁP 

3) CHÙA THIỀN QUANG 2 

219 Ấp 3, Xã An Phước, Huyện Long Thành, 

Tình Đồng Nai 

ĐT: 061. 845 366 - 0918. 902 099 
Trụ trì: Tỳ khưu CHÍ TẰM 

4) CHÙA CỒ ĐÀM 

120 Ấp 8, Xã An Phước, Huyện Long Thành, 

Tình Đồng Nai 

ĐT: 09037 856 857 - 0903. 608 823 
Trụ trì: Tỳ khưu CHƠN THIỆN 

5) CHÙA NGỌC ĐẠT 

Ấp Đông, Xã Phước Tân, Huyện Long Thành, 

Tỉnh Đồng Nai 

ĐT: 061. 831 630 

Trụ trì: Tỳ khưu TRÍ ĐỨC 

6) CHÙA PHƯỚC Hộ 

Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, Huyện Long Thành, 

Tỉnh Đồng Nai 

ĐT: 09187342 115 

Trụ trì: Tỳ khưu MINH HUỆ 

7) THIỀN VIỆN PHƯỚC SƠN 



Đồi Lá Giang, 368 Suối Tân Cang, 

Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, Huyện Long Thành, 

Tỉnh Đồng Nai 

ĐT: 061. 967 234 - 061. 967 237 - 0913. 940 683 - 0913. 629 860 
Trụ trì: Tỳ khưu BỬU CHÁNH 

8) CHÙA Ý SƠN 

Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, Huyện Long Thành, 

Tỉnh Đồng Nai 
ĐT: 

Trụ trì: Tỳ khưu PHƯỚC QUANG 

9) CHÙA TAM PHƯỚC 

247 K II, Ấp Long Khánh 1, Xã Tam Phước, Huyện Long Thành, 
Tỉnh Đồng Nai 

ĐT: 061 . 51 1 590 - 0903. 856 854 
Trụ trì: Tỳ khưu CHÁNH ĐỊNH 

10) CHÙA PHƯỚC HUỆ (Long Thành) 

31 1 /9 QL 51 , Khu cầu Xeo, Huyện Long Thành, 

Tỉnh Đồng Nai 

ĐT: 061 . 845 502 

Trụ trì: Tỳ khưu TÂM HỶ 

11) CHÙA QUANG MINH 

Ấp 1, Xã Long An, Huyện Long Thành, 

Tỉnh Đồng Nai 
ĐT: 061 . 845 872 
Trụ trì: 

12) CHÙA QUẢNG NGHIÊM 

Ấp Đông, Xã Phước Tân, Huyện Long Thành, 

Tình Đồng Nai 

ĐT: 061. 832 713 - 0903. 880 456 
Trụ trì: Tỳ khưu TUỆ QUYỀN 

13) CHÙA PHƯỚC QUANG 

Ấp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, 

Tình Đồng Nai 

ĐT: 061. 848 141 

Trụ trì: Tỳ khưu CHƠN QUANG 

14) CHÙA THÁI HÒA 

Km 112, Ấp Hiệp Nhất, Huyện Định Quán, 

Tình Đồng Nai 

ĐT: 061. 852 810 

Trụ trì: Tỳ khưu PHÁP TÂN 

15) CHÙA PHƯỚC HUỆ (Định Quán) 

Km 90, Ấp Cây Xăng, Xã Phù Tức, Huyện Định Quán, 

Tỉnh Đồng Nai 

ĐT: 061 . 639 598 

Trụ trì: Tỳ khưu PHÁP HUYÈN 

16) CHÙA Từ THIỆN 



Km 90, Ấp Đồn Điền 1, Xã Túc Trưng, Huyện Định Quán, 

Tình Đồng Nai 

ĐT: 061 . 639 899 

Trụ trì: Tỳ khưu PHÁP ĐĂNG 

17) CHÙA LINH PHÚ 

Km 139, Quốc Lộ 20, Xã Phú sổ, Huyện Tân Phú, 

Tình Đồng Nai 

ĐT: 061. 858 101 

Trụ trì: Tỳ khưu PHÁP CĂN 

HUẾ 

1) CHÙA TĂNG QUANG 

2/3 Nguyễn Chí Thanh, Phường Phú Hiệp, 

TP. Huế 

ĐT: 054. 531 091 

Trụ trì: Tỳ khưu MINH CHÁNH 

2) CHÙA HUYỀN KHÔNG 
Hương Hộ, Hương Trà, 

TP. Huế 

ĐT: 054. 550 138 , 0913. 457 006 
Trụ trì: Tỳ khưu PHÁP TÔNG 

3) CHÙA HUYỀN KHÔNG Sơn Thượng 
Hương Hộ, Hương Trà, 

Thừa Thiên Huế 

Trụ trì: Tỳ khưu GIỚI ĐỨC 

4) CHÙA THIỀN LÂM 

Thượng 2, Xã Thủy Xuân, Phường Hương Thủy, 

TP. Hue 

ĐT: 054. 836 081 

Trụ trì: Tỳ khưu Hộ TỊNH 

5) CHÙA PHÁP LUÂN 

(Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa) 

3 Lê Quý Đôn 

Thành phố Huế 

ĐT: 054. 815 161 

Trụ trì: Tỳ khưu TUỆ TẦM 

6) CHÙA ĐỊNH QUANG 

Xã Thủy Phương, Huyện Hương Thủy 
Thừa Thiên Huế 
Trụ trì: Tỳ khưu CHƠN Hữu 
KHÁNH HOA 

TINH THẤT NHƯ Ý 

Núi Sạn, Tây Nam 1, Vĩnh Hải, 

Thị xã Nha Trang 

ĐT: 058. 833 825; 0905. 153 647 



Trụ trì: Tỳ khưu PHÁP TẰM 
KIẾN GIANG 

1 ) CHÙA THIÊN TRÚC (Chùa Phật Lớn) 

Đường Phương Thành, KP 4, 

Phường Bình San, Thị xã Hà Tiên, 

Tình Kiên Giang. 

ĐT: 077. 852 993 

Trụ trì: Tỳ khưu PHÁP HẢO 

2) CHÙA UNG CÁT RATANARANGSI (Khmer) 

KP4, Phường Vĩnh Lạc, 

Thị xã Rạch Giá 
ĐT: 077. 863 786 

Trụ trì: Hòa thượng DANH NHƯỜNG 

3) CHÙA SURIVANSA SURIYA (Khmer) 

36 Cao Thắng, KP 3, 

Phường Vĩnh Lợi, Huyện Rạch sỏi, 

Thị xã Rạch Giá 

ĐT: 077. 864 270; 0913 790 192 
Trụ trì: Tỳ khưu DANH DĨNH 

4) CHÙA SÓC XOÀI RAJAKUSAU BOMPENHJAYA (Khmer) 
Xã Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất 

Tỉnh Kiên Giang 

ĐT: 077. 842 741 

Trụ trì: Tỳ khưu DANH PHẢN 

QUẢNG NAM 

1 ) CHÙA NAM QUANG 

93 Cửa Đại, Thị xã Hội An, 

Tình Quảng Nam. 

ĐT: 0510. 862 660 

Trụ trì: Tỳ khưu HUỆ ĐỨC 

2) CHÙA THÁI BÌNH 

Xã Điện Phước, Huyện Điện Bàn, 

Tình Quảng Nam. 

SÓC TRĂNG 

1) CHÙA KH’LEANG (Khmer) 

71 đường Lương Định Của (Mậu Thân) 

Thị xã Sóc Trăng 
ĐT: 079. 821 340 
Trụ trì: Tỳ khưu TĂNG NÔ 

2) CHÙA MAHATUP (Chùa Dơi, Mã Tộc) (Khmer) 

73-B đường Lê Hồng Phong, Phường 3, 

Thị xã Sóc T răng 
TIẺN GIANG 


1) CHÙA PHÁP BẢO 



44/448 Lý Thường Kiệt, 

Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 
ĐT: 073. 878 169 - 073. 878 168 
Trụ trì: Tỳ khưu BỬU HIÈN 

2) CHÙA PHƯỚC HẢI (Tân Hiệp) 

261/4 Ấp Rẩy, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành 

Tình Tiền Giang 

ĐT: 073. 831 066 

Trụ trì: Tỳ khưu PHÁP NGỘ 

3) CHÙA ĐÔNG PHƯƠNG 
QL 1, số 317, Khu 5, 

Thị trấn Cai Lậy, Tình Tiền Giang 

ĐT: 073. 916 722 

Trụ trì: Tỳ khưu CHÍ THÀNH 

4) CHÙA LINH CỒ 

Ấp Thân Hoà, Thân Cửu Nghĩa, 

Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang 
ĐT: 073. 934 777 - 0918 609 435 
Trụ trì: Tỳ khưu PHÁP GIỚI 

TRÀ VINH 

1) CHÙA BỬU CHÂU 

70 Lý Tự Trọng, Phường 4, Thị xã Trà Vinh, 

Tỉnh Tra Vinh 

Trụ trì: Tỳ khưu NGỌC GIAO 

2) CHÙA SAMRONG EK 

Quốc lộ 53, Khóm 6, Phường 8, 

Thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 
ĐT: 074. 842 168 

Trụ trì: Tỳ khưu SANTIPALO Hộ TỊNH (Thạch Kim Ngân) 

3) CHÙA ẮNGORAJAPURI (Chùa Ang, Ao Bẩ Om) 

Quốc lộ 53, Khóm 4, Phường 8, 

Thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 
ĐT: 074. 842 062; 0913. 659 376 

Trụ trì: Hòa thượng CANDASIRI NGUYỆT QUANG (Thạch Sóc Sang) 

4) CHÙA KAMPỌNGNIGRODHA KOMPONG CH RÂY (Chùa Hang) 

Khóm A, Thị trấn Châu Thành, 

Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh 
ĐT: 074. 872 579 
VĨNH LONG 

1) CHÙA VIÊN GIÁC 

50/5 Trần Phú, Phường 4, Thị xã Vĩnh Long, 

Tình Vĩnh Long 

Trụ trì: Tu nữ THÁNH TRÍ 



2) CHÙA SIÊU LÝ (Vĩnh Long) 

162/8 Đường 14-9, Phường 5, Thị xã Vĩnh Long, 

Tỉnh Vĩnh Long 

ĐT: 070. 823 885 

Trụ trì: Tỳ khưu GIÁC SƠN 

3) CHÙA BỬU QUANG (Vĩnh Long) 

Xã Mỹ Thanh Trung, Thị trấn Tam Bình, 

Tình Vĩnh Long 

4) CHÙA HẠNH PHÚC TĂNG SANGHAMANGALA 

Ấp Trung Trạch, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, 
Tình Vĩnh Long 

5) TỊNH XÁ NGỌC ĐĂNG 

Ấp Phú Tiên, Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, 

Tình Vĩnh Long 

ĐT: (070) 871 518 

Trụ trì: Tỳ khưu Minh Thảo 



